TÔI LÀ AI? 
NÉU ĐỨNG LÀ TÔI, THÌ CÓ MÁY TÔI? 
Một cuộc du ngoạn triệt học 


Tác giả: 
Richard David Precht 


Nguyên ngữ: 
Wer bin ich? Wenmn ja, danh wieviel?2 


Eime kleine Reise in die Philosoplhie 
© 2007 Wilhelm Goldmanmn Verlag, Mũnchen 
17. Auflage 


Người dịch: 
Phạm Hông-Lam 


Mục lục 


Dân Nhập 


Tôi có thê biêt được gì? 
Loài thú tỉnh khôn trong vũ trụ. Sự thật là gì? 
Luey ở trên trời. Chúng ta đến từ đâu? 


Vũ trụ của Tình thần. Não của tôi hoạt động như thế 
nảo? 


Một buổi tối trong trận chiến 30 năm. Do đâu tôi 
biết, tôi là a1? 

Kinh nghiệm của ông Mách. „ Tô1” là a1? 

Anh Bốc yêu. Cảm giác là gì? 

Vắng chủ nhà. Vô thức là gì? 

Hẳn phải có một cái gì đó. Kí ức là gì? 


Chú ruồi trong lọ. Ngôn ngữ là gì? 


Tôi nên làm gì? 
Lâm lần của Rousseau. Tha nhân có cần cho chúng 
ta không? 
Thanh kiếm của người giết rồng. Tại sao ta giúp đỡ 
kẻ khác? 
Luật trong tâm tôi. Tại sao tôi cần phải sống tốt? 

l 


Thí nghiệm Libei. Tôi có muôn được điêu tôi muôn 
không? 


Trường hợp anh Gây. Có ông Đạo đức ngồi trong 
đâu không? 


Tôi cũng cảm được điễu bạn cảm nhận. Có nên đôi 
xử tôt với nhau không? 


Người đàn ông trên cẩu. Đạo đức là một đặc tính 
bâm sinh? 


Nên để cô Ba sống. Có được phép giết người 
không? 


Bước đầu Nhân phẩm. Phá thai là chuyện hợp đạo 
đức? 


Thời giờ sau hết. Có được phép trợ tử không? 


Không chỉ có thịt và sữa mà thôi. Có được ăn thịt 
thú vật không? 

Chủ khi trong rừng nuôi. Phải đôi xử thê nào với 
vượn người? 

Niêm đau của cá voi. Tại sao phải bảo vệ môi sinh? 


Những quan điểm về sao sinh (Klon). Có được phép 
sao người không? 


Trẻ ông nghiệm. I học truyền sinh sẽ đi vê đâu? 
Cây câu dán vào thê giới tỉnh thân. Đâu là biên giới 
của khoa nghiên cứu não? 


Tôi được phép hi vọng øì? 


Quan niệm lớn nhất trong mọi quan niệm. Có Thiên 
Chúa không? 


Chiếc đông hồ của ông Tổng phó tế. Thiên nhiên có 
một í nghĩa? 


Chuyện rất khó xẩy ra nhưng lại rất bình thường. 
Tình yêu là gì? 


Do be do be do. Tự do là gì? 
Rác rưởi của Robinson. Có cần tư hữu không? 
Trò chơi của ông Râu. Thế nào là công bằng? 


Quân đảo hạnh phúc. Thế nào là một cuộc sống 
hạnh phúc? 


Khu vườn Kepos. Hạnh phúc có thể học tập được 
không? 


Máy Matrix. Phải chăng cuộc sông có một í nghĩa? 


Dẫn Nhập 


Naxos là hòn lớn nhất trong quần đảo Kykladen nơi vùng biển Ägais thuộc Hi-lạp. Giữa 
đảo vươn lên dãy núi Zas, cao tới ngàn mét cách mặt biển; xa xa dê và cừu đang gặm cỏ non 
thơm; đó đây trải dài những vườn nho và những luống rau. Trong thập niên 1980, Naxos nồi 
tiếng với đoạn bờ biển dài mấy cây số tuyệt vời ở Agia Ana. Nơi đây thoảng hoặc một vài du 
khách tới cắm lều tránh năng và năm dài lim dim dưới những bụi tre. Mùa hè 1985 có hai thanh 
niên vừa 20 tuổi cũng tới đây. Một anh tên là Jũrgen đến từ Dủũsseldorf và anh kia là tôi. Chúng 
tôi mới quen nhau cách đây mấy ngày khi vừa tới đây. Chúng tôi nằm dưới một mỏm đá bàn cãi 
nhau về một cuốn sách của tôi mang theo, lấy từ thư viện của cha tôi. Cuốn sách loại bỏ túi đã 
bạc màu vì nắng, ngoài bìa có in hình một đền thờ hi-lạp và hai người đàn ông ăn bận theo kiểu 
hi-lạp ngày xưa. Cuốn sách của Platon viết về những lời đối thoại của Socrates. 

Không khí bản cãi Say sưa giữa hai chúng tôi dịp đó đã để lại trong tôi một dấu ấn không 
thể nào phai. Chiều tối, ngồi uống rượu, ăn phô-ma và dưa hấu, hai đứa ngồi tách xa khỏi đám 
đông, tiếp tục trao đổi những suy nghĩ non nớt của mình. Chúng tôi thảo luận đặc biệt về bài phát 
biểu của Socrates, những lời mà theo Platon, Socrates đã nói ra, khi người ta kết án ông tội đầu 
độc tuôi trẻ. 

Những lời lẽ của Socrates này đã khiến tôi một thời gian dài chăng còn sợ cái chết, một đề 
tài vôn làm tôi rất bất an. Còn Iũrgen xem ra chăng động tâm gì lắm về những lời của vị triết g1a. 

Tôi thích khuôn mặt của Jũrgen. Từ đó tới nay, chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau. Nếu giờ 
đây gặp lại trên đường, hắn tôi sẽ chẳng còn nhận ra anh. Tôi từ đó cũng chăng còn quay trở lại 
bãi biển Agia Ana, nhưng theo nhiều nguồn tin đáng cậy, bờ biển đó giờ đây đã trở thành một 
thiên đường du lịch với đầy khách sạn, hàng rào chắn, dù che nắng và hàng hàng lớp lới những 
ghế năm tắm năng phải trả tiền. Nhưng những đoạn văn dài trong bài biện hộ của Socrates thì 
vẫn nằm như in trong trí nhớ của tôi; chúng có lẽ sẽ theo tôi vào viện dưỡng lão luôn. Đề xem 
những lời đó có còn tiếp tục trấn an tôi lúc về già không. 

Thú say mê triết học từ ngày ở Agia Ana không còn rời tôi nữa. Sau khi rời Naxos, thoạt 
tiên tôi phải miễn cưỡng đi dân dịch một thời gian. Lúc đó đúng là thời gian có nhiều chuyện 
liên quan tới đạo đức, là thời điểm Liên Phòng Minh Ước Đại Tây Dương (Nato) quyết định 
dựng hoả tiễn nguyên tử trên đất Đức, phong trào hoà bình nổi lên rằm rộ, thêm vào đó là những 
dự phóng phiêu lưu của Hoa-kì về một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể xây ra tại Âu châu, 
chuyện mà ngày nay nghĩ lại ai cũng phải lắc đầu. Thời gian dân dịch giúp việc cho một giáo xứ 
hăn chẳng phải là cơ hội giúp tôi có được những suy tư táo bạo; từ ngày nhìn được Tin lành từ 
bên trong, tôi đâm ra thích Công giáo hơn. Bên cạnh những chuyện đó, tôi cứ băn khoăn làm sao 
có được một cuộc sống đúng đắn và làm sao tìm ra được lời giải thuyết phục cho những câu hỏi 
lớn của cuộc đời. Và tôi quyết định học Triết. 

Nhưng việc học ở KöIn khởi đầu là một thất vọng. Cho tới lúc đó, tôi cứ nghĩ các triết gia 
là những bậc vị vọng với cuộc sống lôi cuốn, hành động của họ luôn đi đôi với những suy tư triệt 
để của họ. Tôi nghĩ đến những nhân vật mê hoặc như Theodor W. Adorno, Ernst Bloch hay Jean 
Paul Sartre. Nhưng viễn ảnh về một sự nhất thống giữa tư tưởng táo bạo và cuộc sống liều lĩnh 
đã sớm tiêu tan, khi tôi nhìn thấy các ông thầy của tôi: những cụ già buồn chán trong những bộ 
âu phục màu xanh hoặc xám vốn thường thấy nơi các ông tài xế xe bút. Tôi nghĩ tới thi sĩ Robert 
Musil, người đã tỏ ra kinh ngạc, khi nhìn thấy các ông kĩ sư tân thời và tiến bộ trong thời quân 
chủ: một mặt họ là những người phát minh ra những phương tiện làm chủ bầu trời, biển cả và 
trên bộ, trong khi đó họ lại mang những bộ ria mép quăn tít, bận những bộ tây phục với đồng hồ 
quả quýt thật lạc hậu. Và xem ra nơi các thầy triết ở Köln cũng không có sự đi đôi giữa tự do suy 
tư và cuộc sống của họ. Dù vậy, cuối cùng tôi đã học được lối tư duy triết học từ một vị trong số 
đó. Ông đã dạy tôi phải luôn biết đặt câu hỏi „tại sao“ và đừng bao giờ hài lòng với một câu trả 


3 


lời quá sớm. Và ông nhắc nhở tôi, phải làm sao cho các công đoạn suy tư và những lí luận của 
mình luôn ăn khớp với nhau, để sao cho các bước suy tư phải thật chặt chẽ, lập luận này dựa trên 
lập luận kia tiến tới. 

Tôi đã trải qua những năm tháng đại học tuyệt vời. Trong đầu tôi chỉ còn đọng lại một 
chuỗi nào là những trang sách lôi cuốn, những buổi nấu ăn bắt chợt, những cuộc bàn luận khi ăn 
mì sợi, những cuộc đầu khâu trong giờ lớp và những luận bàn không dứt trong phòng ăn đại học 
về những trang sách triết học: chúng tôi bàn vê khả năng nhận thức và lầm lẫn, về cuộc sống 
đúng đắn, về những trận túc cầu và dĩ nhiên cả về chuyện - như Loriot đã nói — trai gái khắc 
nhau. Triết học không phải là môn ta có thể học hết được, đó là nét đẹp của Triết. Nói đúng hơn, 
nó chưa bao giờ là một môn học. Lễ ra cần phải tiếp tục ngôi lại nơi đại học. Nhưng, như đã nói, 
tôi thấy lỗi sông của mấy ông thầy của tôi chẳng có chút lôi cuốn nào. Lại nữa, tôi thấy lỗi dạy 
Triết ở đại học chắng có hiệu quả. Các luận văn và sách triết chỉ có đồng nghiệp đọc, và họ đọc 
thường là để cự nự nhau mà thôi. Cả các buổi hội luận và nghị hội cho các sinh viên tiến sĩ, mà 
tôi tham dự, cũng làm tôi hoản toàn thất vọng về thiện chí trao đổi của các tham dự viên. 

Chỉ có các câu hỏi và những cuốn sách là tiếp tục theo tôi suốt cuộc đời. Cách đây một 
năm, tôi chợt nhận ra có rất Ít sách nhập môn tương đối xem được về triết học. Dĩ nhiên có nhiều 
cuốn sắc sảo chỉ ra những ngõ ngách lắt léo của tư duy, nhưng tôi không muốn nói tới loại này. 
Tôi cũng không muôn nói tới những cuốn sách hay và hữu ích viết về một số triết gia và ảnh 
hưởng của họ hoặc của triết thuyết của họ. Tôi thấy văng bóng những cuốn bàn cách có hệ thống 
vê những câu hỏi lớn và bao quát. Những cuốn được xem là loại nhập môn có hệ thống, thì 
thường mang nội dung kê ra một chuỗi những dòng suy tư — hay những triết thuyết — tiếp nối 
nhau. Theo tôi, lối trình bày của những cuốn này thường quá nặng tính cách lịch sử, quá cồng 
kềnh và khô khan. 

Sở dĩ phải viết khó nuốt như thế là vì đại học thiếu yêm trợ cho những thể cách riêng tư. 
Lối giáo dục đại học vẫn còn đặt nặng việc trả bài chính xác hơn là khuyến khích sự sáng tạo đầu 
óc nơi sinh viên. Điều khó chịu nhất là coi Triết như một ,„môn học“ với những biên giới giả tạo 
của nó. Trong lúc các giáo sư của tôi đang dùng lí thuyết của Kant và của Hegel để giảng giải về 
Í thức con người, thì các đồng nghiệp của họ ở phân khoa I, cách đó tám trăm mét, lại đang tìm 
câu trả lời qua các thí nghiệm phong phú trên các bệnh nhân bị tốn thương sọ não. Tám trăm mét 
ở đại học là một khoảng cách xa lắm. Là vì các vị giáo sư sống trên hai hành tỉnh hoàn toàn khác 
nhau, họ không biết ngay cả tên nhau. 

Các kiến thức tâm lí, triết học và sinh học thần kinh về Í thức có chống nhau không hay lại 
bổ túc cho nhau? Có cái „Tôi“ không? Cảm giác là gì? Kí ức là gì? Những câu hỏi hấp dẫn này — 
cho tới nay — hầu như vẫn chăng thấy xuất hiện ở đâu trong học trình lớp triết cả. 

Triết học không phải là Sử học. Dĩ nhiên chúng ta có bốn phận phải bảo tồn g1a sản quá 
khứ; chúng ta phải luôn nhìn ngắm lại những kiến trúc cũ trong lãnh vực đời sống tinh thần và, 
nếu cần, phải chính trang lại chúng. Nhưng Triết học đang quay lại đảng sau quá : nhiều mà chẳng 
màng gì lắm tới hiện tại. Cần phải nhớ răng, Triết học không đứng hăn trên cái nền vững đã 
được quá khứ xây nên, như nhiều người vôn nghĩ. Lịch sử Triết học một phần lớn cũng là lịch sử 
của những phong trào thời thượng (mốt) hay của những trào lưu tỉnh thần đương đại, của những 
kiến thức bị bỏ quên hay bị gạt ra lề, cũng như của khá nhiều cuộc khởi đầu mới, chúng sở đĩ 
được xem ra mới, là vì có nhiều thứ đã được nghĩ ra trước đây nhưng đã bị bỏ quên. Cuộc sống 
thường hay dùng những vật liệu sẵn có của mình đề xây dựng tiếp. Cũng vậy, đa phần các triết 
gia lập nên thuyết mình cũng dựa trên những đồ nát của những người đi trước, chứ không dựa 
trên đồng tro tàn của toàn bộ lịch sử Triết học, như người ta vẫn thường nghĩ. Không phải chỉ có 
những cái nhìn và nhận định tỉnh anh thường bị quên lăng, mà trái lại, cũng có nhiều điều lạ đời 
luôn được tái khám phá một cách mới và được làm sông lại. Và nỗi xâu xé giữa trí tuệ và thành 
kiến cũng hiện rõ nơi chính các triết gia. Chẳng hạn triết gia người Anh David Hume trong thế kỉ 
18 là một đầu óc vô cùng tân thời trên nhiều phương diện. Nhưng cái nhìn của ông về nhiều dân 
tộc khác, đặc biệt dân Phi châu, lại đầy kì thị và tự tôn quá đáng. Friedrich Nietzsche trong thế kỉ 


4 


19 là một nhà phê bình triết học bén nhạy, nhưng hình ảnh mong muốn của ông về con người thì 
lại nhuốm màu thị hiếu, cao ngạo và ngây ngô. 

Và ảnh hưởng của một triết gia cũng không nhất thiết phải đi đôi với nhận thức đúng đắn 
thật sự của họ. Ảnh hưởng của Nietzsche đối với triết học vô cùng lớn, nhưng đa số những điều 
ông nói ra đều chăng mới mẻ gì và đó không hắn là những tư tưởng độc đáo của riêng ông, như 
ta vốn nghĩ. Sipgmund Freud rõ ràng là một nhân vật lớn, có thể nói là một trong những nhà tư 
tưởng lớn nhất, nhưng nhiều chỉ tiết về phân tâm học của ông lại sai. Ảnh hưởng về mặt triết học 
và chính trị của G.W.F. Hegel hiếm ai sánh nồi, trong khi các phỏng đoán của ông lại chứa khá 
nhiều điều vô lí. 

Khi nhìn thoáng qua lịch sử triết học phương Tây, ta thấy đa số những cuộc đụng độ đều 
diễn ra trong một vài chiến tuyến bạn - thù rất rõ nét: những kình chống nhau giữa những người 
chủ trương Duy vật và những người Duy tâm (hay nói theo lỗi tiếng Anh: giữa hai phe duy 
nghiệm và duy lí). Trên thực tế, những lối nhìn này xuất hiện dưới đủ mọi dạng phối hợp và luôn 
trong những bộ áo mới. Và chúng cứ lặp đi lặp lại. Chủ nghĩa Duy vật - một chủ trương tin rằng 
chẳng có gì cả ngoài thiên nhiên có thê kinh nghiệm được bằng giác quan, chẳng có Thiên Chúa 
mà cũng chẳng có lí tưởng - lần đầu tiên trở thành mốt trong thời Khai sáng tại Pháp vào thế kỉ 
18. Nó tái diễn rằm rộ lần thứ hai như một phản ứng trước những thành tựu của khoa Sinh học và 
của thuyết Tiến hoá Darwin trong hạ bán thế kỉ 19. Ngày nay, trước những kiến thức của khoa 
nghiên cứu não tân tiến, nó lại đang đi vào cao điểm lần thứ ba. Đan xen giữa những thời điểm 
đó là sự ngự trị của chủ nghĩa Duy tâm với đủ mọi hình thái xuất hiện của nó. Ngược lại với chủ 
trương Duy vật, Duy tâm ít tin vào sự nhận thức thế giới bằng giác quan, nhưng đề cao sức mạnh 
độc lập của lí trí và những tư tưởng của lí trí. Dĩ nhiên ân đàng sau hai bảng hiệu này của lịch sử 
triết học, mỗi triết gia mang trong mình một động lực suy tư và một khuôn thước í nghĩa riêng. 
Nhà duy tâm Platon suy nghĩ không giống như nhà duy tâm Immanuel Kant. Và vì thế, ta cũng 
không thê viết được một lịch sử , thành thật“' cho Triết học: không thê xếp các triết gia lớn theo 
một trình tự thời gian nhất định nào đó, và cũng không thê có một lịch sử của những dòng chảy 
khuynh hướng triết học. Nếu làm như thế, thì ta buộc phải bỏ đi nhiều thứ, mà thiếu những thứ 
này thì thực tại trở nên méo mó, không thật. 

Cuốn sách dẫn nhập vào những câu hỏi triết học về thân phận con người và của nhân loại 
này vì vậy không đặt nặng mặt lịch sử. Đây không phải là cuốn sách về Lịch sử triết học. 
Immanuel Kant đã có lần tóm những câu hỏi lớn của nhân loại thành bốn câu hỏi nhỏ như sau: 

„ Tôi có thê biết được gì? Tôi nên làm gì? Tôi có quyền hi vọng gì? Con người là gì?“ Dàn bài 
cuốn sách này dựa theo những câu hỏi đó. Có điều là câu hỏi cuối, theo tôi thiền nghĩ, đã được 
giải đáp bởi ba câu hỏi đầu rồi, nên có thê an tâm bỏ đi. 

Câu hỏi đầu tiên, liên quan tới những gì tự mình tôi có thể biết được, là một vấn nạn cô 
điển của nhận thức luận, ngày nay không còn liên can gì nhiều tới Triết học. Nó đang là một đề 
tài lớn của khoa nghiên cứu não. Khoa này giúp ta tìm hiểu các nền tảng bộ máy nhận thức của 
con người và các khả năng nhận biết của bộ máy đó. Ở đây, triết học chỉ còn giữ vai trò như một 
nhà cô vân giúp cho việc nghiên cứu não hiểu rõ hơn về chính nó trong một số trường hợp. Về 
những đóng góp gợi í của Triết học trong phần này, tôi chọn và nêu ra — một cách rất chủ quan 
riêng tư — một số nhân vật cùng thế hệ đã trải qua những kinh nghiệm chuyên biến lớn của thời 
đại và đã cùng có những đóng góp quyết định trong việc đưa thê giới bước vào giai đoạn tân 
thời. Nhà vật lí Ernst Mach sinh năm 1838, triết gia Friedrich Nietzsche năm 1844, nhà nghiên 
cứu não Santiago Cajal năm 1852 và nhà phân tâm Sigmund Freud năm 1856. Bốn nhân vật kiệt 
xuất mở đường cho lỗi tư duy tân tiến này sinh cách nhau có 16 năm. 

Phần hai cuốn sách bàn về câu hỏi „ Lôi nên làm gì”, nghĩa là bàn tới khía cạnh luân lí và 
đạo đức. Trong phần này, cũng như nơi phần một, trước hết tìm hiểu về những nền tảng. Tại sao 
con người lại có thể hành động hợp luân lí đạo đức? Bản chất con người là xấu hay tốt? Cả ở đây 
cũng vậy, triết học không còn đóng vai trò độc quyền nữa. Khoa nghiên cứu não, nghiên cứu 
động thái và tâm lí học giờ đây cũng có quyền đóng góp tiếng nói của họ. Một khi COn người 
được mô tả như là một con vật có khả năng hành động đạo đức, thì như vậy những yếu tô kích 


5 


thích trong não bộ xui khiến anh ta làm chuyện đạo đức cũng đây các khoa học tự nhiên vào hậu 
trường. Là vì có rất nhiều câu hỏi thực hành, mà xã hội chúng ta hiện nay đang quan tâm, quả 
thật đang chờ câu trả lời của triết học. Phá thai, trợ tử, biến đối di tử (Gentechnik), 1 học truyền 
sinh (Reproduktionsmedizin), luân lí về môi sinh và đối với thú vật: Đâu đâu quyết định cũng là 
do những quy chuẩn (Normen) và những cân nhắc với những luận chứng ít nhiều rõ ràng — đây 
là những sân chơi lí tưởng cho các bàn luận và cân nhắc triết học. 

Phần ba „Tôi có quyền hi vọng gì” bàn về một vài câu hỏi nền tảng, mà hầu hết con người 
ta vẫn luôn quan tâm trong cuộc sông. Chăng hạn như về hạnh phúc, tự do, tình yêu, Thiên Chúa 
và í nghĩa cuộc sống. Những câu hỏi khó đơn giản trả lời, nhưng chúng quá ư quan trọng, khiến 
chúng ta phải tập trung suy nghĩ. 

Các lí thuyết và quan điểm, thường được nối kết với nhau một dễ dãi trong sách này, có thể 
tìm thấy nơi phương pháp thực hành của nhiều khoa học có khi rất khác biệt nhau. Dù vậy, theo 
thiển í í, việc nỗi kết áp dụng chúng là điều hợp lí, cho dù vẫn không thể tránh khỏi những thắc 
mắc bàn cãi. Tôi cũng muốn đưa người đọc vào một cuộc du sơn du thuỷ thế giới qua việc nối sự 
kiện với những địa danh nơi xây ra biến cô. Tới thành phố Ulm, nơi Descartes lập nền triết học 
mới trong một quán trọ nông dân. Tới Königsberg, nơi sinh thời của Immanuel Kant. Tới đảo 
quốc Vanuatu, thiên đàng của những người hạnh phúc nhất trần gian... Tôi đã được hân hạnh 
trực tiếp làm quen với một vài nhân vật nêu tên trong sách, như các nhà nghiên cứu não Eric 
Kandel, Robert White và Benjamin Libet, cũng như các triết gia John Rawls và Peter Singer. Có 
vị, tôi chăm chú lắng nghe; có vị, tôi đã tranh cãi, nhưng nói chung đã học được nhiều nơi họ. 
Tôi tin mình đã nhận ra được rằng, cái hơn kém của thuyết này hay thuyết kia không nhất thiết 
nằm nơi việc so sánh trừu tượng giữa các lí thuyết, nhưng hệ tại nơi hoa trái mà chúng ta hưởng 
được từ các thuyết đó. 

Chúng ta đừng bao giờ để mắt đi khả năng đặt câu hỏi. Bởi vì học tập và hưởng thụ là bí 
quyết của một cuộc sống tròn đầy. Học mà không hưởng thì thành ra hốc hác, hưởng mà không 
học lại thành ra ngớ ngân. Nếu cuốn sách này đánh thức dậy nơi độc giả sở thích và thói quen 
suy nghĩ, thì nó đã đạt được đích. Có thành công nào đẹp hơn việc có được một cuộc sống càng 
ngày càng thêm í thức, nhờ càng ngày mình càng hiểu biết mình nhiều hơn, nghĩa là trở thành 
đạo diễn cho những xung lực cuộc sống của mình. Hay như Friedrich Nietzsche vốn hi vọng (mà 
chính ông thì lại không đạt được), là trở thành ,„Thi sĩ“ cho chính cuộc sống mình: „Đấy là một 
khả năng tốt, khi có thể ngắm nhìn tình trạng của mình bằng con mắt nghệ sĩ, cả trong lúc mình 
gặp đau thương, lúc trong những tình huống khó chịu hay đại loại như thế.“ 

Nhân chuyện thi sĩ. Phần dẫn nhập này sẽ không đây đủ, nếu không thêm vài lời về đề tựa 
cuốn sách. Tựa sách nguyên là câu nói của một đại triết gia, rõ hơn, của bạn tôi, nhà văn Guy 
Helminger. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thích lai rai mãi tới khuya nơi nhà nhau. Một tối, sau khi 
đã cụng với nhau nhiều li, tôi hơi lo cho tình trạng của bạn, dù tửu lượng anh ây khá hơn tôi 
nhiều. Khi anh đang đứng giữa đường, loạng quạng, miệng bi bô lớn tiếng, tôi cất tiếng hỏi anh 
có sao không. Thay vì trả lời, anh thét lên: „ Tôi là ai? Và nếu đúng là Tôi - thì có mây Tôi?”, 
miệng vừa hét đầu Guy vừa lắc lư, mắt mở lớn, cô họng phun không ra tiếng. Nghe thế, tôi yên 
chí anh còn đủ tỉnh táo để diễn kịch và như vậy có thể tự mình về nhà. Nhưng câu hỏi đó của 
Guy cứ đọng lại trong đầu tôi; tôi xem nó như một châm ngôn chỉ đạo về khoa triết học tân thời 
và khoa nghiên cứu não trong thời đại hôm nay, một thời đại hoàn toàn ngờ vực về cái „Tôi“ và 
về sự liên tục của cảm nghiệm. Dĩ nhiên, tôi không chỉ cám ơn Guy về câu phát biêu đó mà thôi, 
mà còn đặc biệt cám ơn anh, vì qua anh mà tôi đã gặp được nhà tôi, và nhờ vậy mà tôi có được 
cuộc sông hạnh phúc như hôm nay. 


Thành phố Lục-xâm-bảo 
Richard David Precht, tháng 3 năm 2007 


Phân Một 
Tôi có thê biêt được øì? 


S1ls Maria 


Loài thú tỉnh khôn trong vũ trụ. 
Sự Thật là gì? 


“Ở một xó xinh nào đó của vũ trụ bao la với hằng hà hệ thống mặt trời lung linh có một 
hành tỉnh, trên đó có những con vật tỉnh khôn khám phá ra sự hiểu biết. Đó là giây phút kiêu 
hãnh và dễ hiểu lầm nhất của „ lịch sử thế giới ”: nhưng chỉ kéo dài một giây phút mà thôi. Sau 
vài nhịp thở của thiên nhiên, hành tỉnh khô cứng lại, và loài thú khôn ngoan sống trên đó phải 
chết. Đấy có thể là một câu truyện ngụ ngôn tưởng tượng của một ai đó nghĩ ra. Nhưng câu 
truyện này cũng chưa nói lên được hết sự nghèo nàn, hư ảo, chóng qua, vô tích sự và tuỳ tiện 
của trí khôn con người trong thiên nhiên; trí khôn con người không phải là chuyện muôn thủa. 
Một khi trí khôn đó qua đi, thì mọi sự cũng mắt hết dấu vết. Là vì trí khôn này chẳng có thêm sứ 
mạng nào khác ngoài chính cuộc sống con người. Trí khôn này hoàn toàn mang tính người, và 
chỉ có người sở hữu và tạo ra nó mới say mê nó, coi nó như là chìa khóa đi vào thể giới. Nếu 
chúng ta hiểu được loài muỗi, thì chúng ta sẽ nhận ra, là chúng cũng có sự đắm say đó và chúng 
cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ quay cuông". 

Con người là một loài vật tính khôn. nhưng loài vật này lại tự đánh giá mình quá cao. Là 
bởi vì lí trí của con người không hướng về Chân lí lớn lao, mà chỉ quan tâm tới những cái nhỏ 
nhặt trong cuộc sống. Trong lịch sử triết học, có lẽ chăng có đoạn văn nào mô tả con người thơ 
mộng và triệt để hơn đoạn trên đây. Đó là đoạn mở đầu có lẽ đẹp nhất của một tác phẩm triết học 
năm 1873 với tựa đề: Ủber Wahrheit und Lủge im auermoralischen Sinne (Về sự thật và đối trá 
bên ngoài í nghĩa đạo đức). Tác giả của nó là Friedrich Nietzsche, một giáo sư Cổ ngữ học 29 
tuổi của đại học Basel, Thuy-sĩ. 

Nhưng Nietzsche đã không cho xuất bản cuốn sách nói về loài vật tinh khôn và kiêu căng 
này. Trái lại, ông phải mang thương tích nặng nè, vì đã viết một tác phâm bàn về nền tảng văn 
hoá hi-lạp. Những người phê bình khám phá ra sách này là một tài liệu thiếu khoa học và chứa 
đựng những phỏng đoán vu vơ. Mà quả đúng như thế. Ông bị thiên hạ chê là một thiên tài lạc lối, 
và danh tiếng một nhà cô ngữ nơi ông xem ra cũng theo đó mà tiêu tan. 

Khởi đầu, thiên hạ kì vọng rất nhiều nơi ông. Cậu bé Fritz sinh năm 1844 tại làng Röcken 
vùng Sachsen và lớn lên tại Naumburg bên bờ sông Saale. Cậu nỗi tiếng thần đồng. Cha cậu là 
một mục sư coi xứ, và mẹ cũng rất đạo đức. Khi Fritz được bốn tuôi thì cha mất, không lâu sau 
đó người em trai cũng mất. Mẹ đưa cậu về Naumburg, và từ đó Fritz lớn lên trong một gia đình 
toàn là nữ giới. Hết tiểu học, Fritz vào trung học của giáo phận và sau đó vào một nội trú danh 
tiếng, đâu đâu cậu cũng được tiếng thông minh. Năm 1864, cậu ghi danh học Ngôn ngữ cô điển 
và Thần học tại đại học Bonn. Nhưng sau một bán niên, Fritz bỏ Thần học. Eritz muốn làm mục 
sư đề hài lòng mẹ, nhưng „ông mục sư non” — tiếng con nít vùng Naumberg vẫn trêu chọc cậu — 
đã sớm mắt niềm tin vào Chúa. Fritz cảm thấy quá tù tùng khi sống với mẹ, với niềm tin và với 
đời mục sư. Anh quyết định thoát ra khỏi mọi thứ đó, nhưng cuộc chuyền hướng này đã gặm 
nhắm tâm hồn anh suốt cả đời. Sau một năm, Nietzsche và vị giáo sư của anh chuyên tới 
Leipzig. Ông thầy rất quý cậu học trò thông minh của mình, nên đã khuyên anh nhận chân giáo 
sư tại đại học Basel. Năm 1869, lúc 25 tuổi, Nietzsche trở thành giáo sư thỉnh giảng. Đại học 
Basel cấp tốc trao cho anh bằng tiến sĩ và bằng lên ngạch giáo sư (Habilitation). Ở Thuy-sĩ, 

7 


Nietzsche làm quen với giới văn nghệ sĩ cùng thời, trong đó có Richard Wagner và bà vợ 
Cosima, mà Nietzsche đã có dịp gặp ở Leipzig. Nietzsche quá mê nhạc Wagner đến độ cảm hứng 
viết ra cuốn Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik (Tỉnh thần âm nhạc đã khai sinh 
ra Bi kịch) vào năm 1872. 

Cuốn sách là một thất bại, và nó cũng bị quên nhanh. Lí đo là vì từ đầu thời Lãng mạn, 
người ta đã nói tới mâu thuẫn giữa cái gọi là tính „sáng tạo xuất thần“ (Dionysischen) của âm 
nhạc và cái , thể cách chân phương” (Appolinischen) của nghệ thuật tạo hình rồi, và kinh nghiệm 
lịch sử cũng đã cho thấy, hai cái đó chỉ là những phỏng đoán mà thôi. Thành ra, điều Nietzsche 
bàn tới trong sách chắng có gì mới. Hơn nữa, thế giới học giả âu châu thời đó đang bận tâm tới. 
sự hình thành của một bi kịch khác, quan trọng hơn. Một năm trước đó, xuất hiện cuốn sách Vẻ 
Nguồn Gốc Con Người từ thú vật của Charles Darwin, nhà thần học và thực vật học nồi tiếng 
người Anh. Từ lâu rồi, ít nhất từ mười hai năm trước khi sách Darwin ra đời, đã có quan điểm 
cho rằng, con người có thể được tiến hoá dần từ những hình thái nguyên sơ trước đó. Nhưng 
trong Sự Hình Thành Các Chủng Loại, vì chính Darwin đã hé mở cho biết, có thể con người 
cũng từ loài vật mà thành, nên tác phẩm bán chạy như tôm tươi. Trong những năm 1860, nhiều 
nhà khoa học tự nhiên cũng đi tới một kết luận như vậy, và họ nối con người vào liên hệ với loài 
khi đột vừa được khám phá. Mãi cho tới cuộc thế chiến thứ nhất, Giáo hội Kitô giáo, đặc biệt ở 
Đức, chống lại Darwin và những người ủng hộ .ông. Nhưng ngay từ đầu ai cũng biết rằng, sẽ 
chẳng có một sự lùi bước tự nguyện nào nữa đề quay trở về cái vũ trụ quan của thời trước đó. 
Người ta không còn tin vào chuyện Thiên Chúa là đắng trực tiếp tạo dựng và điều khiển con 
người nữa. Và các khoa học tự nhiên giờ đây ăn mừng chiến thăng của họ với một hình ảnh về 
con người rất thực tế: Họ bỏ Thiên Chúa để quay sang quan tâm tới khỉ. Và hình ảnh cao cả của 
con người như một thụ tạo giống Thiên Chúa bị vỡ ra làm hai: một đàng, sự cao cả này không 
còn khả tín nữa và đàng khác, con người giờ đây không hơn không kém đượi coi như là một loài 
thú thông minh mà thôi. 

Nietzsche phấn chấn vô cùng trước cảnh quan vũ trụ mới đó. Về sau, có lần ông viết: „7: 
cả cái mà chúng ta cần, đó là một (công thức) hoá học cho các quan niệm đạo đức, tôn giáo, 
nghệ thuật và cho những cảm nhận cũng như tất cả những cảm xúc mà ta có được trước những 
tiếp xúc lớn nhỏ với văn hoá và xã hội, với cả nổi cô đơn.“ Hơn ba chục năm cuỗi của thế kỉ 19 
nhiều nhà khoa học và triết gia đã đồ công tìm kiếm chính cái hoá học đó: Họ đi tìm một giải 
thích sinh học cho sự sống mà chăng cần gì tới Thiên Chúa nữa. Nhưng chính Nietzsche thì lại 
chẳng quan tâm một tí gì tới cuộc tìm kiếm đó. Ông quan tâm tới chuyện hoàn toàn khác: Đâu là 
í nghĩa của cái nhìn thực tế kia của khoa học đối với thân phận con người? Nó giúp con người 
lớn lên hay làm nó bé lại? Khi nhìn được rõ hơn về chính mình, con người giờ đây được thêm gì 
hay lại mất cả chì lẫn chài? Trong tình hình đó, ông viết luận văn Wahrheit und Lũge (Sự thật và 
dối trá), có lẽ đây là tác phẩm tuyệt nhất của ông. 

Câu hỏi, con người bé đi hay lớn lên, được NIetzsche trả lời là tuỳ theo tâm trạng. Khi con 
người bất hạnh — và đây là tâm trạng thường thấy nơi con người — lúc đó họ cảm thấy bị đè nén, 
hối tiếc và nói ra toàn chuyện đở hơi. Ngược lại, lúc vui vẻ, họ có những cảm xúc tự hào và mơ 
thành siêu nhân. Có một mâu thuẫn ghê gớm giữa những tưởng tượng ngạo mạn và giọng điệu tự 
tin sắm sét trong các tác phẩm của Nietzsche và diện mạo thật của ông: một đáng người nhỏ con, 
hơi phì, nhút nhát. Bộ ria mép lì lợm với một cây lược vừa vặn làm cho khuôn mặt ông mang nét 
cứng rắn và nam nhi hơn, nhưng nhiều căn bệnh thủa thiếu thời đã ăn mòn thể lực và tinh thân 
của ông. Ông bị cận nặng, luôn bị dăn vặt bởi những cơn đau bao tử và đau đầu. Năm 35 tuổi, 
ông cảm thấy kiệt sức hoàn toàn và phải thôi dạy học ở Basel. Có lẽ chứng bệnh lậu, thường 
được thiên hạ xa gần nói tới, đã góp thêm phần dứt điểm đời ông. 

Mùa hè năm 1881, hai năm sau khi từ giã đại học, tình cờ NIetzsche khám phá ra một thiên 
đường hạ giới cho chính mình, đó là địa điểm Sils Maria trong vùng Oberengadin thuộc Thụy-sĩ. 
Một cảnh trí tuyệt vời, giúp ông có được những phấn chấn và động lực sáng tạo. Từ đó đều đặn 
hàng năm, ông tới đây để một mình đi dạo và đắm mình trong suy nghĩ. Nhiều tư tưởng hình 
thành ở đây đã được ông viết ra trong mùa đông ở Rapallo, ở bờ biển Địa Trung, ở Genua và ở 

8 


Nizza. Đa số những tư tưởng đó cho thấy Nietzsche là một nhà phê bình bén nhạy, triệt để và có 
nhiều đòi hỏi về mặt văn chương. Ông đã đánh đúng vào những vết thương của triết học phương 
tây. Nhưng những đề nghị của riêng ông về một thuyết nhận thức mới và một nền đạo đức mới 
thì, ngược lại, lại dựa hoàn toàn trên thuyết tiễn hoá xã hội chưa chín mùi của Darwin và thường 
chạy trốn vào trong những thị hiếu thời trang quay cuồng. Thành ra, điều ông viết càng mạnh mẽ 
bao nhiêu thì lại càng như những quả đấm vào không khí bấy nhiêu. „ Thiên Chúa đã chết“ — câu 
ông viết đi viết lại nhiều lần — thật ra những người đông thời với ông, cả Darwin và những tác 
giả khác trước đó, cũng đều đã biết rồi. 

Năm 1887, khi ngắm nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết của Sils Maria lần cuối, 
Nietzsche tái khám phá ra sự giới hạn nhận thức của các con vật tinh khôn, mà ông đã có lần đề 
cập tới trong một luận văn trước đây của mình. Trong tác phẩm bút chiến Zwz Genealogie der 
Moral (Về hệ tộc của đạo đức), ông mở đầu với câu: „Chứng fa, những kẻ có khả năng nhận 
biết, lại chẳng biết mình là ai, chúng ta chẳng biết chính mình: Điều này không lạ gì cả. Chúng 
ta đã chẳng bao giờ tìm hiểu mình — chuyện gì sẽ xây ra, nếu một ngày nào đó chúng ta nhận ra 

ía?“ Ñietzsche thường dùng ngôi thứ nhất số nhiều để nói về chính mình; ông thường nói về một 
loài vật rất đặc biệt, mà ông là người đầu tiên mô tả: „ƠIa tài của chúng ta ở nơi các tổ ong nhận 
thức của chúng ta. Chúng ta được sinh ra như những con vật có cánh và những kẻ góp mát của 
tỉnh thân, luôn trên đường tìm tới các tổ ong kia, chúng ta chỉ thích quan tâm tới một điều mà 
thôi, đó là „ mang về nhà “ cho mình một cái gì đó”. NÑietzsche chăng còn nhiều thời gian đề sáng 
tác. Hai năm sau, ông bị suy sụp thần kinh khi còn ở Turin. Bà mẹ mang đứa con 44 tuổi từ Í- 
đại-lợi về một bệnh viện ở Jena. Sau đó, ông sống với mẹ, nhưng chăng còn viết được gì nữa. 
Tám năm sau, mẹ mắt, ông phải sông với cô em gái khó ưa của mình. Ngày 25 tháng 8 năm 1900 
ông mắt ở Weimar, thọ 55 tuôi. 

Lòng tự tin của Nietzsche, điều mà ông luôn biện hộ bằng giấy bút, thật lớn: „76¡ biết số 
phận của tôi, nó sẽ gắn liễn với tên tuổi của tôi và làm cho người ta nhớ tới một điều gì khủng 
khiếp". Quả thật, cái khủng khiếp đó đã biến ông trở thành một trong những triết gia có ảnh 
hưởng nhất trong thế kỉ hai mươi đang đến. Vậy đâu là nội dung của cái lớn lao đó? 

Đóng góp lớn nhất của Nietzsche là sự phê bình hăng say và triệt để của ông. Hơn tất cả 
các triết gia trước đó, ông say mê vạch ra cho thấy cái hồng hách và ngớ ngân của con người, khi 
họ dùng tiêu chuẩn lô-gích và sự thật của „chủng vật người “ để đánh giá thế giới mà họ đang 
sông trên đó. „Loài thú tỉnh khôn“ nghĩ rằng, chúng có một vị trí đặc biệt chăng loài nào khác có 
được. Nietzsche trái lại quả quyết rằng, con người không hơn không kém chỉ là một con vật và 
suy nghĩ của nó cũng không khác chi một con vật, nghĩa là suy nghĩ của nó cũng bị điều chế bởi 
bản năng và dục vọng, bởi í muốn thô thiên cũng như bởi khả năng nhận thức giới hạn của nó. 
Như vậy, đa số triết gia tây phương đã lầm, khi họ coi con người là một cái gì đó hoàn toàn đặc 
biệt, như một thứ máy điện tử có công suất lớn về khả năng tự nhận thức. Có thật con người có 
thể tự nhận biết mình và nhận biết được thực tại khách quan không? Con người có thật có khả 
năng đó không? Hầu hết triết gia trước nay đều trả lời có. Cũng có một vải triết gia chưa bao giờ 
đặt ra cho mình câu hỏi đó. Họ đương nhiên cho rằng, trí khôn của con người cũng đồng thời là 
một thứ tính anh của hoàn vũ. Họ không coi con người là một loài thú khôn ngoan, mà xác định 
chúng là một thực thể thuộc vào một cấp hoàn toàn khác. Họ chối bỏ thăng thừng mọi gia sản 
phát sinh từ gốc rễ thú vật nơi con người. Hết triết gia này đến triết gia khác ra công đào sâu 
thêm hồ cách ngăn giữa người và thú vật. Tiêu chuẩn duy nhất đề đánh giá thiên nhiên sống 
động là lí trí và trí hiểu của con người, là khả năng suy nghĩ và luận định của nó. Và họ đều cho 
rằng, cái phần cơ thể thuần tuý vật chất bên ngoài là điều không quan trọng. 

Và để bảo đảm cho khả năng nhận định đúng đắn của con người, các triết gia đã phải chấp 
nhận rằng, Thượng Đề đã ban cho con người một bộ máy nhận thức đặc biệt. Và với sự trợ g1iúp 
của ngải, con người có thê đọc được sự thật về thế giới từ „Cuốn sách thiên nhiên“. Nhưng nếu 
quả thật Thượng Đề đã chết, thì bộ máy nhận thức được ban tặng kia hắn chỉ có khả năng gIới 
hạn. Và như thế, bộ máy này cũng chỉ là một sản phẩm của thiên nhiên, và cũng như mọi sản 
phẩm thiên nhiên khác, nó chăng toàn hảo. Chính quan điểm này Nietzsche đã đọc được của 

9 


Arthur Schopenhauer: ,„Cưng ta chung quy chỉ là một thực thể giai đoạn, hữu hạn, chóng qua, 
như một giác mơ, như chiếc bóng bay qua“. Và như vậy con người làm sao có được một „/zí 
khôn có thể nắm bắt được những cái đời đời, vô tận, tuyệt đố¡?“* Khả năng nhận thức của con 
người, như qua linh cảm của Schopenhauer và NiIetzsche, trực tiếp lệ thuộc vào những đòi hỏi 
của tiền trình thích ứng tiễn hoá. Con người chỉ có thể nhận biết được điều mà bộ máy nhận thức 
của nó, vốn được hình thành qua cuộc đấu tranh sinh tồn, cho phép nó hiểu mà thôi. Như bất cứ 
mọi loài thú khác, con người đồ khuôn thế giới theo các giác quan và nhận thức của mình. Điều 
này hắn rõ: Mọi nhận thức của chúng ta tuỳ thuộc trước hết vào các giác quan của chúng ta. 
Những gì không thể thấy, nghe, cảm, nếm và sờ, ta không nhận biết được chúng và chúng cũng 
không có mặt trong thế giới của chúng ta. Ngay cả những gì trừu tượng nhất, chúng ta cũng phải 
tìm cách đọc hay có thể nhìn chúng như là những dấu chỉ, thì mới hình dung ra được chúng. Như 
vậy, để có thê có được một vũ trụ quan hoàn toàn khách quan, con người hăn phải cần có một bộ 
máy nhận thức siêu nhân có thê nắm bắt được hết mọi góc cạnh của giác quan: cặp mắt siêu đăng 
của đại bàng, khứu giác ngửi xa nhiều cây số của loài gấu, hệ thống đường hông của cá, khả 
năng biết được động đất của răn v.v. Nhưng con người không thể có được những thứ đó, và vì 
thế nó không thể có được cái nhìn khách quan toàn bộ của các sự kiện. Thế giới của chúng ta 
chẳng bao giờ là cái thế giới như „vốn có của nó“, nó cũng chỉ là cái thế giới của con chó con 
mèo, của con chim con bọ, không hơn không kém. ,,Con ơi, thế giới của ta là một cái thùng lớn 
đầy nước!“ đó là câu giải thích của cá bố cho cá con trong chậu. 

Cái nhìn không nhân nhượng của Nietzsche về triết học và tôn giáo cho thấy sự ôm đồm 
bao biện của con người qua những tự định nghĩa của họ (Còn việc chính Nietzsche đặt ra cho thế 
giới những ôm đồm bao biện mới, thì đây lại là chuyện khác). Í thức con người không nhắm ưu 
tiên tới câu hỏi: „Đâu là sự thật?“. Đối với họ, câu hỏi sau đây quan trọng hơn: Đâu là điều tốt 
nhất cho sự sông còn và thành đạt của tôi? Những gì không liên quan trực tiếp tới vấn nạn này 
xem ra Ít có cơ hội có được một vai trò quan trọng trong cuộc tiễn hoá loài người. Nietzsche mơ 
hồ hi vọng rằng, có lẽ sự tự nhận thức của con người ngày càng trở nên sáng suốt hơn, nó có thê 
tạo cho họ trở thành một ,,siêu nhân“ và ,,siêu nhân“ này hắn sẽ có được khả năng nhận thức lớn 
hơn. Nhưng điểm này cũng nên cần thận. Là vì cho đủ những tiễn bộ nhân loại đã đạt được cho 
tới nay trong việc tìm hiểu về nhận thức và về „hoá học“ của con nĐØƯỜI, kể cả việc có được 
những máy móc tỉnh vi nhất và những quan sát bén nhạy nhất trong địa hạt này, chúng ta vẫn 
phải thú nhận rằng, con người không có khả năng đạt tới được một nhận thức khách quan. 

Nhưng điều đó chăng có hại gì lắm. Có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu như con người 
thông suốt được mọi sự về chính mình. Chúng ta có nhất thiết cần đến một chân lí độc lập bay lơ 
lửng trên đầu chúng ta không? Nhiều khi chính con đường đi cũng là một mục tiêu đẹp rôi, nhất 
là khi con đường đó lại là lối dẫn vào trong chính ta, lối đi chẳng chịt nhưng cũng đầy hấp dẫn. 
„Chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu mình — chuyện gì sẽ xẩy ra, nếu một ngày nào đó ta nhận ra 
ta?“, đó là câu hỏi Nietzsche đã nêu lên trong Genealogie der Moral. Vì thê, giờ đây chúng ta 
hãy cố gắng tìm hiểu mình, được chừng nào càng tốt. Nhưng ta sẽ dùng con đường nào, sẽ chọn 
cách thức nào đề thực hiện? Và rồi ra kết quả sẽ ra sao? Nếu mọi nhận thức của chúng ta đều 
diễn ra trong não bộ và bị lệ thuộ c vào não bộ của loài vật có xương sống, thì tốt nhất ta hãy bắt 
đầu bằng tìm hiểu ngay não bộ. Và câu hỏi đầu tiên sẽ là: Não bộ đến từ đâu? Và tại sao nó có 
được cấu trúc như nó hiện có? 


e Lucy ở trên trời. Chúng ta đến từ đâu? 


10 


Hadar 
Lucy ở trên trời 
Chúng ta đên từ đâu? 


Đây là câu chuyện của ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất như sau: Ngày 28 tháng 2 năm 
1967 — Hoa-kì đội bom xuống Bắc Việt Nam; ở Berlin (Tây Đức) nỗi lên những cuộc chống đối 
đầu tiên của sinh viên, công xã thứ nhất (của nhóm thanh niên sinh viên thế hệ 68 sống chung 
chạ với nhau. Người dịch) vừa được hình thành; Che Guevara bắt đầu khởi sự cuộc chiến du 
kính trên cao nguyên miên trung nước Bolivia; và John Lennon, George Harrison và Ringo Starr 
cùng nhau lập phòng thu băng nhạc ở đường Abbey trong thủ đô London. Một trong những dĩa 
nhạc thu băng của họ mang tên Sø/. Peppers s Lonely Hearts Club Band, và một bài hát trong đó 
có tên Luey in the Sky with Diamonds. Vì cái tên lạ và lời lẽ siêu thực của bài hát, nhiều người 
mê nhạc Beatle tới ngày nay vẫn tin rằng, John Lennon sáng tác bài này trong cơn say và bài hát 
đó là một lời ngợi ca ma tuý. Nhưng sự thật không phải thế, nó khá đơn giản và cảm động. Lucy 
không phải là ai khác ngoài người bạn gái cùng lớp của Julian Lennon, con của John Lennon. 
Cậu bé Julian đã tự vẽ cô bạn này và đưa cho ông bố xem bức hoạ mang tên “Luecy in the Sky 
with Diamonds” của mình. 

Và như vậy tiếp theo câu chuyện thứ hai. Năm 1973: Donald Carl Johanson, lúc đó chưa 
đầy 30 tuổi, đi theo một đoàn thám hiểm tới vùng cao nguyên đầy gió bụi gần thành phố Hadar 
của Ethiopia. Johnanson miễn cưỡng muốn trở thành một nhà chuyên môn về răng các loài vượn. 
Từ ba năm nay, anh đang viết luận án về răng vượn; anh đã tìm hiểu bao nhiêu là sọ vượn trong 
tất cả các viện bảo tàng ở Âu châu, và lúc này anh chẳng còn hứng thú gì nữa về đề tài này. 
Nhưng nhiều đồng nghiệp nôi tiếng người Pháp và Hoa-kì lại rất cần một người biết nhiều về 
răng vượn như anh. Ai muốn nghiên cứu về xương người hoá thạch, tất phải cân tới một chuyên 
viên về răng. Vì răng thường là những cổ vật ít bị hư hao nhất trong các cô vật tìm thấy, và răng 
người với răng vượn không khác gì nhau. Riêng Johanson thì rất mừng được theo đoàn nghiên 
cứu, vì con đường tiến thân bằng nghiên cứu khoa học quả là một cơ hội mới mẻ đối với anh. 
Johanson xuất thân từ Hartford bang Connecticut, là con trai của một người Thụy-điền di cư 
sang Hoa-kì. Cha mất sớm, khi cậu Don mới hai tuôi, vì thế Don phải trải qua một thời niên 
thiếu rất khó khăn. Một nhà nhân chủng hàng xóm đã bảo trợ cậu như một đứa con nuôi, giúp ăn 
học và đánh thức dậy sở thích cô sử nơi cậu. Johanson sau đó đã học Nhân chủng học và bước 
theo vết chân của người bảo trợ mình. Chính cậu sẽ là người để lại cho nhân loại một cái gì đó 
lớn lao. Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn lúc này đây, ngồi bới đất đá tìm xương người ở vùng 
tam giác Afar gần bờ sông Awash dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, chàng trai tóc đen, cao 
lêu nghêu và gây trơ xương sườn Don đã chăng nghĩ được gì hơn. Tình cờ anh gặp được một vài 
mẫu xương lạ: phần trên của một xương ống quyên và phần dưới của một xương đùi. Hai mẫu 
xương này ăn khớp với nhau lạ lùng. Johanson xác định đó là xương đầu gối của một loài vượn 
đi bằng hai chân, cao cỡ 90 phân, sông cách đây khoảng hơn ba triệu năm. Một phát hiện động 
trời! Là vì chuyện cách đây ba triệu năm đã xuất hiện một động vật đứng thắng như người là 
điều tới lúc đó chưa ai biết hoặc nghĩ tới. AI có thể tin được điều của một chuyên viên răng vượn 
hãy còn vô danh như cậu? Cậu chỉ còn mộ¿ cách mà thôi: phải làm sao tìm cho được toàn bộ 
xương! Thời gian trôi qua, và một năm sau đó, ngày 24 tháng I1 năm 1974, Johanson trở lại 
vùng tam giác Afar cùng với Tom Gray, một sinh viên người Hoa-kì. Trước khi bước vào trại 
khảo cổ, hai người làm một vòng quan sát hiện trường. Tình cờ anh nhận ra một mẫu xương 
cánh tay nằm giữa đá lở. Rải rác quanh đó có nhiều mẫu xương khác: những đoạn xương bàn 
tay, Xương sườn, các đốt xương sống, những mảnh xương sọ: những thành phần của một bộ 
Xương tiền SỬ. 

Và nối tiếp. sau đây là câu chuyện thứ ba — câu chuyện về một người đàn bà nhỏ con, từng 

sông trên một miền đất mà ngày nay gọi là Ethiopia. Chị đứng thắng khi bước đi, đôi tay tuy 


II 


ngắn hơn tay của một người trưởng thành thời nay, nhưng có hình dạng giống in đúc xương tay 
người hiện đại. Người đàn bà thuộc loại lùn, nhưng bạn bè giới nam của cô cũng không lớn lắm, 
có lẽ chỉ cao vào khoảng 1,4 mét. Với thân hình như thế, cô rất khoẻ. Cô có những đốt Xương 
vững, đôi tay tương đối dài. Chiếc đầu không lớn như của một người thường, mà chỉ bằng đầu 
của một chú vượn người. Xương hàm của cô bạnh ra và sọ trán phẳng. Có lẽ lông tóc cô màu 
đen, như các loài vượn người khác ở Phi châu, nhưng điểm này không chắc lắm. Cũng không 
biết được cô khôn lanh tới mức nào. Não bộ của cô lớn bằng não của một chú vượn, và cũng 
chẳng ai biết cô đã suy nghĩ được những gì. Cô chết lúc 20 tuổi, không hiểu vì nguyên nhân gì. 
3,18 triệu năm sau đó, hồ sơ “AL 288-1” được xem là bộ xương đầy đủ và xưa nhất của một 
động vật giống như người. Cô thuộc chủng Aws(ralopifhecus qƒarensis. Australopithecus có 
nghĩa “Khi miên nam”, và afarensis là tên của địa điểm nơi tìm thấy cô vật: vùng tam giác Air. 

Hai nhà nghiên cứu nhảy lên xe, tống hết ga chạy về lều. Chưa tới trại, Gray đã la lớn: 
“Chúng tôi đã có được nó rồi, chúng tôi đã có được hoàn toàn đây đi!” Phân chân cực độ. 
Johanson nhớ lại: “Đêm đầu, chúng tôi không tài nào chợp mắt được. Chúng tôi chuyện trò 
không dứt và uống với nhau hết chai bia này tới chai khác”. Họ hát, họ nhảy. Và đây là điểm nỗi 
kết câu chuyện thứ nhất với câu chuyện thứ hai và câu chuyện thứ ba: Suốt đêm hôm đó bản 
nhạc Luey in the Sky with Diamonds được phát đi phát lại vang dội ở một góc bầu trời đêm xứ 
Ethiopia. Và rồi, không biết chính xác từ giây phút nào, sau đó bộ xương đầy đặn 40% kia chỉ 
còn được gọi là „Lucy”. Và Lucy O”Donnel, người bạn gái cùng lớp của Julian Lemmon, cũng 
có lí do đề vui mừng. Tên em giờ đây được lấy để làm bảo chứng cho một bộ xương có một 
không hai và cô xưa nhất trong toàn bộ cô sử và nguyên sử thế giới. 

Luecy của Johanson chứng minh cho thấy „nôi loài người” nằm ở Phi châu, điều này trước 
đó người ta cũng đã mơ hồ tin như thế rồi. Lịch sử nguồn gốc loài người, bao lâu còn được hình 
dung như lịch sử phát triển của từng cá nhân, bấy lâu vẫn không xoá đi huyền thoại về tạo dựng. 
Nhưng hình ảnh về nôi sinh thành trên đây cũng đồng thời làm cho các nhà nghiên cứu hi vọng. 
răng, rôi đây họ sẽ xác định được biên giới giữa loài người và loài vật; không những xác định về 
địa điểm, mà cả về thời gian từ lúc con người bước ra khỏi Rãnh Gregory (Gregory-Spalte) miền 
đông Phi châu, bắt đầu đứng thăng và biết sử dụng vũ khí đá đẽo, cho đến khi trở thành những kẻ 
săn bắn thú hoang biết nói năng trao đổi với nhau. Nhưng đây quả thật có phải là loài động vật 
đầu tiên và duy nhất biết đứng thăng, biết sử dụng dụng cụ săn bắn các thú hoang lớn không? 

Cho đến lúc đó, vết tích cô nhất mà người ta tìm được của một loài vượn người 
(Hominoidea) có niên đại vào khoảng 30 triệu năm. Tuy nhiên, người ta hiện gần như chẳng biết 
chút gì thêm về loài vượn này. Là vì chỉ có được một vài mẫu xương hàm dưới không đầy đủ và 
hư hại nhiều, thế thôi, đó là tất cả những gì có được để các nhà khoa học đưa ra những kết luận 
của họ. Cả việc phân loại các loài vượn cô sau này, người ta cũng như đang lần mò trong đêm 
tối. Chỉ khi rừng và đồng cỏ xuất hiện, khoa Cổ nhân chủng học mới có được một cái nhìn rõ 
hơn. Khoảng I5 triệu năm trước, các lực ép dữ dội trong lòng đất đã đầy vỏ địa cầu phía đông 
châu Phi lên một độ cao gần 3000 mét cách mặt biển. Các tảng đá lục địa bị uốn cong, nứt thành 
một rãnh dài trên 4500 cây số, và từ khe rãnh đó xuất hiện một hệ thực vật hoàn toàn mới. Nhờ 
sự hình thành Rãnh Gregory và thung lũng (Great Rift Valley) trong đó mà các loài vượn — và từ 
đó loài người - cũng xuất hiện. Nhà cổ nhân chủng học nôi danh Richard Leakey phỏng đoán: 
„Nếu Rãnh Gregory đã không hình thành ở địa điểm đó và vào thời gian đó, thì loài người có lễ 
cũng đã không xuất hiện". 

Phía tây Rãnh là những cánh rừng nguyên sinh với thức ăn phong phú, nơi sinh sống lí 
tưởng cho các loài linh trưởng. Phía đông, trái lại, là những bán sa mạc, những rừng cỏ nhỏ và 
đồng lầy sông lạch tạo ra do những cánh rừng chết. Cách đây độ bốn hay năm triệu năm, đây là 
đất sông lí tưởng cho một vài loài /Jominid (vượn người), chẳng hạn như loài 4ws(ralopithecus, 
là loài đầu tiên có thể đứng thắng khi đi. Một vài loài trong sô này đã biến mất vào một lúc nào 
đó, các loài khác vẫn tiếp tục sinh sôi phát triển. Cách đây khoảng ba triệu năm, 
Australopithecus tách ra thành nhiều loài khác, mà nay ta biết khá rõ về chúng. Trong các loài 
mới này có 4síralopithecus robusfus và Australopithecus aƒricanus. Australopithecus robustus 


12 


là loài có sẽ sống bằng thực vật với chiếc sọ vạm vỡ và những xương hàm rất lớn, loài này đã 
biến mất khoảng 1,2 triệu năm trước. Còn Australopithecus africanus có sọ nhẹ hơn và răng nhỏ 
hơn; nó được xem là gốc tô của /omo habilis vốn là đại biêu đầu tiên của gia đình ominae 
(giống người), nhưng loài này còn được phân ra ít nhất thành hai loài nữa, mà ngày nay ta hoàn 
toàn không biết gì về mối dây bà con giữa chúng. 

Sọ của các 4stralopithecinen đúng là sọ khi. Cũng giống như các loài linh trưởng khác, 
cặp mắt của chúng năm dôi ra phía trước sọ, điều này có nghĩa, loài khỉ luôn chỉ nhìn được một 
phía. Muốn mở rộng tầm nhìn, chúng phải quay đầu. Một hệ quả của tình trạng này là khỉ có lẽ 
mỗi lúc chỉ có được mới tình trạng í thức mà thôi. Vì chúng không thể nhận thức được nhiều 
chuyện trong cùng một lúc, nên những sự vật chỉ tiếp theo nhau hiện lên trong í thức. Góc nhìn 
hạn chế như vậy là điểm hoạ hiếm nơi các loài có vú; ở những giống vật khác như ruồi hay bạch 
tuộc thì tầm nhìn của chúng vô cùng lớn. Còn về khả năng thị lực, mọi loài khỉ đều nằm ở độ 
trung bình. Khả năng thấy của chúng khá hơn ngựa hay tê giác, nhưng lại thua rất xa các loài 
chim ưng. Cũng giống như hầu hết các loài thú có xương sông, nơi vượn hay khi có sự phân biệt 
hai vùng nhận thức trái và phải. Quan niệm „trái“ và „phải“ ảnh hưởng trên kinh nghiệm về thế 
giới và cả trên lỗi nghĩ của chúng. Các loài sứa, sao biển và nhím biển không có sự phân biệt 
phải hay trái đó, vì óc của chúng mang dạng hình tròn. Các loài khỉ cũng không cảm được những 
biến đổi của giòng điện, khác hăn với nhiều loài thú khác, đặc biệt nơi cá mập. Khứu giác của 
khi rất đở, thua xa chó, gấu và nhiều loại côn trùng. Khả năng nghe của chúng khá tốt, nhưng 
cũng không bì được với chó, với gấu. 

Diễn tiến lạ lùng nào đã xây ra nơi vải ba loài vượn cách đây độ ba triệu năm, điều này 
khoa học vẫn chưa biết được. Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn đó, não của chúng đã lớn 
lên gấp ba lần. 4zs/ralopithecus có khối lượng óc từ 400 tới 550 gram; óc của Jomo habilis cách 
đây khoảng hai triệu năm nặng từ 500 tới 700 gram; Loài Homo heidelbergensis và Homo 
erecfus xuất hiện cách đây độ 1,8 triệu năm có khối óc từ 800 đến 1000 gram. Và khối óc của 
loài người tân tiễn #omo sapiens, xuất hiện cách đây khoảng 400 000 năm, cân được từ 1100 tới 
1800 gram. 

Các nhà khoa học trước đây giải thích, khối lượng óc gia tăng chính là do việc thích ứng 
với môi trường sống. Môi trường sống trong thảo nguyên của Rift Valley hoàn toàn khác với 
hoàn cảnh sống trong các rừng già trước đó, và các Astralopithecinen cũng như các giống 
Homo cô đã phải thích ứng với các môi trường sống mới. Điều này đúng. Nhưng việc gia tăng 
quá nhanh độ lớn của óc do hậu quả điều kiện sinh môi thay đổi là chuyện chăng bình thường gì 
cả, nó phải được coi là một biến có hoàn toàn bất thường. Các loài thú phải thích ứng với sinh 
môi, dĩ nhiên. Chúng biến đổi, lớn thêm hay nhỏ lại, nhưng óc của chúng không thể phình lớn 
nhanh như thế được. Linh trưởng trong vùng thảo nguyên hiện nay cũng chăng khôn gì hơn linh 
trưởng trong các rừng già. Nhưng khối óc của các giống vượn người cô gia tăng quá nhanh cách 
lạ thường, còn nhanh hơn tầm lớn của thân xác chúng - điểm này cho đến nay mới chỉ thấy được 
nơi loài người và loài cá heo mà thôi. 

Chúng ta biết được tiến trình phát triển đặc biệt của óc người là nhờ công trình riêng biệt 
của hai tác giả người Pháp là Emile Deveaux và người Hoà-lan là Louis Bolk trong những năm 
1920”. Theo hai vị này, con người khi lọt lòng mẹ vẫn chưa phát triển đầy đặn, trong khi đó các 
loài vượn người khi sinh ra thì đã phát triển gần như đây đủ rồi. Thời gian phôi thai nơi con 
người dài hơn và trong thời gian đó con người đã có khả năng học tập. Khoa nghiên cứu não 
ngày nay đã có thể xác nhận điểm này. Trong khi óc của mọi loài có vú khác sau khi sanh lớn 
chậm hơn thể xác, óc con người từ thời phôi thai cho tới một thời gian dài sau khi sanh vẫn tiếp 
tục phát triển với vận tốc ngang bằng vận tốc phát triển của thê xác. Bằng cách đó, óc người đã 
có được một độ lớn vượt lên trên các loại vượn người khác. Đặc biệt tiểu não và vỏ đại não đã có 
được nhiều lợi điểm trong sự phát triển này. Và trong đại não, đặc biệt những vùng liên quan tới 
khả năng định hướng, khả năng âm nhạc và khả năng tập trung là quan trọng nhất. 

Đó là những gì ngày nay ta biết được nơi tiến trình phát triển não. Nhưng tại sao, khoảng 
ba triệu năm trước, nó lại xây ra như thế? Không rõ. Chúng ta càng biết chính xác về diễn tiến 


l5 


bao nhiêu, thì lại càng mơ hồ về lí do của diễn tiễn đó bấy nhiêu. Là vì chỉ nhu cầu thích ứng mà 
thôi thì không đủ đề giải thích sự tăng trọng quá nhanh của não, cho dù ta có đủ lí do để bảo 
rằng, hoàn cảnh sống mới nơi thảo nguyên đòi hỏi phải có một thích ứng lớn. Đúng, khả năng 
đứng hai chân làm thay đổi cung cách chạy trốn. Đúng, đời sống gia đình nơi thảo nguyên không 
giông như trong rừng già. Đúng, nơi thảo nguyên phải có cách săn tìm những thức ăn mới. 
Nhưng tất cả những cái đó cũng không cắt nghĩa được độ lớn gấp ba của não. Não con người quá 
phức tạp, nó không chỉ lớn lên vì hoàn cảnh sinh môi mà thôi. Nhà nghiên cứu não ở Bremen, 
Gerhard Roth, viết: „Không phải hoàn cảnh sống đã buộc con người phải có một vỏ não 
(Cortex) hay một vỏ não trước lớn. Những thứ này con người có được là do trao tặng một cách 
nhưng không ` “ 

Như vậy: sự phát triển của não người không chỉ do ảnh hướng của các điều kiện môi sinh. 
Nếu trong chương đầu có nói, bộ não của loài vật có xương sống chúng ta là kết quả của sự thích 
ứng với tiến trình tiến hoá, thì ta phải thú nhận rằng, chúng ta vẫn chưa biết gì chính xác về 
những mối liên hệ này. Có thể nói, cho tới lúc này chúng ta chẳng biết lí đo nào đã đưa đến sự 
„tôi ưu hoá“ này. Và suốt một thời gian rất dài, cha ông chúng ta đã ít sử dụng hết khả năng của 
bộ não vốn lớn nhanh trong đầu. Từ 4wsralopithecus tới Homo habilis và Homo erctus não đã 
lớn với tốc độ kinh hoàng, nhưng cuộc sống văn hoá đã không có gì thay đổi, chắng hạn như 
chẳng có được những cải tiến trong việc chế biến hay sử dụng những dụng cụ. Ngay cả lúc não 
đã gần như phát triển tương đối xong vào khoảng một triệu năm trước đây, cha ông Hominiden 
của chúng ta trong suốt nhiều trăm ngàn năm cũng đã không sáng chế ra được gì hơn ngoài mấy 
miếng đá đẽo nhọn thô sơ. Những dụng cụ của người Neandertaler, một chủng loại đã biến mất 
cách đây trên dưới 40 000 năm, cũng thô sơ và ít được mài bén. Nên biết rằng, khối lượng bộ 
não của chủng Neanthaler còn lớn hơn não của người thời nay! 

Trong tiến trình phát triển của loài người tân tiến với nên văn hoá có một không hai của họ, 
não giữ vai trò quyết định, điều này đã rõ. Nhưng tại sao con người đã sử dụng khả năng cải tiến 
kĩ thuật của mình quá trễ đến như thế? Câu trả lời có thể là: Vai trò của não không phải để cải 
tiến kĩ thuật, nhưng nó mang những nhiệm vụ nào đó khác hơn. Cũng như các vượn người ngày 
nay tuy khôn ngoan hơn, nhưng vẫn chỉ biết bẻ cành ném đá, chỉ biết sử dụng các dụng cụ một 
cách thô thiên như thời các Australopithecinen trước kia. Vượn người dùng phần lớn trí khôn của 
chúng cho cuộc sống xã hội phức tạp; và nơi con người cũng thế, đồng loại là thách đó lớn nhất 
trong cuộc sống hàng ngày của họ (Xem bài Cáy kiếm của người giết rông). Chúng ta chỉ sử 
dụng một phần rất nhỏ khả năng của mình, bởi vì Trí tuệ là thứ chúng ta chỉ cần lúc chúng ta gặp 
bí mà thôi. Ngay cả nếu những nhà nghiên cứu vượn lấy ống nhòm mà quan sát Albert Einstein, 
như họ ngày nay quan sát các chú khi, thì họ cũng chăng nhận ra gì đặc biệt nơi ông. Trong cuộc 
sống thường ngày với ngủ, thức, ăn, uống, bận áo quần v.v. Einstein chẳng cần gì tới bộ óc thiên 
tài của mình, bởi vì những sinh hoạt đó chẳng đòi hỏi tia chớp sáng tạo nào cả. 

Não con người là một bộ máy lạ lùng. Nhưng nó không phải là một bàn cờ vi tính, luôn 
phải động não đề tìm những nước cờ hiểm yếu. Thường thì bộ máy này chạy ở mức thấp, và như 
vậy thì loài người ngày nay cũng không khác gì cha ông họ từ thủa hồn hoang. Con người ngày 
nay cũng không khác khi về những bản năng nên tảng và về cung cách gây ‹ chiến và xâm lược, 
vê những gì thuộc phản xạ, về tình cảm gia đình và cộng đoàn. Càng biết về đời sống các thú vật, 
chúng ta càng rõ hơn về chính mình vốn là âm ba của 250 triệu năm tiễn hoá của loài vật có vú 
vọng lên từ não của ta. 

Như vậy, loài thú tinh khôn của Nietzsche đúng là những thú vật, và khả năng nhận thức 
có một không hai của chúng trước sau vẫn là một ấn số. Một vài triết gia thời Lãng mạn đầu thế 
kỉ 19 cho rằng, thiên nhiên vận hành không phải vô định, nhưng có mục đích, và mục đích cuối 
cùng của nó là sự hình thành loài người - và chủng loại người được hình thành nên là đề giải mật 
sự vận hành của thiên nhiên. Các vị đó đã hiên ngang bảo rằng, thiên nhiên sẽ tự bạch hoá mình 
ra nơi con người. Nhưng thực tế chăng có gì minh chứng cho lập luận: con người và hành vi của 
họ là cùng đích hành trình của thiên nhiên cả. Không những chuyện vận hành của thiên nhiên, 
mà ngay cả khái niệm ,„mục đích“ cũng đáng ngờ. Mục đích là một phạm trù tư duy rất mang 

14 


tính người (loài tắc kè có mục đích không?), nó đặc biệt gắn liền với các quan niệm của con 
người về thời gian, cũng giống như các khái niệm „tiễn bộ“ và ,„í nghĩa“. Nhưng thiên nhiên là 
chuyện của vật lí, hoá học và sinh vật. Và khái niệm ,,í nghĩa“ mang những tính chất hoàn toàn 
khác với Prôtên, chẳng hạn. 

Những cô cậu tinh khôn nhất trong đám thú của NiIetzsche đã hiểu ra được điều đó, nên họ 
không còn mơ làm chuyện ôm đồm to lớn là đạt tới sự „khách quan“ của thực tại nữa. Song giờ 
đây họ tự hỏi: Đâu là điều tôi có thể hiểu được? Và cái hiểu đó cũng như cái có thê hiểu đó hoạt 
động ra sao? Các triết gia cho rằng, đây là một ,„,chuyền hướng tri thức““ đưa tới những nền tảng 
cho việc tìm hiểu về chính mình và về thế giới. Đề hiểu điều này, tôi muốn dẫn quý vị hành trình 
vào các nên tảng của bộ máy nhận thức của chúng ta, những nền tảng mà chúng ta đã chia sẻ với 
nhau một số điểm quan trọng qua câu chuyện Lucy trên đây rồi. Chúng ta hãy cùng Lucy bay 
vào một vũ trụ còn hào hứng hơn tất cả những vũ trụ mà các triết gia trước đây đã bay vào. 
Chúng ta hãy khám phá Cảm giác và Tư duy của chúng ta, bằng cách hành trình vào trong não 
bộ của chúng ta. 


e_ Vũ trụ Tỉnh thân. Não của tôi hoạt động như thế nào? 


15 


Madrid 
Vũ trụ tỉnh thán. 
Não của tôi hoạt động như thê nào? 


Trên thế giới này, cái gì phức tạp nhất? Một câu hỏi khó, nhưng cũng không đến nỗi quá 
khó đối với các nhà khoa học. Câu trả lời của họ: Bộ não con người! Nhìn từ bên ngoài, bộ óc 
chẳng có øì thật đặc biệt. Nó cân nặng khoảng một kí rưỡi, mang hình đáng một hạt dẻ rừng đầy 
đặn và mềm mại như một quả trứng mềm. Nhưng trong nó chứa đựng một bộ máy có lẽ khúc 
mắc nhất trần gian. Một trăm tỉ (100 000 000 000) tế bào thần kinh tương tác với nhau qua tới 
năm trăm ngàn tỉ (500 000 000 000 000) mạch nối. Người ta bảo, lượng mạch nối đó tương 
đương với tổng số lá cây rừng miền lưu vực sông Amazona bên Nam MI. 

Cho tới khoảng 120 năm về trước, hầu như chẳng có ai biết gì về đời sống bên trong của 
bộ não. Những nỗ lực tìm hiểu nó trước đây cũng giống như lấy đèn pin chiếu vào bầu trời đêm. 
Kê cũng lạ, hầu như ngày nay chắng có ai biết tới người đầu tiên khám phá ra các chức năng và 
sự hoạt động cơ bản của bộ óc. Nếu lập một danh sách thật khách quan về những nhà nghiên cứu 
và tư tưởng nôi danh nhất trong thế kỉ 20, thì không thê không có tên tuổi của Santiago Ramón y 
Cajal. Vậy mà không một cuốn sách tiếng Đức nào đề cập tới tiêu sử của ông. 

Cajal sinh năm 1852 ở Petilla de Aragón trong vùng Navarra nước Tây-ban-nha. .Ông kém 
Nietzsche § tuổi. Khi Cajal sinh ra và lớn lên, thì bên London Darwin đang bắt đầu viết cuốn 
sách lớn của ông Nguồn Gốc Các Chủng Loại. Lúc nhỏ, Cajal muốn trở thành hoạ sĩ. Để nghiên 
cứu cơ thê con người, hai cha con cậu đi bới đất nghĩa địa cũ đề tìm xương người. Cha cậu là 
một bác sĩ giải phẫu và có được một chỗ làm trong phòng cơ thê học của bệnh viện tỉnh 
Saragossa. Việc đi đào xương với cha cuối cùng đã khiến cậu bỏ nghề hoạ chuyển sang ngành 
Cơ thể học. Darwin đã bỏ học I khoa, vì cảm thấy kinh tởm khi giải phẫu xác chết. Cajal trái lại 
cảm thấy say mê khi được khám xác chết. Cậu trở thành bác sĩ lúc 21 tuổi. Vì say mê với xác 
chết và xương người, nên cậu đầu đơn vào quân đội. Trong hai năm 1874-1875, cậu tham gia 
vào một chiến dịch sang Kuba và bị nhiễm trùng lao và sốt rét ở đó. Lúc trở về, cậu làm bác sĩ 
phụ tá trong phân khoa I của đại học Saragossa. Năm 1877, cậu được đại học Complutense ở 
Madrid cấp bằng tiến sĩ ¡ khoa. Là giáo sư môn Cơ thê học mô tả và tổng quát, Cajal lần hồi 
khám phá ra thế giới lạ lùng của bộ não. Tại sao đã chăng có một ai quan tâm nghiên cứu cặn kẽ 
bộ óc con người? Cho tới lúc đó, người ta chỉ tìm hiểu sự sắp xếp chung chung của các vùng 
não mà thôi. Cajal đặt ra cho mình một chương trình đầy cao vọng: Ông muốn tìm hiểu những 
diễn tiến xây ra trong não và muốn lập ra một môn học mới, mà ông gọi là „Tâm lí học luận lí“ 
(Rational Psychologie). Ông dùng kính hiễn vi quan sát từng lát một các tế bào óc người và vẽ ra 
tất cả những gì ông thấy được. Năm 1887, ông qua làm giáo sư môn Mô học và Bệnh lí học tại 
đại học Barcelona, và rôi năm 1892 chuyển sang dạy ở Complutense ở Madrid, đại học danh 
tiếng và lớn nhất nước Tây-ban-nha thời đó. Tại đây năm 1900, ông trở thành giám đốc Viện Vệ 
Sinh Quốc Gia và Sở Investigatiónes Biológicas. 

Một bức ảnh chụp Cajal ngôi trong phòng làm việc đầy nghẹt sách ở Madrid, tay phải 
chống đầu với bộ râu bờm xờm, mắt mơ màng nhìn bộ xương người. Một bức hình khác chụp 
ông cũng trong tư thế đó trong phòng thí nghiệm, với chiếc áo choàng ra vẻ phương đông và 
chiếc mũ vải của người phi châu. Mắt ông sâu và đen. Quả thật ông mang hình dáng một hoạ sĩ 
hơn là một nhà khoa học. Lúc về già, khuôn mặt ông trở nên tối tăm bí ấn hơn; thoạt nhìn cứ như 
là khuôn mặt của một tài tử Hollywood chuyên đóng vai tay phản phúc nham hiểm, như một 
khoa học gia bị quý ám. Nhưng Cajal chăng nham hiểm một chút nào. Trái lại, ông rất được 
người đương thời yêu mến và kính trọng. Ông là người khiêm tốn, đại lượng, hài hước dễ thương 
và rất thong thả. 

Cajal chỉ nghiên cứu óc người và óc thú vật đã chết. Thời đó, vào cuối thế kỉ 19, việc giảo 
nghiệm óc sống còn là điều cắm KỊ. Đối với Cajal, làm việc với óc chết đúng là một cực hình, vì 
như thế ông không thể nào thật sự biết được não hoạt động ra sao. Nhưng CaJal đã có cách, và 

16 


đây là cái độc đáo quỷ quái của ông, nếu muốn nói như thế: Ông biết cách làm cho tế báo chết 
sông lại. Ông dùng kính hiển vi quan sát các tế bào, mô tả kĩ lưỡng các diễn tiễn hoạt động của 
chúng. Và bằng một giọng văn sông động, ông làm cho người đọc có cảm tưởng như các tế bào 
đang cảm giác, hành động, hi vọng, cũng như đang mang trong mình những tham vọng. Một tế 
bào đang dùng thân sợi của nó „lần mò tứ phía đề tìm đến thân sợi khác“. Cứ như thế, Cajal mô 
tả câu trúc tính vi của các tế bào và qua đó đặt nền cho việc nghiên cứu hệ thống thần kinh não 
bộ về sau. Ông đã viết tất cả 270 luận văn khoa học và 18 cuôn sách. Những tài liệu này đã biến 
ông thành một nhà nghiên cứu não nỗi tiếng nhất từ xưa tới nay. Năm 1906 ông được trao giải 
Nobel về ¡ khoa. 

Các nghiên cứu của Cajal rất quan trọng, là vì các thần kinh não hoàn toàn khác hắn các tế 
bảo cơ thê bình thường. Cho tới lúc đó, khoa học chưa biết được những hình dạng bất thường ít 
CÓ với nhiều chân rết tỉnh vi của tế bào não. Cajal vẽ lại những tế bào này bằng những hình ảnh 
rất chính xác, bằng những mô hình màng lưới nhện lạ lùng, và hầu hết những phác hoạ của ông 
mang hình thù như những rong biên li ti. Chính ông không phải là người đã đưa ra những khái 
niệm chuyên môn quan trọng mà nay chúng ta đang sử dụng, nhưng các mô tả vô cùng chính xác 
của ông về các thành tố của hệ thống thần kinh não thì cho tới lúc đó chưa có ai sánh kịp. Ông vẽ 
và giải thích các tế bào thần kinh (Nơorôn) cũng như các tua sợi đài ngắn (Axôn) ở hai đầu 
Nơrôn. Lần đầu tiên các phân nhánh (Dendriten) của Axôn được mô tả một cách chính xác, vả 
ông dùng từ Synapsen của đồng nghiệp người Anh Charles Scott Sherrington đề đặt tên cho các 
điềm truyền thông của tế bảo não năm cuối các Dendriten. Qua những nghiên cứu hết sức cân 
trọng của ông, Cajal được coi như là người đã khám phá ra bảng chữ cái của tế bào thần kinh 
não. Nhưng quy tắc văn phạm của bảng chữ cái đó, và hơn thế việc đặt tên _cho các Norôn cũng 
như sự hoạt động của cái mà ông gọi là các vòng mạch nối thần kinh, thì vẫn đang còn nằm trong 
tưởng tượng, chứ ông chưa nắm được cụ thể. 

Có nhiều điều phỏng đoán của ông về sau đã trở thành sự thực. Điều quan trọng nhất trong 
các phỏng đoán đó, là các dòng điện thần kinh qua não và tủy sống luôn chạy theo mmớ¿ chiều. 
Các Synapsen của tế bào thần kinh này truyền thông với các Synapsen của tế bào thần kinh khác. 
Nhưng các tế bào luôn luôn giao thông trên con đường một chiều, không bao giờ có hiện tượng. 
quay ngược chiều trở lại. Cajal đã không thể cắt nghĩa được việc trao đôi giữa các Synapsen diễn 
ra như thế nào, vì với các tế bào thần kinh chết ô ông không thê nhận diện được các hoạt động điện 
từ và hoá học của chúng. Nhưng ông biết rằng, có sự chuyên giao các tín hiệu. Nhà sinh lí học 
người Đức Otto Loewi năm 1921 lần đầu tiên đã chứng minh được sự di chuyền của các tín hiệu 
thần kinh từ Synapse này qua Synapse khác, nhờ vào môi giới của một chất hoá học. Cajal đã 
không thể biết được điểm này. 

Cajal mất năm 1934, thọ 84 tuổi. Suốt ba mươi năm sau khi Cajal qua đời, trong khi các 
nhà khoa học ở Âu châu, Hoa-kì và Úc đồ công tìm hiểu sự vận hành tín hiệu điện từ và hoá học 
của thần kinh não, thì khoa học gia các nơi khác có gắng tìm hiểu vai trò của từng vùng não bộ. 
Vùng não nào có phận vụ gì và tại sao? Trong những nghiên cứu này, mô hình của Paul 
MacLean người Mĩ trong thập niên 1940“ là nổi tiếng hơn cả. Vì loài người đi lên từ các loài vật 
hạ đẳng, nên MacLean chia bộ não con người ra thành nhiều vùng tương ứng với từng cấp độ 
tiễn hoá khác nhau. Theo đó, não bộ con người thật ra gồm „ba bộ óc“. Bộ đâu tiên là „Óc loài 
bò sát sơ đẳng“, gồm chủ yếu 7z não (Hirnstamm) và Não giữa (Zwischenhirn). Óc bò sát là 
hình thái „thấp nhất“ của não bộ. Đây là nơi xuất phát các bản năng bâm sinh, óc này ít có khả 
năng tập thành và không thích hợp cho mọi tương tác xã hội. Bộ thứ hai là „Óc loài có vú hạ 
đẳng“; nó tương đương với //ê Limbic (limbisches System). Đây không những là nơi xuất phát 
các bản năng tự nhiên và các cảm giác, mà còn, như MacLean nói, là điểm thí nghiệm đầu tiên 
của thiên nhiên trong việc xây dựng í thức và trí nhớ. Bộ thứ ba là ,Óc loài có vú thượng đẳng“; 
nó tương ứng với Neocortex, là nơi lí trí, trí hiểu và khả năng luận lí hình thành. Óc này hoạt 
động không tuỳ thuộc vào hai óc hạ cấp kia. MacLean cho rằng, sự phân chia ba loại óc này rất 
chặt chẽ. Vì thế, cũng theo ông, giữa Hệ Limbic và Neocortex có rất ít liên hệ với nhau; cảm giác 


17 


và trí hiểu nằm ở hai óc hoàn toàn khác biệt; và đó là lí do tại sao chúng ta rất khó có thể kiểm 
soát được cảm giác và lí trí của mình. 

Quan điểm của MacLean rất phô biến, và nó cũng dễ hiểu. Việc phân chia bộ não thành ba 
cấp của ông cũng khiến ta liên tưởng tới quan điểm của các triết gia từ hai ngàn năm nay cho 
răng, các bản năng thú vật và các cảm giác cao cấp cũng như trí khôn tinh tế của con người hoản 
toàn biệt lập nhau. Thuyết của MacLean vẫn còn xuất hiện trong nhiều cuốn sách giáo khoa thời 
nay. Nhưng tiếc một điều, thuyết của ông sai. Không có ba bộ óc hoạt động độc lập trong não 
bộ! Và quan điểm sau đây của ông: ba óc đó đã tiếp theo nhau phát triển từ loài bò sát lên loài có 
vú hạ đẳng tới loài người, cũng sai. Là vì ngay loài bò sát cũng có Hệ Limbic giống như nơi loài 
người. Và chúng cũng đã có một hệ thống mà ta có thể tạm sánh với Neocortex nơi loài có vú 
thượng đăng. Nhưng quan trọng nhất: giữa các bộ phận Trụ não, Não giữa, Tiểu não và Đại não 
có những mối liên hệ rất chặt chẽ. Chúng không đơn giản là những gì chồng xếp lên nhau, như 
MacLean nghĩ. Mối liên quan đa dạng và phong phú này thật quan trọng, vì nhờ đó ta mới hiểu 
được cách thức hoạt động thật sự của các bản năng, cảm giác, í chí và suy nghĩ của chúng ta. 

Thực tế cho thấy có nhiều điều được suy đoán bởi các nhà nghiên cứu não trong vòng một 
trăm năm trở lại đây chẳng đúng gì lắm. Quả thật, trong thập niên 1820”, nhà sinh lí học người 
Pháp Jean PIierre Marie Flourens (về sau là một người triệt đề chống lại Darwin) đã nhận ra rằng, 
có một mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành phần trong não bộ. Ông đã lần hồi cắt bỏ đi từng 
phần óc của các thú vật thí nghiệm, đặc biệt của gà và bồ câu, để xem coi khả năng nào nơi các 
thú vật đó biến mất. Điều làm ông ngạc nhiên, là các con thú đó cùng một lúc giảm đi nhiều khả 
năng, chứ không phải một khả năng nào đó tương ứng với từng phần của não bộ. Cũng tương tự 
như bộ máy tính HAL trong phim Odssee 2001 của Stanley Kubric; cứ mỗi nốt điện bị tắt bớt đi 
thì máy chạy chậm và ì ạch hơn, chứ nó không vì thế mà kém thông minh hơn. Flourens nhận 
thấy quan điểm cho răng, não bộ có những vùng tương ứng với những khả năng nào đó như tính 
toán, nói, nghĩ, nhớ... là sai. Nhưng ô ông cũng đã lầm, khi cường điệu bảo răng, tất cả các thành 
phần trong não bộ đều cùng giữ vai trò như nhau. Vì thế, thế hệ khoa học gia sau Flourens và 
trước Cajal đã quay ra đặc biệt tìm hiểu xem, đâu là nhiệm vụ cơ bản của tâm não và của các 
vùng não. Mỗi người, tùy vào nhận định riêng, tự vẽ cho mình một bộ bản đồ não. Tuyệt diệu 
nhất là các khám phá riêng rẽ của nhà cơ thể học người Pháp Paul Broca và nhà thần kinh học 
người Đức Carl Wernieke về hai trung tâm ngôn ngữ khác nhau nơi não bộ: Vùng phát âm Broca 
(Broca-Areal) được khám phá năm 1861; vùng hiểu ngôn ngữ Wernicke (Wernicke-Areal) được 
khám phá năm 1874. 

Ngày nay, não bộ được phân ra thành Trụ não, Não giữa, Tiểu não và Đại não. 7z não là 
phần não dưới cùng nằm giữa đầu và bao gồm Tâm não, các Cầu và Não sau (phần tuỷ kéo đài). 
Trụ não khởi động các giác quan và điều hợp những quá trình cử động tự nhiên như nhịp tim, 
nhịp thở, thay đổi tế bào và các phản xạ con người, chẳng hạn như việc chớp mắt, nuốt, ho. Não 
giữa là một vùng tương đối nhỏ năm phía trên Trụ não, bao gồm Hypothalamus, Subthalamus, 
Epithalamus và phần trên của Thalamus. Nó giữ vai trò của một người môi lái và một giám định 
viên tình cảm. Nó nhận các tín hiệu giác quan và chuyền tiếp tới Đại não. Là một hệ thống nhạy 
cảm gồm những dây thần kinh và các chất kích tố, Não giữa điều khiển các hoạt động như ngủ, 
thức, các cảm nhận đau đớn, điều hoà thân nhiệt, và ngay cả các dục vọng của chúng ta, chẳng 
hạn như sinh hoạt tình dục. Tiếu não ảnh hưởng nhiều trên khả năng cử động và khả năng học 
tập tự nhiên của chúng ta. Ở các loài động vật có xương sống khác, Tiểu não đóng vai trò quan 
trọng hơn. Chăng hạn đặc biệt nơi cá, là loài có nhiều đòi hỏi hơn con người trong việc bơi lặn 
dưới nước. Nơi con người, Tiểu não còn có thêm nhiệm vụ trong các sinh hoạt tri thức, nơi việc 
nói năng, phong cách cư xử xã hội và trong việc hoài niệm, tuy nhiên những hoạt động này diễn 
ra trong vô thức. Đại não nằm phía bên trên ba phần được nói đến ở trên, nơi con người nó có độ 
lớn gấp ba tổng số các phần não khác. Đại não được chia thành nhiều vùng, từ những vùng có 
khả cảm ứng „đơn giản“ tới những vùng có khả năng liên kết „cấp cao“. Tất cả những sinh hoạt 
tinh thần cao cấp nơi con người đều tuỳ thuộc vào hoạt động của Vỏ liền kết (assoziativer 
Cortex), nhưng không bao giờ chỉ lệ thuộc một mình nó mà thôi. 

18 


Khả năng của não bộ chúng ta tuỳ thuộc vào những gì chúng ta đã trải qua kinh nghiệm. 
Immanuel Kant đã biết điều này, khi ông mở đầu phần nhập đề tác phẩm Kri⁄ik der reinen 
Vernunƒ† (Phê bình lí trí thuần tuý) của ông như sau: „Rõ ràng, mọi nhận thức của chúng ta khởi 
đi từ kinh nghiệm; là vì do đâu mà khả năng nhận thức của chúng ta được đánh thức dậy để hoạt 
động, nếu không phải là do những sự vật đã chạm tới giác quan fa và một phân tự chúng tạo ra 
những í niệm, một phần chúng khởi động sự sinh hoạt của trí hiểu chúng ta, khiến nó so sánh, 
nối kết hoặc tách rời những í niệm đó, và qua đó nó biến chất liệu thô của các cảm nhận giác 
quan thành một nhận thức sự vật, mà ta gọi là kinh nghiệm”. Trong quá trình đó, cảm giác và 
suy nghĩ của chúng ta bị định đoạt bởi sự chủ í của ta, và ngược lại. Con người luôn chỉ có thể 
chú í tới một điểm mà thôi, cho dù đó là một chuỗi điểm phớt qua rất nhanh. Ngay cả cái gọi là 
„Multi-Tasking“ cũng không có nghĩa là có thể chủ í một lúc tới nhiều điều, nhưng đó chỉ là khả 
năng tắt mở qua lại thật nhanh mà thôi. Tầm chủ í của chúng ta bị hạn chế bởi nhiều thứ, vừa bởi 
sự bất cập của các giác quan, vừa bởi ngay khả năng hạn chế của con người. Con người chỉ vận 
dụng một phần nhỏ các tế bào thần kinh trong não bộ; đồng thời họ cũng gặp khó khăn lớn trong 
việc gia tăng phần vận dụng ấy lên. Sự chú í của chúng ta chỉ đủ cho một sinh hoạt giới hạn 
trong óc mà thôi, thế nên càng mở rộng được cái này thì cái kia lại nhỏ đi. Thằng Oskar con trai 
bốn tuổi của tôi rất thích thú vật; nó có thể đễ dàng kề tên nhiều loại khủng long và có thể phân 
biệt không chút khó khăn các loại hải cầu, nhưng nó chưa tải nào tự bận áo được. Khả năng học 
tập của chúng ta không bị hạn chế bởi lượng tế bào thần kinh, nhưng bởi khả năng chú í của 
chúng ta. 

Sự chú í được hình thành như thế nào, diễn tiến hoá học thần kinh xây ra như thế nào khi 
chúng ta học tập một điều gì, những điểm này tới nay ta cũng chỉ mới biết được một cách đại 
khái mà thôi. Sở dĩ chúng ta biết được những diễn tiến cơ bản này nọ trong não và năm được vai 
trò của từng vùng não, là nhờ sự tiến bộ kĩ thuật với những máy đo chính xác. Sinh thời Cajal 
còn chứng kiến được máy điện não động đồ (EEG) do nhà tâm bệnh học người Đức Hans Berger 
sáng chế vào năm 1929. Nhờ nó, rốt cuộc chúng ta đã đo được những luồng điện chạy trong não. 
Trong thập niên 50ˆ các điện cực được cải tiến. Nhờ những vi điện cực bén nhạy, việc đo đạc 
được cải tiến đến nỗi người ta có thể quan sát được sự hoạt động của từng Nơrôn. Bước tiến kế 
tiếp đó là việc nghiên cứu các từ trường. Giống như mọi dòng điện khác, những dòng điện trong 
não cũng tạo nên một từ trường. Từ thập niên 60”, nhờ máy móc tinh vi, người ta đã đo được các 
từ trường đó và đã tính ra nơi xuất phát các dòng điện trong não. Với cách đó, máy từ trường 
động đồ (MEG) chỉ cho thấy đâu là những vùng não đang hoạt động mạnh. Trong thập niên 70' 
và 80° có thêm những máy móc khác giúp đo được những diễn tiễn hoá học thần kinh vừa mới 
được khám phá xây ra trong não. Từ thập niên 90° nghành nghiên cứu não có được những hình 
ảnh não bộ nhiều màu. Ngày nay các máy chụp như máy vi tính quang tuyến hay máy chụp cắt 
lớp (Kernspin-Tomografie) cung cấp cho ta những hiểu biết tuyệt vời về các tiến trình hoạt động 
của não. Trước đây ta chỉ đo được những dòng điện hay những phản ứng hoá học riêng rẽ. Nay 
các loại máy trên đo được luôn sự luân lưu của máu trong những vùng đó và cung cấp cho ta 
những bức hình màu tỉnh vi. Lần đầu tiên Hệ Limbic, nguồn xuất phát chính các tình cảm và 
cảm giác của chúng ta, được giải mã. 

Trước những khả thê mới đó, không ít nhà nghiên cứu não phấn chấn đến nỗi tin rằng, 
trước sau gì việc nghiên cứu của họ cũng sẽ đưa Triết học và có lẽ cả Tâm lí học vào viện bảo 
tảng. Nhà nghiên cứu não W¡illiam Calvin thuộc Đại học Washington ở Seattle đưa ra hình ảnh 
„Giác mơ của anh quản gia“ khá hợp cho nỗi phân chấn đó. Calvin kể, anh quản gia cảm thấy tù 
tùng đưới hằm nhà thiếu ánh sáng của mình. Anh mơ ước thoát được lên lầu sáng sủa trên cùng. 
Cũng giống như thế, một số nhà nghiên cứu não ước mong ôm túi tế bào và Prôtêin của mình 
nhảy phóc sang Triết học. Nhưng tiếc rằng khoảng cách giữa Prôtê¡n và Í nghĩa thật quá vời vợi. 
Ngay cả dù việc nghiên cứu não có thể giải mã được các trung tâm não bộ và các phận vụ của 
nó, thì vẫn còn lâu mới giải mã được Í nghĩa và Trí hiểu, còn lâu mới giải mã được guông máy 
tạo ra Tinh thần. Trái lại, hiện nay chúng ta biết nhiều về những gì ta chưa biết, hơn là những gì 
ta đã biết. Càng có thêm kiến thức về não, ta càng thấy nó rắc rối gay go hơn. 


19 


Cái bí ân lớn nhất ở đây là mức độ ảnh hưởng của í thức riêng tư mỗi người, của những 
kinh nghiệm hoàn toàn chủ quan của mỗi người. Tại sao ta cảm nhận điều đó như vậy mà không 
như cách khác, điểm này trước sau vẫn là một bí ân lớn. Các kiến thức tổng quát về phản ứng: 
hoá học thần kinh không thể nào giải thích được các cảm giác và đam mê của từng người. Chẳng 
có máy móc nào hay những buổi đàm đạo tâm lí nào có thê đo và đưa ra cho người ta thấy được 
phẩm chất của những kinh nghiệm đó. Một lần, người ta hỏi Louis Armstrong, nhạc Jazz là gì, 
ông trả lời thật chính xác: „Nếu bạn còn hỏi, thì bạn chăng bao giờ hiểu được nó!“* Các trạng thái 
kinh nghiệm chủ quan luôn mãi vẫn là những gì không thê hiểu thấu được; cả nghiên cứu não 
cũng bó tay trước chúng. Là vì khi ta chơi một bản nhạc Jazz, máy chụp lớp có thể cho ta biết 
lượng máu đang gia tăng ở những vùng tình cảm nào của não, nhưng máy hoàn toàn không thể 
cho biết được, ta đang có những cảm nhận nào và tại sao ta lại cảm nhận như thế. 

Dù vậy, ngày nay khoa nghiên cứu não rõ ràng được coi là một ngành mở ra cho ta những 
căn bản nhận thức và những nên tảng giúp ta hiểu hơn về chính mình. So với Triết học, khoa 
nghiên cứu não cung câp cho ta nhiều đề tài hấp dẫn hơn. Nhưng vấn đề nằm chỗ này: Ta có thê 
bắt đầu một chuyện gì mà không cần tới Triết học không? Dù sao, việc nghiên cứu não cũng vẫn 
là một sinh hoạt rất đặc thù. Là vì đây đúng là nỗ lực của bộ não con người tìm cách khám phá ra 
những ân chứa trong nó, nghĩa là một hệ thống tự tìm hiểu về chính mình. Não bộ ở đây vừa là 
chủ thê vừa là đối tượng tìm hiểu — một tình cảnh thật oái ăm. Phải chăng những nhà não học 
cũng sử dụng cùng một phương pháp mà các triết gia đã dùng từ hai ngàn năm nay: lây chính 
suy tư để tự tìm hiểu suy tư của mình? Tự dò xét mình bằng suy tư và, cũng tuỳ vào khả năng 
cho phép, dùng suy tư để tự quan sát mình, đó là phương pháp phổ cập xưa nay dùng để nghiên 
cứu tỉnh thần con người. Cao điểm tân thời của phương pháp đó xuất hiện cách đây gần 400 năm 
vào một buồi tối mùa đông đáng nhớ... 


e Một buổi tối mùa đông trong trận chiến 30 năm. Do đâu tôi biết, tôi là ai 


20 


UIm 
Một buôi tôi mùa dông trong trận chiên 3 năm 
Do đâu tôi biết, tôi là ai? 


Quang cảnh khá ấm cúng: Anh thanh niên 23 tuổi ngồi bên một lò sưởi củi lớn. Anh bận 
bộ binh phục hoảng gia mùa đông. Một khuôn mặt khá quen thuộc đối với nhiều người, vì họ đã 
thấy được qua bức hoạ về sau này của một hoạ sĩ danh tiếng người Hoà-lan Frans Hals: Đôi mắt 
đen lớn, một mắt bị chứng chảy nước mắt liên tục như mắt của Karl Dall, miệng rộng hơi mỉm 
cười với cặp môi mỏng dưới hàng ria lún phún, tóc đen dài đến vai; một khuôn mặt vừa láu linh 
vừa mơ màng, vừa thông minh với chút lơ đễnh. Nhưng khuôn mặt của chàng thanh niên rõ ràng 
bao nhiêu, thì bối cảnh tối hôm đó lại càng mơ hồ bấy nhiêu. Là vì, theo như người ta viết lại, 
thanh niên này không ngồi bên lò, nhưng ngồi rong lò sưởi. Chính chữ „trong“ ngăn ngủi này đã 
là đề tài cho biết bao nhiêu cuộc luận bàn. Có phải với chữ đó, người ta muôn nói răng, anh ta 
ngồi trong một nhà tăm hơi vốn đã có rất nhiều ở thời đó? Nhưng như vậy thì tại sao lại còn bận 
bộ quân phục? Hay là chiếc lò sưởi quá lớn, khiến ta có cảm tưởng anh ngồi trong lò? Đúng hơn, 
có lẽ đó là một căn phòng với một lò sưởi lớn và anh ngồi sưởi ấm trong đó. Vì bên ngoài trời 
lạnh. Đó là một ngày mùa đông năm 1619, và cảnh tượng diễn ra trong một căn nhà miền quê 
gần thành phố Ulm, nước Đức. Nhưng thôi, ta hãy nghe anh thanh niên ấy kể: „Le đó tôi đang ở 
Đức, tôi được điều sang Đức vì những trận chiến ở đó chưa dứt; sau khi dự lỄ đăng quang của 
nhà vua, tôi trở lại quân đội, và đầu mùa đông bị giữ chân trong mội khu vực đóng quân hẻo 
lánh, ở đó chẳng có đi để hàn huyên trò chuyện, nhưng may mãn cũng chẳng có gì để phải lo 
hay đề mê mái, suốt ngày ăn không ngôi rỗi một mình trong phòng, mặc sức độc thoại với những 
Suy tư riêng của mình". 

Những cuộc độc thoại đó mang một tham vọng rất lớn: Trong lúc bên ngoài cuộc chiến 30 
năm đang đây toàn Trung Âu vào chết chóc và đồ nát, anh thanh niên thả hồn tìm kiếm sự yên 
tĩnh, ngăn nấp và trong sáng. Anh muốn tìm tới cái lí tận cùng tuyệt đối về chính mình và về thế 
giới. Trước hết anh đưa ra những quy tắc xác định: Cái gì chưa nhận thức được rõ ràng thì chưa 
phải là thật. Và anh hoài nghỉ tất cả những gì đáng ngờ vực. Ta không thể tin được con mắt và 
các giác quan khác của mình. Cả tư duy nữa, ta cũng không nên tin vào nó, bao lâu nó chưa được 
kiểm chứng. Cũng có thể ma quỷ đang ảnh hưởng trên ta và dẫn ta đi tới những kết luận sai! 
Nhưng khoan — như vậy hoá ra chẳng có điều gì để ta tin chắc được ư? Là vì, dù tôi có hoài nghĩ 
mọi chuyện, thì tôi cũng không thể nghỉ ngờ răng tôi đang hoài nghi, rằng chính tôi là kẻ hoài 
nghỉ. Và nếu tôi biết, chính ứồi hoài nghi khi mình đang hoài nghi, thì như vậy là tôi đang nghĩ 
răng, tôi đang hoài nghi. Như vậy, có một quy tắc chắc chắn đầu tiên không thê chối cãi được, đó 
là: Cogifo ergo sư — „„ Lôi suy tư, như vậy tôi hiện hữu”. Lửa trong lò chưa tắt, khi câu này 
được anh lính trẻ nghĩ và nói ra lớn tiếng trong phòng, nhưng thế giới Triết học đã bị đảo lộn 
ngay từ giây phút đó. 

Chàng thanh niên đã làm đảo lộn Triết học trong một buổi tối mùa đông khởi đầu trận 
chiến 30 năm kia là ai? Tên cậu là René Descartes. Cậu xuất thân từ một gia đình quý tộc, cha là 
thấm phán của toà tối cao Bretagne ở Rennes. Mẹ mất năm 1597, một năm sau khi sanh cậu và 
cậu lớn lên ở nhà bà ngoại. Lên bảy, vào một trường trung học do các tu sĩ dòng Tên điều khiển 
— chẳng thú vị gì, nhưng khi ra trường, lúc mười sáu tuổi, cậu đã tiếp thu được một nền giáo dục 
cô điển và toán học sáng chói. Cậu học sinh xuất sắc ghi tên học luật ở Poitiers. Sau đó, ghi tên 
vào một Hàn lâm viện ở Paris, để học lại những thứ cân thiết cho một thanh niên quý tộc: đánh 
kiếm, nhảy đầm, cưỡi ngựa, cung cách ứng xử và nhiều thứ cần thiết khác nữa, nhưng cậu chẳng 
mảy may nghĩ tới công dụng mai sau của chúng (Chỉ hai mươi năm sau, cậu có dịp sử dụng một 
món trong các thứ đó — cậu đã đâm chết đối thủ trong một trận đấu tay đôi). Năm 22 tuổi, cậu 
mạo hiểm đầu quân phục vụ vị tướng người Hoà-lan Moritz đất Oranien. Ở đó cậu học được rất 


21 


nhiều về khoa học tự nhiên, còn về cuộc sống binh đội thì chẳng học được gì nhiều. Sau đó, cậu 
lại lang thang khắp Đan-mạch và Đức, một lần nữa đầu quân kiếm sống trong binh đoàn của 
công tước Maximilien đất Bayern. Cậu theo đoàn quân này sang đánh chiếm thủ đô Prag nước 
Tiệp và có dịp quan sát chỗ làm việc của nhà thiên văn Johannes Kepler tại đây. Lúc này, cậu đã 
nhận ra được bước đường tương lai của mình: Mơ trở thành một người dẫn đường trong việc 
khai sáng màn đêm của các khoa học. Đầy tự tin, cậu mơ tới ,;mộit phương pháp chung" rõ ràng 
và hợp lí „cho việc tìm hiểu sự thật“. Và chính cậu là người có sứ mạng tìm ra phương pháp đó. 

Tháng tư năm 1620 ở Ulm, chàng thanh niên 24 tuổi gặp nhà toán học Johannes Faulhaber. 
Cậu đã giải dễ như trở bàn tay được một bài toán hóc búa, một bài toán mà như cậu đã ghi lại 
không chút e ngại, là các đầu óc thông minh nhất thời đó cũng phải đầu hàng. Giờ đây, thời gian 
đã chín mùi cho việc tiễn thân của cậu, với ước vọng tìm ra lời giải đơn thuần cho mọi vấn nạn. 
Một năm sau cảnh độc thoại trong căn phòng lò sưởi ở Ulm, Descartes bỏ bình nghiệp, hành 
hương tới Loretta rồi du lịch khắp nước Đức, Hoà-lan, Thuy-sĩ và Í-đại-lợi. Năm 1625 cậu 
chuyên tới Paris, gia nhập vào những nhóm học thức tại đây. Anh thường được mời sinh hoạt 
trong các buổi gặp gỡ ban tối, nhưng anh vẫn giữ những giao tiếp trong vòng giới hạn. Năm năm 
sau, anh rời Paris trây sang Hoà-lan. Hoà-lan lúc đó đang trong thời kì rộn ràng phát triển và là 
vùng đất tự do nhất của lục địa về mặt tinh thần và tôn giáo. Descartes muốn lợi dụng không khí 
thuận lợi đó đề bắt đầu tác phẩm đã được chuẩn bị từ lâu của mình. Anh cắt đứt mọi giao tiếp, 
chỉ giữ lại những tiếp xúc sôi nôi bằng. thư từ, đặc biệt với các mệnh phụ phu nhân. Anh tập 
trung vào tác phẩm „Luận về Thế giới“, nhưng cuốn sách chẳng bao giờ được in ra. Năm 1633, 
anh hay tin đồng nghiệp mình là Galileo Galilei bị Giáo hội buộc phải rút lại những quan điểm 
khoa học tự nhiên của mình về vũ trụ và về thế giới. Giáo hội công giáo là một đối thủ nguy 
hiểm, ngay cả đối với Descartes, là người vẫn tin vào Thiên Chúa; nhưng Thiên Chúa của 
Descartes tin là một Thiên Chúa tương đối trừu tượng, được anh quan niệm như là một thứ 
Nguyên lí tối thượng. Hoà-lan lúc đó tự do hơn Í, dù vậy, Descartes vẫn cần thận đời đổi chỗ ở 
liên tục. Anh viết sách về Hình học, Đại số, Vật lí và trở thành một nhà toán học nồi danh. Chỉ 
tới năm 1637, Descartes cho xuất bản cuốn sách về những cuộc độc thoại bên lò sưởi mười tám 
năm về trước, trong có có câu bắt hủ „Tôi suy tư, vì thế tôi hiện hữu“. Một tập sách mỏng, ai 
cũng có thể có được „Luận về Phương pháp sử dụng đúng đắn Lí trí và Phương pháp nghiên cứu 
Sự thật khoa học”. Vì an ninh, sách không, đề tác giả, nhưng tên ông nhanh chóng được đồn thôi 
khắp nơi. Descartes vui mừng về sự nỗi tiếng rộng rãi của mình, nhưng với bản tính tự cao và 
hoài nghi sâu đậm, ông không chịu được bất cứ một phê bình nào. Những tác phẩm tiếp đó của 
ông, mà nội dung tư tưởng cũng không khác lắm so với tác phẩm đầu tay, tạo nên một vài mâu 
thuẫn nơi đồng nghiệp trong vùng Leiden và Utrecht. Tính ngờ vực của ông phát thành chứng 
hoang tưởng. Nhiều lần ô ông nghĩ tới việc đi sang Anh; ông trốn tránh du lịch sang Pháp, và năm 
1649 ông sang Thuy-điển, qua lời mời của một bạn thư từ là nữ hoàng Thuy- điển Christine. 
Nhưng cái lạnh mùa đông ở thủ đô Stockholm đã cướp mất sự sống của ông. Nữ hoàng cứ buộc 
ông lên lớp vào buồi sáng sớm cho bà trong một phòng học không có lò sưởi. Năm 1650, ông 
mắt vì chứng sưng phổi, lúc 53 tuổi. 

Đâu là đóng góp của Descartes? Trước hết, ông đề lại một phương pháp: chỉ chấp nhận 
một điều gì là đúng, khi điều đó từng bước đã được kiểm nghiệm đầy đủ. Và ông đã đưa cái 
„ Tôi““ vào tâm điểm của Triết học. Các triết gia trước đó có gắng tìm hiểu đâu là bản chất của thế 
giới (thế giới „tự nó“ là gì). Descartes chọn lối đi hoàn toàn khác. Tôi chỉ có thê khám phá được 
bản chất của thế giới, khi tôi minh chứng được nó hiện ra trong # đuy của tôi như thế nào. Bởi vì 
tất cả những gì tôi biết được về thế giới đều là những gì hoàn toàn do đầu óc tôi nghĩ ra, chứ tôi 
không thấy được chúng cụ thê như cây cỏ chim muông. Friedrich Nietzsche vì thế sau này đã gọi 
Descartes là „Ông nội của cách mạng, cuộc cách mạng công nhận Lí trí có quyển uy tối thượng". 

Descartes đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: Do đâu tôi biết tôi là ai? — Do tư duy của tôi! 
Và câu trả lời đó vượt trội trên tất cả các câu trả lời trước đó, cho dù giáo phụ Augustinus (An- 
tịnh) trong thế kỉ thứ 4 cũng đã đưa ra một phát biểu giống như thế. Tuy nhiên, về sau người ta 
đã khám phá ra một vài điểm yếu trong lối minh chứng đó. Là vì công thức kia không phải hoàn 

22 


toàn không có điều kiện, như Descarte nói. Để diễn tả sự hoài nghi của tôi trước mọi sự vật trong 
thế giới, tôi phải cần một øgồn ngữ tương đôi thông dụng. Nhưng ngôn ngữ đã không bị 
Descartes hoài nghi. Ông yên tâm sử dụng ngôn ngữ, mà không biết rằng những từ, câu và văn 
phạm của ngôn ngữ có thê bị lạm dụng, có thể bị người ta dùng để đánh lừa người nghe, người 
đọc. Một số triết gia phê bình rằng, Descartes đã không phân biệt giữa 77/ (Verstand) và Lí 
(Vernunft). Phải chăng những gì hợp với trí hiểu đều đương nhiên hợp lí? Phải chăng ở đây có 
sự trộn lẫn của hai í nghĩa? Điêm phê bình thứ ba: Descartes đã bỏ rất nhiều công sức đề minh 
chứng sự Tư duy, nhưng ông đã quan tâm quá ít về í nghĩa của „ Ihực thê ê““ (Sein). 

Và đây chính là điểm đáng bàn luận. Descartes là một triết gia có ảnh hưởng vô cùng lớn, 
có thể nói là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất. Cả dù ông bị tứ phía thù địch, ông 
vẫn là một khuôn mặt không lồ có nhiều tư tưởng mới về cơ thể, não và trí tuệ. Nhưng càng xuất 
sắc trong việc minh chứng Tư duy bao nhiêu, ông càng tỏ ra bất cập trong việc nhận định vê thân 
xác con người, đó là theo cái nhìn về sau này. Là vì thật ra ông coi cơ thê chỉ là một khúc gỗ tháp 
vào cái đầu mà thôi! Cơ thể của mọi động vật chỉ là một bộ máy phụ thuộc, một máy tự động 
hay chiếc đồng hồ, được điều khiến tuỳ hứng bởi ông thợ Trí tuệ lạnh lùng. Các cơ quan thể xác 
hoạt động như một máy quạt nước trong thế kỉ 17. Dây thần kinh là những đường dẫn nước, 
những khoảng rỗng trong não là các bình chứa, các bắp thịt tương đương với những lò-xo cơ khí 
và cuôi cùng nhịp thở của cơ thể cũng giống như những vận động trong một chiếc đồng hồ. Và 
tất cả những thứ đó được điều khiển bởi một anh chàng nhỏ con ngồi trong bộ não: tuyến Tùng 
quả (Zirbeldrise). Coi cơ thể con người như là một bộ máy cơ học, đó là khăng định lớn tiếng 
cuôi cùng của các nhà khoa học tự nhiên, trong đó Descartes là một. Gần như một sớm một 
chiều, ông được coi là người dẫn đường cho một lối nhìn mới về cơ thể con người, và đối điện 
với những người phê bình ông - mà phân đông là những tiếng nói từ Giáo hội -, ông tự cảm thấy 
mình là người thực tế, tân thời và tiến bộ. Nếu Descartes sống trong thời nay, ông có thê trở 
thành một nhà hướng đạo trong lãnh vực trí thông minh điện toán hay là một nhà nghiên cứu não 
có hạng. 

Vì thế, quả rất thú vị khi ta thử đặt ra cho một tân Descartes ngày nay câu hỏi như sau: 

Ông quan niệm thế nào về tương quan giữa Tỉnh thần và Thể xác? Nếu ngày nay ngồi suy nghĩ 
về những tìm hiểu bản chất cuối cùng của con người và của thế giới của cha mình trước đây 400 
năm, thì ông tân Descartes (hay cũng gọi là Descartes con) giờ đây sẽ phản ứng thế nào? 

Mùa xuân 2007. Một biệt thự bằng gỗ sơn trắng có vườn rộng với những thảm có xanh đẹp 
ngoại ô thành phố Boston. Đó là cơ ngơi sống và làm việc của nhà nghiên cứu não René 
Descartes con (Jr.). René này ăn mặc nhẹ nhàng, quân vải nhung với chiếc áo len đan khoác 
ngoài chiếc sơmi sọc carô. Ông ngồi dựa người trong ghế bành và kẻ: 

„ LÔI đang ở trên đất nước Hoa-kì, sau khi bước đường công danh đã dẫn tôi từ Pháp qua 
Hoà-Lan rồi đến đây. Tôi vừa mới về từ một cuộc hội luận chuyên đề ở Viện I tế Quốc gia. Nhờ 
lục cá nguyệt mới chưa bắt đầu và chưa phải bề bộn với các giờ lên lớp và chấm bài thi, nên tôi 
may mắn có thì giờ nhàn rỗi ngồi độc thoại với những suy tư của mình. Và tôi tự nhủ lòng, mình 
phải hoài nghĩ tất cả những gì ta chưa rõ và chưa xác định được tới nơi tới chốn, vì chỉ có cách 
ầy ta mới tìm ra được sự thật. Vì thế, công việc đầu tiên của tôi là hoài nghi mọi thứ chân lí đốm 
chưa được kiểm chứng do Triết học đã đưa ra. Chúng ta hãy bắt đầu với sự phân biệt đở hơi giữa 
Thân xác và Í thức, cái này không đo cha tôi trước đây bày ra, nhưng chính ông là người đã cắm 
neo nó vào trong Triết học một cách vô cùng cực đoan. Nhưng giờ đây phải nói rằng, Tỉnh thần 
và Thê xác thật ra không bao giờ rời nhau, đó mới là chân lí đích thật nhất! Là vì nỗ lực tìm cách 
phân biệt hai thứ đó trong não bộ chỉ là công đã tràng. Não không phải là phần cứng chứa đựng 
phần mềm là Tinh thần, nhưng cả hai cùng có một vai trò chung không thê tách nhau và vô cùng 
phức tạp. Câu ,„ Tôi suy tư, nên tôi hiện hữu” tuy ni tiếng thật đấy, nhưng cũng có điểm bắt cập. 
Là vì câu này không chỉ nói rằng, chỉ nhờ có tư duy mà tôi biết được về mình và về cuộc hiện 
hữu của mình. Mà nó cũng còn bao hàm nghĩa này: Việc suy tư và í thức về sự suy tư mới là nền 
tảng thật sự của hiện hữu. Nghĩa là, nó muôn ám chỉ rằng, việc suy tư này diễn ra hoàn toàn bên 
ngoài thân xác. Hiểu như thê, thì câu đó muốn nhấn mạnh sự tách biệt cực đoan giữa Tình thần 


SK:: 


linh thiêng với Thân xác sinh lí. Không một nhà nghiên cứu não ngày nay nào còn có thể đồng í 
với điều mà cha tôi ngày trước đã viết ra giấy: ,Tôi biết mình là một thứ vật chất, và đặc tính hay 
bản chất của vật chất này chỉ hiện hữu trong tư duy mà thôi; và để hiện hữu, vật chất này chẳng 
cần tới một địa điểm nào và chẳng bị lệ thuộc vào một cái gì vật chất cả. Vì thế cái Tôi này — 
hay cũng gọi là Hồn, nhờ Hồn mà tôi đang hiện thân như là tôi đây — hoàn toàn khác biệt với 
Thân xác; và nếu không có thân xác, cái Tôi đó vẫn tiếp tục hiện hữu như nó đang hiện hữu. 

Nếu như điều này đúng, thì Tỉnh thần quả là một con ma trong một bộ máy. Nhưng không phải 
vậy. Là vì không có một địa điểm tách biệt và độc lập nào trong não gọi là ,„ Tĩnh thần“ cả. Điều 
này cũng không kém vô nghĩa như khi ta cho rằng, có một địa điểm gọi là ,, đại học“ hoàn toàn 
tách biệt và độc lập với những toà nhà, đường sá, sân có và con người. 

Trái lại, nghiên cứu não ngày nay biết rằng, các cảm giác và những sinh hoạt tinh thần 
thượng tầng không thê tách rời “khỏi câu trúc và cách làm việc của bộ máy sinh lí. Nếu không, thì 
họ sẽ hết việc làm: Họ chăng cần phải nghiên cứu vùng não nào nữa, chẳng cần gọi tên các dòng 
điện và các hoá chất, bởi vì những thứ đó chẳng liên hệ gì với Tĩnh thần. Và ngược lại, nếu 
không có những thứ đó, sẽ chăng ai nhận ra được Tĩnh thần ở đâu cả. Dĩ nhiên, việc khoanh 
vùng một phần não nào đó và liệt kê ra một số hoá chất cũng không đủ đề gọi đó là Tỉnh thần 
COn người. Í thức con người hình thành từ sự liên kết hoạt động của cơ thể và các kinh nghiệm 
của nó với môi trường. Đề hiểu Tinh thần con người, chúng ta không phải chỉ bỏ neo nó trong 
não bộ của chúng ta hoặc hình dung nó lơ lửng trong một không gian ngoài thân xác như 
Descartes nghĩ, mà chúng ta cũng phải học cách hiểu nó từ trong toàn thê bộ máy cơ thê của 
chúng ta. Giác quan của chúng ta, hệ thần kinh cũng như các Nơrôn của chúng ta, tất cả đều hoạt 
động trong tương giao qua lại với thế giới bên ngoài, với những gì chúng ta thấy, nếm, ngửi, 
nghe và cảm. Như vậy, câu hỏi: Do đâu tôi biết được tôi là tôi, có thê trả lời như sau: Tôi biết tôi 
là ai, là nhờ các giác quan của tôi chuyền tín hiệu tới các tế bào thần kinh trong não, từ đây, nhờ 
các mạch điện và qua một diễn trình vô cùng phức tạp, các tín hiệu được truyền rộng ra và tạo 
thành một cái gì lạ lùng vừa phức tạp vừa trừu tượng, chăng hạn như cái biết về chính tư duy của 
tôi hoặc hình ảnh về chính sự hiện hữu của tôi”. 

Đó là phần trình bày của nhà nghiên cứu não ở Boston. Nhưng người bố già đã bị ố danh 
thời trận chiến ba mươi năm trước đây của ông cũng không hắn hoàn toàn sai. Phải chăng nhà 
nghiên cứu não đã thật sự trả lời được câu hỏi: Do đâu tôi biết tôi là ai? Đề hiểu được não tôi 
hoạt động như thế nào, và để mô tả được các giác quan và các tế bào thần kinh của tôi đã phản 
chiếu cho tôi hình ảnh về tôi như thế nào, tất nhiên tôi phải suy nghĩ về chính những điều đó. 
Những diễn tiến này, dù có cụ thể tới đâu đi nữa, trước sau gì chúng cũng vẫn chỉ là những suy 
tư và quan niệm trong đầu /ôi mà thôi! Như vậy thì câu của Descartes ,, Tôi tư duy, nên tôi hiện 
hữu“ vẫn có phần đúng. Nhưng chúng ta đừng nên hiểu câu đó theo nghĩa này: Suy tư của tôi tạo 
ra Thực thê của tôi, nghĩa là Thực thể của tôi tuỳ thuộc hoản toàn vào Tư duy mà thôi. Hiểu như 
thế là sai. Song đúng ra nên hiểu câu đó như vây: chỉ nhờ Tư duy mà tôi mới có được một gan 
niệm về Thực thê của tôi. 

Như vậy, có hai cánh cửa hoàn toàn khác nhau để đi vào Thực thể của tôi. Tôi có thể bắt 
đầu với Tư duy của mình và tự hỏi, do đâu tôi có được những cái biết chắc chắn? Đây là con 
đường của Descartes và qua đó cũng là con đường của Triết học tân thời. Phương pháp tự quan 
sát đã đưa Triết học tiễn xa; nó dẫn Triết học vào một lỗi quan sát rất phản chiếu, và lối quan sát 
này đưa đến những khẳng định ch guan về thế giới và dùng chủ quan để nghiệm chứng chúng. 
Phương pháp nhận thức khoa học này đang đứng trước lỗi cụt; nó gần như chẳng còn cung cấp 
cho ta đề tài mới lạ nào nữa. Con đường thứ hai là phương pháp nghiên cứu con người dưới lăng 
kính khách quan, nghĩa là cố loại trừ mọi cảm nhận cũng như tư duy riêng tư của người quan sát 
ra khỏi tiễn trình nghiên cứu. Đây là phương pháp của Khoa học tự nhiên ngày nay. Phương 
pháp này ít phản chiếu hơn, nhưng hiện đang có được nhiều lãnh vực hấp dẫn khắp nơi. Hai con 
đường, như vậy, thật khác xa nhau. 

Nhiều nhà nghiên cứu não coi phương pháp tìm hiểu Tinh thần của họ là con đường độc 
nhất đúng. Họ bảo, cái gì trước đây là Triết học, thì nay nên để cho Sinh học Thần kinh làm. Nếu 

24 


muốn biết mình là ai, con người cần phải học hiểu bộ não của mình. Khoa nghiên cứu não thay 
thế những phỏng đoán xưa nay về cảm giác, tư duy và hành vi của con người bằng một lối 
nghiên cứu khoa học tự nhiên loại trừ mọi ảo tưởng. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu não quên răng, 
họ cũng chẳng phải là kẻ nắm giữ sự thật tuyệt đối. Chính mỗi khoa học tự nhiên cũng là một sản 
phẩm của trí tuệ con người, và rôi trí tuệ này lại được khoa học dùng những phương tiện của 
chính mình đề nghiên cứu lại nó. Và khả năng nhận thức của trí tuệ con người tuỳ thuộc trực tiếp 
vào những yêu câu thích ứng trong quá trình tiến hoá của con người. Não của chúng ta sở dĩ có 
được như nó đang có, rõ ràng là nhờ nó đã vượt qua được những vòng đua tiễn hoá. Dù trong 
rừng hoang hay trong thảo nguyên, nhiệm vụ của nó không bao giờ là để tìm kiếm nhận thức 
hoàn toàn khách quan về thế giới. Vì thế, chăng lạ gì chuyện nó không có được năng khiếu đặc 
biệt để làm chuyện đó. 

Nếu như í thức con người không được đảo luyện để tìm kiếm sự khách quan tuyệt đối, thì 
như đã nói, con người chỉ có khả năng nhận ra được những gì mà bộ óc đã được hình thành qua 
quá trình vật lộn tiễn hoá cho phép nó nhận ra mà thôi. Mọi nhận định của khoa học tự nhiên đều 
lệ thuộc vào những điều kiện nhận thức của con người. Nếu các nhận định khoa học này không 
liên quan gì tới các nhận thức của con người, thì đã chẳng có tiến bộ, chăng có mâu thuẫn hay 
sửa đôi nào cả trong các khoa học tự nhiên. Cả những tiêu chuẩn trong việc nghiên cứu, như các 
nguyên tắc không mâu thuẫn, có thê lập lại và có giá trị hay hiệu lực, cũng chăng phải là những 
tiêu chuẩn độc lập, nhưng chúng chỉ là kết quả của nhận thức con người trong một thời điểm và 
một hoàn cảnh hiểu biết nhất định. Có những điều các nhà khoa học tự nhiên cách đây một trăm 
năm coi là bất biến, thì nay chẳng còn bắt biến nữa. Liệu một trăm năm sau, những hiểu biết của 
chúng ta hiện nay lại có rơi vào hoàn cảnh giống như thế chăng? 

Vì vậy, các nhà triết học trước sau vẫn có lí, khi họ dùng cái Tôi tư duy của mình để khởi 
đầu việc tìm hiểu từng bước cái thế giới họ đang sông. Nhìn như thế thì Descartes ngày nay cũng 
không kém tân tiến hơn Descartes cách đây bốn trăm năm. Nhưng các triết gia dĩ nhiên cũng cần 
biết răng, tư duy của họ không thể nằm ngoài não bộ và nó không thể không nhờ tới não. Não 
suy tư, và não cũng tạo ra cái Tôi của tôi, cái Tôi suy tư, nên nó biết nó đang suy tư. Như vậy ở 
đây phải chăng Descartes có lí, khi ông dùng chữ ,„Tôi““? Lẽ ra ông đã phải nói: Rõ ràng, mỗi khi 
có nghi ngờ, thì có sự Suy nghĩ. Và như vậy, thay vì câu ,„Tôi tư duy, nên tôi hiện hữu”, thì sẽ là: 
Các Suy nghĩ của tôi đang suy nghĩ, mới phải chứ? Nhưng thôi, ta hãy quay lại cái , Tôi” vừa là 
con đẻ vừa là mẹ đẻ của Tư duy ở trên để xem mặt mũi nó ra sao. 


se Kinh nghiệm của ông Mách. „Tô1” là ai? 


Bên 


Wien 
Kính nghiệm của ông Mách 
s» Lôi“ là ai? 


Những kinh nghiệm có tầm vóc thế kỉ đôi khi lại nằm lọt trong những ghi chú nhỏ cuối 
trang giây. Trường hợp sau đây là một điển hình. Năm 1855, đang khi dạo chơi ở ngoại ô thành 
phố Wien (Vienna) ở Áo, cậu sinh viên khoa vật lí mười bảy tuổi Ernst Mach (ta gọi cậu là 
Mách) có được một kinh nghiệm lạ: ,,ƒ2o mội ngày hè năng sáng ngoài trời, thể giới hiện ra 
cùng với cái Tôi của tôi như một khối cảm giác liên hệ với nhau, sự liên hệ này mạnh hơn nơi cải 
Tôi của tôi. Mặc dù về sau này mới hồi tưởng lại cụ thể, nhưng biến cô lúc đó đã hẳn nét quyết 
định trên toàn bộ nhận thức của tôï“. Cảm nhận đó, năm mươi năm sau, đã được ghi lại băng 
một ghi chú trong cuốn sách của Mách Đie Analyse der Empfindungen (Phân tích các cảm nhận); 
cậu sinh viên lúc đó đã không nghĩ rằng, đó là một kinh nghiệm mang tầm vóc thế kỉ. 

Ernst Mach sinh năm 1838 (trước Nietzsche sáu năm) tại Chrliche thời đó thuộc đất Áo — 
Hung và ngày nay thuộc nước Tiệp. Gia đình ông thuộc nhóm cư dân thiêu số nói tiếng Đức. 

Cha cậu vừa làm nghề nông vừa là nhà giáo, nên đã dạy chữ cho con mình ở nhà. Vừa học chữ, 
Mách vừa học nghề thợ mộc. Chỉ tới khi 15 tuổi, cậu mới được bước vào trường trung học và tốt 
nghiệp tú tài ở đó không chút khó khăn. Cậu học sinh xuất sắc sau đó ghi tên học toán và khoa 
học tự nhiên ở Wien, rồi làm luận án tiễn sĩ về Điện học. Một năm sau, anh trở thành giáo Sư, 
chuyên từ Graz qua dạy ở Prag, sau đó trở về lại Wien. Khó nói được về sở thích của ông giáo 
trẻ, có thê nói bất cứ ngành nào ông cũng thích. Ông dạy Vật lí và Toán, Triết học và Tâm lí học. 
Là nhà vật lí, ông tính toán vận tốc tiếng động, vì thế người đời sau lấy tên ông để gọi vận tốc 
âm thanh, chẳng hạn họ nói máy bay phản lực bay với tốc độ ,„Mach 2“. 

Mách rất nổi tiếng trong thời gian ở Prag và Wien. Ông thí nghiệm về phi đạn hoả tiễn và 
về động lực của khí. Qua các thí nghiệm đó, ông không ngớt phê bình khoa Vật lí của Newton và 
vì thế trở thành người mở đường cho thuyết Tương đối. Albert Einstein thích coi mình là học trò 
của Mách, mặc dù Mách chưa dạy ông bao giờ. Về quan điểm chính trị, Mách là người theo 
thuyết Tự do, càng ngày càng ngã về Dân chủ Xã hội vốn là một đảng thời đó được coi là có 
khuynh hướng cực đoan. Về tín ngưỡng, ông theo thuyết bất khả tri (Agnostik), thích chống đối 
Giáo hội. Lí thuyết của Mách đã làm cho các nhà vật lí và triết học quan tâm bận rộn, cậu Lenin 
viết cả một cuốn sách dày về ông, vì triết lí của Mách lúc đó trở thành phong trào sôi động trong 
giới học thức nước Nga. Tâm lí học Giác quan (Sinnespsychologie) xuất hiện như một môn học 
mới, và nó ảnh hưởng mạnh trên khoa nghiên cứu động thái ở Hoa-kì. Tuy nhiên, dù là người soi 
sáng gợi í cho rất nhiêu khoa học, tên tuôi của ông đã mai một rất nhanh sau khi ông qua đời vào 
năm 1916. Thế chiến I làm chao đảo Âu châu tận sốc, và Vật lí học giờ đây bước vào một con 
đường hoàn toản mới. Năm 1970, cơ quan NASA nhớ tới nhà nghiên cứu phi đạn tiên phong 
đang bị quên lãng này và lấy tên ông đặt cho một miệng núi lửa trên cung trăng. 

Các tư tưởng triết học của Mách mang tính cực đoan. Đối với ông, chỉ có những gì có thê 
tính toán được hay kinh nghiệm được mới đáng kể. Quan điểm này đã đánh đồ một phần lớn mọi 
Triết học cho tới lúc đó. Là vì khi ông cho mọi thứ vào lò vật lí đề kiểm tra, thì gần như toàn bộ 
lịch sử triết học đã bị ông đánh rớt. Đặc biệt thuyết Nhị nguyên (Dualismus) của Descartes bị 
ông chống đối kịch liệt. Lí do là vì, đối với Mách, việc cảm nhận của Thể xác và sự nhận thức 
của Tình thần cả hai đều xuất phát cùng một chất liệu duy nhất. Cũng như kinh nghiệm trong 
ngày hè mấy chục năm về trước, ông quy cái Nhị nguyên giữa Tôi và Thế giới vào trong một 
Nhất HguyÊH: Tắt cả mọi thứ hiện diện trong thiên nhiên đều gồm những thành tô như nhau. Khi 
chúng xuất hiện trong não, ta gọi chúng là những ,,cảm nhận”, những cảm nhận trong óc này 
cũng là chuyện bình thường, chẳng có chỉ đặc biệt cả. 

Hệ quả quan trọng nhất từ Thuyết cảm nhận của Mách là việc xoá bỏ cái Tôi. Hơn hai ngàn 
năm R0 các triết gia thường nói tới cái „ Tôi”, và mọi con người bình thường cũng đều xưng 

'. khi họ muốn nói về mình. Nhưng Mách phản đối. Ông gặp khó khăn lớn khi tự xưng 


26 


mình là „Tôi“. Như vậy, cái Tôi này là gì? Ông cho hay: „Cái Tôi không phải là một đơn vị bắt 
biến, được xác định và ấn định rõ ràng”. Chăng có một cái Tôi nào trong óc con người ta cả, mà 
chỉ có một đống lộn xộn những cảm nhận vốn trao đổi liên tục với các yếu tố của ngoại giới mà 
thôi. Hoặc như lối nói hài hước của Mách: Các cảm nhận ,,dạo mát một mình trong thế giới“. Và 
rồi ông đã viết vào cuốn số lưu niệm câu nỗi tiếng nhất của ông về triết học: „Cái tôi là thứ 
không thê cứu chữa được. Phần vì quan điểm này, phần vì lo Sợ (rước quan điểm này nên đã nẩy 
sinh ra những nghịch lí thối tha nhất về bỉ quan và lạc quan, về tôn giáo và triết học“. 

Mách không phải là người đầu tiên đưa ra tư tưởng xoá bỏ cái Tôi hoặc ít ra coi cái Tôi là 
thứ chăng ra gì. Không phải một nhà vật lí như ông mới có tư tưởng đó, nhưng trước đây có một 
vị luật gia bị phá sản đồng thời là một lái buôn thích suy tư đã cũng suy nghĩ như thế. Đó là 
David Hume người Ái-nhĩ-lan. Ông này viết cuốn Luận Vẻ Bản Tính Con Người năm 1739, khi 
ông mới 28 tuổi, trong đó Hume cho biết, chẳng tìm đâu ra cái Tôi của mình cả. Là vì Tâm hồn 
và cái Tôi là những thứ không thể kinh nghiệm được. Muốn nhận diện các cảm nhận, khái nệm 
và cảm giác, chăng cần gì tới cái Tôi cả. Những thứ này xuất hiện gần như một cách tự nhiên. 
Như vậy, cái Tôi chăng hiện thực gì cả, nó chỉ là một quan niệm giông như mọi quan niệm khác. 
Chỉ một điểm duy nhất có thê vớt vát cái Tôi nơi Hume: Ông quan niệm nó có thể như là một thứ 
„tập hợp của những cảm nhận giác quan”. Đây quả là một ảo tưởng, nhưng có lẽ là một ảo tưởng 
cần thiết, nó tạo cho con người có được một cảm giác thoải mái (và không thể không có?), rằng 
mình có một người kiêm duyệt ngồi trong não bộ. 

Cái Tôi chỉ là ảo tưởng, có đúng thế không? Phải chăng mọi người bình thường đều tin 
rằng, cái Tôi trong đầu chỉ là chuyện bịp bợm? Phải chăng suốt hai ngàn năm qua các triết gia 
tây phương đã bày ra một cái gì đó, khi họ đương nhiên bắt đầu với cái Tôi để lần hồi lúc được 
lúc không khám phá ra những thứ trong thế giới? Phải chăng cái Tôi của chúng ta là một thứ đầu 
máy, trong đó mọi hành vi tĩnh thần, tình cảm và í chí của tôi xuất hiện và qua đi? Đó là một thứ 
pháo đài canh giữ cuộc sống? Một cuốn phim không bị cắt xén bảo đảm cho tôi, đù phải trải qua 
bao nhiêu chục năm dâu bề, luôn vẫn có những cảm nhận như nhau? Ai là người đang nói 
chuyện với Bạn lúc này đây về ông Hume và ông Mách, nếu không phải là cái Tôi của tôi? Và ai 
đang đọc những giòng này đây, nếu không phải là cái Tôi của Bạn? 

Vậy, trước hết chúng ta hãy tự giải thoát mình ra khỏi sợi dây thòng lọng của các nhà vật lí 
bất thường và của các ông luật gia thất nghiệp trên đây, để hỏi những chuyên gia trong ngành, 
chẳng hạn những nhà tâm lí, xem họ quan niệm thế nào về cái Tôi. Các ông bà tâm lí gia nhìn 
nhau lắc đầu. Rồi một vị trong họ nhỏ nhẹ: „Vâng, như quý vị biết đó, chúng tôi không phủ nhận 
cái Tôi, nhưng các đồng nghiệp chúng tôi đã không đồng í được với nhau về nội dung của cái 
Tôi. Chúng tôi không thể coi cái Tôi là một sự kiện chắc chăn, bởi vì, như quý vị cũng đã biết, 
Tâm lí học thuộc khoa học tự nhiên, và khoa học tự nhiên chỉ coi những gì có thể thấy, nghe 
hoặc đo được là có thực mà thôi. Như thế cái Tôi không thuộc vào diện này. Nếu có cái Tôi, thì 
hắn phải có một cái gì diễn dịch ra được từ nó, và như vậy ở đây Hume có lí. Vấn đề duy nhất ở 
đây là: ,cái diễn dịch ra được từ đó“ là cái gì? Nếu ta coi cái Tôi là những cảm nhận - thì như 
vậy ta có một cái Tôi-cảm-giác? Nếu coi Tôi là quan điểm, thì ta sẽ có cái Tôi-tư-tưởng? Vì thế, 
chúng tôi chẳng chắc chắn gì lắm. Thành ra nhiều người trong số đồng nghiệp của tôi tránh dùng 
khái niệm đó và họ thích nói về cái „Mình“ (Selbst) hơn. Như vậy ,,Mình” là một cái gì như 
Trung tâm í chí và Trung tâm thâm định. Ở đây chúng tôi thích phân biệt giữa cái Quan niệm về 
mình (Selbstkonzept) và cái Cảm nhận về giá trị của mình (Selbstwertgefihl = Tự hào). Quan 
niệm về mình cho chúng ta hay, chúng ta nhận định về chính mình như thế nào. Đề có thể hành 
động, chúng ta lại phải đưa vào đây hai khái niệm nhỏ ,„l“ và „Me“. ,I? và ,Me” chia nhau phần 
vụ: ,Ï hành động và ,Me' xét đoán. Và Cảm nhận về giá trị của mình là cái biên lai chứng nhận 
hoàn toàn chủ quan của ,Me' trao cho ,[°. Chúng tôi đã quan sát và ghi chép cuộc độc thoại này 
nơi hàng trăm ngàn người. Nhưng quý vị đừng hỏi chúng tôi là ông William James, cha đẻ của 
những tư tưởng trên, đã chứng minh chuyện đó ra sao. Nó đại khái là vậy, may ra có Chúa hay 
ông Darwin hay một ông bà nào đó biết mà thôi“. 


27 


Đó là quan điểm của nhà tâm lí. Dĩ nhiên đây là một câu trả lời rất rút gọn, vì Tâm lí học là 
một ngành rộng với nhiều học thuyết và trường phái khác nhau. Như vậy, Tâm lí học cũng không 
thể có được câu trả lời đơn giản và rõ ràng về cái „ Tôi”. Chúng ta chỉ còn cách quay sang thỉnh 
kế các nhà nghiên cứu não. Trong những năm gần đây, họ lớn tiếng đòi cho mình quyên được trả 
lời. Họ tự coi mình là kẻ hiện nay có thâm quyên nhất trong vấn đề này. Và câu trả lời của nhiều 
vị trong họ (không phải là tất cả) như sau: „Không có cải Tôi. Xưa nay chưa có cải Tôi và tương 
lai cũng chẳng bao giờ có nó! Chẳng có cải gì ni kết con người từ bên trong cả. David Hume 
và Ernst Mach hoàn toàn có lí: cái Tôi chỉ là ảo tưởng". 

Tuy nhiên, đề hiểu câu trả lời của họ, trước hết ta phải tự hỏi, cái Tôi phải có hình thù ra 
sao, để nhà nghiên cứu não chấp nhận và nói: „Vâng, đó là cái Tôi!“. Giả như nhà nghiên cứu 
não tìm ra được một vùng hay một trung tâm trong não đóng vai trò điều khiến cái Tôi hay tạo ra 
cái Tôi, ông hăn vẫn chưa hài lòng lắm. Ông sẽ nghiên cứu guồng máy chỉ huy đó và nhận ra 
rằng, trung tâm này, cũng như mọi trung tâm trong não, không hoạt động độc lập, nhưng nó liên 
thuộc với các trung tâm khác. Và ông tiếp tục tìm hiểu các tế bào thần kinh, tìm hiểu sự chuyên 
động các dòng điện và các phản ứng hoá học, và rồi ông sẽ nói: Cái Tôi chẳng là gì khác ngoài 
một guồng máy điện từ và hoá học phức tạp. Chăng khác nào như một em bé chặt con búp-bê 
biết nói của nó ra và thấy một dàn máy chẳng thú vị gì trong đó. 

Quả đáng mừng cho chúng ta, vì chăng có một trung tâm cái Tôi như thế. Đây là một tin 
rất vui và nó cũng chăng làm cho ta thất vọng. Ngay từ thế kỉ 19, nhà cơ thê học danh tiếng 
Rudolf Virchow te bỡn cợt tuyên bó: „76¡ đã giải ¡ phẩu hàng ngàn xác chết, nhưng chẳng thấy 
linh hôn ở đâu cá“. Thật may mà không có Hồn hay cái Tôi, đề người fa có thể tháo banh ra và 
giải thiêng chúng, hay để cho mấy ông bà tu-bíp mô xẻ và lỡ tay cắt mất chúng! 

Nghĩa là không có trung tâm cái Tôi. Điều này cũng chẳng lạ, là vì ngoài René Descartes 
với Tuyến tùng quả (Zirbeldrise) của ông ra, chưa có một triết gia có hạng nào trong vòng 200 
năm trở lại đây quả quyết, là có một cái Tôi mang hình hài vật chất nằm trong não. Đa sô trong 
họ đã chẳng xác định gì cả. Immanuel Kant chăng hạn, ông này phát biêu rất mập mờ: cái Tôi là 
một ,,sự kiện của nội quan“, nó ngược lại ,,sự kiện của ngoại quan” là thân xác. Thế nghĩa là gì, 
thật khó xác định. 

Như thế, Triết học bỏ ngỏ chuyện cái Tôi, theo kiểu: Cái Tôi vẫn có đó, nhưng chúng tôi 
không bàn về nó. Chuyện các ông bà nghiên cứu não đã không tìm thấy cái Tôi trong não, cũng 
chẳng lạ. Trong thế giới nghiên cứu của họ, không có một cái Tôi được khoanh vùng rạch ròi 
nào trong bộ não cả. 

Dù thế, chúng ta vẫn cảm nhận một cách nào đó sự hiện diện liên tục của cái Tôi trong 
cuộc sống của mình. Phải chăng đấy là một cảm nhận không có thực? Hay đúng là có một cảm 
giác - lúc tỏ lúc mờ - về cái Tôi? Phải chăng cái Tôi này có liên hệ với toàn bộ khối óc, có khi cả 
với toàn bộ hệ thần kinh, hay ít nhất với nhiều phần thần kinh chủ đạo? Phải chăng dàn hoà tấu 
thần kinh trong óc đã tâu thành một bản nhạc — có thể gọi là bản nhạc cái Tôi -, bản nhạc này 
vốn không có cấu trúc sinh lí, nhưng vẫn nghe được rõ ràng qua tâm thức? Xiệt mô tả toàn bộ 
nhạc cụ trong phòng chưa hắn tạo nên một nhạc khúc. Cũng vậy, sự mồ xẻ mọi cơ cấu trong não 
bộ của khoa nghiên cứu não chưa hăn tìm được cái Tôi trong đó. Ta có thể nói như thế được 
chăng? 

Có lẽ đúng như thế, một cách nào đó. Nhưng khoa nghiên cứu não còn có một cách khác 
nữa để truy tìm cái Tôi: thí nghiệm với những bệnh nhân bất thường, những người mà vì một lí 
do nào đó, cái Tôi của họ hết hoạt động, hay chỉ còn hoạt động một phần hoặc chỉ còn hoạt động 
với một điều kiện nào đó. Oliver Sacks, nhà nghiên cứu não và là tâm lí gia người Anh, đã có 
những thí nghiệm với các loại bệnh nhân như thế trong suốt bốn mươi năm. Chính Sacks là một 
nhân vật rất khó hiểu, là kẻ đã tạo ra nhiều giai thoại vê mình. Trong tác phẩm Người đàn ông 
lầm vợ mình với chiếc mũ của mình, ông kể lại chuyện các bệnh nhân và thế giới sống của họ, 
những người có cái Tôi rối loạn, hay nói như Sacks, „Những người du lịch trong những đất nước 
lạ lùng — những đất nước mà chúng ta hoàn toàn chẳng biết chút gì về chúng“: Một nhà nhạc 
học bị thương nhẹ ở bán cầu não trái và vì vậy ông bị chứng vô cảm thị giác. Ông bị „mù tâm 

28 


hồn“, không còn nhận ra các sự vật được nữa. Mỗi lần ông muốn cầm mũ đội lên đầu, ông chụp 
ngay mặt bà vợ mình. Một ông giáo sư âm nhạc âu yêm mơn trớn cột đồng hồ tính tiền chỗ đậu 
xe, vì ông tưởng đó là mây đứa con của ông; một bà giả bị bệnh lậu thần kinh (Neurosyphilis) 
bỗng nhiên dở chứng thích trai tơ. 

Những gì Sacks mô tả hai mươi năm trước đây nay được các nhà chuyên môn khám 
nghiệm kĩ. Nhiều nhà nghiên cứu não, qua những quan sát này, có khuynh hướng cho rằng, 
không phải chỉ có mộ cái Tôi, mà có nhiều tình trạng cái Tôi: cái 76i-£hể-xác của tôi giúp tôi 
biết được cái thân xác mà tôi đang có là của tôi; cái 7ôi-định-hướng cho biết, tôi đang ở đâu; cái 
Tôi-phối-cảnh cho biết, tôi là tâm điểm của thế giới mà tôi đang sống: cái 76i-như-là-chủ-thể- 
cảm-nhận cho hay, những tín hiệu giác quan và các cảm giác mà tôi đang có chính là của tôi, chứ 
không phải của ai khác; cái 7ổi-/ác-giả và Tôi- -kiểm-soát giúp tôi hiểu rõ, chính tôi là người chịu 
trách nhiệm về các tư tưởng và hành động của mình; cái 76¡-f-thuật giúp tôi luôn ở lại trong 
cuốn phim cuộc đời mình, để tôi trước sau gì cũng là một tôi mà thôi; cái 76i-f-giác giúp tôi 
suy tư vê chính mình và hoàn thành trò chơi tâm lí giữa ,l” và ,Me"; cái 7ói-đao-đức cuôi cùng 
tạo ra trong tôi cái gọi là lương tâm, nó nói cho tôi hay điều gì tốt điện gì xấu. 

Bệnh nhân của Oliver Sacks là những người bị rối loạn một hay nhiều tình trạng cái Tôi 
đó. Nếu dùng phương pháp hình ảnh (xem bài Vñ trụ của Tỉnh thần) đề khám nghiệm họ, chúng 
ta sẽ nhận ra những vùng não bị tốn thương không hoạt động bình thường. Chẳng hạn, cái 7ói- 
thế-xác và Tôi-định-hướng có liên quan với sự hoạt động của vùng não đỉnh đầu (Partiallappen), 
Tôi-phối-cảnh có liên quan với vùng màng tang phải (Temporallappen); 76i-như-là-chi-thể- 
cảm-nhận cũng liên quan với vùng màng tang phải, nhưng đồng thời cũng với Amygdala và các 
trung tâm khác thuộc Hệ Limbic v.v.. 

Như vậy, có thể nói, có nhiều cái Tôi. Nhưng đây cũng chỉ là một biểu đồ. Là vì biết được 
mùi vị của các gia vị chưa hăn là đã biết được toàn bộ món ăn. Những cái Tôi tình trạng trên đây 
thật ra là những gia vị được xào nấu chung trong não bộ. Có lúc tình trạng này xuất hiện mạnh 
hơn tình trạng kia. Trong í thức thường ngày, đây là một món ăn hỗ lồn trộn lẫn mọi thứ gia vị. 
Có lúc thứ này xuất hiện trong chốc lát, còn các thứ khác thì vẫn có mặt dài dài. Và cả nguồn gốc 
Các g1a vỊ xem ra cũng rất khác nhau. Có thứ chỉ có thể cảm được mà thôi, nhưng có thứ lại có 
thê biết được cách nào đó. Tôi chẳng biết được gì nhiều về 7: ôi-phối-cảnh, nó được ban tặng cho 
bất cứ mọi người bình thường nào, cũng giống như 76i-(hể-xác. Nhưng Tôi-tự-thuật rõ ràng là 
cái tôi tự tạo cho chính mình, bằng cách tôi viết hoặc thuyết minh. Tôi kế về tôi và như vậy kế 
cho chính tôi và kẻ khác nghe về tôi và đồng thời qua đó vẽ lên con người của mình. 76i-fự-giác 
và có lẽ cả Tôi-đạo-đức (không biết cái Tôi này có không, ta sẽ bàn kĩ hơn về nó sau này) cũng 
thế. 

Việc khoa nghiên cứu não chia ra nhiều tình trạng cái Tôi khác nhau là điều hợp lí, nhưng 
cũng đừng quá tin vào chúng, vì đây cũng chỉ là những mô hình tạm mà thôi. Dù có tập hợp mọi 
tình trạng Tôi trên đây, thì chúng cũng chẳng tạo cho ta được một tâm trạng chung (cái Tôi 
chung). 

Đây là một trong những điểm khó hiểu của khoa nghiên cứu não: Nhiều nhà thần kinh học 
không chấp nhận có cái Tôi, nhưng lại ra công nghiên cứu xem nó hình thành như thế nảo. 
Không hiếm khi người ta tạo ra trong phòng thí nghiệm một cái Tôi, để rồi lại tìm cách bác bỏ 
nó. Qua đó, họ mới có thể đưa ra được những nhận định chính xác về sự hình thành của nhân 
cách — và như vậy là của cái Tôi. Hệ Limbic đã hình thành ngay trong giai đoạn đầu của thai 
phôi. Sau khi sinh, não bộ bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài và bị đảo lộn một lần nữa toàn 
bộ. Những cơ cầu trong não thích ứng với ngoại giới, lượng tế bảo thần kinh của chúng giảm và 
các thân tế bào dẫn tín hiệu được khoác áo bao bọc. Cái ,, Tôi-cảm-giác” hình thành trong giai 
đoạn từ 18 tới 24 tháng tuổi. Đây là thời gian em bé có thể nhận ra mình khi nhìn vào ảnh chụp. 
Sau đó, „con người” xã hội — pháp lí thành hình: cái Tôi (em bé) í thức mình như là một thành 
viên hoạt động mang ít nhiều trách nhiệm trong xã hội. Một vài khả năng và đặc tính đó phát 
triển lên trong não chỉ trong và sau khi em bước vào tuổi dậy thì. Tất cả những mô tả này giải 
thích sự trưởng thành của nhân cách và như vậy chúng đồng thời dính liền với cái Tôi-cảm-giác. 

29 


Là vì ai trong chúng ta cũng tự xưng mình là „Tôi“. Đa số các nhà chuyên môn cho rằng, khoảng 
một nửa tiến trình phát triển nhân cách gắn liền với những khả năng bầm sinh. Khoảng từ 30 tới 
40 phần trăm tuỳ thuộc vào những kinh nghiệm và giáo dục trong thời gian từ 0 tới 5 tuổi. Và chỉ 
có 20 phần trăm do ảnh hưởng về sau của gia đình, học đường v.v.. 

Như vậy cái Tôi đã bị giải thiêng huyền thoại. Kopernikus đã khám phá ra một điều trước 
đó hoàn toàn chưa ai biết: quả đất quay quanh mặt trời. Từ đây, quan niệm cũ coi trái đất là rốn 
của vũ trụ bị loại. Darwin cũng đưa đến kết quả tương tự, khi ông minh chứng mọi loài động vật 
— kế cả con người — cũng phát triển từ các gốc động vật sơ đắng mà lên. Quan điểm cho rằng, 
con người là một sản phẩm trực tiếp của Thiên Chúa, từ đây bị loại hắn. Nhưng các nhà nghiên 
cứu não đã không nhất thiết chứng minh được một sự kiện gì mới, khi họ muôn xoá bỏ cái Tôi. 
Quan điểm cũ cho rằng, con người được điều hướng về mặt tinh thần bởi một kiểm soát viên 
mang tên Tôi, vẫn tiếp tục có giá trị. Cái Tôi là một cái gì phức tạp; nó có thể được chẻ ra thành 
nhiều Tôi khác nhau, nhưng đồng thời lại là một thực tế chỉ có thê cảm nhận, và khoa học tự 
nhiên không thê đơn giản phủ nhận được nó. Ai trong chúng ta lại không cảm nhận được mình là 
một cái Tôi? Nhà xã hội học Niklas Luhmamn viết: „Con người ta là cá nhân, rất đơn giản vì họ 
có quyên là một cá nhân. Và như thể là đủ rồi“. Câu này ta cũng có thê áp dụng được cho cái 
Tôi. 

Ernst Mach đã có lí, khi viết: „Cái Tôi không phải là một đơn vị bắt biến, được xác định và 
ấn định rõ ràng”. Trừ ra khi chúng ta tìm được trong não một đơn vị và một giới hạn, hay như 
nhiều nhà nghiên cứu não hay nói, tìm được một ,,bộ khung“. Nhưng khi ông bảo rằng, các nhận 
thức của chúng ta ,„,đzo mát một mình rong thế giới“, thì điều này chăng chắc chắn gì cả. Cái 
Tôi là một người giữ trẻ khá cân thận, và thường thì nó ít nhiều tỉnh thức trong ta bằng cách quan 
sát ta, đồng cảm với ta. Con người không có một hạt nhân, không có một cái ,, Tôi thật sự”, để 
chúng ta có thể nhận diện cụ thể được nó. Chúng ta không tìm ra được một cái Tôi có cấu trúc rõ 
ràng, để bày ra trước mắt các triết gia và bảo: Nó đây này! Nhưng thay vào đó, chúng ta có một 
cái Tôi lắp lánh màu sắc, đa tầng và nhiều phối cảnh. Khoa nghiên cứu não không tìm ra cái Tôi- 
vật-thể, nhưng nó cho thấy cái Tôi-cảm-nhận là một diễn tiến vô cùng phức tạp trong óc, vô cùng 
tuyệt vời, khiến ta trước sau vẫn có đủ lí do để ngỡ ngàng về nó. Còn phải cần nhiều chục năm 
nữa, để khoa nghiên cứu não có thể tìm hiểu được tới nơi tới chốn các tình trạng của cái Tôi. Mà 
cũng chưa chắc là họ đạt được đích. Nếu việc quan sát các tình cảm đơn giản được ví như 
chuyện bước xuống cung trăng, thì việc đi tìm cái Tôi ít nhất cũng giống như cuộc du hành tới 
sao Hoả. Một cuộc du hành mà nay ta chưa thể biết được, mình sẽ gặp những gì trên đường... 


e_ Anh Bốc yêu. Cảm giác là gì? 


30 


Omicron Ceti II 
Anh Bốc yêu 
Cảm giác là gì? 


Năm 2267. Thời điểm hành tinh 3417,3. Con tàu USS Ez⁄erprise đang trên đường thực 
hiện một sứ mạng mới. Có nhiều lí do để Omieron Ceti III phải lo lắng. Một tia Berthold mạnh 
từ vũ trụ đã tiêu diệt hết mọi sự sống sinh vật trên hành tinh. Và con tàu Enterprise có lệnh đi tìm 
những kẻ còn sống sót trên đó. Song chẳng có chút hi vọng nào. Từ ba năm nay Omicron Ceti II 
phát ra phóng xạ, với thời gian phát xạ dài như thế hắn chăng còn gì có thể sống sót. Nhưng khi 
trưởng tàu Kirk với đội tìm kiếm của ông cho đèn pha rọi xuống mặt hành tỉnh thì lạ thay mọi 
sinh vật đều còn sống và rất khoẻ mạnh. Nhờ một loại phấn thực vật chống phóng xạ lạ lùng nào 
đó, con người đã sông sót. Phần này không những làm gia tăng lực đề kháng của họ, mà còn làm 
thay đổi cả hệ thống giá trị của họ. Hễ ai hít phấn vào người, người đó tức khắc trở nên hoà hoãn 
lạ thường và chẳng bao giờ muốn rời khỏi hành tỉnh của mình nữa. Chốn thần tiên đó cũng đã 
làm biến đổi ngay cả anh Spock (ta gọi anh là Bốc), một con người của núi lửa vô cảm. Các cảm 
giác dần dần phong toả đầu óc anh, một đầu óc trước đó chỉ biết suy nghĩ hoàn toàn thuần lí. Anh 
yêu say một thiếu nữ của hành tinh. Từ một nhà duy lí vô vọng, anh trở thành một tay lãng mạn 
ngập tràn hi vọng. Toàn bộ phi hành đoàn của Em/erprise giờ đây bị cảm giác khống chế, và 
trưởng tàu Kirk phải một mình chống chọi lại sức quyến rũ của hành tỉnh đầy tình cảm. Bổn 
phận bắt họ phải quay lại tàu, nhưng chẳng ai chịu rời hành tinh nữa. Trưởng tàu Kirk biết cách 
hoá giải hiệu lực của loại phân kia — bằng cách làm gia tăng lượng kích tố Andrenalin trong cơ 
thể con người. Ông gài bây cho Bốc vào lại trong tàu và ra sức làm cho anh bực bội điên tiết lên. 
Lượng kích tố Andrenalin trong Bốc tăng mạnh, và anh đã trở lại con người duy lí như trước. 
Kirk và Bốc nghĩ ra được một cách để triệt giải hiệu lực của loại phấn kia. Họ cho con tàu phóng 
ra những làn sóng cực mạnh xuống hành tỉnh, khiến cho đoàn phi hành mê mẫn còn lại dưới đó 
phải giận đữ. Kết quả thành công, cả đoàn hết bị khống chế bởi tình cảm và trở lại thành những 
con người hoàn toàn duy lí như trước đó. 

Câu chuyện ngắn trên đây là phần đầu của loạt truyện con Tàu Không Gian Enterprise và 
đã được quay thành phim năm 1964. Mãi tới năm 1988 nó mới được chiếu trên truyền hình nước 
Đức. Cuốn phim triết lí có tựa đề tiếng Anh là 7s side øƒ paradise (Bên này địa đàng), được 
dịch sang tiếng Đức “Falsche Paradise” (Thiên đường mù). Nhìn vào tựa đề, ta đủ biết cuốn 
phim mang nội dung triết lí. Đặc biệt nhân vật Bốc đúng là mẫu người duy lí lí tưởng của các 
triết gia từ thời Descartes trở đi. Baruch Spinoza, Gottlieb Wilhelm Leibniz, George Berkeley, 
Immanel Kant hoặc Johann Gottlieb Fichte... vị nào cũng mong muốn con người phải trở nên 
được như chàng Bốc. Với câu chuyện rời bỏ hành tỉnh trên đây, tác giả cũng muốn dạy cho con 
người bài học mang tính khai sáng: Các bạn đừng chạy theo các cảm giác; những thứ như hoà 
bình, tình yêu, hạnh phúc chẳng qua chỉ là những ảo giác! Cuộc sống thật gồm sứ mạng và bổn 
phận, mỗi người phải tỉnh táo đứng vào vị trí của mình! 

Nhưng nhìn kĩ, có thể có mẫu người núi lửa như anh Bốc không? Khác với người hành 
tinh, con người núi lửa mặt lạnh như tiền và người đó cũng không thể bị tình cảm quật ngã. 
Nhưng trong anh Bốc chắc chắn phải có sẵn những cơ sở của tình cảm rồi. Phải có chúng sẵn 
trong người thì khi hít phải phấn, phần mới làm bật dậy những cảm giác nơi anh lên chứ. Nhưng 
trong các tập Eerprise tiếp theo, Bốc luôn tỏ ra là một người đầy cảm giác. Tình trạng cảm giác 
ni bật nơi anh là cảm giác bồn phận và cảm giác trách nhiệm. Anh tỏ ra trung thành và hay giúp 
đỡ, và để có thể cân nhắc được những tình trạng xung đột, anh phải biết cái gì „tốt” hơn, trong 
trường hợp có sự hồ nghỉ khi phải chọn lựa. Anh phải cân nhắc giữa mạng người với những cơ 
nguy CÓ thể xây ra, giữa các mệnh lệnh và số mạng. Tắt cả những cân nhắc đó đều diễn ra trên 
nền tảng các giá trị. Và các giá trị đạo đức thì chăng bao giờ là vô cảm (ta sẽ trở lại vấn đề này 
sau). Nói cách khác: Có lẽ điệu bộ và thái độ nơi gương mặt của Bốc làm anh xem ra khác 


6) 


người, nhưng anh vốn là một người bình thường như bạn và tôi. Và, cũng như hậu í của tác giả 
câu chuyện, nhân vật Bốc trong phim đã chứng minh điều này: Đã là người hay là một thực thê 
giống con người, không ai có thể hoàn toàn vô cảm được. 

Lí do đễ hiểu: Không có sự mâu thuẫn giữa cảm giác và lí trí! Chúng không chống nhau, 
nhưng cùng đồng hành bên nhau trong mọi hành động của ta. Chúng là đôi bạn những khi ta làm 
việc đầu óc, có lúc nhịp nhàng mà cũng có lúc sát phạt nhau, song nói chung, chăng bao giờ có 
thể rời nhau. Trước những tình huống không chắc chắn, cảm giác thường lắn át lí trí. Lí trí sẽ gặp 
khó khăn nếu vắng cảm giác, là vì cảm giác thường chỉ hướng cho lí trí đi theo. Thiếu lực đây 
của tình cảm, lí trí sẽ tê liệt. Và nếu không có cảm giác bốn phận, anh Bốc đã không có được 
những suy nghĩ. chiến lược. 

Không thê thiếu cảm giác được, vì chúng là chất keo giữ chúng ta lại với nhau. Chúng 
cũng không phải là những thứ gì mang bản chất có hại, khó chịu, man sơ hay xốc nồi như nhiều 
triết gia và nhiều nhà khoa học khác muốn gán cho chúng. Dĩ nhiên cảm giác có thể đưa người ta 
„lên mây”. Quá đa cảm có thể gây cản trở tư duy. Khi tôi cảm thấy bị tấn công quá đỗi, đầu óc 
tôi rôi tung, thường chẳng nghĩ ra được những luận chứng đối phó; chỉ sau khi lấy lại được bình 
tĩnh, những lí lẽ cần thiết mới nây ra trong đầu, nhưng lúc đó tôi đâu cần tới chúng nữa. Khi tình 
yêu theo tôi vào lớp học, lúc đó đầu óc tôi khó mà tiếp thu chữ nghĩa. Mà cho dù ta vẫn thường 
ước ao có được một đầu óc sáng suốt trong mọi chuyện, thì một cuộc sống thiếu cảm giác sẽ là 
một thảm họa. Cuộc sống dù có bị „bốc đồng“ bởi niềm vui, bị „đè nghẹt“ bởi giận dữ hay „ngất 
ngư” bởi ghen tương, thì nó dù sao vẫn đẹp hơn một cuộc sống văng ngắt những thứ đó. Là vì, 
nếu thiếu tình cảm, con người ta sẽ trở nên vô cùng ngớ ngân. Nếu vô cảm, con người sẽ là 
những thực thê thiếu sót phê gớm. Họ hoàn toàn bắt lực trong hành động và chẳng biết phải nghĩ 
như thế nào nữa. Các tế bào não của họ bị lấy mắt guồng máy khởi động, chăng còn xăng dầu để 
chạy. Ngay cả cái quyết định muốn được hoàn toàn sáng suốt và không chạy theo tình cảm cũng 
là một quyết định của cảm giác. Luôn luôn có bóng tình cảm trong các suy nghĩ. Nhờ đó, ta mới 
có những sáng kiến hay, những tư tưởng khó chịu, những nhận định chán ngắt, những suy tư lạ 
đời, những í tưởng lãng mạn và những quan niệm thực  T 

Nhưng cảm giác là gì? Chúng từ đâu tới? Sẽ đi về đâu? Và lúc này đây chúng đang làm gì? 
Từ cổ thời, các triết gia vôn mệt đầu mệt óc vì những câu hỏi đó, dù phải công nhận răng, cảm 
giác chẳng phải là đề tài ưa chuộng của họ. Quả thật khó mà dùng suy tư để tìm hiểu cảm giác. 
Thế nên, nhiều triết gia đã hành động theo nguyên tắc, những gì lọt khỏi lưới lí trí thì chẳng đáng 
quan tâm hoặc chẳng ra gì cả. 

Dù vậy, cảm giác đã được người Hi-lạp và Rô-ma cô quan tâm. Họ gọi Cảm giác là pathos 
và passio, với nghĩa gần như đưm mê, đau khổ (Leidenschaft). Từ „tình cảm“ (Emotion) xem ra 
trung hoà hơn, nhưng nó xuất phát từ chữ La-tinh movere — lay động — như thế nó cho thấy Cảm 
giác là những gì làm ,,lay động” con người. Từ ,,Gefihl“ (cảm giác, tiếng Đức) mới xuất hiện 
trong thế kỉ 17, được dùng để dịch từ Pháp senimeni (tình cảm). Trong tiếng Pháp, người ta 
dùng senimen¿ để chỉ những cảm nhận phức tạp, và senszfion để chỉ những kích động đơn giản. 

Như vậy Cảm giác trước hết là những kích thích thân xác. Và chúng là thứ vô cùng cân 
thiết. Trong trạng huống căng thắng tột cùng, các tình cảm là lẽ sống còn của ta, chăng hạn như 
cảm giác Sợ. Phản xạ chạy trồn là đặc tính không thể thiếu được của các loài động vật có vú bình 
thường, nó là thứ đã sống sót qua quá trình tiến hoá. Cả những tình cảm cũ và hơi mới cũng có 
tầm quan trọng cho sự phát triên loài người. Tất cả chúng đều phục vụ cho sự sông còn cũng như 
việc thích ứng với môi sinh và thích ứng với các thành viên khác của nhóm. Hãy thử tưởng 
tượng một người không có một trong những cảm giác nền tảng. Ai không sợ, kẻ đó có nhiều cơ 
nguy chết sớm. Ai không biết kinh tởm, kẻ đó đễ bị ngộ độc hoặc dễ bị lây bệnh. Ai không có 
thiện cảm, kẻ đó tự tách lìa khỏi cộng đoàn. Ai thiếu tình thương xót, kẻ đó nhìn người khác đầy 
ngờ vực và xa lạ. 

Các đam mê, bản năng, phản xạ và cảm xúc, như vậy, có một í nghĩa sinh vật quan trọng. 
Chúng giúp con người cá nhân sông còn và là chất keo nôi kết nhóm viên. Dù đó là cảm giác đói, 
nhu câu ngủ nghỉ và cần hơi ấm, dù đó là chạy trốn, tấn công hay tình dục — tất cả những cảm 


6 


giác sơ đăng đó luôn có hai khía cạnh. Hoặc là tôi muốn vươn tới một cái gì, hay là tôi cỗ ránh 
một cái gì. Nhưng không phải chỉ có giá trị cho phần bề ngoài mà thôi. Một mặt, các tình cảm 
giúp tôi có những phản ứng thích hợp với những kích thích ngoại giới, và mặt khác, chúng giúp 
tôi điều hoà tình trạng nội tâm. Khi tình cảm quá cạn kiệt, thì hầu như luôn bao giờ cũng có một 
chuyên động ngược lại đề tái cân bằng kho tình cảm trong ta. Chăng ai có thể giận dữ hay ham 
muốn tình dục suốt cả tuần lễ, ngay cả nỗi phiền muộn hay thất tình, dù lớn mấy, sau đôi ba 
tháng cũng sẽ nguôi ngoai. 

Nhiều người khó chịu, vì mình không thể tạo ra hay ngăn chặn được cảm giác như í muốn. 
Nhiều kẻ lạnh lùng vô cảm mong được trở nên tự nhiên và nhiệt tình hơn. Nhiều người đa cảm 
thì lại mong giữ được đầu óc tỉnh táo. Khó kiểm soát được cảm giác. Trái lại có thê nói, chúng ta 
luôn bị cảm giác kiểm soát. Chúng ta hiếm khi dùng óc não như một phương tiện để suy nghĩ, 
mà ngược lại, chính chúng ta /à một trạng thái óc não. Có thể nói: Trong một nghĩa nào đó, 
chúng ta /2 các cảm giác của chúng ta. Nhưng trong í nghĩa nào? 

Các triết gia hầu như chẳng trả lời được câu hỏi này. Vì thế, chắng ngạc nhiên, khi trong 
những năm gần đây khoa nghiên cứu não đã nhảy vào địa hạt này. Từ khi máy đo não và màn 
ảnh vi tính cho ta thấy và theo dõi được các tình trạng kích thích trong não, việc nghiên cứu não 
trở thành đề tài ăn khách của các nhà sinh học thần kinh. Và họ dần phân biệt ra hai thứ: Tình 
cảm và Cảm giác, cũng giống như người Pháp phân biệt giữa sensafion và sentiment. Các nhà 
não học cắt nghĩa Tình cảm là một tác động chung phức tạp của các phản ứng hoá học và thần 
kinh. Chúng tạo ra những khuôn mẫu nhất định và những khuôn mẫu này của người và thú xem 
ra chăng khác nhau gì mấy. Tình cảm xem ra là những diễn tiến rập khuôn và tự động. Cảm giác 
trái lại là chuyện còn phức tạp hơn, trong đó luôn có một phần í thức đi kèm. Chẳng hạn, người 
ta có thê dấu hay che đậy Cảm giác. Còn Tình cảm thì khó mà dấu được, vì chúng ta không kiểm 
soát được chúng. Cảm giác là một pha trộn giữa tình cảm và quan niệm. Chúng là những gì rất 
riêng tư và gần như diễn ra trong không gian nội tại cá nhân. Chúng ta có chung cái đói và các 
phản xạ chạy trốn với thăn lằn, chim khách và dơi, nhưng không có cùng nỗi đau vì tình, nỗi nhớ 
nhà và sầằu muộn như chúng. 

Rất lâu trước các nhà nghiên cứu não, trong nửa sau thế kỉ 19, khoa Tâm lí học, lúc đó mới 
hình thành, đã quan tâm tới Cảm giác — những thứ bị các triết gia coi thường — và đã nghiên cứu 
chúng một cách có hệ thống. Và Tâm lí học đã làm điều mà các nhà tâm lí rất thích làm: lập nên 
những danh mục! Trọng tâm vấn đề ở đây là, có những loại Tình cảm nào và gồm tất cả bao 
nhiêu thứ? Là vì Tình cảm rõ ràng là một mẫu phản ứng bắt biến mà con người trong bất cứ nền 
văn hoá nào cũng có như nhau. Nhưng số lượng Tình cảm, lạ thay, chẳng nhiều gì, vì người ta 
hầu như đã chẳng tạo ra hay khám phá ra được thêm những Tình cảm mới. 

Dù vậy, các nhà tâm lí cũng không đồng í được với nhau. Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, 
Wilhelm Wundt nhận ra ba cặp Tình cảm chính: (Lạc) Thú — Chán, Kích động — Ngượng ngùng, 
Căng thăng — Giải toả. Nhưng vấn đề là các cặp đó có hoàn toàn biệt lập với nhau không. Ta có 
thể phân biệt giữa Thú và Kích động được không? Hay là chúng song hành bên nhau? Các nhà 
tâm lí về sau bỏ quan niệm trên đây và lập nên một danh sách , Tình cảm nền tảng“ gồm 12 thứ: 
Vui - Buôn - Giận — Lo - Tởm - Biết ơn - Mắc cở - Yêu - Kiêu - Thương (xót) - Hận (thù) - 
Hoảng. Những năm gần đây, nhà nhân học và tâm lí người Hoa-kì Paul Ekman thuộc đại học 
California ở San Francisco đưa ra một bảng gồm 15 Tình cảm. Ông thêm: Khinh - Hài lòng — 
Thoải mái — Xấu hồ, nhưng đồng thời bỏ đi „Buồn“, vì tình cảm này quá phức tạp. Ta có thể tiếp 
tục trò chơi lập bảng này, nhưng cũng đừng nên quan trọng hoá chúng. Là vì tất cả những tình 
cảm đó đều đã bị diễn dịch qua ngôn ngữ của chúng ta. Mỗi ngôn ngữ có một lối diễn tả riêng; 
như vậy mỗi dân tộc có thể lập nên một danh sách riêng, dù tất cả họ đều bị chỉ phối bởi những 
tình cảm nền tảng như ông Ekman. 

Các nhà nghiên cứu não cũng gặp trở ngại trong vấn đề phiên dịch đó, khi họ muốn ám chỉ 
hay mô tả các tình cảm và cảm giác. Nhưng họ có một lợi điểm khác, đó là tìm ra được các hoá 
chất tạo ra tình cảm của chúng ta. Quan trọng nhất ở đây là những Chất đưa tin, nghĩa là những 
chất chuyên tiếp thông tin từ tế bào thần kinh này qua tế bào thần kinh khác. Trong trường hợp 

33 


Tình cảm, thì đây là những chất tạo ra kích thích, đặc biệt như Acetylcholin, Dopamin, Serotonin 
và Noradrenalin. 

Tất cả những chất đó có những khả năng lạ lùng, và cả những khả năng có thể có khác nữa, 
nhưng chưa được khám phá. 4ce(ylcholin tác động như một thứ lực sĩ và nhà huấn luyện. Nó 
chuyên kích thích giữa thần kinh và các bắp thịt và khích động tuyến mồ hôi, chăng hạn. Nó có 
thể làm nhiều công tác khác nữa. Nó có liên hệ trong các quá trình học tập, và như vậy có liên 
quan trực tiếp với bệnh Alzheimer (bệnh mắt trí nhớ), nơi bệnh nhân Alzheimer lượng 
Acetylcholin giảm rất nhiều. 2opamin là tay xách động và hoạt náo. Chất này có vai trò quan 
trọng trong việc xuất huyết, và ngoài ra nó điều hoà lượng các chất kích tô trong người. Có thể 
dùng nó đề tăng huyết áp. Và vì có liên quan với các chất kích tố, Dopamin liên hệ chặt chẽ với 
các chứng bệnh tâm thần và các . chứng rối loạn khác; vì thế, người ta cho rằng, lượng Dopamin 
quá cao sẽ gây ra chứng loạn thần kinh (Schizophrenie). Serofonin là một nhà ngoại giao và tay 
môi giới. Nó tác động trong hệ tuần hoàn của máu và điều hoà huyết áp. Trong phối và thận, nó 
làm cho huyết quản nhỏ lại, trái lại nó làm nở lớn các mạch máu trong các cơ bắp của thân thẻ. 
Ngoài ra nó còn điều hoà nhịp ngủ - thức và tạo cần bằng lúc bị căng thắng tinh thần (Stress). 
Khi lượng Serotonin mắt cân đối, nó dẫn tới những hậu quả tốt và không mấy tốt. Người ta tin 
rằng, khi yêu đương, lượng Serotonin nơi hai tình nhân tăng, sự gia tăng này đưa tới cảm giác dễ 
chịu và hài lòng. Trái lại, việc giảm lượng Serotonin gây ra chứng nhức đầu kinh niên (Migräne), 
chẵng hạn. Noradrenalin là anh đua xe và chuyên viên tăng tốc. Chất này tác động chủ yêu trong 
các mạch máu và, cũng như Dopamin, làm tăng huyết áp. Trong ¡ khoa cấp cứu, người ta dùng 
nó đề chống xốc và đây nhanh nhịp chu chuyển máu nơi những bệnh nhân bị tê liệt vì ngộ độc. 

Tất cả bốn chất đưa tin trên hiện diện nhiều nơi Hệ Limbic, dĩ nhiên công dụng của chúng 
không chỉ hạn chế trong Hệ này mà thôi. Ba cơ quan lớn của Hệ này là Zentrale Höhlengrau 
(Động xám trung tâm), Hypothalamus (Não thùy) và Amygdala (Hạnh nhân), đó là những trung 
tâm điều khiến các tình cảm bâm sinh và các động thái con người. Động xám trung tâm, chẳng 
hạn, kiểm soát các khía cạnh hoạt động tính dục, tính hung hăng, phản ứng chống cự cũng như 
cảm giác đói. Một mình nó là tác giả của những tiếng | kêu la đau đớn, những tiếng rên rỉ và than 
thở. Não íhu} cũng có trách nhiệm điều chế việc ăn uống, sinh hoạt tình dục, tính hung hăng và 
phản ứng chống cự. Ngoài ra nó còn điều hoà nhịp ngủ thức và hệ tuần hoàn. Một nét đặc biệt 
nồi bật liên quan tới sinh hoạt tình dục là tâm của Não thuỳ - có tên là Wucleus praeopficus 
medialis - nơi đàn ông phát triển hơn nơi đàn bà, đó là một trong những điểm cơ thê khác biệt 
hiếm hoi giữa hai phái. Tâm não này giữ vai trò quan trọng cả trên tính hung hăng lẫn sinh hoạt 
tình dục, vốn là hai hoạt động thường đi đôi với nhau. Hạnh nhán, một cơ quan rất bé, có nhiệm 
vụ điều hoà lượng cảm giác. Hiện nay nó là đối tượng được rất nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu, 
nhưng dù vậy, nó vẫn còn là một bí ân. Nơi đây Noradrenalin và Serotonin tích tụ nhiều, đặc biệt 
Acetylcholin với lượng rất lớn. Tâm Hạnh nhân là nơi xuất phát của tình cảm sợ và khiếp hãi. Và 
người ta cũng biết, Amygdala có giữ vai trò trong việc học tập, nhất là trong việc làm sao để các 
tình cảm học hỏi thêm được cái gì đó. Tình cảm có khả năng tập thành: Gặp lần đầu thì giật mình 
ngạc nhiên, nhưng những lần gặp sau thì chăng ngạc nhiên gì nữa. 

Tất cả mọi cảm giác của chúng ta, kể cả sự suy nghĩ và hành động của ta, đều hình thành 
với sự trợ giúp của các chất tín hiệu hoá học. Các chất hóa học thần kinh quyết định phẩm chất 
của mọi cảm giác lẫn kích thích và điều khiển chúng. Bảo rằng, anh Bốc được đưa trở lại vào 
Omicron Ceti III, rồi nhờ Adrenalin mà thoát ra khỏi được cơn say tình cảm do Endorphin và 
Serotonin tạo ra, thì điều này có thê đáng tin. Như vậy, Bốc phải là một người như bao người 
bình thường khác, nghĩa là trong anh cũng có sẵn một cơ câu nền tảng hoá học thần kinh như 
những kẻ khác. Và như vậy thì cơ cầu này đương nhiên cũng tác động lên các hoạt động cấp cao 
trong não bộ, nghĩa là tác động trên sự suy nghĩ của anh - trừ ra trường hợp trong những người 
núi lửa như anh được gài sẵn một thiết bị ngăn chận Dopamin và Noradrenalin. Nhưng đây là 
điều khó tin, vì như vậy thì thiết bị sẽ biến Bốc và nhóm đồng hành của anh thành ra những con 
người nhu nhược, đờ đẫn và trôi dạt vô hướng. 


34 


Như vậy là ta đã rõ về Cảm giác và Tình cảm? Không, vẫn chẳng rõ gì lắm. Chỉ có nhà 
nghiên cứu não nảo quá ngây thơ mới dám mạnh miệng trả lời: Cảm giác và Tình cảm là như 
vậy đó! Thật ra, khoa nghiên cứu não chỉ mới giải thích được văn phạm của Cảm giác, chứ chưa 
trình bày được âm thanh và tính chất đa nghĩa của ngôn ngữ được phát ra. Dù vai trò của các 
phân tử có nhiệm vụ đốc thúc như Đopamin, có vai trò trung hoà như $erofonin (phân tử Bốc) và 
tạo kích thích như Noradrenalin có quan trọng và cần thiết đến thế nào đi nữa, thì chúng cũng 
mới chỉ là những kẻ đưa tin từ tế bào thần kinh này đến tế bào thần kinh khác, từ trung tâm này 
tới trung tâm khác, chứ chúng không phải chính là kẻ tạo ra tin. Khi tới nơi người nhận, chúng 
chỉ tạo ra những phản ứng nào đó. Chúng kìm hãm, thúc đây, làm gia tăng hoặc ngăn cản. Nói 
tóm lại: những kẻ đưa tin chỉ làm nhiệm vụ chuyền í nghĩa và bạch hoá í nghĩa cho người nhận — 
nhưng chính chúng không tự mình suy nghĩ. 

Một cảm giác hoàn toàn đầy đủ, trái lại, được tạo nên bởi một kết hợp hoạt động tế vi và đa 
diện của nhiều nhân tố, gồm: Một số vùng hay trung tâm não nhất định, khả năng chuyền tin và 
trả lời của tế bào thần kinh, những chất trung gian đưa tin, những nối kết phức tạp với các cơ cầu 
não khác và dĩ nhiên cả những kích thích của ngoại giới được giác quan chuyền vào não. Tại sao 
cùng nghe một bản nhạc, người này cảm thấy thú vị, người kia cảm thấy bực bội? Tại sao người 
này mê sò huyết, người khác lại lợm mửa khi ngửi thấy chúng? Tại sao một lúc nào đó ta lại đâm 
ra ghét người mà ta nghĩ là mình thương? Có thể giải thích đễ dàng Cảm giác về mặt hoá học, 
nhưng việc tạo thành, xuất hiện và biến đi của chúng thì lại là chuyện không dễ hiểu tí nảo. 
Không ít nhà nghiên cứu não đôi khi ước rằng, giá mà vân đề đơn giản hơn thì hay biết mấy! 
Điều này cũng có nghĩa: giá mà con người ta giông người núi lửa hơn thì hay biết mây! Ông 
Pille, bác sĩ trong đoàn Enterprise, có thể nói là vị đại điện hàng đầu của nhóm nhà nghiên cứu 
trên đây. Pille tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nghe Bốc - lúc này đã bị phần cây làm cho bốc đồng 
tình cảm - nói trong hệ thống liên lạc của Enterprise: 


Pille: Nghe ra chắng phải Bốc tí nào. 

Kirk: Thì ông đã nói, ông sẽ thích Bốc hơn, nếu như anh ta người hơn, tình cảm hơn mà. 

Pille: Điều đó tôi có nói bao giờ đâu! 

Nếu đúng Cảm giác, chứ không phải con cái núi lửa (lí trí), là chất keo nối kết con người 
lại với nhau, thì phải chăng Cảm giác cũng là yếu tố quyết định trên mọi vấn đề quan trọng trong 
cuộc đời? Như vậy, chính Vô thức, chứ không phải Í thức, làm chủ cuộc sống của ta? Thế Vô 
thức là cái quái gì? 


e_ Vắng chủ nhà. Vô thức là gì? 


Bi 


Wien 
Văng chủ nhà. 
Vô thức là gì? 


Ông ta là một con người khó chơi, ông hút á-phiện, bỏ bê con cái, có một quan niệm kinh 
sợ về phụ nữ, không chấp nhận sự phản đối của ai cả, và các nghiên cứu khoa học của ông về sau 
xem ra có thể áp dụng trong mọi lãnh vực, chỉ mỗi việc là chúng không thể kiêm chứng được 
bằng khoa học. Dù vậy, ông là một người nỗi tiếng, là một trong những nhà suy tư ảnh hưởng 
nhất trong mọi thời. 

Sigismund Schlomo Freud sinh năm 1856 tại Fretiberg (Pribram) địa hạt Böhmen, trước 
đây vùng này thuộc Áo, nay thuộc Tiệp. Cha ông là một nhà buôn bông sợi, người Do-thái, đã 
sập nghiệp sau khi sinh ông. Sigismund là anh cả trong tám anh em, lớn lên trong một gia cảnh 
tương đối nghèo, nhiều khó khăn. Thoạt tiên, gia đình ông đời về Leipzig (Đức), không lâu sau 
đó chuyền sang Wien (Áo). Anh cả là con cưng của bà mẹ, học hành rất giỏi. Cậu đậu tú tài hạng 
ưu. Mùa thu 1873 cậu ghi danh học I khoa ở đại học Wlen. Freud nghiên cứu hạ nang (ngọc 
hoàn) của loài lươn nước ngọt, sau đó chuyền sang Viện cơ thể học thuộc đại học Wien, và cậu 
viết luận án tiễn sĩ ở đây với đề tài „Tìm hiểu về tủy sông của các loài cá hạ đẳng”. Nhưng hoàn 
cảnh tài chánh khó khăn đã không cho phép cậu ở lại lâu trong đại học. Cậu miên cưỡng tìm một 
việc làm trong Bệnh viện Tổng quát ở Wien và ở lại đó ba năm. Ở đây, với vai trò bác sĩ phụ tá 
cho nhà não học nỗi tiếng Theodor Meynert, Freud tiếp tục nghiên cứu về óc cá, đặc biệt óc của 
loài cá chín mắt (Neunauge). Trong thời gian đó, Freud bắt đầu tự mình thí nghiệm VỀ á- -phiện, 
(Kokain), vì ông cho răng, á-phiện có thể dùng để trị chứng rối loạn thần kinh. Vì muốn nổi tiếng 
sớm, nhà khoa học trẻ đầy cao vọng này đã cho phô biến năm luận văn về á-phiện, nhưng không 
thành công. Trong các bài viết từ đây được kí với tên Sigmund, ông cố tình chăng đá động gì tới 
chuyện thất bại trong việc dùng a-phiến để chữa cho một người bạn nghiện mọc-phin. Năm 
1885, lòng đầy tự tin, Freud làm một cuộc du khảo tới Paris. Trong một lá thư, ông viết: „Ôi 
chao đẹp quá. Tôi sẽ trở lại Wlen với một mũ hào quang rắt, rất lớn, và tôi sẽ chữa được hết mọi 
thứ bệnh thần kinh bất trị”. Tại Paris, Freud gặp Jean-Marie Charcot, vốn được gọi là ,,Napoleon 
của những người rồi loạn tỉnh thần“, lúc đó là con chim đầu đàn trong lĩnh vực bệnh thần kinh. 
Charcot đã mở mắt cho Freud, khi ông chí cho Freud biết rằng, căn nguyên của nhiều chứng tối 
loạn thần kinh có nguồn gốc tâm lí, chứ không phải luôn luôn xuất phát từ nguồn gốc sinh lí. 
Charcot cũng dạy cho Freud nghệ thuật thôi miên và phương pháp đặt câu hỏi gợi í. Sau khi trở 
lại Wien, Freud mở phòng mạch chữa trị thần kinh ở đường Rathausgasse. Đồng thời, ông làm 
trưởng phòng thần kinh của Viện nhi đồng tại đây. Ông cưới Martha Bernays, con gái của một 
gia đình giáo trưởng do-thái (Rabbin) học thức uy tín, và hai người có được sáu đứa con. Nhưng 
Freud không phải là một người cha gia đình có tình với con cái, trái lại, con cái thường khó gần 
gũi được với ông. Những năm đầu thập niên 90”, vị bác sĩ trẻ 35 tuôi lại quay về nghiên cứu não. 
Ông viết một luận văn về những rối loạn ngôn ngữ do hậu quả của các bệnh não, trong đó nói 
đến viễn ảnh vô cùng to lớn của nghành nghiên cứu não trong việc giải mật bộ máy tinh thần. 
Nhưng tác phẩm En/wuzrƒ einer Psychologie (Phác thảo vê một môn Tâm lí học, 1895), trong đó 
ông thử giải thích ,„bộ máy tâm thần“ bằng thuyết thần kinh mới toanh của Cajals, chẳng ai đọc. 

Freud có cao vọng chữa lành các bệnh thần kinh và các rối loạn tâm thần khác, nhưng khoa 
nghiên cứu não thời đó chưa tiễn được xa. Các quan điểm mới của Cajals về sự hoạt động cũng 
như tác động phối hợp của thần kinh não quá trừu tượng và tổng quát. Cajals mồ não ngưỜi chết 
ở Madrid để lập nên ,, Tâm lí học hữu lí“ của mình. Freud trái lại đi theo con đường khác. Ông thí 
nghiệm với người sống, đưa con bệnh lên giường bệnh để tìm hiểu não họ, và từ đó lập ra một 
khoa học mới: Phân tâm học. Năm 1889, Freud tới thăm HIippolyte Bernheim ở Nancy (Pháp), 
ông này đang thử dùng cái gọi là phỏng vấn gợi í hậu thôi miên với các con bệnh của mình. Từ 


36 


đó, Freud rút ra kết luận, hắn phải có một W2 ức, và Vô thức này là nguyên nhân của đa số 
hành vi của con người. 

„ Vô thức” không phải là một khái nệm mới lạ. Năm 1869, triết gia trẻ Edouard von 
Hartmann đã viết Triết học Vô thức, một cuôn sách chưa được chín mùi và mang nhiều ảnh 
hưởng của Schoppenhauer (xem bài 7ö¡ có thể muốn điêu tôi muốn không?). Đó là một tác phẩm 
bán rất chạy, nó xào xáo chung nhiều yếu tố lại với nhau, những yếu tô mà các triết gia duy vật 
từ giữa thế ki 19 không hài lòng về triết học Kant, Fichte và Hegel. Nietzsche, người cũng đứng 
từ quan điểm như thế để phê bình các đối thủ tương tự, đã lồng lộn lên, đặc biệt ông giận dữ vì 
Hartmamn là tay mơ mà lại thành công hơn chính ông. Nhưng Hartmamn cũng không phải là 
người khám phá ra , Vô thức”. Bác sĩ và nhà nghiên cứu thiên nhiên Carl Gustav Carus, một 
người bạn của Goethe, năm 1846 đã nói tới ,„,điều vô thức“ và ,„„Vô thức“ rồi trong tác phẩm của 
ông Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele (Tâm thần. Về lịch sử phát triển của tâm 
hồn), trong đó ông coi Vô thức là vùng khai sinh ra những kích thích tâm thần nguyên thuỷ nhất. 

Cái làm cho Freud khác với những người đi trước, là ông nghiên cứu Vô thức một cách có 
hệ thống. Ông phỏng định được Vô thức này nằm ở đâu: nơi các trung tâm của hạ não 
(subcorticale Zentren) và cuống não (Hirnstamm). Qua việc mồ xẻ não, sư phụ Meynert của 
Freud cũng chỉ biết được tới đó. Nhưng khoa nghiên cứu não của thập niên 90° thế kỉ 19 chưa 
giúp được gì nhiều cho việc khám phá Vô thức. Năm 1891 Freud đời về địa chỉ Berggasse 19 và 
ở lại và làm việc tại đó trong suốt 47 năm. Lần đầu tiên ông nói tới „Phân tâm” vào năm 1896. 
Ông lấy lại khái niệm này trong tài liệu „Phương pháp khảo cứu tính tế“ của người bạn đồng 
nghiệp Josef Breuer, người đã dùng nó đề khuyến khích con bệnh Bertha Pappenheim nói ra 
những chấn thương tinh thần của bà. Cả Freud sau đó cũng chữa trị những con bệnh, đặc biệt 
phái nữ, bị chắn thương tỉnh thần do bạo lực tình dục gây ra, ông tìm cách gợi cho họ nói ra 
những kinh nghiệm gặp phải. Đối với phái nam, ông tìm hiểu thái độ tình dục thủa thiếu thời của 
người bệnh đối với mẹ mình, điều được ông gọi là „mặc cảm Ödipus“. Về sau, dựa trên những 
kinh nghiệm này và các nền tảng khác, ông khai sinh ra „ Thuyết bản năng”, một thuyết hàm 
chứa nhiều hồ nghi và những phát biểu chung chung của nó ngày nay chăng còn giá trị gì. Từ 
1899 tới 1905 Freud viết bốn cuốn sách vê sức mạnh của Vô thức: vê giâc mơ, về những hành vi 
sai sót trong cuộc sống hàng ngày, về chuyện tiếu lâm và về tính dục; mấy cuốn này sẽ làm ông 
nỗi tiếng. Năm 1902, trở thành giáo sư thính giảng đại học Wien, ông lập ra Hội Tâm Lí Ngày 
Thứ Tư, tiền thân của Hội Phân Tâm Wien sau này. 

Mặc dù đa số sách ông tạo ra nhiều luận bàn trái ngược và ít được công nhận về mặt khoa 
học, ông vẫn có nhiều tự tin lạ lùng. Năm 1917, ông đưa những khám phá về Vô thức của mình 
sánh với thuyết của Darwin và Kopernikus. Ông cho hay, cả ba thuyết đều làm tổn thương nhân 
loại. Kopernikus đây địa cầu, vốn được coi là rốn của vũ trụ, ra lề. Darwin thay thế bản chất linh 
thiêng của con người bằng bản chất thú vật. Và ông thì đã chỉ ra cho con người biết, là họ không 
có chủ nhà, vì Vô thức quyền năng hơn Í thức. Ông quả quyết, 90% quyết định của con người 
được hình thành từ Vô thức. 

Để cắt nghĩa sự kiểm soát của Vô thức trên Í thức, năm 1923 Freud đưa ra một hình ảnh 
tâm thần gồm ba phần. Ba phần này quyết định đời sống tỉnh thần của con người. Chúng gồm Es 
(Vô ngã), /ch (Ngã) và Ủber-lch (Siêu ngã). Freud bảo ba khái niệm đó là phám phá của riêng 
ông, nhưng Nietzsche trước đây đã sử dụng ba khái niệm đó với những vai trò tương tự của 
chúng rồi. Ex tương đương với Vô thức, là thành phần mang tính bản năng của tâm thần. Đói, 
ham muốn tình dục, tị hiềm, thù ghét, tin tưởng, yêu v.V. quyết định cái Es này. Đối lại với nó là 
Ủber-lch. Ủber-Ich đại biểu cho những quy điều, những lí tưởng, những vai trò, những hình ảnh 
mẫu mực mà con người đã học được trong quá trình giáo dục. Ở giữa là /ch, một con vật đáng 
thương, luôn bị xâu xé giữa hai lực quyền thế là EZs và ber-Ich. Là kẻ phục vụ một lúc ba ông 
chủ Es, Ủber-lch và môi trường xã hội, /ch ra công hoá giải và điều hoà những xung đột giữa ba 
chủ. Nhưng /ch vốn yêu đuối. Nó thường bị Es khống chế, vì Zs chẳng bao giờ muốn để /ch điều 
khiển mình. Vì rất khó nhận diện được các bản năng vô thức và những điều tập thành trong thiếu 
thời, nên cũng không dễ thanh toán được chúng. 

37 


Ereud đưa ra mô hình đó tương đối trễ, và ông cũng không trình bày nó ra trong hết mọi 
tác phẩm về sau của mình. Nhưng ông trước sau vẫn quả quyết: động cơ chính của hành vi con 
người xuất phát từ sự xung đột vô thức giữa một bên là những đòi hỏi bản năng và một bên là cái 
lí trí không còn kham nổi nhiệm vụ của mình. Nhận xét này ông rút ra nhờ quan sát không những 
từng bệnh nhân riêng lẻ, mà cả theo dõi động lực bản năng của xã hội con người nói chung. 

Những cuốn sách phê phán văn hoá tiếp theo của ông được viết ra trong những cơn đau 
dẫn vặt của thể xác. Trong thập niên 20”, Freud là một ngôi sao quốc tế, nhưng căn bệnh ung thư 
miệng đã giới hạn sinh hoạt và việc đi lại của ông. Sau khi Quốc Xã lên nắm quyền, sách ông bị 
cắm và đốt. Tháng 3 năm 1938 quân Quốc Xã tiến chiếm Áo quốc, ông phải sang Anh tị nạn. 
Bốn trong năm người em gái của ông ở lại Wien đã bị Quốc Xã đưa vào trại tập trung và bị giết 
ở đó. Ngày 23 tháng 9 năm 1939 con bệnh ung thư đã tới hồi cuối từ giã cuộc đời bằng một liều 
mọc-phin mạnh. 

Thuyết của ông còn lại gì? Trước hết, Freud có công nêu bật được í nghĩa quan trọng của 
các cảm giác, của các xung đột tâm thần và của Vô thức, và đưa chúng vào trọng tâm trong cái 
nhìn về con người. Và phương pháp chữa trị của ông, vốn lấy lại của Breuer nhưng được ông 
dũa gọt thêm, vẫn còn được thông dụng trên thế giới, dù khoa Phân tâm ngày nay đã chia ra 
thành nhiều trường nhiều phái có khi không còn liên hệ gì nhiều tới thuyết của Freud nữa. Xét về 
sự nghiệp khoa học của ông trong việc tìm hiểu tâm thần con người thì ông là một người có cái 
mũi rất thính. Và chỉ có vậy thôi. Ông chu du tâm thần các bệnh nhân của ông như một nhà vẽ 
bản đồ không có tàu thuyền đề đi, nhưng vẫn bảo là đã thấy và đo được cái đại lục do các bệnh 
nhân mô tả. Và đó cũng là điểm xuất phát tính kiêu ngạo của ông, là vì chẳng có ai sử dụng các 
phương pháp cửa ông mà lại tiến xa được như ông. Đại lục là cõi Vô thức, và ông là người dẫn 
đường. Nhưng vinh quang của ông đang lụi tàn, điều này sinh thời ông cũng đã biết. Khoa 
nghiên cứu não, môn trước đây ông đã bỏ vì nó chẳng giúp được gì cho ông, đã căng buồm đi 
tiếp, và nó sẽ qua mặt ông. Chỉ còn lại một câu hỏi: Bao nhiêu nét phác hoạ, sông rạch, núi đồi 
và ôc đảo được ông vẽ ra trên bản đồ, liệu sẽ còn lại gì? Trong cuốn sách về nguyên lí khoái lạc, 
ông đưa ra một điểm tự phê thật lạ khi thú nhận rằng, chính những nhà sinh học sẽ là người có 
thê giải toả được toàn bộ những bí ấn của tâm thần bằng những khám phá mới và bất ngờ, và 
những khám phá này „rồi sẽ phá đồ toàn bộ toà nhà giả tạo được dựng nên bằng các giả thiết". 

Phân tâm học không phải là một khoa học, mà chỉ là một phương pháp. Những tiền đề của 
nó không thể kiêm chứng được bằng khoa học. Vì thế, chỉ 30 năm sau ngày Freud qua đời, các 
khoa học thần kinh và Phân tâm nhìn nhau như nước với lửa. Thời đó, Phân tâm đang nở rộ. Các 
học trò và con cháu của Freud chê khoa nghiên cứu não, một môn muốn lấy thước đo và dòng 
điện để giải thích tất cả những gì thuộc tâm thần, là môn có hại, cũng như các nhà thần kinh học 
khinh Phân tâm là loại hầm bà lằng. Chỉ mới hôm nay, sau giai đoạn chiến thắng chung chung 
của mình, một số nhà thần kinh học nay mới lại dám ca ngợi công sức của Freud. 

Những gì Freud trước đây phỏng đoán, thì nay tương đối đã rõ ràng đối với các nhà não 
học: Quan sát não bộ, ta thấy có những vùng liên hệ mật thiết với Í thức. Như đã nói, những. 
vùng này nằm ở vỏ não (assoziativer Cortex). Và có những vùng tạo ra và thu nạp những diễn 
tiến vô thức, đó là Cuống não (Hirnstamm), Tiểu não (Kleinhirn), Thị kì (Thalamus) và những 
trung tâm thuộc phần cuỗi não (subcorticale Zentren). Như vậy, về mặt cơ thể học, Í thức và Vô 
thức tách biệt nhau. Dù vậy, các nhà thần kinh học cũng đã bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu 
Vô thức. Và họ cũng phải công nhận rằng, không dễ mô tả và hiểu được cõi âm u này. Những 
diễn tiễn vô thức thường xây ra rất nhanh, và chúng — cũng như Freud trước đây đã biết - không 
thể điễn tả được bằng lời, đơn giản là vì chúng không lọt vào vòng í thức của con người. Như 
vậy chỉ còn có cách của Phân tâm là nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong biên bản phỏng vấn 
để đoán ra Vô thức — hay cách của nhà sinh học thần kinh: đầy bệnh nhân vào máy đo và quan 
sát xem đâu là những phản ứng của những vùng não liên hệ với Vô thức trước những câu hỏi hay 
câu thử nghiệm được đặt ra. 

Như vậy, người ta có thể đễ dàng xác định được những vùng não có liên hệ với Vô thức, 
nhưng việc hình thành của Vô thức này thì lại rất khác nhau, không đơn giản tí nào. Vô thức là 

38 


những diễn tiến xây ra trong ta mà ta không biết. Giác quan của chúng ta hàng giây hàng phút bị 
tràn ngập bởi các cảm nhận, nhưng khả năng chú í của ta chỉ có thể thu nhận được một phần rất 
ít những gì ta thực sự thấy, nghe hay cảm mà thôi. Phần còn lại đi vào Vô thức. Một số trong 
chúng, có thể nói, được bí mật thu nạp vào bộ nhớ, số còn lại bị thải hồi. Chúng ta chỉ cố í thu 
nạp những gì đang liên hệ với công tác hay mục tiêu hiện thời hoặc phù hợp với các nhu cầu của 
ta mà thôi. AI đang đói, người đó chỉ quan tâm tới những gì liên quan tới ăn hoặc ngửi đâu cũng 
thấy mùi thức ăn. Khách du lịch thường chỉ quan tâm tới các cảnh quang, họ nhận thức thành 
phô khác hơn với một người đang đi tìm việc. Càng chú tâm vào một chuyện gì, ta càng ít nhìn 
ra những cái khác. Tai nạn lưu thông là một thí dụ. Nhiều người khai rằng, họ đã không nhìn 
thấy chiếc xe trước họ, nên đã không tránh kịp. 

Khi ta tập trung chú í vào một chuyện gì, não chúng ta lúc đó thường chẳng quan tâm tới 
những gì khác nữa, cho dù những cái đó có lạ lùng hay có đập vào mắt ta. Đoạn phim nỗi tiếng 
về chị khi đột của các hai nhà tâm lí Daniel Simon thuộc đại học Illinois ở Urbana-Champaign 
và Christopher Chabris thuộc đại học Harvard là một thí dụ. Hai đội bóng rô đối điện nhau, một 
bên đồng phục trắng, một bên đen, họ chuyền liên tục quả banh cho đồng đội mình. Nhóm khán 
giả nghiệm nhân có nhiệm vụ tính xem đội áo trắng đã nhận được bao nhiên lần banh tất cả. Đa 
phần nghiệm nhân đã hoàn thành nhiệm vụ mình cách dễ dàng và đã nói đúng số lần banh. 
Nhưng nhà thí nghiệm muốn biết một cái gì khác hơn. Hơn một nửa nghiệm nhân đã không nhận 
ra điều nghiệm viên muốn đó. Chỉ sau khi đoạn phim được chiếu lại lần hai, và lần này các 
nghiệm nhân không còn phải đếm banh, họ mới nhận ra rằng, giữa cuộc giao banh có một cô giả 
dạng khi đột xuất hiện đứng giữa hai đội banh và đấm ngực. Cuộc thí nghiệm được lập lại, lần 
này nghiệm nhân được yêu câu đếm banh của đội áo đen. Lần này chỉ có một phần ba số người 
không nhận ra khỉ đột. Và một sỐ trong họ sở dĩ nhận ra, là nhờ khỉ bận đồ đen. Đoạn phim là 
một thí dụ điển hình cho thấy sự chú í của ta đúng là một tắm lưới lọc hay một ánh đèn pha chỉ 
chiếu sáng những gì mình muốn thấy, còn những gì khác bị đây vào vùng vô thức. 

Một phần lớn Vô thức của ta được nuôi bằng những cảm nhận không được chiếu sáng đó. 
Một phần khác cũng không kém quan trọng của Vô thức bao gồm những kinh nghiệm khi ta còn 
trong bụng mẹ và trong ba năm đầu đời. Trong giai đoạn này, chúng ta thu nhận ngoại giới rất 
nhiều, nhưng vỏ não (assoziativer Cortex) lúc đó chưa phát triển đầy đủ, nên nó chưa thu nạp 
được những cảm nhận đã trải qua đó một cách chính xác, để về sau có thê biến chúng thành 
những gì có í thức. Khoảng hai phần ba nhân cách của ta lớn lên trong vô thức như thế, khiến 
chúng ta về sau không còn nhớ ra được những hoàn cảnh cụ thể để mà phản hồi. 

Ngoài những cái vô thức của thời niên thiếu và những vô thức xây ra hàng ngày trong cuộc 
sông như trên, còn có một số Vô thức khác nữa. Một thí dụ của loại này là những động thái đã 
được tự động hoá của ta. Biết bao lần tôi ngỡ ngàng, là đã vượt được một đoạn đường ban đêm 
xa hàng cây số đề về tới nhà bình yên trong lúc đang say khướt, mà sau đó không tài nào nhớ ra 
được những gì đã diễn ra trên đường vê. Cũng như khi những ngón tay tôi đang lướt như chớp 
trên bản phím để viết những dòng này. Nếu bảo tôi giờ viết ra bảng chữ cái trên phím, chắc chắn 
tôi sẽ viết sai. Các ngón tay tôi rõ ràng biết nhiều hơn tôi! Cũng có rất nhiều điều đã lâu trí ta 
chẳng còn nghĩ tới, nhưng nhân một biến cố nào đó, chẳng hạn một mùi hương, chúng lại theo 
nhau hiện ra thành chuỗi trong trí ta. 

Xem như thế, ta thấy Freud có lí trong rất nhiều điều: Hầu hết những diễn tiến trong não 
chúng ta đều diễn ra trong vô thức. Và Vô thức này có ảnh hưởng vô cùng lớn trên ta. Có thể nói 
rằng, đời sống vô thức mới là chính, còn đời sống í thức — đĩ nhiên chỉ những í thức đặc biệt 
quan trọng cho ta mà thôi — chỉ là phụ thuộc. Là vì chỉ có những øì liên hệ với Vỏ não 
(assoziativer Cortex) mới trồi lên vùng í thức mà thôi. Nhưng, đề đây các biến cô ra vùng ánh 
sáng của í thức, Vỏ não phải cần sự giúp đỡ của Vô thức. Như đã nói trong chương trước, các 
cảm giác là những chất keo nối kết chúng ta lại với nhau. Nếu không có những tín hiệu vô thức 
tiết ra từ Hệ Limbic, Vỏ não chẳng có được một chất gì để có thể tiếp nhận, phản hồi, cân nhắc 
và diễn tả. Nó cũng giống như một bộ máy có khả năng rất lớn, nhưng vì không có điện để chạy 
nên chăng làm được gì. Như vậy, Í thức của ta bị Vô thức kiểm soát mạnh hơn, chứ không phải 

39 


ngược lại. Trong tiễn trình phát triển nhân cách, Vô thức xuất hiện trước Í thức, nó ấn dấu lên Í 
thức rất lâu trước khi Í thức dần dần lớn lên. Lượng kinh nghiệm và khả năng vô thức trong ta — 
nói chung là Vô thức — có sức mạnh ghê gớm, chúng ta khó mà ảnh hưởng lên chúng được. Đề 
có thể tiên gần được tới Vô thức, chúng ta thường hay nhờ vào sự trợ giúp của một phương tiện 
bên ngoài, nghĩa là nhờ vào phương pháp chữa trị tâm lí. 

Các nhà nghiên cứu não ngày nay mong ước có được một phương pháp Phân tâm đặt nền 
trên các khám phá của khoa Thần kinh học hiện đại. Năm 1979, nhà nghiên cứu Kí ức nồi tiếng 
thế giới Eric Kandel đã đưa ra một chương trình đầy cao vọng: Làm sao kết hợp được hai đường 
hướng nghiên cứu đó. Theo ông, để đáp ứng được tính khoa học, Phân tâm phải bỏ đi tất cả 
những gì là phỏng đoán, bỏ đi những khái niệm liều lĩnh cũng như những ảo tưởng chữa trị các 
căn bệnh tâm thần và thê xác băng lối phân tích tâm lí suông. Và thay vào đó đưa vào các 
phương pháp thực nghiệm của khoa Thần kinh não học, dùng thống kê, áp dụng các phương 
pháp giám sát gắt gao và các máy móc tân thời để duyệt xét kết quả chữa trị. 

Việc nghiên cứu Vô thức bằng các phương pháp thực nghiệm chỉ mới bắt đầu. Vô thức, 
vốn là đứa con ghẻ của Triết học và chỉ mới được dần dần quan tâm từ hậu bán thế kỉ 19, hiện là 
lãnh vực nghiên cứu có thể nói quan trọng nhất trong việc con người tự tìm hiểu về mình. Về 
mặt sinh học, con người bị hạn chế ở hai điểm. Thứ nhất là hạn chế bởi khả năng giới hạn của 
giác quan và của ngay bộ não của loài có vú (Bài 1 - 4). Thứ đến là hạn chế bởi biên giới giữa Í 
thức và Vô thức. Con người hầu như không thể nào tiếp cận được Vô thức, trong đó chứa đựng 
phần lớn các kinh nghiệm và cả phần lớn nhân cách của mình. Trước khi bước vào phần hai của 
cuốn sách bàn về động thái của con người, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một khía cạnh vốn 
gắn liền với đề tài này, đó là Kí ức. Kí ức là gì, nó hoạt động như thế nào? 


e  Hăn phải có một cải gì đó. Kí ức là gì? 


40 


New York 
Hăn phải có một cải gì đó. 
Kí ức là gì? 


Lẽ ra ông chỉ việc ngồi ngã lưng thoải mái trong ghế bành và hãnh diện về những gì đã 
thực hiện. Nhưng ngồi là chuyện xa lạ đối với ông. Người đàn ô ông lớn tuôi trong bộ âu phục 
màu xám với chiếc nơ ruồi đầy ‹ chấm xanh đỏ và đôi dây nâng quần lớn đứng thăng mình như 
cây nên trong phòng làm việc. Ông có nét một nhạc sĩ hay một người giới thiệu chương trình ở 
Broadway của thời thập niên 50° thế kỉ trước đây. Nhưng Erie Kandel không phải là nghệ sĩ sân 
khấu. Ông là nhà nghiên cứu Kí ức nồi danh nhất thế giới. 

Căn phòng làm việc toạ trên lầu thứ 12, đơn giản nhưng khá â ấm cúng. Không có gì thái 
quá. Trên kệ sách, có một cuốn dày cộm đã mòn, khổ lớn Pzinciples oƒ Neutral Science, cuốn 
sách chuyên khoa tiêu biểu đã đưa ông lên đài danh vọng. Trên thành cửa số, Ông dựng những 
tâm hình gia đình và của những đồng nghiệp đã mất. Xuyên qua màn kính đục cửa sô là quang 
cảnh phía bắc Manhattan, xa phía dưới đất xe cộ như mắc cửi ở Riverside Drive chạy xuyên qua 
những chung cư đen ngòm buồn bã với những dãy nhà tạm và những hàng dây thép gai giăng 
mặc. Đã bảy năm rồi, từ ngày ông nhận ,„,Giải Nobel về Sinh lí học hay I khoa“ với công trình đề 
đời nghiên cứu về Kí ức với rất nhiều khám phá mới và nhiều gợi í lạ lùng. Nửa phần sau cuộc 
đời, ông đóng đô tại đây, trong tầng lầu này. Những phòng thí nghiệm đầy ä ắp dụng cụ hai bên lối 
đi tầng lầu xem ra không khác chỉ mọi phòng thí nghiệm đây đó trên thế giới. Nhưng ?rung Tâm 
I Khoa Howard Hughes này thật ra là một trong những cơ sở quan trọng nhất trên thế giới về 
lãnh vực nghiên cứu não. Và ông già năng động 77 tuôi, người đã xây dựng nên Trung tâm, vẫn 
chưa chịu về hưu; ông vẫn là vị thống lĩnh một dàn lớn nhân viên lanh lợi, luôn vẫn là tâm điểm 
của chương trình nghiên cứu. 

Không hiểu thế giới được xây dựng nên bởi các nguyên tử hay bởi các câu truyện? Dù sao, 
câu truyện của Eric Richard Kandel bắt đầu với việc Hitler tiến chiêm nước Áo. Ngày 7 tháng 11 
năm 1938, sinh nhật chín tuôi, cậu Erich được bó, vốn là một thương gia Do-thái ở Wien chuyên 
bán đồ chơi trẻ em, tặng một chiếc xe mẫu màu xanh có thể điều khiển từ xa bằng vô tuyến. 
Erich hãnh diện vô cùng với món quà này. Hai ngày sau đó, có tiếng đập cửa mạnh vào buổi tối. 
Đó là đêm khởi đầu cuộc tiêu diệt người Do-thái trong các vùng đất của Đệ Tam Quốc Xã, mà 
Áo là nơi có mức độ tàn bạo hơn bất cứ mọi nơi khác. Mẹ và hai con trai phải rời khỏi nhà; bồ bị 
bắt, bị tra khảo và làm nhục, sau mười ngày được thả về nhà. Một năm dài gia đình Kandel bị 
lính Quốc Xã hành hạ, cướp sạch gia sản, đuôi nhà. Bồ thất nghiệp, gia đình sống nhờ vào SỰ, 
giúp đỡ của cộng đoàn Do-thái tại Wien, Erich mất hết bạn. Tháng 4, hai cậu con trai may mắn 
sang được Hoa-kì, sau đó bó mẹ cũng thoát sang được. ,,Không bao giờ quên!“ câu khâu hiệu 
của những người Do-thái sống sót rồi đây sẽ đi theo cậu suốt đời. Trong khi cha mẹ vẫn còn 
chân ướt chân ráo, Erich — từ đây được đổi thành Eric — hội nhập rất nhanh, cậu vào Yeshiva, 
một trường ưu tú truyền thống của người Do-thái quận Flatbush ở New York, và sau đó vào 
trường trung học nổi tiếng Erasmus Hall ở quận Brooklyn. Cậu là một trong hai người của 1400 
học sinh trong trường giật được học bồng vào đại học Harvard. Tại đây, Eric quen Amna Kris, 
con gái một gia đình hành nghề phân tâm. Eric yêu Anna một, mà say mê Phân tâm học mười, 
„một khoa học tuyệt vời chưa từng có", „đây sáng tạo, toàn điện mà đồng thời cũng thực 
nghiệm”. Eric chúi vào nghiền. ngâm sách của Freud và khám phá ra đó là ,„ương pháp đây 
triển vọng duy nhất giúp ta hiểu được Tỉnh thân". Nhưng muốn làm nhà phân tâm, phải học I 
khoa. Điều này khiến cậu thở ra thất vọng, vì ,đó là môn học chán không thể tả được". Nhưng 
rồi mùa thu năm 1955, ông giáo Harry Grundfest, giáo sư môn Sinh lí thần kinh thuộc đại học 
Columbia, bàng hoàng khi nghe cậu sinh viên trình bày dự án nghiên cứu tương lai của anh: ,,72¡ 
sẽ tìm ra những cái „ Es °, „ Ich “ và „ Ủber-lch “ của ông Freud nói nằm ở đâu"! 

Hôm nay đứng trong căn phòng làm việc này, chính Kandel phải bật cười. Âm thanh cụt 
ngủn của ba từ ngữ Đức kia nghe ra chẳng phải tiêng người, mà như tiếng gọi của một loài chim 


4I 


lạ. Với lối kể chuyện lôi cuốn, pha lẫn nét quyền rũ của người dân WIen với giọng khôi hài do- 
thái và thái độ tự nhiên của người MĨĩ, ông kể cho tôi nghe về cuộc hồi tỉnh của ông, từ bỏ những 
cơn mơ đề trở về với khoa học nghiêm túc. Theo yêu câu của giáo sư Grundfest, mỗi lần thí 
nghiệm, ông chỉ được làm với một tế bào não mà thôi, và đó là tế bào của một con vật tương đối 
có câu trúc đơn giản, có như thế kết t quả mới dễ thấy. Cả Freud cũng vậy, ông đã bắt đầu như 
một nhà sinh học thần kinh và đã nỗ lực phát triển thuyết „guồng máy tâm thân“ của ông trên 
nền tảng Thần kinh học. Điều trước đây Freud vì kiến thức giới hạn đã không làm được, nay 
Kandel hi vọng sẽ bổ khuyết. Ông bắt đầu với loài sên biển 4pjysia, còn được gọi là „thỏ biển“, 
và sẽ ăn đầm năm dễ với chúng suốt hai chục năm tới, nhiều khi quên cả vợ. Trước đó, ngay lần 
thí nghiệm điện cực vi phân đầu tiên với tế bảo thần kinh của loài tôm nước ngọt, Kandel đã 
bàng hoàng như lên đồng. Niềm hứng khởi đó nay vẫn còn hiện rõ nơi khuôn mặt và cử chỉ của 
ông. Ông dang rộng đôi tay, cất cao giọng: „Tôi nghe được những ¡ nghĩ kín đáo thâm sâu của 
con fôm"! Nhưng Apiysia còn kì điệu hơn trên nhiều khía cạnh. „Nó lớn, ngạo nghễ, quyến rũ và 
thông minh“. Thỏ biễn là loài có câu trúc đơn giản, óc của nó chỉ có 20.000 tế bào, so với 100 tỉ 
nơi loài người. Một số tế bào của nó lớn gấp năm chục lần tế bào của các loài có vú và có thể 
nhìn thấy bằng mắt thường. Kandel say sưa lao vào công việc. 

Ông hớn hở kế cho tôi nghe những xúc động của thủa ban đầu: Eric in Wonderland. Với 
ông, đó là một thế giới chắng có gì kì điệu hơn việc nghiên cứu não, hơn việc vẽ bản đồ cho một 
lục địa còn tỉnh khôi, có thê sánh được với khoa Vật lí thiên văn trong thế kỉ 17 hay với những 
chuyến hải hành khám phá trong thời Khai sáng. Trong thập niên 50° và 60° thế kỉ trước, nghiên 
cứu não cũng như là một cuộc du hành vào vùng đất hầu như hoang. Và con đường từ tế bào 
thần kinh của thỏ biển đến việc giải thích cảm giác, tư duy và động thái của con người hãy còn là 
một đoạn đường vạn dặm. Nhưng Kandel rất lạc quan. Sên biển hay người - nhìn về mặt sinh 
hoá, thì chất cầu tạo tế bào cũng. gần như nhau. Phải chăng cả guông máy vận hành tế bảo, mà 
việc học tập và kí ức được đặt nền trên đó, của người và sên biển hay của mọi sinh vật vẫn không 
khác nhau, dù đã phải trải qua một chặng đường tiến hoá lâu dài? Băng những kích thích điện từ 
nhẹ vào cuối đuôi Thỏ biến, ông tạo nên phản xạ nơi mang nó và quan sát phản ứng của những tế 
bào đã được chọn trước. Ông khám phá ra sự thay đổi dạng hình các tế bào thần kinh. Không lâu 
sau đó, ông nhận ra rằng, những diễn tiền quen thuộc, nghĩa là ,những kinh nghiệm học tập” 
trong bộ nhớ tạm trong óc Thỏ biển, làm tăng độ mềm của những đầu nối thần kinh: Chúng dãn 
ra. Những luận văn đầu tiên của ông viết về động thái học tập nơi con sên biển gây bàng hoàng 
nơi các đồng nghiệp. Kandel mim cười. Nụ cười hả hê của một đứa trẻ khi biết rằng, ngón xiỆc 
của mình đã thành công. „„Đđm cực đoan không biết phải hành xử ra sao nữa, vì họ tin rằng, 
những thí nghiệm kiểu đó chỉ áp dụng được cho loài có vú mà thôi". 

Chẳng có gì mơ hồ hơn lãnh vực mà Kandel đã dám liều lĩnh đi vào: Tìm hiểu Kí ức. 
Nhưng Kí ức (Gedächtnis) và Hồi tưởng (Erinnerung) là gì? Thật không dễ trả lời. Phải chăng Kí 
ức là thứ gì đó cũng giông như Căn cước của chúng ta? Nếu không có Hồi tưởng, ta sẽ ra sao? 
Không có Hồi tưởng, ta không những không có tiểu sử, mà cũng không có cuộc sống, ít nhất là 
cuộc sông í thức. Hiểu có nghĩa là đối chiếu được cái này với cái khác mà ta đã biết. Và ta chỉ 
Biết được những gì ta đã thu nạp vào óc. Đề hiểu những hàng chữ đang diễn ra trước mắt Bạn 
này, một đàng Bạn phải hiểu từng chữ, nghĩa là nhận ra chúng trở lại, và đồng thời nhận ra í 
nghĩa của toàn câu chữ. Và Bạn sẽ có rất nhiều lợi thế, nếu Bạn còn nhớ được những câu mà Bạn 
đã đọc trước đó, không phải nhớ từng chữ, nhưng ít nhất nhớ Ý nghĩa căn bản. Tôi nhắn mạnh 
chữ Í nghĩa, là vì nó nói lên một điều rất quan trọng: Thông thường, ta không lưu nạp từng chữ 
hay từng câu vào trong não, nhưng chỉ giữ lại những gì căn bản, nghĩa là giữ lại í nghĩa của các 
sự việc đó đối với cá nhân ta mà thôi. Điều này không chỉ có giá trị cho các mặt chữ, mà cả cho 
tất cả mọi thứ. Ta không thể dùng đầu mà vẽ ra được khuôn mặt của người thân quen, dù ta là 
một hoạ sĩ tài ba. Khi nghĩ đến người ông nội mà tôi rất yêu mến lúc còn nhỏ, tôi chỉ thấy ô ông 
hiện ra trước mắt trong những khung cảnh gây cảm xúc nào đó mà thôi. Đó chỉ là những ân 
tượng, không phải là một cuôn phim dài. Và khi tôi nghĩ về căn hộ của tôi, tôi không bao giờ 


42 


thấy tất cả mọi phòng hiện ra cùng lúc trước mắt, mà chỉ thấy từng phòng hay từng chỉ tiết một 
của chúng. 

Làm sao đề giải thích những đoạn phim mờ mờ ảo ảo đó. Bằng cách nào các thông tin biến 
thành các í nghĩa? Và ai quyết định sự chọn lựa? Tại sao tôi nhớ tên con chó của ông quản gia, 
nhưng lại quên gọi điện cho vợ dịp kỉ niệm ngày quen nhau? Dù rằng tôi vẫn biết rõ ngày đó và 
biết rõ bà xã, còn con chó kia vốn chẳng là gì cả đối với tôi. Tại sau 32 năm nay tôi chăng nghĩ 
gì tới con chó, nhưng đúng lúc này tên nó lại trở về trong trí tôi? Như vậy, xem ra Hồi tưởng gần 
như là chuyện ta không tự mình quyết định được. Nó chợt đến và hiện ra môn một trước mắt ta. 
Ta không thê kiểm soát chúng theo í mình, và ta cũng không thể có í quên phắt nó đi được! Phải 
gọi là gì cái quyền lực vô danh của Hồi tưởng, cái quyền lực có thể lôi những hình ảnh trong kho 
quên tối tăm ra ánh sáng và bày chúng ra trước í thức của tôi? Có bao nhiêu phần vô thức và bao 
nhiêu phần í thức trong kho Kí ức của tôi? Ai hay cái gì có nhiệm vụ chuyên chở những kiến 
thức í thức của tôi vảo vùng quên lãng của vô thức? Và ai thỉnh thoảng mang chúng ra lại vùng Í 
thức? Một thí dụ: sau mười hai năm rời Berlin tôi bỗng thích thú ngửi lại được mùi quen quen 
của hầm xe điện của thành phố này, mùi mà trước đây tôi đâu có đề í tới, nhưng nó vẫn làm tôi 
dễ chịu cách nào đó. Có phải chính tôi đang hồi tưởng, hay Hồi tưởng đang có một cuộc sống 
riêng của nó, mà tôi không thê xía vào được? Tôi là chủ thể của Hồi tưởng, hay có lẽ chỉ là đối 
tượng của nó? 

Vì óc ta chỉ lưu nạp Í nghĩa, chứ không nạp dữ kiện như một văn khó hay một dĩa CD vị 
tính, nên việc tìm hiểu Kí ức và Hồi tưởng rất ư khó khăn. Chắc chắn một ngày nào đó những 
nhà nghiên cứu não sẽ ó z¿ được chúng về mặt di truyền, hoá học và điện sinh lí — nhưng liệu 
họ có øiểu được chúng không? Người ta hiểu gì về Kí ức con người, khi biết được những phân tử 
nào đó kết hợp với nhau? Như vậy xem ra việc nghiên cứu Kí ức, cũng giống như chuyện nghiên 
cứu Cảm giác và Vô thức, chẳng làm cho các triết gia và tâm lí gia đến nỗi phải thất nghiệp. 

Khi hồi tưởng, ta nghĩ tới cái mà ta đã một lần nghĩ tới hay đã một lần cảm nhận được, 
những cái còn đang để lại dấu vết của chúng trong não. Chúng ta nghĩ và cảm lại một lần nữa, ít 
nhiều giống như lần mà ta đã nghĩ hay cảm đầu tiên. Ở đây có một luật trừ: Chỉ có một nhóm 
người rất nhỏ, gọi là các ông bà Szvarnís ,siêu năng”, họ có một khả năng kí ức về một lĩnh vực 
nào đó vượt bình thường, chăng hạn như ông Kim Peek. Ông này là nhân vật mẫu cho cuốn 
phim Rainman, trong đó Dustin Hoffman đóng vai một Savant bị chứng tự bế (Autismus). Kim 
sống ở Salt Lake City; ông hiện thuộc làu từng chữ của 12000 cuốn sách và chỉ cần biết số thứ tự 
ngày trong tháng là có thê nói ra tỨC khắc ngày đó là ngày thứ mấy. Nhưng ông phải trả giá đắt. 
Đã hơn năm mươi tuổi, Kim vẫn phải sống nhờ vào người cha, vì ông không tự mình bận áo 
quần được, không tự tráng trứng hay tự kẹp, thịt bánh mì để ăn được. Một sô nhà nghiên cứu não 
coi Søyanís là cánh cửa có một không hai để đi vào não bộ con người. Nhưng Savaz⁄s là một 
trường hợp không bình thường. Nơi đa số những người này có sự khiếm khuyết phận vụ của một 
số vùng não, nên đề bù trừ, các vùng não đã có những nối kết khác đi, khiến cho họ có những 
khả năng đặc biệt đến lạ lùng. Nhưng tại sao một Savanr như Stephen Wiltshire, sau 45 phút bay 
trên bầu trời Roma, lại có thê vẽ lại đúng nguyên từng (!) căn nhà với số lượng (!) cửa sô của 
từng nhà; tại sao ông không nhớ Í nghĩa — hay Ấn tượng -, mà lại nhớ những Thông tin cụ thể, 
điều này khoa học tới nay vẫn chưa có câu trả lời. 

Cũng may chúng ta không phải là những Savazs, để có thê nhớ được mọi thứ trong đời. 
Các Hồi tưởng làm đẹp cuộc đời, nhưng chỉ có Quên mới làm cho cuộc đời có thể sống được. 
Nhưng Hồi tưởng và Quên diễn ra như thế nào? Các nhà nghiên cứu não ngày nay chia Kí ức ra 
làm hai: Kí ức động / hiện (2eklaraiives Gedächtms) và Kí ức tĩnh / ân (nicht-deklaratives 
Gedächtms). Sự phân chia này cũng giông như sự khác biệt giữa Í thức và Vô thức. Kí ức động 
có khả năng dùng í thức để lôi những cái đã sống qua hay đã nghĩ tới ra vùng ánh sáng, và người 
ta có thê bàn về điều được hồi tưởng. Kí ức tĩnh có liên quan tới những gì ta lưu nạp một cách vô 
thức, chẳng hạn như mùi quen quen của bến xe điện ngầm ở Berlin. Hai loại Kí ức này còn được 
phân thành nhiều loại khác nhau, cũng như nhiều loại cái Tôi và nhiều loại Vô thức. Kí ức động 
rõ ràng gồm ba yếu tố khác nhau: Kí ức chuyển tiếp (episodisches Gedächtnis), Kí ức dữ kiện 

43 


(Faktengedächtnis) và Kí ức quen thuộc (Vertrautheitsgedächtnis). Kfiức chuyển tiếp đồng hành 
với ta trong cuộc sông í thức hàng ngày. Hơn mọi loại Kí ức khác, Kí ức chuyền tiếp ấn dấu 
mạnh nhất lên quan điểm và căn Cước của ta. Ở đây, như nhà văn Max Frisch nói, ta ,„khđm phá 
ra tiểu sử, mà rồi ta coi đó là Cuộc sống của ta". 

Còn những gì trong đời sống không phù hợp với chính tôi như là nhân vật chính, hay 
không phủ hợp với người khác như là những nhân vật phụ đối với tôi, thì sẽ chìm vào Kí ức đữ 
kiện. Những gì tôi đang viết về Kí ức lúc này đây đều xuất phát từ Kí ức dữ kiện, và rồi có lẽ 
chúng cũng sẽ đi vào trong Kí ức đó. Những công thức làm món ăn, số trương mục ngân hàng, 
giờ các chuyến xe lửa mà tôi hàng ngày vẫn đi, những kiến thức tôi biết về thế giới, tất thảy đều 
được lưu nạp ở đây. Nhưng Kí ức này hoạt động không phải vô điều kiện. Đề có thể nhận ra 
những sự việc trong cuộc sông của tôi, tôi phải biết là tôi đã biết chúng. Công tác (biết) này được 
thi hành bởi Kí ức quen thuộc. Kí ức này cho tôi hay, những sự việc kia là điều tôi đã biết rồi hay 
chưa. Thường thì Kí ức quen thuộc cho tôi biết ngay kết quả, chẳng phải đợi lâu và dễ đàng. 
Xem ra Kí ức này hoạt động một cách máy móc: Tôi biết, tôi đã gặp hay biết cái đó rồi hay chưa, 
và số lượng những điều đáng ngờ trong tôi chẳng có bao nhiêu. Kí ức quen thuộc hoạt động máy 
móc cũng giông như Kí ức ân (nh). Cũng thuộc vào hai lãnh vực Kí ức này là những gì do sự 
hồi tưởng phản xạ mang lại; hồi tưởng phản xạ là những gì vượt ra ngoài mọi ảnh hưởng của Í 
thức hoặc bị Í thức tác động rất ít. Trong bài trước tôi có nói tới những ngón tay „biết“ lướt trên 
bàn chữ máy tính hay đôi chân „biết“ đường về của tôi. Rõ ràng các ngón tay nhớ mặt từng nút 
chữ và đôi chân nhớ đường tắt giỏi, chúng chẳng cần đợi tới sự can thiệp hay tính toán của Í thức 
(đang say mèm). Một người lái xe thuần thục sang số xe „một cách tự động” và lượng định tình 
hình giao thông ,,một cách phản xạ”. Và người câu thủ giỏi chẳng cần phải suy nghĩ về đường 
banh, khi anh ta chỉ có nửa giây đồng hồ đề quyết định sút banh. Trong khi anh thủ môn vươn 
cánh tay ra đón banh như một ,,phản xạ“. Những diễn tiến này được thực hiện bởi Kí ức ấn của 
Vô thức chúng ta. 

Nhưng vẫn còn một quyết định thứ hai của Kí ức nữa, đây là một trong những vấn nạn đầy 
bí ân và khó hiểu nhất. Ngoài việc quyết định đã biết rồi hay chưa, Kí ức còn phải quyết định 
xem điều đó quan trọng hay không quan trọng. Ta không thê nhận thức được mọi sự vật trong 
phòng. Nhưng khi có cái gì khác lạ, bất thường thì ta thường nhận ra ngay. Rõ ràng đối với 
chúng ta, những gì mới và lạ là những cái đặc biệt quan trọng. Và vì Kí ức chỉ nhìn ra những gì 
khá quan trọng mà thôi, nên những cái đó cũng được nó cô tình thu nạp vào bộ nhớ. Nhưng ai là 
kẻ quyết định về tầm quan trọng của sự vật? Nhân tô quyết định ở đây rõ ràng bắt nguồn từ cả Í 
thức lẫn Vô thức. Như vậy, trong trường hợp này, chẳng có một biên giới xác định giữa Í thức và 
Vô thức. Dù các nhà nghiên cứu não có đồng í về sự phân chia các loại Kí ức, thì mô hình phân 
chia đó cũng chỉ mang tính cách giả thiết mà thôi. Mà đúng như thế, càng nhìn kĩ, ta càng nhận 
ra những phân chia kia rất mơ hồ và đầy phỏng đoán. Mà thực ra việc phân chia này không phải 
là sản phâm của chính khoa nghiên cứu não, nhưng là của Tâm lí học. Và nội dung xác thực của 
nó cũng không kém mơ hồ như các khái niệm của Freud: Es, Ich và Ủber-lch. Chúng chỉ là 
những phân chia mang tính thực dụng và ít nhiều rõ ràng, nhưng chăng có một nên tảng vững 
nào cả. Là vì thật ra chăng có chỗ nào là địa điểm đóng đô của một phần cứng gọi là „Kí ức“ 
trong não cả. Không ai có thể mô tả được phần cứng đó ra sao, và các bộ nhớ phụ thuộc của nó 
mang những nhiệm vụ cá biệt nào. Chăng có vùng nảo gọi là „Kí ức ngắn hạn“ hay vùng nào cho 
„Kí ức dài hạn” cả, và cũng chẳng có chỗ nhất định cho cả Kí ức hiện lẫn Kí ức ân. Trên bình 
diện sinh lí học, các nhà nghiên cứu não vẫn như đang lần mò trong đêm. 

Nhưng nếu không có chỗ nhất định cho Kí ức, thì làm sao Eric Kandel đã có thể nghiên 
cứu ,,Kí ức ngắn hạn“ nơi loài Thỏ biển và đã có thể quan sát được sự dãn nở của các tua tế bào 
thần kinh (Synapse), khi Thỏ biển đang cảm nhận một kinh nghiệm nào đó? Câu trả lời: Các thí 
nghiệm của Kandel cho thấy có sự hiện diện của một phản ứng sinh hoá nơi rất nhiều tế bảo thần 
kinh khác nhau. Ta chỉ phải tìm ra, xem thần kinh nào có liên hệ với nhiệm vụ cơ thể nào, để có 
thể làm được những thí nghiệm tương ứng. Thí nghiệm của Kandel cho thấy, mỗi kinh nghiệm 
đều để lại một dấu vết trong não, đó là sự đôi dạng của các Synapse. Công lao quan trọng quyết 

44 


định đầu tiên của Kandel là đó. Nhờ sự dãn nở thay hình đổi dạng của Synapse mà các kinh 
nghiệm có thể được lưu nạp nhanh chóng. Mà quả đúng như thế, Synapse của mọi con vật đều 
đổi dạng liên tục tuỳ vào các kinh nghiệm chúng nhận được, ngay cả trong khung cảnh các khả 
năng dãn nở của chúng bị giới hạn. Dĩ nhiên, các tế bào thần kinh không thể học được tất cả mọi 
thứ, vì độ đàn hồi của chúng có giới hạn. Kandel được đề nghị giải Nobel, khi ông thành công 
dùng thí nghiệm của 4/nisiz (Sên biển) áp dụng cho loài chuột. Qua các thí nghiệm này, trong 
thập niên 80”, Kandel khám phá ra chất Protêin CREB. Khi bơm CREB vào một tế bào thần kinh 
não, ông thấy có sự gia tăng số lượng các điểm nói kết của Synapse. Và mỗi lần như thế, ông 
nhận ra răng, các Synapse trở nên hiệu năng hơn trong việt thu nạp Kí ức ngắn hạn. Kí ức dài 
hạn, trái lại, không hình thành do sự cải tiền phẩm chất trong các Synapse, nhưng do sự gia tăng 
số lượng các điểm nối nơi các Synapse, được tạo ra bởi CREB. Khám phá này đưa Kandel tới 
thành công chung cuộc — lần đầu tiên có một lí thuyết về sự hình thành các kí ức dài dạn đáng 
được luận bàn. Năm 2000 Kandel được phát giải cùng với hai nhà khoa học khác, Arvid 
Carlsson người Thuy-điển và Paul Greengard người Hoa-kì. Carlsson tìm ra các nền tảng kiến 
thức quan trọng cho việc ngăn chận bệnh Parkinson. Greengard khám phá ra cách thức làm sao 
các chất đưa tin Prôtêin có thê làm thay đổi các phản ứng tế bào trong não, đây cũng chính là 
một nguyên tắc cơ bản giúp cho Kandel nghiên cứu Kí ức dài hạn. 

Kandel hiểu rằng, ông thực ra cũng chỉ mới cảo tới „bề mặt“ của Kí ức dài hạn mà thôi; 
ông đúng là người tiên phong, nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng trong lãnh vực 
này. Là vì còn vô số vấn nạn chưa có được câu trả lời. Ông dốc sức thí nghiệm vùng 
Hippocampus của chuột, là một trong những vùng có liên hệ với khả năng định hướng. Mỗi lần 
chuột học cách tìm đường thoát ra khỏi mê cung, Hippocampus của chúng tiết ra CREB. Nhưng 
chất này cũng đồng lúc được tiết ra trong một số vùng não khác, mà như ta biết cho tới nay, các 
vùng này chăng có liên hệ gì cả tới việc học tập và hồi tưởng. Như vậy, việc tiết ra CREB trong 
tế bào thần kinh chỉ là điều kiện cẩn, chứ rõ ràng không phải đủ, đề giải thích sự hình thành của 
Kí ức dài hạn. Nếu so sánh việc tìm hiểu Kí ức với hệ thông Toán học cao cấp, thì có thể nói, các 
nhà nghiên cứu não lúc này cũng chỉ mới biết được con Số là gì mà thôi. 

Não thu nạp các kinh nghiệm như thế nào, làm SaO Và tại sao nó phân biệt được cái gì quan 
trọng cái gì không, những câu hỏi đó vẫn còn là những â ân số. Nhưng có điều này xem ra đã khá 
rõ: Đề có thê cố đình nhớ ra một điều gÌ và có thể lôi nó ra được khỏi các ngăn kí ức trong não, 
tôi trước hết phải diễn tả nó ra được bằng ngôn ngữ. Nó (điều đó) không nhất thiết phải hiện hình 
ra bằng mặt chữ như bài thơ tôi đọc thuộc lòng, nhưng nó luôn phải được suy tưởng đối chiếu. 
Và như ta biết, nếu hoàn toàn không có ngôn ngữ, thì não con người không thê nào suy tưởng 
đối chiếu được. Nhưng nếu như tất cả mọi hiểu biết của ta và những điều ta nghĩ là đã biết đều 
tuỳ thuộc vào ngôn ngữ, thì cái phương tiện nhận thức gọi là „gồn ngữ đó thật ra như thế nào? 
Nó có thật sự giúp ta đi vào thực tại không? Nó có thật sự giúp ta có được một kiến thức khách 
quan về thế giới không? 


e Cjú ruồi trong lọ. Ngôn ngữ là gì? 


45 


Cambridge 
Chú ruôi trong lọ. 
Ngôn ngữ là øì? 


Mùa thu năm 1914, anh kĩ sư máy bay trẻ ngồi trên chiếc thuyền canh trên sông Weichsel. 
Từ tháng 7 diễn ra trận chiến giữa hai nước Áo và Hung, trận chiến về sau đã trở thành cuộc Thế 
Chiến thứ nhất. Nhưng anh kĩ sư 25 tuổi ở mặt trận phía đông Áo chẳng thích thú gì về chuyện 
bắn giết, dù anh đã tự nguyện đầu quân vào trận chiến này. Anh vừa khám phá ra một bài viết vô 
cùng thú vị trên một tạp chí, viết về chuyện một toà án ở Paris xử một tai nạn giao thông. Tại nạn 
xây ra đã một năm rồi, và những vụ tai nạn xe hơi rắc rỗi trong các thành phố lớn Âu châu thời 
đó vẫn còn là chuyện hiếm hoi. ĐỀ tái tạo lại hiện trường, toà cho lập ra một mô hình lúc xây ra 
tai nạn thu nhỏ với những chiếc xe, những căn nhà, những con người nho nhỏ bằng nhựa. Anh kĩ 
sư như bị mê hoặc. Làm sao một mô hình thu nhỏ lại có thể thay thế cho một thực tại được? Và 
anh nghiệm ra, muốn có được như thế, thì trước hết hình dạng các hình nộm làm sao phải thật 
giống các đối tượng trong thực tế. Và thứ đến, các tương quan giữa các hình nộm với nhau phải 
làm sao phù hợp thật đúng với tương quan thực tế. Nhưng, nếu người ta có thể thay thế thực tại 
được bằng các hình nộm, thì bằng cách đó, hắn người ta cũng có thể dùng hình nộm đề thay thế 
sự suy nghĩ và thay thế các từ ngữ được chứ? Và anh đã ghi trong nhật kí mình ,,Cả một thể giới 
cũng có thể được thu nhỏ vào trong một câu văn". 

Đầu trận chiến 30 năm, Triết học được Descartes đây vào một hướng mới như thế nào, thì 
lúc này đây, đầu cuộc Thế chiến I, nó lại bị đôi hướng một lần nữa bởi anh kĩ sư trẻ. Triệt để hơn 
tất cả những người đi trước, anh đưa luận lí của Ngôn ngữ vào tâm điểm của suy tư. Và việc làm 
đó đã biến anh trở thành một trong những triết gia có ảnh hưởng nhất trong thế kỉ 20. Tên của 
anh là Ludwig WIttenstenn. 

Wittgenstein sinh năm 1889 ở Wien, Áo quốc, cùng một sinh quán của Sigmund Freud, 
Ernst Mach, Gustav Mahler và Robert Musil. Anh là con út trong chín người con của nhà đại kĩ 
nghệ Karl Wittgenstein, một trong những chủ kĩ nghệ thép quyền lực nhất thời đó. Mẹ anh là 
một nhạc sĩ đương cầm. Sự pha trộn giữa cái nhạy cảm âm nhạc và cái quyền quý thương gia của 
Wittgenstein khiến ta nghĩ đến trường hợp anh em Buddenbrook của nhà văn Thomas Mann. 
Tuy nhiên, nếu so số mệnh của chín đứa con nhà Wittgenstein với nhà Buddenbrook, thì 
Thomas, Christian và Tony Buddenbrook được kê là gân như bình thường. Một người con của 
Wittgenstein trở thành nhạc sĩ đương cầm nồi tiếng, ba người khác vệ sau tự tử. Cả tính tình của 
Ludwig cũng không bình thường, lúc thì tỏ ra bất nhất và thần kinh suy nhược nặng, lúc thì gàn 
lấy được. Cũng như các anh chị em khác, Ludwig lúc nhỏ được thầy dạy học tại nhà, chỉ khi 14 
tuổi, cậu mới được tới trường lớp. Khác với tất cả những triết gia mà chúng ta đã nói tới cho đến 
lúc này, Ludwig là một học sinh tồi đở. Nhưng nhờ miếng bằng tú tài trầy trượt, cậu ghi danh 
được vào ngành kĩ sư. Ludwig chăng có khiếu gì về kĩ thuật và máy móc, đây quả là chuyện 
không bình thường, vì thời đó là lúc các kĩ sư về kĩ nghệ xe hơi, máy bay, thang máy, xây dựng 
nhà cao tầng và điện thoại đang làm đảo lộn cuộc sống và đưa nhân loại bước vào thời đại tân 
tiến. 

Năm 1906 Wittgenstein ghi tên vào đại học kĩ thuật ở Berlin-Charlottenburg, một đại học 
có tầm vóc thế giới. Năm 1908 anh chuyển sang Manchester và làm việc tuỳ hứng trong các cơ 
xưởng máy móc phi cơ và phản lực. Nhưng anh say mê nhất là môn Luận lí và Toán học. Anh 
tới thăm nhà toán học Gottlob Frege ở Jena, một người vốn chăng quan tâm gì tới thế giới bên 
ngoài, một mình cặm cụi cô thử áp dụng những quy tắc luận lí thông thường không chỉ cho việc 
giải toả những ấn số của Toán học mà thôi. Frege nhận ra tài năng của Wittgenstein và giới thiệu 
anh tới hai cây cô thụ triết học đương thời, đó là Alfred North Whitehead và Bertrand Russell ở 
đại học Cambridge. Wittgenstein ghi tên học Triết ở Trinity College ở Cambridge, nhưng ông 
giáo đáng kính Russell thoạt tiên nghĩ anh kĩ sư trẻ người Đức kia chỉ là một tay ba hoa: ,„Saw 


46 


giờ lớp, một anh người Đức tới nổi nóng tranh cãi với tôi... Nói chuyện với anh ta chỉ có mắt giờ 
mà thôi“. Nhưng chẳng bao lâu, nhận định của Russell đã phải thay đổi. Chỉ sau vài tuần, ông 
nhận ra Wittgenstein đúng là một thiên tải, mà khả năng suy tư còn vượt xa hơn ông. Ông chấp 
nhận đề cho Wittgenstein phê bình và tìm cách sửa Các Nguyên Tắc Toán Học của mình, và ông 
hi vọng sẽ học được một cái gì của anh thanh niên người Áo kém hơn ông l7 tuổi này. Tên 
Wittgenstein bắt đầu nổi, thỉnh thoảng anh vắng mặt vì những cuộc chu du xa, nhất là chu du 
sang Na-uy, nơi anh xây riêng cho mình một mái chòi nhỏ bên bờ vịnh, để cùng với một anh bạn 
ở Cambridge đưa nhau sang đó thoả mãn cuộc sông đồng tính của mình. Nhưng Witteensten 
không chỉ nhắm tới việc cải tiễn các nguyên tắc luận lí của Russell mà thôi. Anh muôn có được 
một tác phẩm „mang tính cách tối hậu”: : Logisch-philosophische Abhandlung (Bàn về luận lí triết 
học). Anh vẫn tiếp tục nghiên cứu trong thời gian chiến tranh, và nội dung cuôn sách càng lúc 
càng rộng: „Vâng, tôi đi từ các nên tảng của Lô-gích để tiễn tới tìm hiểu bản chất của thể giới. 
Mùa hè 1918, trước khi Thế chiến chấm dứt, anh hoàn thành tác phẩm. Thoạt tiên nội dung được 
đăng trong một tạp chí vào năm 1921. Năm 1922, xuất hiện bản dịch tiếng Anh với tựa đề được 
biết tới ngày nay là Tractatus Logico-Philosophicus; một cuốn sách mỏng chưa tới 100 trang, 
mỗi câu mỗi đoạn đều được đánh số, như kiểu đánh số trong sách Kinh Thánh. Tác phẩm gây 
phấn chắn lớn ở Cambridge và trong giới triết học tây phương. 

Cái gì đã khiến một anh học trò tồi trở thành một cánh sao băng trong bầu trời Triết học? 
Và đâu là cái , thiên tài“ được khắp nơi ca tụng của anh? Qua vụ án tai nạn xe hơi ở Paris, ta thấy 
lịch sử được hình dung bằng một mô hình giả tạo. Giờ đây, Wittgenstein muốn lấy Ngôn ngữ đề 
thế mô hình kia. Wittgenstein đưa Ngôn ngữ vào tâm điểm Triết học. Đây là chuyện lạ, vì xưa 
nay Ngôn ngữ chỉ là một đứa con ghẻ của Triết học. Dĩ nhiên triết gia nào cũng biết rằng, các tư 
tưởng và kết luận của họ được diễn tả ra bằng những chữ và câu cú, nhưng đã chẳng có mấy ai 
nghĩ tới việc các tư tưởng và kết luận của họ đó lại bj lệ ;huộc bởi phương tiện Ngôn ngữ. Ngay 
Kant (chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở Phần hai cuốn sách), người đã đưa những luật chơi của kinh 
nghiệm và tư duy con người vào trọng tâm Triết học của ông, cũng đã chăng nghĩ tới sự cần thiết 
và khả năng hạn chế của Ngôn ngữ. Wittgenstein nhận ra Whitehead và Russell cũng rơi vào 
khiếm khuyết đó. Làm sao giải mã được luận lí (lô- gích) của kinh nghiệm con người và của nhận 
thức con người về thế giới, nếu như ta không đếm xỉa gì tới cái phương tiện điển tả luận lí đó? 
Và Wittgenstein kết luận „mọi Triết học đều là sự phê bình Ngôn ngữ. 

Cho tới đây, Wittgenstein có lí. Nhưng mô hình thay thế của anh như thế nào? 
Wittgenstein liên tưởng tới vụ án tai nạn xe hơi, trong đó thực tại được biểu diễn bằng những con 
người nhựa tí hon và băng các giao tiếp giữa chúng với nhau. Điều tương tự cũng xây ra trong 
một câu chữ: Thực tại được diễn tả qua các từ ngữ và cách xếp câu của chúng. Các danh từ 
(„tên“) tương ứng với các „sự vật“ của thế giới. Và tuỳ vào kết cấu của câu chữ mà các danh từ 
kia có được í nghĩa. Nếu các tên và lỗi kết cầu câu phù hợp với các sự vật và thứ tự của chúng 
trong thực tế, thì đó là một câu đúng và hát. Dĩ nhiên đó là nguyên tắc. Và như vậy, để tắm 
gương như thế có thê phản chiếu đúng được thực tại, nó phải được loại bỏ đi mọi sai lỗi kết cấu. 
Áp dụng cho trường hợp Ngôn ngữ, điều này có nghĩa là câu đó phải được cải tiến tối đa trong 
việc sử dụng hàng ngày. Ta phải bỏ đi mọi thứ câu vó ng”7a (sinnlos) và mọi thứ câu ngớ ngắn 
(unsinnig). Câu vô nghĩa là những câu — để có thể nghiệm được đúng hay sai — không câu gì tới 
thực tại cả, chăng hạn: ,,Màu xanh là màu xanh“. Câu ngớ ngân là những câu không thể nào 
nghiệm được đúng sai, vì chúng chăng phù hợp gì với thực tại cả, chẳng hạn: ,,Câu mà tôi đang 
nói đây là sai“. WIttgenstein rất triệt đề trong luận điểm này, đến nỗi chính anh cũng muốn loại 
ra khỏi ngôn ngữ mọi câu liên quan tới đạo đức, vì theo anh, „xấu“ hay „tốt“ chẳng phản ‹ chiếu 
một sự vật nào có mặt trong thực tế cả. Đối với Wittgenstein, đạo đức chỉ có thể được diễn tả 
bằng một ngôn ngữ dấu hiệu, bằng một cử chỉ hay một ánh mắt mà thôi. Là vì: ,„„Cái gì có thể nói 
ra được, thì nó được phát biểu rõ ràng, còn cái gì không thể nói ra được, thì phải im miệng". 

Ước mơ của Wittgenstein là làm sao có được một Ngồn ngữ chính xác, với ngôn ngữ này 
ta có thể nắm bắt và mô tả một cách khách quan thực tế của mọi lãnh vực cuộc sống. Thoạt tiên, 
ước mơ trên đây đã thúc đây nhóm lí thuyết gia khoa học và triết gia ,,Hội Ernst Mach“, năm 

47 


1922 hợp thành „Tập hợp Wien“, cùng nhau thực hiện cho bằng được dự án của Wittgenstein. 
Sau 14 năm miệt mài nỗ lực, Tập hợp Wlen đã thất bại hoàn toàn. Mà quả thật may! Chứ nếu 
không thì hệ quả của nó vô lường: Ta sẽ rơi vào một xã hội chuyên chế với một thứ Ngôn Ngữ 
Chính Xác đến độc đoán mà mọi người dân bị bó buộc phải sử dụng. Thử tưởng tượng, thầy cô 
cắm học sinh không được dùng những câu hay từ ngữ hai nghĩa, châm biếm hay ân dụ nữa. Mắt 
mát biết chừng nào! Mà giả như cải cách của Wittgenstein có đổi mới Triết học, thì nền Triết học 
đó sẽ chán ngây đến thế nào! 

Việc thất bại trong nỗ lực kiến tạo một thứ Ngôn Ngữ Chính Xác không do khả năng hạn 
chế của Tập hợp Wien. Nó có lí do sâu hơn. Là vì một Ngôn Ngữ Chính Xác sẽ trở thành bất 
nhân: đó là một hiểu lầm sâu xa về cuộc tiên hoá của con người và về vai trò nền tảng của ngôn 
ngữ. Là vì động cơ phát triển của ngôn ngữ rõ ràng không bắt nguồn từ ước mơ đi tìm Sự thật và 
sự hiểu biết chính mình. Mà trái lại có lẽ bắt nguôn từ các nhu câu xã hội muốn tìm tới sự hiểu 
biết lẫn nhau. Wittgenstein coi Ngôn ngữ thuần tuý chỉ là một phương tiện nhận thức. Ông nhìn 
nó với con mắt của một nhà kĩ thuật hay một kĩ sư và đánh giá công dụng của nó theo cái nhìn 
lô-gích. Cũng như Whitehead và Russell, Wittgenstein đánh giá quá cao Lô-gích, coi nó là công 
thức chung cho việc tư duy, mà thật ra nó không phải như vậy. Nó chỉ là mộ trong nhiều phương 
tiện của tư duy, và nó là mới yếu tố của ngôn ngữ. Nếu cứ đánh giá mọi chuyện theo quy luật lô- 
gích, ta sẽ đây thế giới sống thực tế vào phi lí! 

Đề hiểu tại sao những đầu óc thông minh như Russell và Wittgenstein lại muốn giải thích 
thế giới chỉ theo quy luật lô-gích mà thôi, ta phải đặt mình trong không khí lúc đó ở Cambridge. 
Một không khí đầy nhiệt tình. Đó là lúc các kĩ thuật gia và các kĩ sư đang thôi sức sống cho nền 
Triết học đông lạnh từ nhiều chục năm, và sức sống đó đã làm cho không khí Cambridge như mở 
hội. Hắn Russell và Wfiftgenstein đã không hiểu ra là với cách đó, họ sẽ dẫn Triết học tới đỉnh 
hoàng kim hay có thê lại dẫn nó tới cửa tử. Nhưng họ đã quá phấn chắn với các tư tưởng của 
mình, đến nỗi tin rằng, họ có thê từ bỏ mọi thứ tạo hương hoa cho cuộc sống. Họ tỏ ra vô cùng 
kiêu căng trước các khoa học nhân văn khác. Wittgenstein đã đọc Freud, nhưng vì đánh giá học 
thuật của Freud theo lối hữu dụng lô-gích của mình, nên đã không nhìn ra khía cạnh tích cực nào 
nơi khoa Phân tâm và Tâm lí. Lúc đó, ông chưa biết tới việc nghiên cứu não; điều này cũng 
chẳng trách, vì thời đó có mấy triết gia biết tới Cajal hay Sherrington đâu. 

Học vấn triết học của Wittgenstein khá khái quát, hoàn toàn khác với Russell chẳng hạn. 
Vì thế, ông chắng nghĩ gì tới câu hỏi, con người có đủ khả năng nhận biết thực tại khách quan 
được không, một câu hỏi đã dây động nền Triết học trễ nhất từ Kant trở đi. Ông cũng đã không 
bàn đến Tâm lí Nhận thức, một khoa được rất nhiều người đồng thời quan tâm. Và trong tác 
phẩm 7?ac/zfus của mình, ông chả quan tâm một tí gì về nội dung xã hội của Ngôn ngữ và của 
lời nói. Điều đó cho thấy con người lí tưởng của Wittgenstein chỉ biết sử dụng ngôn ngữ như chú 
bé Joseph được Oliver Sachs tả trong cuôn S/umwưne Stimme (Giọng câm) của mình: ,„J/oseph thấy, 
phân biệt, xếp loại, sử dụng; nó không gặp khó khăn gì trong việc phán loại và tổng quát hoá 
bằng : tri giác (dựa vào cảm nhận), nhưng xem ra không thể tiễn xa hơn... Ta có cảm tưởng như 
nó tiếp nhận mọi thứ theo mặt chữ; và xem ra nó không có khả năng đùa giỡn với hình ảnh, với 
giả thiết hay với khả thể, hoặc không có khả năng bước vào VƯƠng quốc của tưởng tượng hay 
của ấn dụ. Như một con thú hay một trẻ nhỏ, nó xem ra chỉ sông trong hiện tại và bị hạn chế 
trong thế giới kinh nghiệm cụ thể và trực tiếp, tất cả những cái đó hiện ra liên tục trước mắt nó 
nhờ vào một khả năng í thức, mà một trẻ nhỏ không thể có được". 

Đỉnh điểm của câu truyện trên: Joseph không phải là một học sinh đang vật vã với thứ 
Ngôn Ngữ Chính Xác của Wittgenstein, nhưng là một cậu bé bị điếc, đã trải qua mười năm đầu 
đời không biết tới ngôn ngữ cử chỉ (thứ ngôn ngữ bằng cử chỉ và bộ điệu dành cho người câm 
điếc). Joseph đã có được kinh nghiệm về một thứ ngôn ngữ trần trụi, không chút nghĩa bóng 
được tạo ra do quá trình sử dụng. Là vì em chưa bao giờ có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ, dù 
với ngôn ngữ phát âm hay ngôn ngữ cử chỉ. Dù vậy, em vẫn hiểu được từ ngữ và đông thời có 
được một cảm nhận trực tiếp về văn phạm. Thứ ngôn ngữ mà Joseph hiểu cơ bản mang tính lô- 
gích thuần tuý, chứ không mang tính xã hội. 

48 


Thuyết của Noam Chomsky, nhà ngữ học người Hoa-kì, trong thập niên 60° giúp ta hiểu 
được điều đó. Theo ông, rất có thể con người sinh ra với một khả năng bâm sinh về ngôn ngữ và 
văn phạm. Nhờ đó, các trẻ nhỏ học nói ngôn ngữ đầu tiên của chúng gần như tự động. Ngôn ngữ 
lớn lên nơi chúng cũng giống như sự phát triển của cơ thể chân tay. Nhưng với một điều kiện 
quan trọng, là các trẻ nhỏ có thể bắt chước được thứ ngôn ngữ mà chúng nghe. Cũng giống như 
các loài vượn hoang, con người chỉ sử dụng cỡ gần bốn chục phát âm khác nhau, . nhưng họ có 
thể dùng các âm đó đề tạo thành những câu phức tạp. Ở các loài vượn, xem ra mỗi âm mang một 
í nghĩa nhất định. Nơi sự phát triển con người, trái lại, í nghĩa của các âm như ,,Ba”, ,„,Đô” dần 
dần biến mất. Chúng trở thành âm vận. Nghĩa là: con người nối các âm vô nghĩa thành những 
chữ có nghĩa. 

Tại sao tiến trình đó lại xây ra nơi con người, mà không cả nơi vượn, không rõ! Một trong 
các nguyên nhân có lẽ là thanh quản của con người càng ngày càng hạ thấp xuống dân theo tiến 
trình phát t triển, nhờ đó khả năng phát â âm của họ được mở rộng thêm ra. Nhưng cả điểm này cho 
đến nay vẫn chưa có được lời giải rõ ràng. Nhưng trái lại, ta biết có một vùng não giúp cấu tạo 
văn phạm. Vùng Broca (Broca-Areal) là nơi giúp ta sắp xết một chuỗi âm thanh thành câu có 
nghĩa. Vùng này nằm chếch phía trên tai trái. Cho tới lúc khoảng ba tuổi, ngôn ngữ nơi trẻ em 
hầu như chỉ được cấu tạo nơi vùng này. Nếu thuyết bẩm sinh của Chomsky đúng, thì khả năng 
văn phạm của ngôn ngữ đầu tiên mà trẻ học được hắn nằm ở Broca-Areal. Còn các thứ ngôn ngữ 
khác học được sau này đều nhờ vào sự hỗ trợ của các vùng não lân cận. Nhờ vùng Broca mà 
guồng máy ngôn ngữ có thể hoạt động, nó giúp ta tạo ra âm, phân tích âm, phát âm và tạo ra 
những từ trừu tượng; còn vùng Vernicke (Vernicke-Areal) trái lại giúp ta hiểu âm thanh và có lễ 
giúp cho cả việc bắt chước ngôn ngữ. Các khám phá này trong thế kỉ 19 cho tới nay vẫn đúng, 
mặc dù diễn tiến hình thành ngôn ngữ càng ngày càng trở nên chỉ tiết và phức tạp hơn, và dù các 
nhà não học còn đưa các vùng não khác vào diễn tiễn này thêm. 

Như vậy, ít nhất con người học được ngôn ngữ đầu tiên của mình qua vô thức, ngôn ngữ 
này được họ ,,bắt chước“ về mặt xã hội. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là giúp con người hiểu 
nhau. Đề hiểu được nhau, con người cần cả văn phạm lẫn nội dung của câu. Chẳng hạn như câu: 
„ Tôi thấy toàn màu đen”. Câu này một mặt cho biết tôi đang đứng trước một bức ảnh màu đen và 
đang tả màu sắc của ảnh đó; mặt khác, nó cũng có nghĩa là tôi đang bi quan về một chuyện gì đó. 
Đối với anh triết gia trẻ Wittgenstein, câu như thế quả là một cực hình, nhưng ngôn ngữ vốn đa 
nghĩa như thế. Cái làm cho tư tưởng về một Ngôn Ngữ Chính Xác thất bại, là nghĩa của một câu 
chỉ được hình thành từ việc sứ dụng các từ ngữ. 

Thoạt tiên, Wittgenstein chắng cần biết gì tới những phê bình có thể có đối với 7 racfafus 
của anh. Anh kiêu hãnh cho hay, tác phẩm đó là phần đóng góp của anh cho cái giá trị tối hậu 
của vấn đề. Và cũng vì tin đã tìm ra được sự thật rốt ráo, anh nghĩ chăng cần phải đóng góp gì 
thêm nữa cho Triết học. Anh đem cái gia tài kếch xù của mình chia cho các bà chị và tặng một số 
tiền lớn cho các thị sĩ, hoạ sĩ và kiến trúc sư mầm non. Sau đó bước vào lĩnh vực sư phạm thực 
hành. Anh triết gia tiếng tăm lừng lẫy bên Anh quốc trở về Áo, vào học trường đảo tạo giáo viên, 
sau đó âm thâm - không ai biết - ra vùng quê làm thầy giáo trường làng trong nhiều năm. Lối dạy 
học của ông triết gia là một thảm hoạ. Đa sô các em học sinh hình như xem thầy là một ông kẹ. 
Năm 1926, ông vội vàng bực dọc bỏ dạy, vào phụ làm vườn cho một tu viện mây tháng. Tiếp đó, 
ông say sưa nhảy vào một chương trình mới: cùng cộng tác với một kiến trúc sư xây cho bà chị 
Margarete ở Wien một biệt thự hình khối, ông hoàn toàn lo về phần trang trí nội thất. Căn nhà là 
trung tâm sinh hoạt của giới học thức ở WIien, , Tập hợp Wien“” cũng thường tụ họp ở đây. Năm 
1929 Wittgenstein quay trở lại Cambridge, sau mười lãm năm văng mặt. Ông nhận văn bằng tiến 
sĩ mà nhà trường đã dành sẵn từ lâu cho cuốn 77ac/z/„s, nhưng các công trình từ đây trở đi của 
ông gần như hoàn toàn ngược lại những suy tư trong tuôi thanh xuân. Ông làm việc và viết miệt 
mài như một người bị quỷ ám, nhưng chăng xuất bản gì cả, vì cho rằng vẫn chưa có gì chín chắn. 
Ông sống nhờ vào các học bồng và vào đồng lương ít ỏi của một phụ giảng bình thường. Cuối 
cùng vào năm 50 tuôi, ông nhận được chức giáo sư thực thụ. Một học sinh thời đó nhớ lại: Suốt 
thời gian đó ông thầy là một „nhà ân dật, một vị khổ tu, một đạo chủ và một ,lãnh tụ“: một nhân 

49 


vật tiêu thuyết đã từ giàu sang rơi vào nghèo khó và đã trở thành một huyền thoại của chính 
mình ngay trong lúc còn sông. 

Thuyết coi ngôn ngữ là ảnh chụp thực tại của Wittgenstein không đúng, điều này khiến ô ông 
dần dần nản lòng. Giáo sư Piero Saffra, một đồng nghiệp ở Cambridge, đã dẫn ông tới dứt điểm. 
Khi nghe Wittgenstein nhấn mạnh, Ngôn ngữ là câu trúc lô-gích của thực tại, Saffra ngồi dùng 
mấy đầu ngón tay gãi cằm và hỏi: „Thế đâu là hình thái lô-gích của cứ chỉ này (gãi cằm)?“ 
Wittgenstein bỏ hắn thuyết của mình. Tác phẩm cũ PÖ¿losophischen Untersuchungen (Các 
nghiên cứu triết học), mà ông khởi đầu viết lại từ năm 1936 sau nhiều lần dang dở, ông đề tặng 
Saffra. Trong tác phẩm được in năm 1953 này, hai năm sau khi Wittgenstein qua đời, ông không 
những từ giã thuyết Ngôn ngữ ảnh chụp của mình, mà bỏ luôn cả lập luận: chỉ có thể hiểu được 
Ngôn ngữ bằng. các phương tiện lô-gích mà thôi. Trong đó có một câu đẹp như tranh, câu về sau 
đã làm phấn chấn nữ thi sĩ Ingeborg Bachmamn: „7ø có thể nhìn ngôn ngữ của chúng ta như một 
thành phố cũ: Một mê cung của những con hẻm và những công trường, với những căn nhà cũ và 
mới được xây thêm ra trong những thời điểm khác nhau; và quang cảnh đó được bao quanh bởi 
nhiễu vùng ngoại ô với những con đường thẳng băng đêu đặn và với những căn nhà đơn điệu “. 
Wittgenstein nhận ra, ,„ í nghĩa của một từ là do việc sử dụng từ đó trong ngôn ngữ”. Ông viết, 
thay vì khoá chặt các í nghĩa và cách đặt câu vào trong khung lô-gích, các triết gia phải cô gắng 
làm sao cho người ta hiểu được các quy luật sử dụng ngôn ngữ, hiểu được „các trò chơi của 
ngôn ngữ“. Trong liên quan đó, cuối cùng ông khám phá ra vai trò của Tâm lí học, vốn trước đây 
bị ông coi thường. Vì các trò chơi ngôn ngữ diễn ra trong một cộng đồng con người, chứ không 
diễn ra trong một không gian chân không, nên không được giải thích chúng theo lô-gích, nhưng 
tốt hơn nên theo lối lô-gích - tâm lí. Không nên làm những cuộc thí nghiệm tâm thần, mà nên 
giải thích các trò chơi ngôn ngữ trong khung cảnh xã hội, và đó chính là lãnh vực thế giới cần tới 
các nhà tâm lí. Là vì „côi nguồn chính của việc không hiểu" là „vì chúng ta không nhìn ra được 
việc sứ dụng ngôn ngữ của chúng ta“. Câu sau đây lại càng hay: ,„Đâu là mục tiêu của Bạn trong 
Triết học? Đó là chỉ cho chú ruồi trong lọ biết lỗi bay ra^. 

Thế chiến II Wittgenstein cũng tự nguyện đầu quân, như trong Thế chiến I, nhưng lần này 
ông đứng về phía người Ảnh. Ông phục vụ trong một bệnh viện, nơi đây, vận dụng kiến khức và 
kinh nghiệm kĩ thuật lắp ráp máy bay, ông chế ra các máy móc đề đo mạch, đo áp huyết, đo nhịp 
và lượng khí thở. Sau đó trở lại Cambridge dạy thêm bốn năm nữa rồi xin về hưu non lúc 58 
tuôi. Những năm cuối, ông sông ở Ái-nhĩ-lan và trong thành phố Oxford. Năm 1951 ông mất vì 
bệnh ung thư. Người ta nói, lời cuối của ông là một lời chào từ biệt gởi tới bạn hữu: ,,Hãy nói với 
họ, là tôi đã trải qua một cuộc sống tuyệt vời. 

Tracfafus của ông là một ngõ cụt. Philosophischen Untersuchungen trải lại là một cảm 
hứng đầy hoa trái cho Triết học và cho cả khoa Ngôn ngữ học được hình thành từ đây. Một môn 
triết mới hình thành, đó là Triết học Phân tích, một luồng triết học có thể nói quan trọng nhất 
trong hậu bán thế kỉ 20. Các vấn đề của Triết học, như gợi í của Wittgenstein, luôn luôn cũng là 
những vấn đề tìm hiểu và phân tích những câu nói của ngôn ngữ. Lí do là vì ngôn ngữ luôn ảnh 
hưởng trên cách thức con người kinh nghiệm thế giới. Theo ông, chắng có kinh nghiệm cảm giác 
„tinh khiết“ nào mà chẳng bị vân đục bởi tư duy (ngôn ngữ). Và cũng chăng có í nghĩa nào rõ 
ràng cả, vì ngôn ngữ vôn luôn đa nghĩa. Trong khu rừng già chẳng chịt giao thoa ngữ nghĩa đó, 
Triết học Phân tích phải tìm cho mình lối ra. 

Khoa Ngôn ngữ học bước vào tìm hiểu ngữ nghĩa trong từng lời/câu chữ đề khám phá „trò 
chơi ngôn ngữ“. Từ những gợi í của Wittgenstein, John Langshaw Austin người Anh và John 
Rogers Searle người Hoa-kì trong thập niên 50' và 60° đã đưa ra một thuyết Nói. Là vì Austin 
nhận ra rằng, hễ người nào nói điều gì, thì cũng có nghĩa là người đó „làm một cái gì“. Và vấn đề 
quyết định trong việc hiểu câu văn không phải là tìm xem câu đó đúng hay sai, mà tìm xem đối 
tượng có fhành công hay không trong việc hiểu ra í định của người nói. Thuyết Ngôn ngữ phản 
ảnh sự thật giờ đây trở thành thuyết Truyền thông xã hội. Ngôn ngữ loài người là một phương 
tiện truyền thông tuyệt diệu. Nhưng với Wittgenstein, Triết học phải hiểu răng, ngôn ngữ không 
phải là phương tiện duy nhất đề tiếp cận sự thật. Chỉ khi ta hiểu được rằng, các phương tiện giữ 


50 


trật tự của trí óc, đó là Tư duy và Ngôn ngữ, không ,„tự chúng” phản ảnh thực tại, mà chỉ là 
những mô thức đề giải thích thế giới theo tiêu chuân của những quy luật trò chơi riêng, lúc đó ta 
mới hiểu và tới gần người khác được hơn. Ai nhìn ra được những sự vật khác nhau, người đó 
cũng có kinh nghiệm khác. Và ai kinh nghiệm khác, người đó cũng nghĩ khác. Và ai nghĩ khác, 
người đó cũng sử dụng một ngôn ngữ khác. Con người khác con vật ở chỗ, mỗi người có một lối 
nghĩ và nói khác nhau. Giới hạn của bộ máy nhận thức giác quan và giới hạn của ngôn ngữ cũng 
là giới hạn của thế giới chúng ta đang sống. Là vì việc chọn áo ngôn ngữ của tư duy chúng ta bắt 
nguồn từ tủ áo đễ thấy của loài người. Như vậy ngôn ngữ cũng đông thời có một nhiệm vụ căn 
bản không được viết ra, là nó có thể „đánh lừa” ta qua những lời của chúng. Ngôn ngữ được 
„tẠO““ ra, để „thiết kế“ nên thực tại và thế giới theo nhu câu của loài người. Nếu con rắn cần một 
ngôn ngữ đề định hướng - thật ra rắn không cần, vì nó cũng có thể nối các cảm nhận giác quan 
mà không cần tới ngôn ngữ - thì đó sẽ là một „ngôn ngữ của rắn“: ngôn ngữ này không thể nào 
thích hợp được cho loài người, cũng như ngược lại, răn không thể nào sử dụng được ,,ngôn ngữ 
của người“. Sau này, có lần Wittgenstein nói một câu rất thông minh: ,„„Nếu sư tử nói được, thì ta 
cũng chẳng hiểu được chúng!" 

Cuộc du hành triết lí - tâm lí - sinh học tìm hiểu khả năng và giới hạn của nhận thức tới đây 
tạm kết thúc. Chúng ta đã biết đôi chút về bộ não, về gốc gác và nhiệm vụ của nó. Chúng ta đã 
nhìn ra những khả năng và giới hạn của nó. Chúng ta biết được sự tương tác trên nhau trong não 
giữa các cảm giác và lí trí, và qua đó cũng biết sơ rằng, cảm giác cái Tôi và sự nhận thức về 
chính mình ấn dấu trên nhau như thế nảo. Chúng ta đã rõ về sự nhào trộn giữa Í thức và Vô thức, 
và cũng hiểu rằng, mình còn biết rất ít về diễn trình ghi nhận và bỏ quên các kí ức của não. 
Chúng ta đã biết, não là một cơ quan tự hiểu biết vô cùng phức tạp và tỉ mỉ, nhưng nó không 
được tạo ra cho mục đích nhận diện thế giới khách quan. Chúng ta đã thấy, ngôn ngữ của chúng 
ta thích hợp cho việc gì và đâu là những khó khăn của nó trong việc diễn tả „tính khách quan”. 
Vì thế, việc suy nghĩ về chính mình và về thế giới cũng không khác chỉ việc dùng xe hơi bơi qua 
con sông hay dùng xe ba bánh để vượt sa mạc. Công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực khó khăn. Dù sao 
thì giờ đây chúng ta cũng đã biết được một vài phần quan trọng của bộ máy con người, để chúng 
ta có thể hiểu được những hành động cũng như những cái bỏ qua của chúng ta. Cuộc hành trình 
đi vào trong chính con người chúng ta sẽ đưa ta tới một chiều kích khác: tới câu hỏi, ta đánh giá 
hành vi của ta như thế nào. Cho tới đây, nghiên cứu não đã có nhiều đóng góp cần thiết. Nhưng 
từ đây trở đi, nó sẽ phải lùi lại phía sau, đĩ nhiên nó sẽ không biến đi hoàn toàn, để Triết học lên 
tiếng. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ còn cần tới những lời khuyên của nghiên cứu não, cả trong câu 
hỏi về Thiện, Ác. Dù Sinh học có thể cắt nghĩa cho ta nhiều điều về Thiện Ác, vấn đề Đạo đức 
trước sau vẫn luôn là một câu hỏi của Triết học và có lẽ cả của Tâm lí học: Các quy chuẩn xét 
đoán đúng hay sai đến từ đâu? Chúng ta đánh giá thái độ và hành động của ta đựa theo tiêu 
chuẩn nào? Và tại sao chúng ta lại hành động như vậy? 


i 


Phân Hai 
Tôi nên làm øì? 


Paris 
Cái lâm của Ñousseau 
Tha nhân có cân cho chúng ta không? 


Trong một đài phát thanh mà tôi thỉnh thoảng cộng tác có một bà già giữ cửa với vẻ mặt 
hốc hác. Bà nồi tiếng về thái độ bất thân thiện của mình. Hắn bà là một người rất cô đơn. Thay vì 
tỏ ra vui vẻ và dễ tính, bà làm cho mọi người khó chịu vì cái bướng bỉnh của bà. Nhưng mỗi khi 
thấy thằng con trai Oskar của tôi, bà như đổi tính hoàn toàn. Mắt bà long lanh, khuôn mặt rạng 
rỡ, ôm lấy Oskar hôn lấy hôn để. Xem ra không có gì có thể cản được niềm vui của bà khi nhìn 
thấy thằng bé. Khi chúng tôi từ giã ra về, hạnh phúc vẫn còn tràn ngập con người bà. 

Tôi không, biết một chút gì về cuộc sống riêng tư của bà. Nhưng chắc chắn bà không có 
nhiều bạn bè. Hăn bà phải cô đơn lắm, dù có công ăn việc làm. Người ta có thê đánh giá là tình 
cảnh sống của bà hắn nặng nề lắm, chẳng có gì vui. Nhưng tôi liên tưởng ngay tới một người, 
người duy nhất có một đánh giá hoàn toàn ngược lại, đó là triết gia Jean Jacques Rousseau. 

Rousseau là một đầu óc ngược đời hiếm có. Cậu sinh năm 1712 ở Genève (Thụy-s1), lúc 
nhỏ học nghề với một người thợ chạm khắc. Nhưng chăng được bao lâu, cậu bỏ học đi lang 
thang. Cậu nhất mực muốn thành nhạc sĩ, nhưng ngặt chẳng biết chơi một nhạc cụ nào hết. Xuất 
phát từ những giấc mơ, cậu tạo ra một hệ thống nốt nhạc mới, mà rồi chẳng ai quan tâm gì tới cả. 
Đành bỏ, lang thang rày đây mai đó, sống đa phần nhờ sự giúp đỡ của các phụ nữ. Là vì tuy dở 
hơi, nhưng cậu có một bộ mã với những lọn tóc đen và đôi mắt to màu xám trông rất bắt. 
Rousseau chăng bao giờ ở một chỗ. Tại Paris, anh làm quen với những đầu óc khai sáng thời đó, 
nhưng cũng chăng mặn mà gì với họ. 

Vào một ngày tháng 10 năm 1749, lúc đó anh 37 tuổi, cuộc đời anh bỗng đổi hăn, về sau 
anh kể lại, đó là ngày (giác) ngộ thật sự của mình. Biến có „IIlumination“ (ngộ) xây ra trên một 
con đường làng. Hôm đó nhà phê bình âm nhạc lông bông đang đi từ Paris về lâu đài Vincennes 
nằm phía đông nam Paris. Trong những năm này, toà lâu đài biến thành nhà tù, giam giữ một số 
người rất nôi tiếng, chẳng hạn như bá tước Mirabeau, hầu tước de Sade và nhà khai sáng 
Diderot. Rousseau muốn tới thăm Diderot, vì anh có viết những bài ngắn cho cuốn từ điển bách 
khoa Eneyclopédie của Diderot. Trên đường tới Vincennes, không biết ở quãng nào, anh vớ được 
một số báo Ä⁄ercure de France, tờ báo có nhiều ảnh hưởng ở Paris lúc đó. Tờ báo có đăng một 
câu hỏi có thưởng do Académie Dijon đặt ra: „Phải chăng việc tái tạo các khoa học và nghệ 
thuật sẽ giúp thanh tây các phong tục tập quản? ” về sau, Rousseau tả lại phản ứng của mình 
trong một lá thư với giọng điệu sôi nỗi và đầy vẻ truyền giáo. Rousseau chẳng phải là loại người 
khiêm tốn và dè dặt: 

„Câu hỏi của Académie Dịjon hiện ra trước mắt tôi, nó là cơ hội cho cuốn sách đầu tiên 
của tôi ra đời. Nó khơi lên trong tôi một chuyển động giống như một soi sáng đột ngột. Đùng 
một cái trí óc tôi sáng lên như được chiếu tỏa bởi hàng ngàn tia sáng; tôi bị tràn ngập bởi không 
biết bao nhiều những tư tưởng đây sức sống, mạnh mẽ và choáng ngợp khiến tôi rơi vào một 
trạng thái rối loạn không thể tả. Đâu tôi lâng lâng như đang say. Trồng ngực đập đến nghẹt thở; 
tôi không còn thở được nữa và, nằm vật ra dưới một gốc cây bên đường. Suốt nửa tiếng đồng hồ 
tôi ở trong trạng thái ngây ngắt, khi đứng được dậy thì áo vét đã ướt đẫm nước mãi. Trời ơi, giá 
như hôm đó tôi đã có thể viết ra được một phân tư những gì đã đến với tôi dưới gốc cây, thì tôi 
đã có thể trình bày những mâu thuẫn của trật tự xã hội cách rõ ràng cụ thể biết chừng nào, thì 


>5) 


tôi đã có thể chứng mình việc con người mang bản chất tốt, nhưng chỉ vì ảnh hưởng xã hội mà 
nó đã trở nên xấu cách rõ ràng chắc chắn biết chừng nào. Trong tác phẩm chính của tôi, tôi chỉ 
ghi lại được đây đó một vài chân lí lớn đã đến với tôi trong vòng một khắc đồng hô dưới gốc cây 
hôm đó, nhưng những tư tưởng ghỉ lại này không còn uy lực như khi chúng đang tới. Bằng cách 
đó, tôi gân như cực chẳng đã và bắt ngờ trở thành văn sĩ” 

Biến cố ngộ của Rousseau đã là một điều nỗi tiếng. Câu trả lời bất ngờ của anh cho Viện 
DJJon lại càng nôi tiếng hơn, nội dung trả lời này chắc chắn ngược lại sự chờ đợi của người đặt 
ra câu hỏi. Câu trả lời của anh phù hợp hoản toàn với tâm tính thích tranh cãi của anh. Anh trả 
lời ,không” cho câu hỏi đưa ra với lập luận rằng, văn hoá và xã hội không làm con người tốt hơn, 
trái lại làm nó ra xấu hơn. „Chẳng cần minh chứng, cứ nhìn qua kinh nghiệm đau buồn hàng 
ngày cũng đủ biết là con người xấu; nhưng tôi tin mình chứng mình được bản chất con người là 
tốt. Người ta có thể ca ngợi xã hội loài người chừng nào người ta muốn, nhưng cũng không vì 
thế mà chối cãi được rằng, xã hội đó nhất thiết đưa con người đến chỗ ghét bỏ nhau, một khi có 
sự va chạm quyên lợi của họ. 

Tập sách của Rousseau về ảnh hưởng xấu của văn minh trên con người đã gây chấn động 
lớn. Anh thắng giải. Một sớm một chiều, Rousseau trở thành ngôi sao chói lọi. Cái gì làm cho 
anh nồi tiếng? Theo anh, „bản chất“ con người là hiền lành, hoà thuận và tốt. Nhưng nhìn đâu 
người ta cũng thấy lừa đảo, chém giết và chết chóc. Như vậy câu hỏi đặt ra: Cái xấu do đâu mà 
đến? Câu trả lời của Rousseau thật khiêu khích. Anh coi con người, tự bản chất, không phải là 
loài sống kết đoàn tập thể. Cũng như các loài thú khác, trong khung cảnh sống hợp với thiên 
nhiên, con người cũng không muốn tranh cãi nhau. Họ thích tránh đụng độ, và bên cạnh bản 
năng sinh tồn, họ có một tình cảm mạnh duy nhất khác, đó là lòng thương xót tha nhân. Nhưng 
tiếc rằng con người không thể chỉ sống hiền lành và hoà thuận. Các ngoại cảnh, chăng hạn như 
các thiên tai, buộc họ phải sống chung với nhau. Nhưng sống chung khiến con người đâm ra 
cạnh tranh nhau. Họ trở thành nghỉ kị và ganh ghét lẫn nhau. Khi phải so đo với nhau, lòng yêu 
chính mình chuyền thành lòng ích kỉ quá độ. Và các trực giác tự nhiên như „lòng yêu điều thiện“: 
bị vô hiệu. 

Cuốn sách gây phẫn nộ. Đa số các nhà khai sáng đều chia sẻ sự phê bình của Rousseau về 
xã hội phong kiến thời đó ở tây phương. Giữa thế kỉ 18, trong khi tầng lớp quý tộc sống trong ăn 
chơi thừa thãi, những người nông dân phải sống trong đói rét thiếu thôn. Nhưng chẳng có mây aI 
đồng í với luận điểm cho rằng, văn hoá và xã hội đã làm cho con người trở nên xâu. Các nhà văn 
của thời Khai sáng thích nghệ thuật và lễ hội, và họ ca ngợi và yêm trợ sự tiễn bộ của các khoa 
học. Chính khoa học sẽ là phương tiện giúp tầng lớp trung lưu thành thị giải phóng khỏi sự cai trị 
của quý tộc. Thay vì chống lại lối sống phong kiến dãy đây quanh mình, các nhà khai sáng mơ 
về một xã hội tri thức sẵn sảng cho những cuộc trao đôi luận bản. 

Rousseau mạnh mẽ và giận dữ biện minh cho mình. Ông là một nhà văn nhiều năng khiếu, 
và nhiều cuốn sách của ông đã trở thành vô cùng nỗi tiếng. Ông là triết gia được đề cập tới nhiều 
nhất trong tầng lớp học thức ở Âu châu thời đó. Dĩ nhiên ông không thể tránh khỏi những phê 
bình. Tình hình càng lúc càng trở nên khó khăn, khiến ông phải đi chuyển khắp nơi trong Âu 
châu, nhưng vừa đến đâu là tạo ngay ra những cuộc cãi vã ở đó. Và ô ông cũng chẳng phải là một 
người cha gia đình gương mẫu. Các con ông lần lượt được đưa vào viện mô côi và có lẽ đều đã 
chết ở đó. Trong những năm cuối đời, Rousseau trở nên ngược đời đến nỗi muốn lấy ngay chính 
cuộc sống của mình đê chứng minh thuyết của mình. Ông giam mình cô độc trong lâu đài 
Ermenonville gần Paris chỉ để gom góp và xác định các loài thảo mộc. 

Phải chăng tắt cả những điều khăng định khi còn sinh thời của ông đều đúng? Con người 
tự bản chất là tốt? Và con người có thể sống hạnh phúc mà chăng cần tới tha nhân nào cả? Con 
người sống một mình có hạnh phúc hơn, hay họ có được hạnh phúc hơn nếu sông chung với 
người khác, câu hỏi này thực ra không phải là một câu hỏi triết học. Câu hỏi này thuộc Tâm lí 
học. Và từ lâu nó đã chăng được quan tâm nghiên cứu. Chỉ vào thập niên 1970” mới có một môn 
học mới ra đời, đó là môn ,,Nghiên cứu về cô đơn“. Người lập ra nó là giáo sư Robert WeIss, 
thuộc đại học Massachusetts ở Boston. Ông cho rằng, cô đơn là một trong những vấn nạn lớn 

Su 


nhất của xã hội, đặc biệt trong những thành phố lớn. Phải chăng những người không phải đụng 
chạm với tha nhân là những kẻ hạnh phúc? 

Weiss tin chắc không phải như thế, và ông khẳng định, Rousseau đã hoàn toàn lầm. Những 
người cô đơn đau khổ, vì họ chẳng được ai hoặc được quá ít người quan tâm tới mình. Cái đau 
khổ nhất nơi họ, là vì họ chăng được ai thương cảm. Sự kiện này trước đây người ta đã biết Và aI 
ai trong chúng ta cũng đều nghĩ như thế. Nhưng Weiss còn đưa ra một nhận xét còn gay cân hơn 
nhiều: Bực tức hụt hãng vì thiếu thương cảm của người khác trao cho mình là một; mà đau khổ 
vì mình không thể thương cảm được người khác lại là mười. Không được người khác yêu mến đã 
là khốn rồi, nhưng không có ai để cho mình yêu mến lại càng khốn nạn hơn! Giáo sư Weis giải 
thích điều đó qua sự kiện nhiều ông bà già cô đơn cứ kè kè bên mình một con chó hay con mẻo, 
và coi chúng như là đối tượng yêu thương thay thế cho người yêu của họ. 

Và chính điểm này khiến tôi nhớ lại bà già giữ cửa của chúng tôi. Bà hạnh phúc với đứa 
con của tôi, dù nó chăng quan tâm gì tới bà hay chăng yêu bà gì cả. Xem ra bà chỉ cần có thể vồn 
vã với nó, sờ được nó và vuốt ve nó với những lời khen là đủ. Yêu một người khác, hay để tâm 
tới một người khác, cũng là một cách gián tiếp tự làm cho mình một điều gì đó tốt đẹp. Thuyết 
hạnh phúc trong cô độc một mình của Rousseau như vậy là sai từ căn bản. 

Con người, như tất cả mọi loài có vú khác không trừ ai, tự bản chất mang tính xã hội. 
Trong hơn 200 loài khi, chẳng có loài nào sống hoàn toàn một mình. Dĩ nhiên có người này 
nhiều xã hội tính hơn người khác, nhưng ai hoàn toàn sông biệt lập, kẻ đó rõ ràng mang tâm lí 
bệnh hoạn. Có thê là vì người đó bị hụt hãng và thất vọng. Vì thế người đó không còn hành xử 
như người ,,bình thường” nữa. Những người bình thường đi tới với người khác, vì họ thích người 
khác (có khi thích nhiều có khi thích ít). Họ làm như vậy, vì cái sở thích người khác đó làm cho 
chính họ vui. Là vì một cuộc sống chỉ biết tù túng trong bốn vách tường, tất nhiên sẽ dẫn tới thui 
chột nhân cách. Nhiều người cô độc có một cái gì đó như bệnh sợ chỗ (ngồi) trong cuộc sống của 
họ. Họ co rút vào một thế giới rất hẹp, trở nên cứng đơ bất động và không còn phản ứng thích 
hợp được với các ảnh hướng từ bên ngoài. Vì thiếu khả năng so sánh với những cảm nhận của kẻ 
khác, nên họ có nhiều xét đoán sai về người khác và về chính họ. 

Sẵn sàng trao đôi với kẻ khác và lo lắng cho kẻ khác là lỗi thoát ra khỏi sự tự giới hạn của 
mình. Làm một cái gì cho tha nhân là điều quan trọng cho tâm linh mình. Chẳng hạn ai đi tìm 
một món quả đẹp và thấy ra được niềm vui của người nhận quà, người đó đồng thời cũng đang 
tặng quà cho chính mình. Niềm vui trao tặng cũng như niềm vui làm điều tốt là một cái gì rất cũ. 
Nó bắt nguồn ngay từ cội rễ loài người. Nhưng do đâu mà có sự thích thú sông với người khác, 
từ đâu nầy sinh lòng sẵn sàng giúp đỡ tha nhân và niềm vui làm điều thiện? Có phải điều này 
cũng có nghĩa là con người tính bản thiện, như Rousseau nói? Phải chăng Rousseau có lí, ít nhất 
là ở điểm này? 


e Cây kiếm của người giết rông. Tại sao chúng ta giúp đỡ kẻ khác? 


34 


Madison 
Cây kiêm của người giêt rông. 
Tại sao chúng ta giúp đỡ kẻ khác? 


Cảnh tượng quá khó hiểu. Khi ba tay kia xuất hiện và tấn công Phao (Fawn), những đứa 
chung quanh đớ ra đứng nhìn. Tất cả khiếp sợ, bất động đứng yên. Ba tên đánh đập và căn Phao. 
Phao là một cô bé yếu điệu, và ba tay kia có thân hình lớn trội hơn Phao nhiều. Nhưng đã không 
một ai nhảy vào can thiệp. Cuộc trấn đánh bất cân bằng và dữ dăn. Thỉnh thoảng ba tay tắn công 
hăm hằm nhìn về mẹ và chị của Phao. Còn Phao hoàn toàn rơi vào hoảng loạn vì sợ. Sau một 
lúc, hết còn thích đấm đá nữa, bọn kia rút êm. Chúng để Phao nằm dài trên đất. Em nằm đó, la 
hét một hồi lâu, rồi bất thần bật dậy bỏ chạy. Về sau người ta thấy em xuất hiện co ro ngồi đó, 
dáng thẫn thờ thảm hại. Người chị bước lại gần bên, choàng tay lên vai em. Thấy Phao bất động 
chẳng phản ứng gì, chị kéo kéo giật giật nhè nhẹ như muốn đánh thức em, rồi lại ôm lấy em. 
Cuối cùng hai chị em ôm nhau vuốt ve. 

Cảnh tượng thê lương đó là chuyện có thật. Nó xây ra trong những năm 80' tại Madison, 
bang Wisconsin, nhưng cảnh sát đã không tới để lập biên bản, và báo chí cũng chẳng đăng tải 
một lời. Chỉ có một người Hoà-lan, ông Frans de Waal, là người chứng kiến, và về sau ông đã 
thuật lại câu truyện. De Waal là một nhà nghiên cứu động thái. Cuộc tấn công Phao xây ra trong 
„ Trung tâm nghiên cứu quốc gia về các loài động vật có vú tại Wisconsin“, và Phao, gia đình em 
và mấy tay hung hãn kia tất cả đều thuộc giòng họ nhà khi mũi đẹt (Rhesusaffe). 

Từ 30 năm nay de Waal nghiên cứu về khi. Thoạt tiên anh theo dõi các chú vượn trong sở 
thú tỉnh Arnheim và khám phá ra chúng có những động thái lạ. Vượn là loài có rất nhiều tính xã 
hội. chúng sống bầy đàn. Điều này ngày nay đứa trẻ nào cũng biết, nhưng vào thời de Waal bắt 
đầu nghiên cứu thì chưa mấy ai biết được sự kiện đó. Anh nhận thấy loài vượn biết đánh lừa, đối 
gạt và lừa đảo nhau. Nhưng chúng cũng tỏ ra đễ thương, quấn quýt nhau và có những tương giao 
xã hội phức tạp với nhau. Cuốn sách anh viết về các cô chú vượn ở Arnheim mang tựa đề JWi/de 
Diplomafe (Các nhà ngoại giao hoang đã). 

Nhưng không những chỉ con nhà vượn, mà các loài khi khác cũng có những cảm giác như 
lòng thương cảm (Mitleid) hoặc sự quyến luyến (Zuneigung). Cô chị của Phao ôm ấp và vuốt ve 
em mình. Rõ ràng cô cảm được sự đau khổ của em và muốn làm cái gì đó để an ủi em. Về mặt 
sinh học di tử, tuy vượn khác người vào khoảng 3%, nhưng chúng cũng có một cái gì đó như khả 
năng cảm thông và như một thứ khả năng ,„đạo đức“. Nhưng những tình cảm này xuất phát từ 
đâu và tại sao có chúng? 

Câu hỏi thoạt tiên xem ra khó nuốt. Giữa thế kỉ 19, Charles Darwin chứng minh rằng, giữa 
người và khi có họ gần gũi với nhau, và như vậy người cũng là một con vật. Khám phá này giúp 
ta hiểu ra dễ dàng cội nguồn „sự dữ“ nơi con người: nó là gia sản từ thú vật! Darwin giải thích 
tiễn trình tiến hoá bằng những khái niệm như ,,cuộc chiến đấu đề sinh tồn“ , „Sự sinh tồn của 
những loài có khả năng thích ứng nhất“. Darwin không phải là tác giả của những khái niệm đó, 
nhưng ông là người đầu tiên đã dùng chúng đề mô tả sự ganh đua với nhau và chống lại nhau của 
mọi loài sinh vật, từ cọng cỏ tới các con kiến đến loài người. Nhìn một cách đơn giản, điều đó có 
nghĩa: Hàng tỉ tỉ cơ thể sinh vật râm ran trong thế giới đang mang trong mình một nhiệm vụ duy 
nhất: làm sao đề khăng định chỉ có chất liệu đi truyền của mình là nhất, là đáng sống, còn các 
chất liệu khác không đáng sống, nếu cần phải bị loại bỏ. Và mỗi con người, như quý vị và tôi 
đây, đều cũng đang ở trong trò chơi xấu và vô đạo đức nhằm triệt bỏ nhau đó. 

Nhưng Darwin là người rất cần trọng. Chính ông, ông coi khám phá của mình chẳng có gì 
đáng sợ lắm. Í nhất, ông đã không muốn đưa cái nhìn cạnh tranh sinh tồn kia vào Sinh vật học đề 
áp dụng cho loài người. Những người khác đã vận dụng quan điểm của ông, để đưa ra những lập 
luận đáng sợ: cả con người cũng mạnh sống yếu chết, và vì thế có quyền giết chết những người 
yêu kém hay tật nguyền. Quan điểm của Darwin coi con người cũng là một con vật đã gây nên 


55 


phản ứng rằm rộ nơi các triết gia. Đâu là bản chất thật của con người? Rousseau nói tới ,,bản 
chất“, bản chất này theo ông hiểu là một tình trạng lí tưởng của hạnh phúc không bị vẫn đục. 
Nhưng đúng thật bản chất là tốt? Phải chăng nó cũng man rợ, thô bạo và độc ác? 

Giảng đường Oxford chật ních, khi Thomas Henry Huxley, một bạn thân của Darwin, đăng 
đàn thuyết trình vào năm 1893. Đề tài của nhà nghiên cứu thiên nhiên nỗi danh hôm đó là „Tiến 
hoá và Đạo đức”. Huxley tuyên bố: Thiên nhiên chăng tốt, trái lại nó bất nhẫn độc ác và hoàn 
toàn dửng dưng trước con người. Con người dứt khoát là một con vật, và sự hiện diện của con 
vật này hoàn toàn do ngẫu nhiên. Loài người xuất hiện không phải do một Lí trí khôn ngoan hay 
từ một „dự án xuất chúng” nào cả, mà do tiễn hoá từ một chuỗi loài vật giống như khi. Và nếu 
chỉ từ hỗn loạn và không do từ một chương trình nảo cả, thì theo Huxley, thiên nhiên làm sao có 
đặc tính hướng thiện hay hướng về lẽ phải được. 

Theo Huxley, ,„tình yêu hướng thiện” của Rousseau như vậy hoàn toàn vô nghĩa. Thú vật 
và loài người không mang bản chất tốt, nhưng chúng tự bẩm sinh hoàn toàn vô đạo đức. Nhưng 
cả Huxley cũng không thê chối cãi được rằng, con người có khả năng hành xử đạo đức. Trên 
nước Anh, nơi ông sông, có luật lệ, nhà nước được ân định đâu vào đó, trộm cắp giết người đều 
bị cắm, và người dân có thê an tâm ra đường mà chăng bao giờ sợ nguy hiểm tới tính mạng. 

Nhưng trật tự đó từ đâu tới? Huxley trả lời: văn minh và văn hoá đã bắt các con thú người 
sông chung với nhau. Luận điểm này đúng là ngược lại quan điểm của Rousseau. Theo 
Rousseau, con người tốt, văn minh xấu. Với Huxley, con người xấu, được văn minh đưa vào 
đường ngay nẻo chính. Với một ngôn từ hoa mĩ, Huxley cho hay, đạo đức không phải là đặc tính 
của con người, nhưng đó là „thanh kiếm sắc có nhiệm vụ chặt gôc thú vật khỏi con rông”. 

Ai khẳng định, như Rousseau, con người mang bản chất tốt, kẻ đó phải chứng minh đâu là 
cội nguồn phát xuất của sự dữ nơi con người. Trường hợp Huxley thì hoàn toàn ngược lại. Nếu 
con người có bản chất xấu, thì sự thiện đến từ đâu, „thanh kiếm sắc chặt gốc thú khỏi rồng“ đến 
từ đâu? Vì Huxley không phải là người có tôn giáo, nên cái gốc đó hắn không phải là Thượng đề 
hay Thiên Chúa. Thế thì nó đến từ đâu? Tại sao đàn mãnh thú người đó lại có thể sống thành xã 
hội tương đối hài hoà bên nhau? Đạo đức đến từ đâu — nếu như nó không phủ hợp với bản chất 
con người? Nói tóm lại: Tại sao con người có khả năng đạo đức? 

Như vậy, câu hỏi sẽ là, phải chăng con người mang sẵn trong mình một tiềm năng nào đó 
khiến họ cư xử tốt với nhau? Nếu Darwin và Huxley biết nhiều về khi và vượn người như Frans 
de Waal, thì hắn họ đã có được những lối giải thích đơn giản hơn và có lẽ đã tránh được một sỐ 
hiểu lầm đáng sợ. De Waal cho hay, đạo đức vả tiễn hoá chăng có gì mâu thuẫn nhau cả. Điều 
mà một số người coi là một lỗi lầm ngớ ngân của mẹ thiên nhiên: chỉ có mạnh được yếu thua, 
thật ra đó là một khả năng tỉnh tế về mặt sinh lí. Qua 30 năm quan sát hành vi của khi, de Waal 
khẳng định, „tính thiện“ và sự sẵn sàng giúp nhau là những hành vi có thể mang lại lợi thế lớn 
cho từng con khi và cho cả nhóm. Những con khỉ trong đàn cảng giúp nhau và lo cho nhau, thì 
cuộc sống cả bầy đàn càng trở nên tốt hơn. Khi có nhiều cách giúp nhau. Chỉ riêng bốn loại vượn 
người lớn như Orang-Utan, Bonobo, đười ươi (Gorilla) và khỉ đột (Schimpanse) đã hành xử rất 
khác nhau rồi. Ở khi đột, tình dục gần như luôn là một hành vi quyên lực, thống trị và đàn á áp. 
Còn Bonobo thì coi tình dục như là phương giải toả căng thắng cấp thời; Bonobo hành lạc gân 
như suốt ngày, và chúng thích nhất là thế nằm mặt đối mặt, mà người phương tây gọi là „thế của 
nhà truyền giáo“ (như vậy phải gọi là „thế Bonobo“ mới đúng, vì Bonobo đã biết kiểu này trước 
các nhà truyền giáo xa). 

„Đấu tranh sinh tồn“ không diễn ra nơi các con thú bị nhốt riêng — đây là một lầm lẫn của 
Darwin và Huxley. Con người không phải là những kẻ chiến đấu cô độc (nêu có, thì chỉ là những 
trường hợp ngoại lệ). Đa số chúng ta đồng thời là thành phần của một gia đình và sinh hoạt trong 
một nhóm xã hội lớn hơn. Ở đây, không những chỉ có tranh giành o ép nhau, mà còn có những 
tương trợ lẫn nhau. Khả năng nghĩ tới quyền lợi kẻ khác và hành động cho quyền lợi của họ ta 
gọi là lòng Vj ¿ha (Altruismus). Cả khi cũng có hành vi vị tha. Hành vi này có nhiều mặt. De 
Waal phân biệt hai loại: VỊ tha hướng tới sở hữu toàn điện (Gesamteignung abzIelender 
Altruismus) và Vị tha hỗ ương (wechselseitiger Altruismus). Bản năng tình mẹ đối với con là 

56 


một hình thái của Vị tha hướng tới sở hữu toàn diện. Chính VỊ tha hỗ tương rất có thể đúng là cội 
nguồn đạo đức nơi con người. Một con vượn người giúp một con khác, là để sau này mình có thể 
được giúp lại. Nó không làm những chuyện nhảm nhí, là để các con khác không nhảm nhí lại với 
nó. „Điều gì bạn không muốn kẻ khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho kẻ khác“ — quy tắc 
quan trọng này rõ ràng cũng được áp dụng nơi vượn người. 

Chúng ta thừa hưởng nơi tô tiên vượn người không chỉ những yếu đuối, thói hiếu chiến, 
lừa đảo và vị kỉ, mà còn cả những đặc tính ,,cao thượng” nữa. Những đặc tính này cũng là một 
phần cội nguồn sinh lí của chúng ta. Ngay Rousseau cũng đã suy diễn rằng, khả năng hướng 
thiện phải là một bản năng xa xưa từ thế giới tiền sử. Chăng có gì khác ngoài tính vị kỉ hoang đại 
của chúng ta đã khiến chúng ta phải sống tốt phù hợp với bản năng. Với Rousseau, tính thiện là 
lối hành xử tự nhiên duy nhất của con người. De Waal trái lại coi mối thiện cảm, sự lưu tâm và 
chăm sóc là những bản năng đặc trưng của khỉ, bên cạnh những bản năng khác. Có những bản 
năng đó, nhưng chúng không đứng trơ trọi một mình, mà luôn hiện diện song hành ganh đua với 
những gây hắn, với tính ngờ vực và ích kỉ. Như vậy người và khi chẳng „tốt“ mà cũng chăng 
„xấu“. Cả hai mặt đều có nơi chúng, và cả hai đều là bản chất tự nhiên như nhau. Như vậy câu 
trả lời là: cả xấu lẫn tốt. Nhưng nếu khả năng hướng thiện là một bản năng như những bản năng 
khác, thì ai hay cái gì sẽ đưa nó vào sử dụng? Cái gì làm cho nó trở thành một nguyên tắc bó 
buộc trong xã hội con người? 


e - Luật trong fôi. Tại sao tôi cần phải tốt? 


"ii 


KõnIgsberg 


Luật trong tôi 
Tại sao tôi cân phải tôt? 


Năm 1730. Trước cửa thành Königsberg, một thành phố nhỏ mở ra VỚI thế giới, bên bờ 
Biển Đông, một bà mẹ dẫn. đứa con 6 tuổi đi dạo khi chiều trời sập tối. Bà mẹ âu yếm gái thích 
cho con những gì bà biết về thiên nhiên, cây cỏ, các loại đá và thú vật. Đèn đường phố mờ tối. 
Rồi bà mẹ ngước lên trời, chỉ cho con bầu trời mênh mông đầy sao. Cả hai mơ màng nhìn lên 
cảnh vũ trụ vô biên. Về sau, cậu bé viết lại: „Có hai điều làm cho nội tâm tôi cảm kích, mà càng 
suy nghĩ tới chúng bao nhiêu, tôi lại càng thêm thản phục lạ lùng bấy nhiêu: đó là bầu trời đây 
sao và luật đạo đức trong tôi. Tôi thấy chúng trước mắt và nồi chúng trực tiếp vào í thức hiện 
hữu của tôi“. Và đúng vậy, về sau cậu đã đóng góp nhiều cho hai lãnh vực đó: Thiên văn và Đạo 
đức học. 

Tên của cậu là Immanuel Kant, và thời gian hạnh phúc trong sự chăm sóc của người mẹ có 
học và đạo đức chấm dứt khi cậu được 13 tuổi. Mẹ mắt, cậu bé với đôi mắt xanh nước biển 
thương tiếc mẹ thật lâu. Cha cậu, một người thợ cả về nghề làm đồ da thú, đã có gắng hết mình 
đề tiếp tục nâng đỡ đứa con nhạy cảm. Ông gởi cậu vào trường trung học Friedrichkollegium, 
trường khá nhất thời đó trong tỉnh. Trong thời gian trung học cũng như ở đại học Königsberg sau 
này, cậu thiếu niên với lồng ngực lép đã chứng tỏ là một học trò nhiều năng khiếu. Immanuel 
thích nhất ,„ đài thiên văn“ trên mái nhà trường. Ban đêm, cậu thường ở lại khá lâu trên đó để 
quan sát. l6 tuổi cậu thi đậu vào đại học. Dù được khuyên học Thần học, cậu say mê các môn 
Toán, Triết và Vật lí. Thời lan giải trí, cậu nồi tiếng là một tay đánh bài và nấu bếp giỏi. Cậu 
cũng là một tay chơi Billard tuyệt chiêu. Người ta cũng hay mời cậu thuyết trình trong các địp 
hội hè ở Königsberg, dù cậu vốn ăn nói nhẹ nhàng và hơi ấp úng. Nhưng cái mê say lớn của cậu 
vẫn luôn là vũ trụ và các vì sao. Giáo sư môn Luận lí và Siêu hình, Martin Knutzen, đã cố gắng 
hết mình giúp cậu trong sở thích đó. Kant như bị thôi miên bởi cái kính viễn vọng tư nhân mà 
chính nhà vật lí Isaac Newton đã dùng. Anh đọc các tác phẩm cơ bản của Newton nói về sự hình 
thành vũ trụ, thả hồn vào trong các con số, các bảng số và trong các con tính, và rồi từ đó xây 
dựng nên một mô hình riêng về thế giới vật lí. Cuốn sách mỏng anh viết về đề tài này chứa đựng 
một hoài bão lớn với một đầu đề thật kêu: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels 
(Lịch sử thiên nhiên tổng quát và Thuyết về bầu trời). Chăng cân gì tới những con tính toán học, 
song chỉ nhờ vào những hệ luận của riêng mình, anh cố gắng đưa ra một mô hình về thế giới. 
Một dự án kì lạ và đầy tham vọng. Dù các nhà khoa học thiên nhiên không để í gì tới cuốn sách, 
Kant vẫn đánh giá phương pháp của mình là một thành công. Anh sẽ áp dụng nó cho mọi lãnh 
vực nghiên cứu về sau. Anh tin chắc nhiều nhận định của mình là đúng, và điều này cũng đã 
được chứng thực sau khi anh mắt. Kant đoán rằng, hệ thống mặt trời ngày nay được hình thành 
do một quá trình lực hút và đây của các yếu tổ - đây là nỗ lực đầu tiên giải thích sự hình thành 
của hệ thống hành tinh không do sự trợ giúp của bàn tay Thiên Chúa. 

Các quan điểm của Kant rất táo bạo và tiến bộ, nhưng mặt khác, anh chăng hoạch định gì 
được cho bước đường tương lai của đời mình. Đường đời của anh không xuôi chảy. Sau khi học 
xong, anh làm gia sư suốt chín năm đài. Chỉ khi 31 tuổi — đã quá già vào thời đó — anh mới viết 
luận án tiến sĩ về Lửa. Anh trở thành giảng sư tư đại học với số lương rất khiêm tốn. Cho đến 
năm 40 tuổi cuộc hoạn lộ chăng ra gì cả. Anh có nhiều năng khiếu, rất thông minh và thích gần 
như đủ mọi thứ: Thần học, Sư phạm, Luật thiên nhiên và ĐỊa lí, Nhân học và Luận lí, Siêu hình 
học và Toán, Cơ học và Vật lí. Sau một thời gian dài, đại học cho hay, sẵn sảng dành cho anh 
một chế giáo sư về Nghệ thuật thơ văn. Nhiệm vụ của môn này là soạn những bài diễn văn lễ lạc 


58 


trong đó chêm vào những câu thơ do mình sáng tác. Kant từ chối. Chỉ sau 15 năm dạy, Kant mới 
nhận được ghế giáo sư như vẫn mong: Giáo sư về Luận lí và Siêu hình học. 

Kant nhận thấy sức khoẻ sẽ không cho ông đủ thời gian để làm chuyện lớn nơi Triết học. 
Ông đâm hoảng trước viễn tượng đó, và gần như một sáng một chiều thay đôi hắn cuộc sông. 
Đời ô ông từ nay trở thành đồng nghĩa với buồn chán. Thi sĩ Heinrich Heine về sau giêu cọt bảo, 
chắng ai có thê viết lịch sử cuộc đời của Kant được, vì tay này chăng có cuộc sông lẫn lịch sử. 
Mỗi ngày từ năm giờ sáng, Kant nhờ gia nhân thức dậy, rôi ra khỏi nhà di dạo cho tới mười giờ 
đêm mới lại lên giường. Bằng cách đó, ông sống rất dai, được gần 80 tuổi. Mỗi ngày lập đi lặp 
lại như một bài ca buồn chán như thế. Nhưng những cuốn sách ông viết ra trong 34 năm đó xem 
ra chẳng có gì là buồn chán cả. Nhiều người cho rằng, đó là những tác phâm có giá trị nhất của 
nền Triết học tiếng Đức. 

Kant nhìn Lí trí con người không như một nhà nghiên cứu thiên nhiên, hoặc quy chiếu nó 

với Thiên Chúa, như nhiều triết gia trước ông vẫn làm, nhưng quan sát nó như một luật gia. Ông 
đi tìm các „luật lệ”. Lúc còn trẻ, ông tìm cách khám phá „hiến pháp“ của vũ trụ. Giờ đây ông nỗ 
lực tìm ra những quy tắc và những tính quy luật trong í thức con người, để từ đó đưa ra những 
luật định phải theo. Đề giải quyết bài toán đó, trước hết ông phải giải được câu hỏi có lẽ khúc 
mắc nhất của Triết học, câu hỏi mà chúng ta đã bàn tới trong chương đầu của cuốn sách này: Tôi 
có thể biết gì? Và do đâu tôi biết chắc chắn điều đó? Cũng như Descartes làm 150 năm trước, 
Kant không đi tìm sự chắc chắn của sự vật thế giới nơi chính sự vật đó, nhưng tìm nó trong suy 
tưởng của con người. Thứ Triết học nghiên cứu các điều kiện nhận thức của con người được 
Kant gọi là Tranzendentalphilosophie (Triết học siêu nghiệm). Nhưng ông cần trọng hơn 
Descartes nhiều về tình trạng các nhận thức của mình. Descartes tin răng, tư duy con người có 
thể nhận ra bản chất „thật“ của sự vật. Kant trái lại cho rằng, con người không thể biết được cái 
bản chất „thật“ đó. Làm sao con người lại có thể biết được nó? Mọi trật tự thiên nhiên đều xuất 
hiện qua kính lọc và qua sắp xếp của bộ óc con người. Chẳng hạn màu sắc không do thiên nhiên 
tạo ra, nhưng do con mắt và các thần kinh thị giác của ta. Như vậy Lí trí con người đã khoác cho 
thiên nhiên một trật tự. Như vậy, con người có một bộ máy nhận thức và một trí hiểu để cấu trúc 
thế giới. Kant viết trong Kritik der reinen Vernunƒ† (Phê bình Lí trí thuần tuý): „Lí trí tận dụng 
luật lệ của nó không phải từ thiên nhiên, nhưng nó đặt luật cho thiên nhiên“. Ông liều lĩnh đưa 
những suy tư mầu mỡ và mới mẻ này áp dụng vào lãnh vực Đạo đức. 

Thoạt tiên ông có những bước đi rất thận trọng. Ông ít quan tâm tới những bản năng như 
Rousseau đã tin. Và ông cũng tránh những xác định bản chất đơn giản về con người. Con người 
„có bản chất“ tốt hay xâu, cái đó ông không muốn xác định. Nhưng đã có những cái khuôn giúp 
con người nhận biết được thế giới, thì hắn cũng có những cái khuôn giúp họ có khả năng hành 
động đạo đức. Chính trong cái khđ năng này — đây là tư tưởng quan trọng nhất của Kant — hắn 
phải ân dấu một luật đạo đức, luật này ân định con người phải nên đối xử với nhau ra sao. 

Khả năng hướng thiện của con người tạo ấn tượng lên Kant quá mạnh, khiến ông gán cho 
con người một danh vị rất đặc biệt, đó là Nhân phẩm. Ai có được tự do đề có thể hành động một 
cách đạo đức, người đó là một thực thể cao cả vượt lên tất cả mọi thứ. Nhìn như vậy thì chăng có 
gì lớn hơn con người. Là vì theo Kant, mọi loài sinh vật khác có lẽ không có được tự do để quyết 
định và hành động. Và vì con người là loài cao cả nhất trong mọi loài, nên cũng không có gì quý 
hơn sự sống con người. „Nhân phẩm“ không phải là điều do Kant khám phá ra. Người đầu tiên 
nghĩ ra khái niệm đó sông cách Kant 300 năm vệ trước. Đó là triết gia người Í Pico della 
Mirandola, một trong những. triết gia tên tuổi của thời Phục hưng. Con người, theo Pico della 
Mirandola, là một thực thể rất độc lập. Vì con người có phẩm giá (khả năng) tự do suy nghĩ và 
hành động, nên họ có toàn quyền định đoạt làm gì và tự mình trở nên như thế nào. 

Kant cũng có cái nhìn như thế. Vấn đề không phải là bản tính thiện nơi con người, mà là 
sự thúc đây, bó buộc họ trở nên thiện hảo. Không phải bản tính thiện, mà là sự cần-trở-nên-thiện 
mới là đề tài của Kant. Ông nghiên cứu tường tận Lí trí con người, để tìm xem thiên nhiên có 
bẩm sinh cho con người một nguyên tắc nào đó giúp họ có được đạo đức không. Ông nhận ra, 
chẳng phải năng khiếu hay tính khí hoặc môi trường sống bảo đảm cho con người nên tốt, nhưng 

59 


con người trở nên tốt duy nhất chỉ vì Í chí của họ. Nếu con người muốn chung sống hài hoà bên 
nhau, họ phải hành động theo cái Í chí tốt lành đó, Í chí này không chỉ là một động cơ, nhưng 
còn là một luật bất biến. Yêu sách phải trở nên tốt này Kant gọi là kafegorischer mperaiiv (Yêu 
sách nền tảng). Câu nỗi tiếng nhất nói về điều này được ông viết ra trong Kziik der reinen 
Vernun/? như sau: „Bạn hãy không ngừng hành động như thể cái châm ngôn của í chí Bạn luôn 
đồng thời cũng có giá trị như nguyên tắc của một luật chung“ (Handle stets so, dass đie Maxime 
deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne). 

Vì con người có khả năng zuốn sông thiện, thì họ cũng cẩn nên sống thiện. Với Kant, kết 
luận trên đây không phải là một Đạo đức do ông đặt ra, nhưng đó là cách thức LÍ trí con người 
hoạt động một cách hoàn toàn hợp lí. Có luật đạo đức trong tâm con người. Và Kant chăng làm 
gì ngoài việc phân tích nó, cũng như trước đây ông đã phân tích vũ trụ. Với ông, nhiệm vụ 
hướng thiện như vậy là một thứ hiện tượng thiên nhiên, cũng giống như tỉnh tú và bầu trời. Vì 
thế, ông tin rằng, Yêu sách nên tảng có giá trị tuyệt đối và phô quát. Mọi người trên thế gian có 
thể và nên sử dụng nó. A1 làm theo luật đạo đức của lòng mình, thì đó là một người tốt, người đó 
có được những hành vi tốt, cho dù í hướng tốt của họ có thê mang lại những hậu quả xấu. Là vì 
theo Kant, nếu í hướng tốt, thì hành động cũng được coi là hợp lí về mặt đạo đức. 

Kant hài lòng về mô hình tư tưởng của ông, dù răng trong những năm cuối đời, có dây lên 
một nghỉ ngờ, là không biết hệ thống suy tư của ông rôi đây có đứng vững được trước những 
khám phá của khoa Sinh học không. Rốt cuộc Kant tự an ủi răng, „việc hành xử rập khuôn của 
Lí trí“ có thê là „một nghệ thuật muôn đời ẩn dấu trong tận thâm sâu của não chúng ta”, và „ta 
khó mà đoán ra và lột trần những xảo thuật của nó ra trước mắt mình được"'. Cuộc sống thanh 
bạch của ông đã giúp ông tránh được những lo lắng thái quá. Vào tuổi 60, ông đã có thê tậu cho 
mình một căn nhà riêng, có một người giúp việc và một bà nấu bếp. Trong tuổi già, ông đột ngột 
bị chứng Alzheimer (bệnh quên), trí nhớ mòn dần và cuối cùng không còn nhận ra được phương 
hướng. Vào một buổi sáng lúc l] giờ năm 1804 ông mắt trong tình trạng đã loạn trí nặng. 

Khi mắt, tên tuổi ông đã nổi rồi. Rồi đây danh ông sẽ còn nổi hơn nữa. Nhiều triết gia sánh 
công lao của ông với công lao của Kopernikus, là kẻ đã chỉ ra cho nhân loại biết: trái đất là một 
hình cầu quay chung quanh mặt trời. Nhưng Kant đã chỉ ra gì, đã minh chứng gì? Còn lại những 
gì thật sự đúng đắn trong các pha nhào lộn tư duy của ông? Kant đã rất cần thận chỉ ra cho thấy, 
Lí trí chúng ta dùng các cầu trúc sẵn có đề khảo sát thế giới như thế nào. Và ông còn đi xa hơn, 
khi quả quyết Tăng, mỗi người mang trong mình một lược đồ lô-gích bó buộc họ hướng thiện. 
Nhưng lược đồ đó có hình thù ra sao? Có thật một lược đồ lô-gích, một „luật đạo đức” trong tâm 
chúng ta không? Nếu có, thì nó đi vào trong tâm ta như thế nào, và nó nằm ở đâu? 

ĐỀ hiểu được, tại sao con người cân trở nên tốt, trước hết phải hiểu, tại sao họ muốn trở 
nên tốt. Điểm này Kant đã chẳng nói đến gì cả. Sinh thời, Kant rất mê các khoa học tự nhiên, và 
dĩ nhiên ông cũng muốn dùng khoa học đề nghiệm chứng xem „cái hành xử rập khuôn của Lí 
trí“ hoạt động như thế nào, và tìm cách „ lột trần những xảo thuật của nó ra“. Nhưng ở thời Kant 
chưa có ai tìm hiểu vượn người, và khoa nghiên cứu não hãy còn phôi thai. Bác sĩ người Đức 
Franz Joseph Gall vừa mới bắt đầu đo não, nhưng bản đồ não của ông cũng dở hơi như những 
bản đồ Đại tây dương của thời trước Kolumbus. Và ông cũng còn rất mơ hồ về những gì diễn ra 
trong não. 

Lúc còn trẻ, Kant thích tìm hiểu vũ trụ và các tinh tú. Ông đã có những có gắng trong việc 
tính toán bầu trỜI. Về sau, ông nỗ lực tìm hiểu Lí trí con người và những luật của Lí trí đó. 
Nhưng cũng giống như nỗ lực của một nhà vật lí, muốn đo vũ trụ mà không có lấy một ống kính 
viễn vọng. Kant đã có thể phỏng đoán về não con người, nhưng ông đã không thê nhìn vào trong 
não được. Ngày nay, các nhà khoa học đã có được ống viễn kính đó. Họ dùng điện cực đề đo 
não, dùng máy chụp để rọi quang nó. Và vì thế ngày nay ta đặt ra lại câu hỏi mà Kant trước đây 
chưa có câu trả lời: Có một trung tâm đạo đức trong não không? Nếu có, trung tâm đó cấu tạo 
như thế nào và hoạt động ra sao? Và cái gì điều khiến khả năng sử dụng đạo đức của chúng ta? 

Nhưng trước khi đi vào những câu hỏi lôi cuốn đó, chúng ta phải giải toả một điều rất căn 
bản có liên quan tới các câu hỏi đó. Kant đưa Lí trí lên thành ông chủ và ông thầy của não bộ. 

60 


Ông chẳng có chút nghỉ ngờ gì cả trong việc coi Lí trí là kẻ nói cho chúng ta hay phải làm gì. 
Nhưng như ta đã biết trong phần đầu cuốn sách, Vô thức có vai trò quyết định hơn Í thức. Như 
vậy, tư tưởng của Kant về luật đạo đức trong ta sẽ còn lại gì, khi ta chấp nhận vai trò trỗi vượt 
của Vô thức lên trên cảm nhận, suy tư và í chí của ta. Như vậy, Í chí đạo đức của chúng ta sẽ ra 
như thế nào? 


e Thí nghiệm Libet. Tôi có thê muốn điều tôi muốn không? 


61 


Frankfurt am Main 
Thí nghiệm Libet 
Tôi có thê muôn điêu tôi muôn không? 


Bài này dài hơn các bải trước, vì hai lí do: Lí do thứ nhất, chúng ta làm quen với một nhân 
vật có khả năng hơn ta tưởng và ông là một trong những khuôn mặt độc đáo nhất trong lịch sử 
triết học. Chính ô ông một lần đã nói như thế này: „Rồi sẽ tới lúc, lúc nào và ở đâu chẳng biết, 
người fa sẽ coi điễu tôi phát biểu về một việc gì đó - là điều đã được nói ra bởi một fay chẳng 
biết gì cả “. Nói vậy không có nghĩa là ông khiêm tốn. Lí do thứ hai, chúng ta sẽ bàn về một vấn 
đề triết lí rất hệ trọng, hiện đang được bàn cãi dữ dội. 

Ta hãy bắt đầu với vị triết gia. Arthur Schopenhauer là con của một thương gia giàu có ở 
tỉnh Danzig. Năm 1793 — lúc Arthur được năm tuổi — gia đình cậu đời về Hamburg. Ông bồ đặt 
nhiều cao vọng nơi người con. Khi Arthur lên 15, cậu được bố gởi vào các trường và nội trú ở 
Hoà-lan, Pháp, Thuy-sĩ, Áo, Schlesien, Phổ và Anh. Vừa quen trường quen lớp, Arthur lại phải 
chuyên đi nơi khác. Và hậu quả đã vô cùng tai hại cho cậu. Arthur nói thông thạo Anh và Pháp 
ngữ, nhưng cậu sông co rút, không tin ai. Một thanh niên cô độc. Năm 17 tuổi, bố bắt cậu học 
nghề thương mại. Rồi bất hạnh bỗng chợt đến. Bố cậu mắt bất ngờ. Người ta kháo nhau: ông ấy 
tự tử! Arthur rất đau khổ về cái chết của người cha. Cậu sợ bố, nhưng đồng thời cũng kính trọng 
và hãnh diện về bố. Nhưng đời của mẹ cậu bắt đầu từ đây nở hoa. Cuối cùng bà đã đạt được ước 
vọng của mình: trở thành một cô chiêu đãi văn chương. Hai mẹ con dời về thành phố Weimar, và 
quán Văn của mẹ cậu ở đấy rất thành công. Weimar tuy là một tỉnh nhỏ ở vùng Thũringen, 
nhưng đây là đất sống của Goethe, Schiller, Wieland và Herder và là nơi làm việc của những 
nhân vật quan trọng nhất của chốn văn chương. 

Arthur rùng mình, mỗi khi thấy Goethe và các ông thần văn chương ngồi vênh váo trên 
mấy chiếc ghế của cha cậu trong quán Văn của mẹ. Cậu chua chát nhìn gương mặt say mê của 
mẹ. Bề ngoài trông cậu thật lãnh đạm, nhưng tâm hồn cậu thật ra không phải thế. Cậu rất thông 
minh và diện mạo cũng không tệ, nhưng cảm thấy chăng ai hiểu mình cả. Năm 21 tuổi, cậu bị mẹ 
tống ra cửa. Cậu nhận phần gia tài của mình, tới Göttingen và sau đó tới Berlin và Jena đề học I 
khoa, Triết học và các khoa học thiên nhiên. 

Năm 25 tuôi viết luận án tiễn sĩ, một cuốn sách rất bi quan, bất nhân nhượng và triệt đề. 
Schopenhauer tuyên bố, con người không có khả năng nhận biết thế giới một cách khách quan. 
Chúng ta chỉ có thê thấy và nhận biết được những gì bộ óc của loài có vú chúng ta cho phép thấy 
mà thôi. Quan điểm này vượt xa Kant, vốn là người cho rằng, bộ máy nhận thức của con người 
là một phương tiện rất tỉnh tế và rất tiện dụng. Nhưng Schopenhauer không tin vào sự khôn 
ngoan của Í thức. Cuốn luận án bị tai cậu chê là thiếu lịch thiệp và buôn tẻ. Bà bảo, nó là một 
„thứ gì đó cho các ông bà dược sĩ“. Nhưng may mắn cho Schopenhauer, chính Goethe, vốn là 
người mà cậu chẳng trân trọng gì lắm, nhận ra những tư tưởng tỉnh tế nơi cuốn sách. Goethe 
công khai nhìn nhận tài năng siêu chúng nơi Schopenhauer và tiên báo cậu sẽ có một công danh 
thênh thang về mặt kề chương. Đề đối lại, Goethe gởi cho cậu tác phẩm ruột của mình viết về 
„môn học các màu sắc“. Schopenhauer, vốn có nhiều kiến thức về khoa học thiên nhiên, đọc tác 
phẩm viết về sự hình thành và tác dụng của màu sắc của Goethe; cậu nhăn trán, coi đó là cuốn 
sách viết nhảm. Chuyện này được thiên hạ đồn thôi nhiều, và nó là một trong những điểm tốt ít 
CÓ nơi cậu. Đùng một cái, cậu viết ngay một cuốn sách mới về màu sắc. Goethe giật mình. Từ 
đây, chẳng ai dám coi thường chàng tuôi trẻ gàn bướng kia nữa. Năm 1820 Schopenhauer bắt 
đầu giảng khoá Triết học của mình tại đại học Berlin. Đề thách thức với ngôi sao bắc đầu lúc đó 
là Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Schopenhauer mở giảng khoá của mình trùng với ngày g1ờ 
của Hegel. Cuộc ganh đua trở thành thảm hoạ. Hàng trăm sinh viên bước vào lớp của Hegel, 
trong lúc lớp của Schopenhauer chỉ có bốn hay năm học trò. Schopenhauer vẫn tự coi mình là 


62 


thiên tài, nhưng chung quanh coi ông là một con người tự đánh giá mình quá cao. Nhà trường 
cảnh cáo, vì giờ lớp của ông quá ít sinh viên tham dự. Schopenhauer lấy làm nhục, bỏ Berlin tới 
Frankfurt /Main và ở lại đây. Ông viết nhiều sách và là trò cười cho dân cư trong khu phố của 
ông qua những câu truyện độc thoại trên đường phó, qua thái độ bất thân thiện của mình, qua 
tình thương sâu xa ông dành cho con chó và qua việc ông luôn luôn sợ bị ngộ độc vì bất cứ thứ 
gì. Vào tuôi xế chiều, ông trở nên khá nỗi tiếng, nhưng chẳng hưởng được gì nhiều. Nhân sinh 
quan của ông trở nên rất ảm đạm. Nhưng ông vẫn hài lòng về mình: ,„„7hé giới đã học được nơi 
tôi một vài điêu mà họ sẽ không bao giờ quên”. 

Năm 30 tuổi, Schopenhauer khám phá ra điều quan trọng nhất đề cống hiến cho thế giới. 
Năm đó ông viết Die Welt als Wille und Vorstellung (Thể giới như là Í chí và Tưởng tượng), một 
cuốn sách lúc đó chẳng mấy ai quan tâm. - Nhưng trong đó, ông đã khám phá ra điều mà Kant, 
Hegel và nhiều triết gia khác đã không để í tới. Gần như ai cũng cho rằng, Trí hiểu hay Lí trí nói 
cho con người biết họ phải làm gì. Và toàn bộ nhiệm vụ của con người chỉ là làm sao thực hiện 
những gì Lí trí ra lệnh. Nhưng Schopenhauer tuyệt đối nghi ngờ điều đó. Và ông đã đưa ra một 
trong những câu hỏi sôi nỗi nhất của Triết học: Tôi có thể muốn điều tôi muốn không? 

Câu hỏi là một khiêu khích lớn, vì nó quyết định nhiều chuyện. Nếu quả thật tôi không thể 
muốn được điều tôi muốn, thì mọi chuyện coi như hỏng! Và như vậy Í chí con người không có tự 
do. Và nêu Í chí không tự đo, thì Lí trí cũng chẳng có vai trò gì nữa. Và như vậy Mệnh lệnh căn 
bản (KanÐ hay „luật trong tâm” sẽ là gì? Nó chẳng còn gì là quan trọng nữa, vì lẽ không phải Lí 
trí, mà là Í chí vô lí (không biết phải trái) của tôi sẽ chỉ huy các luật hành động nơi tôi! Và 
Schopenhauer tiếp tục khắng định một cách không nhân nhượng: Trung tâm điều khiên trong óc 
tôi không phải là Lí trí, mà là Í chí. Chính Vô thức quyết định cuộc sống và tính tình của ta. Í chí 
là ông chủ, và Lí trí chỉ là tay sai. Lí trí không có mặt trong những quyết định rõ ràng hay âm 
thầm của Í chí. Lí trí hoàn toàn không biết những gì đã xây ra. Chỉ có Í chí nói cho tôi hay, tôi 
phải làm gì, và Lí trí chỉ có việc tuân theo. Là vì „cái đầu sẽ chặn cửa, không đề cho những gì 
ngược lại con tim đi vào” - đó là điểm mẫu chốt của vấn đề. Mọi thứ khác chỉ là nhảm nhí! 

Có đúng vậy không? Ta hãy thử với một thí dụ. Bạn nhớ lại thời còn đi học. Bạn chăng thú 
vị gì học Toán trong giờ thứ sáu (giờ chót) của ngày, và đang tính xem có nên trồn học không. 

Dĩ nhiên bạn áy náy, bạn là người dở Toán, nên cũng chẳng muốn học. Nếu không tới học, vê 
sau bạn có thể gặp thêm khó khăn về Toán. Nhưng í nghĩ phải bước vào lớp học làm bạn mắt 
hứng. Vì thế bạn do dự. Thật ra bạn đang lưỡng lự giữa í muôn trốn học và í định không tới lớp, 
dù bạn yếu Toán. Điều này có nghĩa: Lí trí của bạn chưa biết điều đó. Nhưng rồi bạn biết có 
nhiều bạn học khác cũng không muôn vào học giờ thứ sáu đó. Dĩ nhiên, đó không phải là lí luận 
chính đáng có thể giúp bạn quyết định chống lại sự áy náy của mình. Dù các bạn học cùng lớp có 
trốn học hay không, điều đó chăng làm thay đổi chút gì việc bạn có thê sẽ đở Toán hơn, nếu bạn 
không tới lớp. Nhưng khi hay tin có nhiều người cũng không tới lớp, lòng bạn bỗng dấy lên một 
niềm vui tràn trề. Bạn quyết định dứt khoát không tới giờ lớp nữa! Chính lúc đó Lí trí bạn mới 
nhận ra sự quyết định đã rồi của Í chí, trong lúc Lí trí này còn đang phân vân và đang loay hoay 
với sự kém Toán. Như vậy phải chăng Í chí của bạn đã có một quyết định tự do? Có lẽ không thì 
đúng hơn. Í chí của bạn đã biết trước điều nó muốn, và nó đã dùng một lí luận giả tạo để làm vên 
lòng Lí trí. Bạn tự nhủ: Những người khác cũng bỏ học; dù rằng điều đó, như đã nói, thật ra 
không phải là một lí luận hợp lí. Í chí đã làm điều nó muốn, Lí trí chỉ cung cấp cho Í chí sự biện 
minh như Í chí muốn mà thôi. 

Với việc nhẫn mạnh Í chí, Schopenhauer đã cắm vào thân thê Triết học một cái gai đau 
điếng. Nói nhỏ thêm, Schopenhauer rất hài lòng về điểm này. Theo nhận định của ông, thì rỐt 
cuộc ông đã xoá được lời đồn thôi „sưu nhiễu ngàn năm triết lí“ cho rằng, con người được hướng 
dẫn và chỉ huy bởi Lí trí. Ông đã nhận ra „cải lâm căn bản của mọi triết gia“, và như ông nói, 
đồng thời nhận ra cả cái ,,ảo tưởng lớn nhất trong mọi ảo tưởng“, đó là: chỉ cần biết điều thiện là 
cũng có thể thực hiện được điều thiện đó. Phải chăng Kant đã nghĩ đúng như thế: Lí trí thế nào 
thì Í chí thế ấy? Và thực tế phải chăng ngược lại: Í chí muốn thế nào, Lí trí quyết định thế ấy? 


63 


Như vậy, mối hoài nghi về trung tâm chỉ huy của Lí trí đã xuất hiện, và hoài nghỉ này rồi 
sẽ lớn lên thêm. Giờ đây, chúng ta hãy quay sang một khung cảnh mới vào năm 1964, gần 100 
năm sau ngày Schopenhauer mất: Giáo chủ Phaolô VI bước vào căn phòng lớn trong căn nhà ở 
của mình, đã được trang trí thành phòng tiếp khách chính thức. Các hồng ¡ tiếp nhau quỳ gối hôn 
nhẫn của Giáo chủ. Chỉ có các nhà sinh học, vật lí và nghiên cứu não đứng yên bắt tay ngài. Viện 
Giáo Chủ Khoa Học mời các nhà chuyên môn danh tiếng thế giới về đây trong căn phòng lộng 
lẫy xây thời ở Phục hưng, để cùng nhau suy tư về một đề tài đang làm mê hoặc các nhà khoa học 
tự nhiên hiện nay: Nghiên cứu não. Các nhà nghiên cứu và các giám mục đang háo hức về khám 
phá đặc biệt của ông Libet, vốn là một nhà nghiên cứu não trước đây ít ai biết ở San Francisco. 
Và những nhà nghiên cứu não hàng đầu thế giới, trong đó có ba vị khôi nguyên Nobel, đang chờ 
nghe Libet. 

Benjamin Libet sinh năm 1916 ở Chicago và học Sinh lí học. Với cái học ấy, lễ ra Libet 
không phải là một nhà nghiên cứu não đúng đắn, nhưng vào thập niên 30 gần như chẳng có đại 
học nào mở khoa này cả. Lúc còn trẻ, Libet đã say mê với câu hỏi, ta có thê đo được một cách 
khoa học những gì đang diễn ra trong Í thức không? Trong thập niên 50°, ông liều tiến hành thí 
nghiệm nơi một vải bệnh nhân ở khoa giải phâu thần kinh thuộc bệnh viện Mount-Zion, San 
Francisco. Các bệnh nhân nằm trong phòng mồ, một phần não của họ được gây tê và phơi bày ra. 
Libet nỗi dây vào các vùng não và cho vào đó những giòng điện kích thích nhẹ. Ông quan sát kĩ 
lưỡng thời điểm và cung cách phản ứng của các bệnh nhân. Kết quả chấn động: Từ lúc kích thích 
Cortex cho tới khi xuất hiện co giật nơi bệnh nhân thời gian kéo đài hơn nửa giây. Khi Vatican 
chú í tới những thí nghiệm năm 1964 của Libet, thì ông này chưa biết tới kết quả thí nghiệm của 
hai đồng nghiệp khác. Hai người này cũng nhận ra có một độ lệch thời gian giữa kích thích và 
phản ứng. Khoảng thời gian từ lúc có í định muốn cử động cổ tay cho tới khi cử động đó thực sự 
xây ra kéo dài gần một giây đồng hồ. Những số liệu này làm Libet rất ngỡ ngàng. Ä⁄ó/ giây đông 
hồ trôi qua từ lúc có í muốn cho tới lúc hành động ~ đầy là điều ngược lại hoàn toàn với trí hiểu 
của con người bình thường. Người nào muốn cầm tách trà, là họ đưa tay ra cầm ngay, làm sao lại 
có khoảng thời gian cách biệt giữa hai chuyện đó? 

Libet cho hay, chính chúng ta không nhận ra khoảng cách biệt. Năm 1979 ông bắt đầu với 
một thí nghiệm khác, thí nghiệm này đã trở thành 7í nghiệm Libet và làm ông nỗi tiếng thế giới. 
Libet cho một nữ bệnh nhân ngồi vào ghế tựa và bảo bà nhìn vào một chiếc đồng hồ lớn. Đó 
không phải là một đồng hồ bình thường, nhưng nó có một điểm xanh xoay nhanh theo mặt tròn 
đồng hô. Rồi ông nối chặt hai sợi dây. Một sợi buộc ở cô tay bệnh nhân nối vào một máy đo 
bằng điện. Sợi kia gắn vào chiếc mũ đội trên đầu bệnh nhân và nối vào một máy đo khác. Ông 
yêu cầu bệnh nhân nhìn vào điểm xanh của đồng hồ, rồi tới một thời điểm nào đó tùy í, bà hãy 
quyết định cử động cô tay. Bà nhớ để í cái điểm xanh lúc đó nằm ở đâu, khi bà quyết định cử 
động cổ tay! Bệnh nhân làm theo lời Libet. Bà quyết, định cử động tay và ghi nhớ vị trí của điểm 
xanh. Libet hỏi bà, điểm xanh nằm ở đâu khi bà quyết định, và ghi lại cân thận. Rồi ông ngạc 
nhiên nhìn vào hai máy đo. Tín hiệu điện từ ở tay cho ông biết thời điểm chính xác lúc cô tay cử 
động. Tín hiệu điện từ ở đầu cho thấy sự sẵn sàng hành động trong não. Tiến trình thời gian nào 
đã xây ra? Thoạt tiên xuất hiện điện từ ở đầu, chấm xanh ghi dấu thời gian /úc quyết định của 
bệnh nhân diễn ra sau đó nửa giây đồng hồ, và khoảng 0, 2 giây sau nữa mới tới cử động cổ tay. 
Libet vô cùng ngạc nhiên: Bệnh nhân đã có quyết định hành động, nửa giây trước khi bà biết đến 
quyết định đó! Phản xạ tiền í thức về việc muốn một điều gì hay làm một cái gì diễn ra nhanh 
hơn hành động có í thức. Như vậy phải chăng não đã bắt đầu tiến trình quyết định, rước khi con 
người biết (í thức) được tiến trình đó? Và như vậy phải chăng quan điểm triết học về sự Tự do í 
chí của con người cũng hết cơ sở? 

Chúng ta hãy làm một cuộc du hành thời gian và để cho Arthur Schopenhauer cùng với 
Libet chung nhau trả lời câu hỏi. Ta đi về năm 1850 và bước vào nhà của Schopenhauer ở số 17 
đường Schönen Aussicht tại FrankfurV/Main. Hãy còn quá sớm. Khoan, ông chưa dậy, phải chờ 
tới 7 hay 8 giờ sáng, sau khi ông đã tắm nửa phần trên thân thê bằng nước lạnh và với một miếng 
bọt biên không lồ. Ông tắm đôi mắt, giác quan quý hoá nhất của ông, bằng cách mở mắt ngập 


64 


đầu nhiều lần trong chậu nước. Ông bảo, làm như thế là để tăng lực thần kinh thị giác. Rồi ô ông 
ngôi vào bàn uống cà-phê tự pha lẫy. Bà quản gia không được xớ rớ lại gần lúc sáng sớm. Ông 
muôn yên thân một mình trong sáng sớm để tập trung í tứ. Ông bảo, bộ não buổi sáng sớm cũng 
giống như chiếc đàn mới căng dây chưa dùng. Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, lúc này ta mới có 
thể nhấn chuông cửa. Câu chào đón khá thân mật, dĩ nhiên thân mật theo lỗi của Schopenhauer. 
Hãn ông biết, người khách hôm nay muốn công nhận kiến thức của ông. Ông mời khách li cà- 
phê. Schopenhauer ghét Small Talk, nên nhị vị đi nhanh vào câu chuyện: 

„Như vậy, thưa ông Libet, tôi có thể muốn được điều tôi muốn không?“ 

„Nếu ông hỏi thắng như thế, thì không. Tôi &»ông thể muốn được điều tôi muốn. 

„Như vậy là đúng như điều tôi đã nói: Í chí là chủ, mà Lí trí là tớ?“ 

„Cũng tuỳ”. 

„ Tôi không hiểu: Cũng tuỳ là nghĩa làm sao?“ 

„Nó có nghĩa là, ta không bao giờ có thể biết chắc được“. 

„ Tại sao? Chuyện đã rõ như bàn ngày. Như ông nói, Í chí đi trước Lí trí. Khoảng...“ 

„... NỬA Đ1ây“. 

„Đúng, thưa ông Libet, trước nửa giây đồng hồ. Và như vậy có nghĩa là Í chí ra lệnh và Lí 
trí làm theo. Có phải như vậy không? Và nếu Lí trí chạy theo sau, thì cũng có nghĩa là không có 
Tự đo í chí, là vì Í chí nhận tin tức và giải thích từ một kẻ khác. Và như vậy, mọi thứ triết lí về 
Đạo đức đều là thứ vứt đi“. 

„Ờ, vâng...“ 

„Con người không bao giờ nhìn sự vật dưới nhãn quan í thức và hợp lí. Đây chỉ là đồ trang 
sức mới được thêm vào sau, đó chỉ là một lời biện hộ miệng lưỡi hay một chú giải muộn màng 
mà thôi.“ 

„ Thưa ông Schopenhauer, tôi có thể nói điều này không?“ 

„ Vâng, mời ông”. 

„Thời gian từ tín hiệu Í chí cho tới quyết định có í thức kéo dài nửa giây, đúng. Nhưng phải 
đợi thêm nửa giây nữa cho tới khi con bệnh cử động cô tay, nghĩa là cho tới khi bà ta hành 
động...“ 

„ Thì sao?“ 

„... điều đó có nghĩa là bà ta còn có cơ hội ngưng cử động cô tay... Dù không có Tự đo í 
chí, nhưng vẫn còn có một thứ gì như một Vô í chí có fự đo (freier Unwille), với cái Vô í chí có 
tự do này, tôi vẫn luôn còn có thể tránh để xây ra điều xấu.“ 

„ VÔ í chí có tự do? Một í tưởng lạ đời”. 

„ Vâng, có thê là lạ đời đấy, nhưng tôi tin nó là như thế. Í chí không có tự do, nhưng Vô í 
chí lại có tự do. Dù có bị xúi đây hành động bởi yếu tố nào đi nữa, ta vẫn luôn có cơ hội nói „tốp 
lại!” 

„ Và ông tin rằng đã minh chứng được điều đó với chiếc đồng hồ? Là có một Vô tự do 
không có í thức và một Tự do có í thức?“ 

„Nói là ,đã minh chứng' thì hơi quá. Nhưng tôi tin điều đó“. 

„Tất cả chỉ vì dựa trên một thí nghiệm đơn giản mà ông đã làm thôi ư?“ 

„ Thưa ông Schopenhauer, đồng í là thí nghiệm của tôi đơn giản. Nhưng tôi tin nó có một 
giá trị đáng quan tâm. Ngoài ra, cũng nên tin rằng, có cái gì đó kiểm soát Í chí chúng ta, nghĩa là 
có cái mà tôi gọi là Vô í chí có tự đo. Ông có nghĩ điều sau đây sẽ ảnh hưởng lên xã hội chúng ta 
đang sống như thế nào không, khi ta cho rằng, không ai phải chịu trách nhiệm về Í chí của mình 
cả và vì vậy cũng không thể trừng phạt họ? Nếu vậy, tôi sẽ phải đối xử với một kẻ giết người ra 
sao? Hắn ta sẽ bảo rằng: Tôi đã không biết được tôi đã làm gì, Í chí vô thức của tôi đã xúi quây 
tôi làm điều đó, tôi không thê kiểm soát được nó. Như vậy ông sẽ hiểu câu trả lời đó theo kiểu 
Schopenhauer hay kiểu Libet?“ 

„Loài người trước sau vẫn là đồ quỷ. Có hình phạt hay không, có nhà tù hay không thì họ 
vẫn thế“. 

„Đó là quan điểm của ông. Như vậy thì chúng ta không thê tiến xa hơn“. 

65 


Tới chỗ này chúng ta tốt hơn nên từ g1ã cuộc đối thoại của nhị vị. Không thể đi xa hơn. 
Quan điểm của hai người rõ ràng, không thể có được giải pháp thoả hiệp. Benjamin Libet có lí, 
khi ông đòi hỏi con người phải có trách nhiệm về hành động của mình. Và phải chăng Arthur 
Schopenhauer cũng có lí, khi ông nghi ngờ những số liệu của Libet, chỉ một thí nghiệm như thế 
có đủ làm nền tảng cho một lập thuyết lớn về Í chí, Vô í chí và Í thức không? Nghiên cứu não 
còn lâu mới hiểu được chính xác, chứ đừng nói chi đến chuyện có thể đo được, sự tác động phối 
hợp phức tạp của Í thức con người, trong đó có các cảm giác vê Tâm linh, về Sáng tạo, về Í chí 
có í thức và về Năng lực tưởng tượng. Thêm nữa, mỗi nhà nghiên cứu não lại có riêng một 
thuyết về tương quan giữa vật chất và tinh thần. Thực chất vấn đề nơi những số liệu của Libet, là 
vì ông đã phải bó buộc thông dịch những kết quả tín hiệu điện từ đó ra bằng ngôn ngữ, chăng 
hạn như đã dùng những từ như ,,Dưới í thức“, ,„ Trước í thức“ hoặc đề chỉ điểm xanh trên đồng 
hồ, ông đã dùng khái niệm ,, Tự í thức” và „Không tự í thức“. "Nhưng „ Trước / Tiền í thức“ cụ thể 

có nghĩa là gì? Tôi có thể dùng „tiền í thức“ để chỉ một Í muốn cử động cô tay. Nhưng một Í 
muôn luôn tạo ra nhiều tín hiệu mới nhằm giải đáp một bài toán rắc rồi hay nhằm tìm ra một lí 
luận triết học thì phải gọi nó là gì? Kết quả số liệu của Libet mang nhiều í nghĩa thật, nhưng 
chúng không đưa đến những câu trả lời đơn giản, mà lại tạo ra nhiều câu hỏi mới. Vấn đề Tự do í 
chí khó có thể diễn giải được bằng khoảng cách thời gian giữa lúc xuất hiện tín hiệu trong đầu 
với lúc í thức được tín hiệu đó. Ngoài ra còn có nhiều loại tín hiệu í chí rất khác nhau. Một vài 
trong số đó đơn giản nhưng thường rất mạnh, như đói, khát, mệt, bản năng tình dục. Một số khác 
lại rất đa tầng. Í muốn thi đậu tú tài, học đại học hay mừng sinh nhật của mình với một cuộc họp 
mặt thật lớn phức tạp hơn nhiều so với cảm giác đói, cảm giác này chỉ khiến tôi muốn có một 
bữa ăn mà thôi. 

Tất cả những điều trên đây có í nghĩa gì đối với Đạo đức? Ngày nay có hàng chục ngàn 
nhà nghiên cứu não trong hàng trăm viện nghiên cứu. Không ít người trong họ cũng quan tâm 
tìm hiểu các bản năng và các lực tác động thúc đây con người hành động theo đạo đức. Nếu quả 
thật mọi Nên-tốt rốt cuộc đều dựa trên Muốn-tốt, thì hắn phải có một cái gì đó trong não thúc 
đây con người muốn trở nên tốt. Cái đó là cái gì đây? 


e 7rường hợp anh Gây. Có ông Đạo đức ngồi trong đầu không? 


66 


Cavendish 
Trường hợp anh Gây : 
Có ông Đạo đức ngôi trong đầu không? 


13 tháng 9 năm 1848 là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiều tỏa năng sáng và nóng âm, và 
Phineas Gage (Gây) đã bắt đầu ngày làm việc của mình từ sáng sớm. Gây là một chuyên viên 
chất nỗ, một „người khéo tay và có khả năng nhất“ của công tỉ đường sắt Rufland & Burlington 
Railroad Company, như sau này người ta đã nói về anh. Nhiệm vụ của anh là phá một khoảng 
đất đá để lập một đường sắt mới. Các người thợ ở Vermont đã sắp nối được tới tỉnh Cavendish, 
chẵng bao lâu nữa đoạn đường sắt xuyên các bang Newengland được nối và các hành khách 
Rutland đang chờ đợi từng ngày vượt đoạn đường trên 200 dặm để về Boston. Gây vừa cho xong 
thuốc nỗ và ngòi nỗ xuông một lỗ khoan mới, đã yêu cầu người trợ tá lấp cát vào đầy lỗ. Anh 
cầm cây sắt dài hai mét để đằm chặt cát trong lỗ. Bỗng ai đó ở đàng sau với gọi. Anh quay lại, 
miệng vừa nói vừa cười với người gọi, tay cầm thanh sắt thọc xuông lỗ theo thói quen. Vì mải trả 
lời người sau, anh không nhận ra, là người trợ tá đã chưa kịp đồ cát xuống lỗ. Cây sắt thọc vào 
thuốc nỗ, bắt lửa. 

Một tiếng nỗ xé không gian. Thanh sắt bị bắn tung, xuyên từ má trái qua óc của Gây, mở 
bung một lỗ trên đầu và bay ra rơi xuống cách đó ba mươi mét, mang theo những vết máu và óc 
người loang lô. Gây năm trên nền đất đá. Ánh trời chiều chiếu trên các tảng đá. Những người thợ 
đường sắt đứng đó như trời trồng, hốt hoảng. Chỉ một vài người đám tiến lại gần và nhận ra điều 
không tưởng tượng được: Phineas Gage còn sông! Anh từ từ tỉnh lại với một lỗ lớn xuyên óc trên 
đầu. Dù máu vẫn ứa ra nơi vết thương, anh đã có thể giải thích cho mọi người về vụ tai nạn. Các 
bạn thợ chuyển anh lên một chiếc xe bò. Anh ngồi thắng trên xe, đi một đoạn đường hơn một cây 
số về tới khách sạn gần nhất. Rồi, trước những con mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, Gây tự mình 
bước xuống xe. Anh ngồi xuống một chiếc ghế khách sạn và chờ. Khi bác sĩ tới, anh chào ông 
với câu: „Bác sĩ hôm nay sẽ có khá nhiều việc đề làm đấy!“ 

Ngày nay, sọ của Gây được trưng tại viện bảo tàng đại học danh tiếng Havard, và nó đang 
làm nát óc các nhà khoa học. Lúc bị nạn, Gây 25 tuổi, anh còn sống thêm 13 năm nữa với vết 
thương đầu kinh khủng đó. Một cuộc sống lạ lùng! Là vì đời anh bị che mờ bởi một đám mây 
đen. Anh vẫn tiếp tục có thể cảm, nghe và thấy. Không có triệu chứng bại liệt các ngón tay chân 
hay lưỡi gì cả. Anh chỉ bị mất con mắt trái, nhưng đã được bù trừ bởi các giác quan khác. Bước 
đi của anh chắc chắn, đôi tay khéo léo hơn bao giờ hết, và anh cũng có thê nói năng lưu loát như 
xưa. Nhưng anh không còn làm nghề cũ nữa. Anh tìm được việc làm trong một nông trại ngựa, 
nhưng chẳng được bao lâu. Chẳng có việc gì làm, anh ra diễn trò ở các cuộc hội chợ, sau đó xuất 
hiện trong một bào tàng viện, chuyên đứng biểu diễn với thanh sắt ngày trước cho khách xem. 
Cuối cùng anh trây sang Chí-lợi và ở lại đó cho gần đến lúc mất. Anh làm nghề tải hàng xe ngựa 
và đánh xe ngựa đưa thư. Năm 1860 anh về San Erancisco, cư trú trong một căn hẻm tối nơi khu 
phố của đám dân nhậu. Anh bị chứng động kinh và mắt lúc 38 tuổi. Người ta chôn anh cùng với 
cây sắt, mà từ khi bị nạn cho tới lúc chết anh không bao giờ rời xa nó. Báo chí trước đây rùm 
beng với tai nạn của anh bao nhiêu, giờ đây chẳng ai màng gì lắm với cái chết của anh. 

Tại sao cuộc sông của Gây không xuôi chèo mát mái? Theo quan điểm của hai nhà nghiên 
cứu não Hanna và Antonio Damasio, là những người tìm hiểu về trường hợp của anh, Gây suốt 
đời vẫn học tập và nói năng bình thường — chỉ trừ một điều: Nhiều nhân chứng cùng thời kế 
rằng, anh không còn coi trọng những luật lệ sông chung trong xã hội nữa. Anh nói dối và lường 
gạt tuỳ thích, chẳng còn biết gì là trách nhiệm và không còn kiểm soát được những cơn giận và 
những cuộc âu đả nhau nữa. Cái gì đã xây ra? Có thể nào một vết thương não có thể làm cho một 


67 


con người đứng đắn trở thành lệch lạc nhân cách trầm trọng như thế? Hình như cái la bàn đạo 
đức trong anh thợ công ti đường sắt đã bị mất điện từ. Nếu đúng như vậy, thì phải chăng có một 
trung tâm sinh lí về đạo đức ở trong đầu? Và nếu có một trung tâm như thé, thì phải chăng trung 
tâm này sẽ quyết định việc con người hướng thiện hay hướng đữ? 

Hai vợ chồng Damasio khám rất kĩ sọ của Gây. Họ quả quyết, một phần não của anh đã bị 
huỷ hoại, và phần này có liên quan tới những đức tính tốt của con người như khả năng nhận định 
tương lai và đưa những nhận định này vào áp dụng cho cuộc sông chung trong xã hội. Họ tin 
rằng, Gây đã mất đi cảm giác trách nhiệm cho chính mình và cả đối với tha nhân, và anh không 
còn có thể tự do tô chức đời sống của mình được nữa. Một vùng khoang não trán, venfromediale 
Region, vùng có liên hệ với cảm giác trách nhiệm, có thê đã bị mắt đi, trong khi mọi nhiệm vụ 
khác của não vẫn không bị suy suyên. Nếu ông bà Damasio có lí, thì tai nạn đã làm tôn thương Í 
thức của Gây. Tương quan giữa nghĩ và cảm, giữa quyết định và cảm nhận không còn bình 
thường nữa. 

Người ta nói, không phải tất cả những ai quan tâm tới trường hợp của Gây đều chia sẻ 
nhận định của ông bà Damasio. Một số bác sĩ khám nghiệm Gây nghi ngờ nhận định đó. Họ cho 
rằng, tâm tính của Gây không biến đổi nhiều như hai ông bà Damasio nói. Chúng ta phải để í tới 
yêu tố này, là Gây đã mất việc làm chuyên môn. Anh không còn hi vọng gì vào tương lai nghề 
nghiệp được nữa. Và điều quan trọng nhất là thái độ của quần chúng đối với anh. Người ta không 
còn coi anh, một con người với bộ mặt bị biến dạng, là anh thanh niên bình thường nữa. Phải 
chăng tất cả những cái đó là nguyên do của một sô động thái bất thường nơi anh? Và phải chăng 
tai nạn đã làm cho anh bị chấn thương tâm thần nặng (Trauma)? 

Tất cả những nghỉ ngờ đó đều có lí, nhưng chúng ít làm thay đổi các kết quả sinh lí thần 
kinh. Hai ông bà Damasio đã chứng nghiệm thâm định của họ qua nhiều thí nghiệm với thú vật. 
Họ nhận ra, vùng ventromediale là một vùng rất hệ trọng của não. Đây là nơi xử lí các cảm giác, 
và cũng là nơi lây các quyết định và hoạch định các chương trình. Nhưng bảo rằng, đây là một 
thứ trung tâm máy tính điều khiến bộ chỉ huy của các quyết định đạo đức, thì Sai. 

Mỗi tôi trước khi ngủ, tôi thường đọc cho thằng con tôi nghe từ một cuốn truyện nhi đồng 
của bà Tove Janson, một phụ nữ Phằn-lan. Trong đó kể, thằng Snork, một trong những nhân vật 
ma quái trong truyện, yêu câu tay phù thuỷ cung cấp. cho nó một máy tính, để nhờ đó nó luôn 
biết được cái gì là công bằng, cái gì là không công bằng. Tay phù thuỷ đã phải thận trọng trước 
yêu cầu đó. Chuyện ông Đạo đức trong đầu hay máy tính đạo đức trong óc cũng không khác. 
Cảm nhận và quyết định đạo đức không xuất phát từ một trung tâm cụ thê nào trong não cả, 
nhưng đó là kết quả sinh hoạt chung của một mạng lưới nối kết nhiều vùng khác nhau. Như vậy, 
có thê tóm tắt như sau: Có nhiều vùng trong não liên quan tới Đạo đức, nhưng chăng có một 
vùng cụ thể nào đảm trách nó cả. 

Tôi nhân mạnh hai chữ cảm nhận đạo đức và quyết định đạo đức, vì chúng là hai chuyện 
khác nhau. Trong bài trước, nhà nghiên cứu não Benjamin Libet đưa hai khái niệm này lại sát 
với nhau, khi ông nói, các cảm nhận của chúng ta ra lệnh cho các quyết định của chúng ta. Dĩ 
nhiên đó không phải hoàn toàn sai, nhưng ngày nay nghiên cứu não biết rằng, có rất nhiều vùng 
não khác nhau liên quan tới việc cảm nhận và việc quyết định, thành ra khó mà nói được chắc 
chắn, diễn tiến đó xây ra như thế nào. Các cảm giác, sự tư duy trừu tượng và các lãnh vực có 
trách nhiệm với những tương quan ĐiỮa người với người, tất cả đều luôn luôn hoạt động cùng 
lúc. Khó có thể nói được, cái nào quyết định cái nào ở đây, và hình như quyết định đó không 
luôn giống, nhau. Cảm giác và lí trí pha lẫn nhau không ngừng, và con người phản ứng lại hoàn 
cảnh cụ thê cũng rất khác nhau tuỳ người tuỳ nơi. 

Có những cảm giác đạo đức — chăng hạn như lòng thương xót người nghèo đói. Tôi thấy 
một người ăn xin trên đường, cảnh đó làm tôi xót xa. Cảm giác này gia tăng mạnh trong tôi, 
nhưng nó không đưa tôi tới một í định nào cả. Nhưng những nhận thức đạo đức thì lại hoàn toàn 
khác. Tôi muốn cho người đó tiền và đắn đo suy nghĩ, không biết làm như thế có đúng không. 
Tôi nghĩ. Nếu mọi người cùng cho người đó tiền, thì ô ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu làm việc nữa. 
Hoặc: Ông ta sẽ dùng tiền đó uống rượu, chứ chăng để mua thức ăn đâu. Nhưng tôi cũng có thê 


68 


nghĩ: Ông ta muốn làm gì với tiền đó là tuỳ ông. Quan trọng là ông ta có được số tiền mà ông 
cân. Cảm giác và nhận thức thường không tách rời nhau. Nhưng: Tại sao fa hành động và Ta xét 
đoán thễ nào về một hành động trên mặt đạo đức, là hai chuyện khác nhau. Các cảm giác - cùng 
với những í định, sự suy nghĩ, thói quen và nhiều chuyện khác — đóng một vai trò quan trọng nơi 
các hành động, nhưng khi chúng ta xét đoán về mặt đạo đức, thì xem ra ảnh hưởng của chúng 
không lớn lắm. Trước khi leo lên ngọn cuối cùng của dãy núi Đạo đức - /rực giác đạo đức - của 
chúng ta, ta hãy tham quan một lần cuối cơ xưởng làm việc của các nhà nghiên cứu não. 


se Tôi cũng cảm được điểu bạn cảm nhận. Có nên đôi xử tôt với nhau không? 


69 


Parma 
Tôi cũng cảm được điêu bụn cảm nhận. 
Có nên đôi xử tôt với nhau không? 


Có những người khóc thương cho cái chết của anh da đỏ Winnetou trong phim của Karl 
May. Một sô khác than khóc về cái chết của cô Ruth trong truyện ,Grũne Tomaten” (Những trái 
dưa xanh). Và một số người khác nữa thì lại tiếc thương cho cái chết tức tưởi của giáo sư 
Dumbledore trong truyện Harry Potter. Chúng ta khóc thương cho những nhân vật trong các 
cuốn phim hay truyện, vì chúng ta đồng cảm với những nhân vật đó và coi những đau khổ của họ 
như đau khổ của mình. Chúng ta cùng cười, cùng sợ hãi trước những phim truyện ma quái, coi 
như chính mình đang trực tiếp đối diện với những sự kiện trong đó. _Ai trong chúng ta cũng đều 
đã có những kinh nghiệm như thế. Nhưng những kinh nghiệm đó xây ra như thế nào? Tại sao 
chúng ta có thể đồng cảm được với người khác? Tại sao ta nổi da gà trong rạp xi-nê, khi vẫn biết 
rằng mình chăng bị nguy hiểm gì cả? Tại sao tình cảm của những người khác lại đi vào trong ta? 

Câu trả lời đơn giản: Chúng ta cùng cảm, là vì những cảm giác (thật hay giả tạo trong 
phim) của người khác tạo nên nơi ta cùng một cảm giác như thế. Và có lẽ không chỉ loài người 
có khả năng ấy mà thôi. Cô khi chị trong vườn thú của trung tâm nghiên cứu Madison rõ ràng 
cũng cảm được nỗi sợ và sự đau đớn của em. Sự kiện rõ ràng như thế, mà các khoa học, cho đến 
cách đây vài năm, vẫn không làm sao lí giải được. Và nhân vật đã đưa ra được một câu trả lời 
minh bạch và rất khoa học, lại là một người không chuyên môn trong ngành và ngày nay vẫn 
chẳng được ai biết tới. 

Người ta thường hay sánh Giacomo Rizzolatti với Albert Einstein: với mái tóc trắng lỗng 
chồng, bộ râu mép bạc và nụ cười láu linh. Không chỉ giống bề ngoài mà thôi. Đối với nhiều nhà 
nghiên cứu não, ông người Í lanh lợi Rizzolatti là một trong những nhân vật lớn nhất trong ngành 
của họ, người đã mở ra một chiều kích hiểu biết mới. Nhiều đồng nghiệp từ lâu vốn không coi 
trọng lãnh vực nghiên cứu của R1zzolatti. Từ trên hai mươi năm nay, R1zzolatti theo dõi vai trò 
của những tế bào thần kinh điều khiển hành động, được gọi là những 7? hân kinh hành động. Một 
lãnh vực xem ra buồn chán, vì vùng Cortex vận động, nơi tạo ra các hành động, là một vùng não 
âm u, chăng có gì sáng tỏ. Thích thú gì với việc nghiên cứu những chuyện (hành động) đơn giản, 
khi ta có thê đi vào những lãnh vực phức tạp như ngôn ngữ, trí khôn hay cảm giác, nhiều nhà 
nghiên cứu nghĩ như vậy. 

Tưởng là thế. Nhưng năm 1992 đã có một chuyền biến quan trọng. Chuyên biến đến thật 
bất ngờ. R1zzolatti làm việc ở Parma, trong một đại học cô xưa nhất Âu châu, nhưng khu nhà của 
khoa I lại là một tập hợp những căn nhà sơn trắng rất tối tân. Đầu thập niên 90° các nhà nghiên 
cứu não chung quanh R1zzolattI bắt đầu một dự án bất thường. Họ đã biết, một động thái nào đó 
có thê có tác dụng „lây lan“. Cười, ngáp hay cả tư thế của một người có thê tạo ra sự bắt chước 
nƠơI người đối diện. Một vài loài khi không những cũng có khả năng này, mà còn nỗi tiếng về khả 
năng có thê , bắt chước“ mọi thứ. Nhưng các nhà nghiên cứu quyết định chọn loài Khi heo, thuộc 
loài Makaken, loài này thường không bắt chước điệu bộ các đồng loại. Rizzolatti và các cộng tác 
viên trẻ của ông là Gallese, Fogassi và di Pellegrino gắn điện cực vào não của một chú Khi heo. 
Đoạn họ thây một hạt dẻ ra nền nhà và quan sắt diễn tiến tín hiệu của dây thần kinh liên hệ, khi 
khi đưa tay ra chụp hạt dẻ. Mọi chuyện tới đó bình thường. Nhưng rồi sự kiện chấn động đã xây 
ra: Các nhà nghiên cứu đặt con khi đó ra phía sau một tắm kính. Lần này khi không còn đưa tay 
ra chụp đẻ được nữa, mà chỉ còn ngồi nhìn một cộng tác viên của Rizzolatti đưa tay ra chụp hạt 
đẻ. Và chuyện gì đã xây ra trong não khỉ? Trong khi nhìn người khác đưa tay ra chụp dẻ, thần 
kinh não của nó cũng phát ra tín hiệu, giống như khi chính nó đưa tay ra chụp đẻ. Nghĩa là, dù 
không ra tay hành động, con khỉ cũng thực hiện hành động đó trong đầu. Các nhà khoa học vô 
đỗi ngạc nhiên. Dù khỉ /# mình thực hiện hành động, hay chỉ nhìn người khác hành động (nghĩa 


70 


là chỉ hành động trong đầu mà thôi), trong cả hai trường hợp, các tế bào thần kinh đều làm việc 
như nhau. 

Xưa nay chưa có ai quan sát được sự kiện này. Leonardo Fogassi là người đầu tiên nhận ra 
í nghĩa của sự kiện. Nhưng vinh quang là của cả nhóm. Rizzolatti sáng chế ra một từ ngữ mới, để 
đặt tên cho các tế bào thần kinh tạo ra tín hiệu trước các hành vi thụ động, đó là 7/ hân kinh phản 
chiếu (Spiegelneurone). Một từ ngữ thần chú mới ra đời. Lập tức, các nhà khoa học ở Í sau đó ở 
các đại học và các trung tâm nghiên cứu đỗ xô vào nghiên cứu Thần kinh phản chiếu. Nếu như 
não của con người cũng có những phản ứng như não khỉ trên đây (phát ra tín hiệu cả khi mình tự 
hành động cũng như khi mình chỉ quan sát và đồng cảm với hành động của kẻ khác), thì hắn đây 
là chìa khoá đề hiểu các hành vi xã hội của con người? 

Các Thần kinh phản chiếu, dù sao đi nữa, cũng là những thành tố quan trọng. Chúng nằm 
trong vùng não trán (präfontaler Cortex), vùng có tên là /nse! (Ốc đảo). Ốc đảo này hơi khác với 
„trung tâm xã hội“ (vetromediale Region), mà chúng ta đã nói tới. Điều này cũng dễ hiểu, là vì 
các Thần kinh phản chiếu tuy có liên quan chút ít với sự đồng cảm vô thức, nhưng hoàn toàn 
không liên hệ gì tới công việc hoạch định tổng quát, tới công việc quyết định và í muốn. Những 
vùng não này liên kết hoạt động ra sao, điều này chưa ai rõ. Thế giới chuyên môn đã giật mình, 
khi Rizzolatti sáu năm trước đây đã dùng màn ảnh máy đo chỉ cho họ thấy rằng, vị trí của các 
Thần kinh phản chiếu nơi con người nằm gần Trung tâm Broca; Trung tâm Broca vốn là một 
trong hai vùng não có trách nhiệm tạo ngôn ngữ. Mới đây, các nhà khoa học đại học Groningen 
ở Hoà-lan khám phá ra một liên hệ hấp dẫn giữa việc nghe tiếng động và việc phát tín hiệu của 
Thần kinh phản chiếu. Khi nghe tiếng động mở lon bia, Thần kinh phản chiếu cũng phản ứng ¡ 
hệt như chính người đó đang mở lon bia. Chỉ cần nghe một tiếng động thôi, chúng ta đã có thê 
sống được hết kinh nghiệm của hoàn cảnh. Trong các thí nghiệm, những aI có bộ não đặc biệt 
năng động, những người đó đều đã trả lời rằng, họ rất dễ đồng cảm với người khác. Cùng lúc đó, 
nhiều nhà khoa học ở Hoa-kì tiến hành thí nghiệm nơi các trẻ em ít có khả năng phản ứng lại 
những lời nói của kẻ khác. Và họ nhận ra, các trẻ em bị chứng tự bế (Autismus) có vân đề với 
các Thần kinh phản chiếu. Các thần kinh này hoạt động rất yếu hoặc chăng phản ứng gì cả. 

Có phải các Thần kinh phản chiếu là người đạo diễn các cảm giác của chúng ta hay không, 
hãy chờ xem kết quả của những khảo nghiệm tiếp. Công cuộc nghiên cứu chỉ mới bắt đầu. 
Nhưng người ta hi vọng nhiều vào việc tìm hiểu Thần kinh phản chiếu, chúng có thể là một 
thành tố quan trọng giúp giải mã cho sự đồng cảm, khả năng ngôn ngữ, lỗi hành xử xã hội và 
hành vi đạo đức của chúng ta. Nếu các Thần kinh phản chiếu phát ra tín hiệu cả trong những 
hành động chủ động lẫn thụ động (chỉ xem người khác hành động), thì ta dám suy đoán răng, 
việc bắt chước các cảm giác người khác tuỳ thuộc vào khả năng cảm nhận của chúng ta. Ai nhạy 
cảm với chính mình, người đó có nhiều khả năng đồng cảm với tha nhân hơn. Nhưng người đó 
có sử dụng khả năng này hay không, thì lại là một chuyện khác. Các Thần kinh phản chiếu chỉ 
nói lên mặt , kĩ thuật“ của khả năng đạo đức tổng quát nơi con người mà thôi. Việc nghiên cứu 
chúng có thê giÚp ta biết sự đồng cảm của chúng ta hoạt động ra sao; một diễn tiến mà Kant cho 
răng không thể nào mô tả được. Nhưng câu hỏi: Tại sao sự đông cảm là điều đáng làm, thì trước 
sau vần chưa có câu trả lời. Đồng cảm là điều thật đáng làm, đến nỗi ta từ đó có thể đưa ra những 
lời khuyên tông quát cho việc hành xử của ta hay đề ra cả những quy tắc hành động bó buộc cho 
mình. 

Trong lịch sử hình thành và phát triển loài người, Đạo đức, như đã nói, có nhiệm vụ điều 
hoà cuộc sống xã hội của một nhóm. Để có thể thực hiện được điều này, các thành viên trong 
nhóm phải có khả năng cảm được các cảm giác của tha nhân và có lẽ cả phải đọc được í nghĩ của 
họ nữa. Ở đây, Tõ ràng các Thần kinh phản chiếu có thê giúp họ về mặt Vị tha (Altruismus). Gốc 
rễ của lòng vị tha nằm rất sâu trong con người. Nó khiến họ không những nhân từ với tha nhân, 
mà hơn nữa còn nhận ra đó là điều đáng làm. Nó gây cho ta niềm vui, khi ta ôm, vuốt ve một em 
bé, dỗ em nín khóc, tạo lại nụ cười trên môi bé. Đồng cảm là một bản năng sẵn có trong mỗi con 
người bình thường. Hình như những cảm nhận đạo đức như thế xuất hiện trước, rồi sau đó mới 
nây sinh những nguyên tắc đạo đức theo sau. 

TÍ 


Nhưng cảm giác đáng làm xuất phát từ đâu? Cái gì làm cho ta hạnh phúc, khi ta làm lành? 
Và cái gì làm ta hài lòng, khi ta cư Xử đạo đức? Hỏi nhà não học, họ thường chỉ ngay vào một 
điểm rất nhỏ nhưng là một vùng rất đặc biệt của não, mà ta đã đề cập đến trong bài về các cảm 
giác, đó là Amygdala (hạch Hạnh nhân). Đây là trung tâm tạo ra khoái cảm và cảm giác hụt hằng 
tức bực, một vùng đã được khảo sát khá kĩ. Nhiều nhóm nghiên cứu nhận ra, những khuôn mặt 
thân thiện dẫn tới những phản ứng mạnh nơi Hạnh nhân bên trái. Những phản ứng này đưa tới 
tâm trạng vui và khoái chí. Trái lại, những khuôn mặt cau có và đe doạ gây kích thích chủ yếu 
Hạnh nhân bên phải, chúng tạo ra lo sợ và chán chường. Những cảm giác đó có thể nhìn thấy 
được trên màn ảnh máy chụp (Kernspintomografie) và chúng rất dễ giải thích. Dĩ nhiên máy 
chụp chỉ cung cấp cho ta những lát chụp từng lúc, chứ không phải một cuốn phim. Dù vậy, rõ 
ràng khi ta làm cho người khác vui, ta cũng cảm thấy mình vui. Nụ cười và nét rạng rỡ của người 
khác tưởng thưởng việc lành của ta. Như vậy, làm lành thường tạo nên tâm trạng vui, nhất là khi 
ta thấy được hậu quả của hành động ta nơi nét mặt của tha nhân — hoặt ít ra có thể mường tượng 
ra được niềm vui của họ. 

Như vậy, hành vi vị tha phần nhiều dựa trên sự tự tưởng thưởng mình. Làm lành là điều 
đáng cho tôi làm. Và điều gì đáng làm cho mỗi cá nhân, thì cũng đáng làm cho cộng đồng. Có lẽ 
đây là điểm mà Kant đã quá coi nhẹ. Vì ông cho răng, tình thân thiện phát xuất từ cảm giác trách 
nhiệm mang nhiều tính đạo đức hơn cái thân thiện xuất phát từ xu hướng hay bồn tính của con 
người. Kant bảo, ta không thể tin được các cảm giác khoái lạc. Điều này không hoàn toàn sai. 
Nhưng ngược lại, ta có thể tin được cảm giác trách nhiệm không? Trong trường hợp mập mờ, 
điều này xem ra còn dở hơi hơn. Là vì niêm vui do hoàn thành trách nhiệm có khi không mạnh 
bằng niềm vui vì đã làm cho người khác vui. 

Trước Kant, nhiều triết gia coi Đạo đức như một trách nhiệm đối với Thiên chúa. Ai sống 
và làm theo í Thiên chúa, người đó đạo đức và họ có một đời sống đúng đắn. Nhưng Kant đã giải 
thoát Đạo đức ra khỏi trách nhiệm trước Thiên chúa. Thay vì trách nhiệm trước Thiên chúa, giờ 
đây trách nhiệm trước con người. Đó là đỉnh điểm của quan niệm „luật đạo đức trong tôi“ của 
ông. Nhìn theo khía cạnh tâm lí, điều này có nghĩa: Chuyện tôi có cư xử đạo đức hay không, 
chung quy chỉ là vấn đề 7 rong. Điểm này, Kant rất có lí. Theo tôi nghĩ, thích làm lành có 
nhiều tính người hơn là có trách nhiệm làm lành. Nhưng một Đạo đức chỉ trở thành đạo đức, khi 
tôi, vì những lí do tự trọng, biến những kinh nghiệm vui thích này trở thành nền tảng cho những 
quy luật làm lành chung. Nhưng ở đây ta cũng phải nhìn nhận: Chuyện có đáng / nên làm lành 
hay không, cũng còn tùy vào xã hội nơi ta đang sông. Khi tôi đang ngôi tủ, thì Mệnh lệnh nền 
tảng nhiều khi cũng chẳng có nghĩa gì. Trong trường hợp này, lòng tự trọng đan chéo với những 
khó khăn và nhu câu 7 khẳng định mình. Dù vậy trên căn bản, khả năng đạo đức vẫn là một 
thành phần quan trọng của con người. Một xã hội không biết đến „đúng“ hay „sai“, nêu có một 
xã hội như thế, thì quả là một cái gì vô cùng ghê gớm. 

„Lòng nhân” , vốn là một gia sản ki-tô giáo phương tây, đã đưa đây chúng ta đến chỗ coi 
Đạo đức là một yếu. tố quyết định của loài người. Xem ra tự bản chất, con người không luôn luôn 
ác độc, mà cũng chăng hoàn toàn tốt lành, nơi họ có cả hai mặt. Vết thương nơi đầu của Phineas 
Gage cho ta thấy có một cái gì như trung tâm điều khiển đạo đức trong não. Mặt khác, các Thần 
kinh phản chiếu cho thấy sự đồng cảm của chúng ta diễn ra trên bình diện tế bảo thần kinh như 
thế nào. Nhưng chăng có điễn tiễn hóa học nào tự nó tạo ra thiện cảm, tình yêu hay trách nhiệm 
cả. Những thứ này chúng ta phải tự tạo lây — ít nhất là vì chúng là điều đáng hoặc nên làm đối 
với chúng ta. Như vậy, câu hỏi quan trọng duy nhất mà chúng ta còn phải làm sáng tỏ, đó là: 
Phải chăng chúng ta học tập được Đạo đức qua kinh nghiệm sống? Hay Đạo đức vốn đĩ là một 
đặc tính bắm sinh? Chúng ta thật sự sinh ra đời với một ,,luật đạo đức trong tâm“, như Kant nói? 
Đa số chúng ta thường có thê trả lời ngay, không chút suy nghĩ, hành động này là tốt và hành 
động kia là xấu. Phản ứng đó rõ ràng giống như một trực giác. Nhưng cái „trực giác đạo đức“ đó 
có nội dung ra sao? 


e Người đàn ông trên cầu. Đạo đức là một đặc tính bâm sinh? 
Kế 


Boston 
Người đàn ông trên cáu. 
Đạo đức là một đặc tính bầm sinh? 


Chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh sau đây: Một toa xe lửa mắt tay lái đang lao thắng 
vào năm người thợ sửa đường sắt. Và bạn là người duy nhất đang đứng ở chỗ ghi đổi đường xe. 
Nếu bạn bẻ ghi sang phải, bạn có thê cứu được năm mạng người vào giờ phút chót. Nhưng ngặt 
một cái, nếu bẻ sang phía đó, thì toa xe sẽ nghiễn lên một người thợ khác — chỉ một người thợ mà 
thôi. Trong trường họp này, bạn quyết định như thế nào? 

Nhưng khoan. Trước khi trả lời, bạn hãy nghĩ kĩ câu hỏi thứ hai này. Cũng là câu chuyện. 
toa xe mất tay lái như trên, nhưng lần này bạn không đứng ở ghi, mà đang đứng trên một cây câu 
bắc qua đường rầy. Nếu như lúc này bạn tìm được một cái gì ném xuông đường rầy, thì nó sẽ cản 
được toa xe, và năm mạng người kia sẽ được cứu sông. Nhưng quanh bạn chăng có cái gì đề thấy 
xuống cả, ngoài một người đàn ông to lớn mập mạp cũng đang đứng trên thành cầu. Bạn chỉ cần 
tới sau ông ta, đầy nhẹ một cái là ông ta rớt xuông, và toa xe sẽ dừng lại khi đụng vào vật cản to 
lớn đó. Bạn sẽ quyết định ra sao? 

Hơn 300.000 người đã được hỏi như vậy. Người ra câu hỏi là nhà tâm lí Marc Hauser của 
đại học Harvard ở Boston. Ông đưa câu hỏi lên Internet để cho người được hỏi trả lời. Nhưng 
không chỉ những người vào Internet mà thôi. Ông còn hỏi những người Hoa-kì, người Trung 
Quốc và cả dân du mục nữa. Ông hỏi người lớn, con nít, người vô thần, kẻ có tín ngưỡng, đàn 
ông, đàn bà, thợ thuyền lẫn người học thức. Kết quả bất ngờ: Các câu trả lời gần như luôn như 
nhau — bất kê những đặc tính khác nhau trên đây. 

Câu trả lời như thế nào? Câu hỏi 1: Gần như tất cả đều sẽ bẻ ghi sang phải. Hi sinh một 
mạng người mà cứu được năm mạng, là điều nên làm. Câu 2: Chỉ một phần sáu số người trả lời 
sẽ đây ông mập xuống đường rầy để cứu năm người. Đa số người được hỏi không làm điều đó. 

Câu trả lời có lạ đời không? Tôi bẻ ghi hay đây một người xuống cầu, kết quả đều như 
nhau! Một người chết đề năm người sông. Không có khác biệt giữa tổng số nhân mạng và người 
được cứu sông. Nhưng dù vậy xem ra có một sự khác biệt. Khác biệt rõ ràng giữa việc tôi chấp 
nhận cái chết của một người và việc tôi gây ra cái chết cho một người. Về mặt tâm lí, có sự khác 
biệt lớn giữa việc tôi gây Ta Cái chết một cách tích cực hay thụ động. Trong trường hợp sau - đây 
ông mập, tôi có cảm giác mình giết người, dù việc giết đó có thê cứu được năm mạng khác. Ở 
trường hợp đầu, tôi có cảm giác đấy là số mệnh của người thợ. Giữa hành vi tích cực và sự vô í 
thụ động là một khoảng cách vô cùng lớn. Và luật pháp của gần như mọi quốc gia đều phân biệt 
rõ giữa những hành vi có í và những hành vi sơ sót. 

Hành vi tích cực, xét về mặt đạo đức, là cái gì khác - chẳng hạn - với việc ra một mệnh 
lệnh hay một quy điều. Các phi công thả bom nguyên tử xuông Nagasaki và Hiroshima về sau bị 
chứng bất an; trong khi những vị chỉ huy của họ, cho tới tổng thống Truman là người ra lệnh, rõ 
ràng ít gặp vấn đề hơn. Chúng ta phân biệt giữa những thiệt hại cô í và những thiệt hại có thể 
lường trước. Chúng ta phân biệt giữa hành vi trực tiếp và gián tiếp. Và đa sô trong chúng ta coI 
những thiệt hại xây ra do sự đụng chạm cơ thể xâu xa hơn nhiều so với những thiệt hại không do 
sự đụng chạm cơ thể. Nhắn một chiếc nút để giết một người đễ hơn là cầm dao đâm vào tim 
người đó. Một hành vi tàn bạo càng trừu tượng thì xem ra càng dễ thực hiện hơn. 

Hãy nhớ lại gốc gác Đạo đức của chúng ta xuất phát từ lối cư xử xã hội của các loài động 
vật có vú. Dù rằng ở đây không có các hành động trừu tượng, nhưng hắn có sự khác biệt giữa 
hành động và bỏ qua. Khi người nào bỏ qua một hành động, ta không biết rõ người đó đã có í 
làm điều đó hay không. Vì thế, ta cũng ngần ngại đánh giá cụ thể điều đó về mặt đạo đức. Trái 
lại, một hành động tích cực xem ra là một động thái rõ ràng, chăng còn nghi ngờ gì nữa. 

Nhưng Marc Hauser còn nhận ra nhiều thứ hơn trong đó. Nếu đa số con người ta trong 
cùng một hoàn cảnh cùng đánh giá tình hình như nhau và hành xử như nhau về mặt đạo đức, thì 


73 


phải chăng đó là bằng chứng cho sự hiện hữu của một hạt mầm đạo đức chung, vượt mọi biên 
giới văn hoá, trong mỗi con người chúng ta? Phải chăng chúng ta cùng có chung một bộ luật 
hành xử? Phải chăng chúng ta một cách nào đó đều hướng theo những nguyên tắc chung, như 
„Hãy đối xử công bằng với nhau!“, ,„,Đừng làm hại ai!“ hay „Hãy cư xử thuận hoà!“? Hauser quả 
quyết, có những quy luật đạo đức trong tâm mỗi người chúng ta. Vì thường không ai í thức được 
những quy luật đó, nên chúng không thể truyền thừa được qua giáo dục. Chúng có thể năm sẵn 
trong các di tử của chúng ta và đã được chúng ta nhập tâm cho mình trong những năm tháng đầu 
đời. Ông Hauser đoán rằng, chúng ta nhập tâm Đạo đức cũng như đã học tập Ngôn ngữ. Noam 
Chomsky cho hay, thoạt tiên có săn một thứ Văn phạm phô quát trong não ta, từ kho văn phạm 
này ngôn ngữ mẹ đẻ, tuỳ theo ảnh hưởng môi trường, đã dần phát triển lên trong mỗi đứa trẻ. 
Chúng ta không học được ngôn ngữ đầu tiên, mà đúng hơn, chúng ta đã sở hữu nó, như kiểu 
cánh tay ta cứ mỗi ngày dài thêm ra. Hauser cho răng, trường hợp Đạo đức cũng giống, như thế. 
Cả ở đây cũng có một thứ Văn phạm chiều. sâu, nó giúp chúng ta sở hữu được những cấu trúc 
đạo đức của môi trường sống. Như vậy, mỗi người sinh ra với một giác quan về lành dữ, với một 
„trực giác đạo đức”. Như vậy, con người ta không học được Đạo đức chỉ từ tôn giáo hoặc hệ 
thống luật pháp, hay chỉ từ cha mẹ hoặc thầy cô — nhưng họ đã sẵn mang cảm giác đạo đức từ 
khi sinh ra. Cũng chính vì thế mà chúng ta chẳng gặp khó khăn gì hay phải suy nghĩ gì khi đánh 
giá một hành động là tốt hay xấu. Ngay cả một tay tội phạm cũng biết tự thâm tâm mình, hành 
động của mình là xấu hay tốt. 

Phải chăng ông Hauser có lí? Phải chăng các nhà tâm lí đã tìm được chìa khoá mở ra cánh 
cửa Linh tính đạo đức, điều mà các triết gia đã không hiểu được bằng các mệnh lệnh và luật trừu 
tượng hay các nhà nghiên cứu não đã không thê thấy được bằng máy đo quang phố? Kant khinh 
thường các cảm giác, vì ông cho rằng Đạo đức không xuất phát từ cảm giác. Theo ông, các cảm 
giác là kẻ thù, chứ không phải là đồng bạn của lí trí; chúng thay vì giúp thì lại cản trở và làm lu 
mờ sự đánh giá đạo đức của ta. Hauser, trái lại, xây dựng thuyết Đạo đức của mình trên nền tảng 
cảm giác. Tình cảm không nhất thiết là những bản năng thấp kém, nhưng chúng cũng dẫn tới 
những cảm giác cao thượng. Đề chắc ăn với thuyết Trực giác đạo đức bâm sinh của mình, 
Hauser nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân. Cùng với Antonio Damasio, ông khám nghiệm các 
bệnh nhân bị thương tích ở miên ventromedial của vùng não trán, nghĩa là những người cũng bị 
mắt một phần não như Phineas Gage trong bài trước. Cả những bệnh nhân này cũng được hỏi về 
chuyện toa xe mất tay lái trên đây. Kết quả minh bạch rõ ràng: Cũng giống như những người 
lành lặn, các bệnh nhân đều đồng í nên bẻ ghi để cứu năm mạng người. Nhưng ở câu hỏi thứ hai, 
những bệnh nhân với triệu chứng thương tích như Gage thì lại không ngân ngại bảo rằng, nên 
đây ông mập xuống đường tàu. Nơi những người lành lặn, bản năng đạo đức trực giác đã ngăn 
cản không cho họ xô ông mập. Còn những người bệnh, vì đã mắt đi bản năng này, nên họ đã 
không ngân ngại xô ông ta xuông, họ còn chỉ phán đoán thuần tuý theo lí trí. 

Nếu tin vào thử nghiệm đó, thì Trực giác đạo đức nằm ở vùng não trán của con người. Đây 
là chỗ, chìm khuất trong miền ventromedial, đóng quân của hạt mâm đạo đức bắm sinh. Nhưng 
trước khi đồng í với nhận định này, ta cũng nên nhắc đến một số phản biện quan trọng: Câu hỏi 
về toa xe lửa và đường ghi quả thật rõ ràng và không thê hiểu lầm được. Nhưng câu hỏi thứ hai 
về người đàn ông trên câu thiếu Tð ràng. Ta hãy một lần nữa hết sức thận trọng đặt mình vào 
hoàn cảnh đó: xô một người xuống cầu đề cản toa xe lửa. Nếu người đó quay lưng lại với ta, ta 
sẽ dễ đây ông ta xuống hơn. Nếu ông nhìn ta, hắn ta sẽ khó quyết định hơn. Nếu ông đó mặt mũi 
khó thương, ta dễ hi sinh ông. Nhưng nếu ông tốt lành dễ thương, đang mim cười với ta? Trường 
hợp này, có lẽ ta sẽ chẳng xô ông. Tất cả những cái đó chẳng ngược lại thuyết Trực giác đạo đức 
của Hauser. Nhưng chúng làm cho thuyết của ông thêm rắc rối. Là vì những cảm giác rất cá nhân 
của ta về cảm tình và vô cảm cũng có dính đáng đôi chút với Đạo đức trực giác của chúng ta. 

Thí dụ toa xe với đường ghi cũng không khác. Năm trên sáu người được hỏi đều trả lời, họ 
sẵn sàng để một người chết đề cứu năm người. Cho tới đây, không có gì đáng phân vân. Nhưng. 
nếu người thợ duy nhất kia là một người bạn thân của tôi? Trong trường hợp này tôi có bẻ ghi về 
phía người đó không? Nếu đó lại là người mẹ, người chị, người em, đứa con của tôi? Còn ai dám 

74 


ra tay bẻ ghi! Ai sẽ đám bẻ ghi để cứu năm mạng người lớn trước một em bé đang nô giỡn trên 
đường ray? Trong một thí dụ khác, một số học sinh sẵn sàng xô ông thầy dạy toán đáng ghét của 
mình xuống cầu để cứu năm mạng người kia. 

Trong trường hợp thứ hai còn thêm một số yếu tố chẳng dính dáng gì tới các bản năng cả. 
Nếu giờ đây tôi xô ông mập, đầu óc tôi có rùng mình không, có ai bảo cho tôi hay là ông ta sẽ rơi 
đúng ngay trên đường rây hay không? Và nêu đúng, thì toa xe có dừng lại hay không? Nếu xe 
không ngừng, thì cái gì sẽ xây ra? Không những mắt năm mạng người, mà tôi còn thêm một tội 
giết người. Ai sẽ tin, là tôi đã xô ông với í hướng tốt? Tắt cả những câu hỏi đó đều quan trọng 
đối với hành động của tôi. Và chúng chăng phải là kết quả của những suy tư đắn đo lâu dài, 
nhưng trái lại chúng tới một cách chớp nhoáng. Chúng được hình thành từ các kinh nghiệm sống 
và như vậy giống như một thứ phản xạ văn hoá và xã hội. 

Không dễ dàng phân biệt được giữa các bẩm tính di tử và kiến thức văn hoá. Cả hai quyện 
lẫn trong nhau. Những quyết định giống nhau trong các câu hỏi thử nghiệm của Hauser, mặc dù 
những người được hỏi thuộc nhiều văn hoá khác nhau, vẫn chưa chứng minh được rằng, Đạo đức 
là một đặc tính bằm sinh. Cũng có thể các quan niệm về đạo đức đều rất giống nhau trong các 
nền văn hoá khác nhau, vì đâu đâu chúng cũng được coi là tốt hay ít ra có lợi. Như vậy, câu trả 
lời đúng đắn cho „bầm sinh hay tập thành” sẽ là: Quả thật chúng ta không thể phân biệt được! 
Chăng hạn một số thiếu niên lớn lên trong sự giáo dục của Hitler về sau đã không trở thành 
những sĩ quan vô lại của Quốc Xã, sẵn sàng giết người vô tội không gớm tay. Cũng như việc học 
tiếng, những cảm nhận đạo đức của chúng ta không hoàn toàn bâm sinh. Chúng ta không sinh ra 
với những giá trị bằm sinh, nhưng được sinh ra với sẵn một chương trình giáo dục cho biết ta có 
thể thu nhận những thông tin nào, và với sẵn một số điều kiện cho phép ta tổ chức những thông 
tin đó. 

Khả năng đạo đức này có thê được sử dụng rất khác nhau. Sự khác biệt của những quan 
niệm đạo đức con người là một bằng chứng. Các quyền tư hữu, đạo đức tình dục, các giáo lí tôn 
giáo và các lỗi cư xử hung hãn đã và đang được áp dụng rất khác nhau, khiến ta khó mà nói 
được, đâu là ,,đặc tính mẫu“ của con người. Cả trong xã hội chúng ta đang sống cũng có nhiều 
mảng không rõ. Có nền đạo đức hàng ngày, đạo đức nhóm đoàn, đạo đức trách nhiệm, đạo đức 
giai cấp, đạo đức giao ước, đạo đức tối thiểu hay tối đa, đạo đức kiểm soát, đạo đức tiên khởi, 
đạo đức cho đàn ông đàn bà, đạo đức xí nghiệp, đạo đức cho quản trị viên, cho các nhà thần học, 
cho các bà tranh đấu nữ quyên. Mỗi khi xã hội nhận ra một vấn đề mới, lại có thêm một đạo đức 
mới. Đạo đức mới, nhưng lại đặt nên trên những giá trị đã có sẵn: Nó kêu gọi tới lương tri, kêu 
đòi trách nhiệm, đòi hỏi có thêm bình đăng và dân chủ, thêm tình huynh đệ. 

Ai suy nghĩ theo hướng đạo đức, người đó chia thế giới ra thành hai lãnh vực: lãnh vực 
trọng kính và lãnh vực khinh ghét. Hơn hai ngàn năm các triết gia cứ loay hoay với việc kiếm 
tìm những minh chứng chắc nịch cho các tiêu chuẩn trọng khinh đó. Với một kết quả lạ lùng: 
Một mặt, nhờ ảnh hưởng của triết học qua nhiều trăm năm, nhiều quốc gia pháp trị với một hệ 
thống đạo đức tân tiến đã hình thành; mặt khác, toàn bộ cầu trúc đó lại tỏ ra quá mỏng manh 
(như trường hợp nước Đức), khiến chủ nghĩa Quốc Xã với nền đạo đức khập khễnh đã xuất hiện 
dễ như trở bản tay. Xem ra tiễn bộ đạo đức trong một xã hội ít tuỳ thuộc vào lí trí hơn là tuỳ vào 
việc làm cho quảng đại dân chúng nhạy cảm với một vấn đề nào đó. Xúc động tình cảm mạnh 
cũng là nguồn lực của những biến có xã hội. Hoặc là, như triết gia người Mĩ Richard Rorty đã có 
lần nói rất đúng: ,„7i ïến bộ đạo đức ... không tuỳ thuộc vào việc người ta thoát ra được khỏi tính 
đa cảm để tiễn sâu vào lí trí. Nó cũng ít tuỳ thuộc vào việc, thay vì tiếp tục khiếu nại tại các toà 
án tham những của chính quyên. cấp thấp, đâm đơn lên một toà án cấp cao, và toàn án cao cấp 
này lại có những quyết định thiểu tính lịch sử, dựa trên một luật đạo đức chẳng trói buộc cho nơi 
nào và cho nên văn hoá nào” 

Như vậy, sau bảy chương về Đạo đức, có lẽ phải làm một tóm tắt như thế này: Người là 
một con vật có năng khiếu đạo đức. Khả năng đạo đức vốn bẩm sinh, nhưng bẩm sinh tới mức 
nào thì khó mà xác định được. Bộ não của loài có vú đã sắp sẵn cho những khả năng đồng cảm 
với người khác, và não này nhận ra những tưởng thưởng (hoá học thần kinh) cho những hành vi 

gi 


„tốt“. Hành vi đạo đức là một thứ Vị tha phức tạp. Nó bao gồm những cảm giác lẫn những tính 
toán. Khác với điều Kant nói, không có ,,luật đạo đức” trong tâm để bó buộc người ta làm lành 
lánh dữ. Nhưng người ta làm lành, là vì hành vi này thường mang lại điều tốt đẹp cho cá nhân và 
cho cả nhóm. Hành vi này được sử dụng nhiều hay ít, đây là một vấn đề tuỳ vào sự tự trọng, vả 
tự trọng này lại tuỳ vào sự giáo dục. | 

Và như vậy với dụng cụ đó, giờ đây ta có thê vững vàng bước vào lãnh vực hành động. 
Chúng ta sẽ yên chí đi vào những vân đề đạo đức cụ thể trong xã hội đang sông. Phải chăng, như 
đã thấy, có một Quyên đạo đức trên bình điện cảm thức cho phép ta giết người trong những 
trường hợp nhất định, như trường hợp người đàn ông trên cầu? Và phải chăng cũng có một Bổn 
phận đạo đức buộc ta giết người? 


e Nên để cô Ba sống. Có được phép giết người không? 


76 


London „ 
Nên đê cô Ba sông 
Có được phép giêt người không? 


Trời ơi, cô Ba của tôi! Cả cuộc đời cô đay nghiến hết người này đến người nọ. Cũng may 
cô không có con. Vì thế, cô mới làm tội làm tình em của cô là cha tôi. Mấy gia đình hàng xóm 
cũng khôn khổ với cô từ mây chục năm nay, vì không ngày nào không có cãi cọ vì biên giới 
vườn tược và vì con chó của cô cứ sang làm bậy trong vườn người ta. Nhất là con chó! Một chú 
khuyên nhỏ hay cắn bậy, mà cô cứ thả cho nó nhảy ra xông tới người đưa thư bưu điện. Một bà 
cô đúng là trời đánh thánh đâm. 

Tôi còn quên điều này: Cô có nhiều của nhiều tiền. Giàu nứt vách. Albert, người chồng 
chết sớm của cô, đề lại cho cô một gia tài lớn. Và cô đã đầu tư đúng vào chuyện mua bán nhà 
cửa, vào công trái và chứng khoán. Cô Ba sở hữu nhiều triệu bạc. Điều may mắn nhất: chính tôi 
là người thừa kế. Cô năm nay bảy mươi tuôi, nhưng lại khoẻ như vâm. Cô không hút thuốc, 
không uống rượu, chẳng màng gì tới bánh ngọt. Cô không tha thiết gì khác ngoài chuyện tiền 
bạc. Chắc cô sẽ sống tới 90 hay 100 tuổi. Mà nếu cô sống tới trăm tuổi, thì tôi đã trên bảy mươi. 
Và như vậy, tôi còn biết dùng tiền đó làm gì nữa. Đôi khi tôi thầm mong cho cô Ba mau chết, 
chết ngay ngày hôm nay càng tốt. 

Phải chăng có những lí do cho phép ta giết một người xấu, đề làm một cái gì đó tốt hơn? 
Phải chăng có một triết thuyết đáng tin biện hộ cho việc chết sớm của cô Ba? Tôi chợt nghĩ ngay 
tới thuyết Duy lợi (Utilitarismus). 

Jeremy Bentham sinh năm 1748 tại Spitalfields gần London. Ông xuất thân từ một gia đình 
giàu có với khuynh hướng bảo thủ về mặt chính trị và học trường Westminster School, một 
trường dành cho con cái của thành phần thượng lưu trong thành phó. Triết gia John Locke, kiến 
trúc sư Christopher Wren và nhạc sĩ sáng tác Henri Purcell cũng đều đã học ở trường này. Năm 
1760, bố mẹ gởi cậu bé đầy tài năng, lúc đó mới 12 tuổi, vào đại học Queen”s College ở Oxford. 
Cậu xong cử nhân luật lúc 15 tuổi. Năm 24 tuổi cậu mở văn phòng luật sư tại London, nhưng 
bước đường tương lai của cậu rồi đây sẽ rất khác, không như điều kì vọng của gia đình cậu. 
Bentham ca thán bực dọc về tình trạng luật pháp và toà án ở Anh giữa thê kỉ 1§. Thay vì hành 
nghề luật sư, anh muốn cải tổ luật, muốn làm cho nó trở nên hợp lí và dân chủ hơn. Nhờ gia tài 
kếch xù của người cha để lại sau khi mất năm 1792, anh chẳng phải lo lắng 8Ì về tình trạng tài 
chánh gia đình. Suốt bốn mươi năm dài anh chỉ có mỗi một việc viết sách, mỗi ngày viết từ 10 
đến 20 trang giấy. Vì chán những khoản điều li chi của luật hiện hành, Bentham sai một học trò 
của mình chép lại những đề nghị cải tổ bộ luật dân sự của anh, rồi cho in những nội dung đó 
thành như một bộ luật mới. Bentham là một con người đầy thiện cảm và đáng cho ta để í. Dân 
Pháp muốn qua cuộc Cách mạng của họ phá bỏ các giai cấp ưu đãi tăng lữ và quý tộc như thế 
nào, thì Bentham cũng muốn xã hội Anh phải được tự do và phóng khoáng như thế. Ông nghĩ tới 
các cải cách xã hội, dân thân cho việc tự do ngôn luận, đưa ra đề nghị làm sao cho nhà tù trở nên 
nhân bản hơn và yêm trợ phong trào nữ quyên vừa chớm nở. 

Điểm xuất phát của ông luật gia này rất đơn giản và quyến rũ: Hạnh phúc là tốt, bất hạnh là 
xấu! Nếu điều này đúng, thì Triết học và nhà nước cũng cần đi theo con đường đó. Mục tiêu của 
xã hội là phải giảm thiểu tối đa lượng bất hạnh và tăng gia hạnh phúc cho tất cả mọi người, hoặc 
ít ra cho đại đa số người. Một biện pháp càng tạo ra được nhiều hạnh phúc bao nhiêu, nó càng có 
ích và tốt bấy nhiêu. Nguyên tắc này Bentham gọi là ch nghĩa Duy lợi. Khi ông chết già vào 
năm 1832, tên tuổi của ông đã được cả thế giới biết đến. Dù ông tự coi mình là người có khuynh 
hướng tự do, những nhà cách mạng Pháp và những người cộng sản Pháp sau này rất có cảm tình 
với thuyết của ông. Và ba tiêu bang ở Hoa-kì, New York, Nam Carolina và Louisana đã chấp 
nhận cho mình bộ luật mà ông đã khởi sự. 


77 


Hạnh phúc là tốt, bất hạnh là xấu, nguyên tắc này xem ra thật thuyết phục. Thế tại sao ta 
không dùng nó áp dụng cho cô Ba của tôi? Trước hết, bà cô tôi chăng mang lại cho trần gian 
chút hạnh phúc nào cả. Cô chỉ có làm hại, chẳng hạn làm hại những gia đình bên cạnh và cho bác 
đưa thư. Số tiền trong nhà băng của cô cũng chăng mang lại sự tốt lành nào. Giả như tôi có số 
tiền đó, tôi có thê làm được bao nhiêu điều lợi cho chính tôi và cho những người khác! Chẳng 
hạn tôi sẽ giúp cho ông bạn bác sĩ có bệnh viện chữa trị các trẻ em bị ung thư máu. Và giúp cho 
một cô bạn đang dấn thân giúp cho các trẻ bụi đời ở Ba-tây. Nếu tôi có số tiền của cô tôi, tôi sẽ 
chuyền cho hai người đó trên một triệu đồng. Và như vậy, đùng một lúc, có biết bao nhiêu hạnh 
phúc nở dậy trong trần gian! Tôi như thấy trước mắt nụ cười của các em lành bệnh và của các em 
VÔ Ø1a cư Ở Ba-tây được đi học lại nhờ tiên tôi cấp. 

Đề giấc mơ đó được hiện thực, chỉ còn có một một việc... Không, không những tôi được 
phép làm — mà tôi phải giết bà cô! Là vì nếu Bentham có lí, thì tôi phải loại cái vật cản già nua 
ây đi. Chỉ có một điều duy nhất phải nghĩ ngợi, là làm sao cho cô bước qua thế giới bên kia một 
cách nhẹ nhàng êm thắm và không biết được kẻ chủ mưu. Ông bạn bác sĩ của tôi trên đây hắn 
sẵn sảng cho cô một mũi chích, và biết đâu như thế sẽ tránh được cho cô một cái chết già đau 
đớn về sau. Chẳng còn ai phải khóc lóc. Và hắn các gia đình nhà bên sẽ sung sướng, vì bà già 
chết tiệt kia không còn nữa! Họ giờ đây an tâm làm vườn, bác đưa thư an tâm làm nhiệm vụ 
mình, ông bác sĩ cấp giấy chứng nhận đó là một cái chết bình thường, và chăng ai quan tâm điều 
tra. Sự việc đơn giản và rõ ràng như ban ngày. Phải chăng trong trường hợp này, tôi phải giết 
một người vì bổn . phận đạo đức? 

Chúng ta cân thận lược lại luận chứng một lần nữa: Nếu tôi giết cô tôi, để cứu các em bé 
bệnh tật và nghèo đói, thì rõ ràng đó là tôi đã tạo ra một cân đối tối ưu giữa hạnh phúc và đau 
khổ của những người trong cuộc. Điều đó cũng có nghĩa: Hạnh phúc mở ra cho nhân quần đó 
biện minh cho việc làm xâu của tôi đối với một cá nhân. Tới đây, không có gì khó hiểu. Nhưng 
ông Bentham sẽ nói gì, khi tôi dùng lí thuyết của ông đề biện minh cho việc giết người? Quái lạ, 
ông đã không viết một chữ nào về hậu quả rất gần gũi với triết thuyết này của ông. Tất cả những 
gì tôi biết, là (cho đến nay) ông đã không chủ trương đầu độc bà cô để hưởng gia tài, vì thật ra 
chẳng cần làm chuyện đó. Và ông cũng đã không viết những lời kêu gọi đánh đồ độc tài, đánh đồ 
đám đại điền chủ và bọn bóc lột bất nhân. Ông là người có tinh thần tự do, và ông đã để cho 
người ta tự do theo hay không theo thuyết của ông. 

Nhưng với tôi, điều đó không đủ. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết Bentham sẽ nói gì, khi 
người ta giết người chỉ vì sự cân nhắc giữa đau khổ và hạnh phúc. 

Lúc tôi mười hai tuôi, lần đầu tiên được cha mẹ kế cho nghe về những trại tập trung của 
Quốc Xã, trong đó tám triệu mạng người đã bị giết tàn nhẫn. Lúc đó tôi tự hỏi, tại sao lại chăng 
có mấy ai nghĩ tới việc giết quách Hitler, để ngăn cản cái đau khô kinh hồn đó. Với quan điểm 
của Bentham thì chuyện như hai năm rõ mười: Được phép giết tên bạo chúa với những trại tập 
trung và chuyên gây rỗi hoà bình thế giới, bởi vì hậu quả bất hạnh do nó tạo ra lớn hơn bất hạnh 
cái chết của chính nó. 

Quan điểm này có thể áp dụng cho trường hợp của cô tôi chứ? Cái chết của cô sẽ mở ra 
bao nhiêu là hạnh phúc chung. Nhưng ở đây có lẽ Bentham chỉ nhếch mép mỉm cười. Có thể ông 
sẽ hỏi tôi đã có khi nào nghĩ tới điều này chưa: Xã hội sẽ ra sao, nếu thí dụ bà cô của tôi được 
thiên hạ áp dụng tràn lan? 

Hàng triệu người: những kẻ hưởng gia tài, những kẻ chống đối, những tay chính trị, các 
ông chủ xí nghiệp lớn và cả các tù nhân hay người tâm bệnh không có thân nhân sẽ phải lo lắng, 
không biết lúc nào đến lượt mình sẽ nhận được mũi chích nhẹ nhàng. Xã hội sẽ hoảng loạn 
chừng nào? Hoảng loạn đó sẽ đi vào quảng đại quần chúng như thế nào? 

Có thê tôi gặp may, vì âm mưu của tôi đối với bà cô không bị tiết lộ. Nhưng khi tôi cho 
rằng, hành động của tôi là hợp lí, thì hành động đó phải được chấp nhận ứrền nguyên tắc. Và khi 
nó được chấp nhận trên nguyên tắc, thì nó phải có giá trị cho mỗi người. Và biết đâu, có ngày Sẽ 
đến lượt tôi phải chết, vì thằng cháu muốn hưởng cái gia tài của tôi. Và cả tôi nữa cũng chẳng 
còn an tâm về cuộc sống của mình. Để nguyên tắc về hạnh phúc tốt và bất hạnh xấu có thê áp 


78 


dụng được một cách có í nghĩa, theo Bentham, trước hết phải rõ: Đau khổ và niềm vui không 
phải như những con tính đơn giản, cứ làm phép cộng trừ rôi ra quyết định về chuyện sống hay 
chết. Nếu như thế, xã hội sớm muộn sẽ sụp đồ. 

Điều đó đúng. Nhưng phải chăng hai nguyên tắc căn bản trong triết thuyết của Bentham 
phù hợp với nhau? Một mặt, hành động tốt là hành động đưa tới một lượng hạnh phúc lớn. Mặt 
khác, Bentham lại coi việc giết người là một trường hợp ngoại lệ. Nhưng ông đã chăng đưa ra 
những lí do đạo đức thật thuyết phục nào cho sự ngoại lệ đó. Như vậy, lí do chống lại việc giết 
hàng ngàn người phiền toái — và cả chống lại việc tra tấn người — chỉ là vì để giữ ôn định cho xã 
hội, chứ không phải là do Đạo đức cá nhân. Ngược lại với điểm này, Immanuel Kant đã gắn cho 
mỗi người một Nhân phẩm. nhân phẩm này có giá trị vượt trên mọi giá trị khác. Theo đó, ,u„ộï 
mạng người không thể đem ra cân nhắc với một mạng người khác được“. 

Tính toán của Bentham về đau khô và hạnh phúc và quan niệm của Kant về sự cao cả tuyệt 
đối của mạng người là những mâu thuẫn không thê dung hợp được. Nhưng cái nào trong hai 
thuyết phục hơn? Phải chăng vì đạo đức ta không được giết Hitler, dù để tránh được những đau 
khô và bất hạnh? Phải chăng tín điều về nhân phẩm của Kant ở đây vẫn có giá trị tuyệt đối? 
Trong những trường hợp kém hại hơn, như trường hợp cô Ba, vân đề lại khác. Ta có thê nói 
răng, dù sao cô Ba không ích cực (aktiv) tạo ra quá nhiều thiệt hại. Và cái khác biệt giữa hành 
động tích cực và sự đều giả tiêu cực này không phải là chuyện nhỏ nhặt, như trong bài trước cho 
thấy. Không phải là chuyện nhỏ, cả nơi việc đánh giá nạn nhân cũng như trong việc đánh giá thủ 
phạm. Nhưng đối với Bentham, không có sự khác biệt này — Ít nhất về phía thủ phạm. Chắc chắn 
ông có thể sẽ làm cả hai: cả bẻ ghi lẫn xô người đàn ông trên cầu xuống. Bởi vì Duy lợi của ông 
chỉ quan tâm tới cái lợi đạo đức của một hành động mà thôi. Và như ta đã thấy, ở đây chăng có 
khác biệt nào giữa việc chủ động giết người và việc phải chấp nhận cái chết. Nhưng con người rõ 
ràng không phải chỉ là một con thú lô-gích, như công thức lô-gích của Bentham. Còn có những 
nguyên tắc đạo đức khác quan trọng hơn sự công bằng /công lí — và chủ nghĩa Duy lợi còn phải 
giải quyết điểm này, là không ai được diễn giải công lí theo quan điểm riêng của mình (do mình 
cảm nhận). Nhưng dù sao con người vẫn có những trực giác không thê coi thường và chúng 
không thê dễ dàng tách khỏi Đạo đức được. Đạo đức và luật pháp không đặt nên trên các trực 
giác, nhưng dù vậy, chúng cũng không hoàn toàn tách biệt khỏi trực giác, nêu không chúng sẽ 
thành ra bất nhân. 

Như vậy, hãy để cho cô Ba sống. Và ta nên tránh lấy thước lợi hại mà đo giá trị mạng 
sống. Nhưng vân còn câu hỏi gai góc chưa có trả lời rõ ràng, đó là làm sao biện minh Giá trị của 
cuộc sông một cách khác. Giá trị đó đến từ đâu? Và nó bắt đầu từ đâu? 


e_ Sự hình thành của Phẩm giá. Phá thai là chuyện hợp đạo đức? 


79 


Trong dạ mẹ 
Bước đâu của Nhân phâm 
Phá thai là một hành động hợp đạo đức? 


Bạn thử đưa mình vào trường hợp sau đây: Bạn vào bệnh viện thăm một người bạn gái. 
Bạn bước vào thang máy, nhưng vì không nhớ bạn mình nằm ở đâu nữa, đành nhân đại nút, và 
thang đưa bạn vào một tầng lầu, trong đó dành cho những người tự nguyện gắn thân thể mình 
vào một bệnh nhân thập tứ nhất sinh để cứu sống họ, nêu không có sự giúp đỡ của người ngoài 
thì bệnh nhân phải chết. Nhưng bạn không rõ đầu đuôi ra sao cả. Sau một lúc ngồi trong phòng 
đợi, bác sĩ mời bạn vào và chích cho bạn một mũi thuốc gây mê. Khi bạn tỉnh đậy, thấy mình 
nằm trên một giường bệnh, nối đầy dây nhựa với một người bệnh nằm giường bên. Bác sĩ cho 
bạn hay, bệnh nhân đó là một nhạc sĩ vĩ cầm trứ danh, nhưng anh ta bị hoại thận, và chỉ có thể 
sống được khi được nối hệ thống tuần hoàn máu với một người cùng loại máu, và bạn chính là 
người có cùng loại máu đó. Bệnh viện cứ tưởng đây là một sự tự nguyện của bạn, họ rất tiếc cho 
sự hiểu lầm này. Nhưng họ sẵn sàng tháo dây, và như vậy người nhạc sĩ kia sẽ chết. Tuy nhiên 
cũng có một cách khác: Nếu bạn đồng í giữ dây, thì sau chín tháng, anh kia sẽ bình phục và bạn 
có thể tháo dây an toàn. Bạn sẽ quyết định như thế nào? 

Quả là một chuyện khó tưởng tượng, may ra chỉ có trong mộng mà thôi. Và bạn còn nói, 
bệnh viện nào dám khơi khơi chích thuốc mê người ta như thế. Đúng, bạn có lí. Nhưng, với 
những trường hợp đạo đức bề tắc do các triết gia và nhà tâm lí đưa ra như thế, thì vấn đề không 
phải là các chỉ tiết, mà quan trọng là chuyện nguyên tắc. Đây là câu truyện của bà Jarvis 
Thomson, giáo sư Triết đại học danh tiếng MIT (Massachusetts Institute of Technology), đã 
được sửa đôi đi đôi chút. Và đây là câu trả lời quan trọng quyết định: Bạn là người rất tốt, sẵn 
sàng tự nguyện — ở đây bạn hoàn toàn không bị bó buộc gì hết về mặt đạo đức - chấp nhận nồi 
máu để cứu một người. Có lẽ sau khi đọc đầu đề của bài, bạn đã mường tượng ra phần nào. Đây 
không phải là chuyện của một nhạc sĩ giả tưởng nào cả, mà là một cái gì chung chung: Bạn bất 
nØỜ, cực chăng đã hoặc có khi bị bạo hành đưa đây vào một hoàn cảnh phải trực tiếp mang trách 
nhiệm thê xác đối với một mạng người khác. Và hoàn cảnh tương tự thường xây ra nhất, đó là 
trường hợp mang thai ngoài í muốn. 

Một phụ nữ mang thai ngoài í muốn, theo Thomson, cũng giống như trường hợp của người 
bất ngờ bị nối dây vào người nhạc sĩ. Bạn không buộc phải trách nhiệm cho sự sông của anh 
nhạc sĩ thế nào, thì người phụ nữ cũng không bị buộc trách nhiệm với bảo thai ngoài í muốn 
đang lớn lên trong mình thế ấy. Theo bà Thomson, ở đây quyền tự quyết của người đàn bà quan 
trọng hơn cái trách nhiệm cực chẳng đã đối với sự sống của một kẻ khác. Lập luận này đã trở 
thành rất phô thông. Nó khơi í cho phong trào nữ quyền đưa ra khẩu hiệu: ,„,Bụng của tôi thuộc 
quyền tôi!“. Nhưng dù chính ta sẵn sàng chấp nhận khẩu hiệu đó, lập luận của Thompson cũng 
chưa hắn vững. Ta thử tưởng tượng, có một người sắp chết đói trườn đến xin ăn trước cửa nhà ta. 
Với bà Thomson ta có thể nói rằng: Nếu ta cho người sắp chết đó chút gì đề ăn, thì đó là điều rất 
tốt. Nhưng trong hoàn cảnh này ta hoàn toàn không buộc phải mang trách nhiệm gì đối với người 
xin ăn sắp chết đó. Chắc chắn có nhiều người sẽ không chấp nhận lập luận này. Và luật hình sự ở 
Đức cũng có một khoản kết án việc „CỔ tình từ chối sự giúp đỡ“ (unterlassene Hilfeleistung) này. 
Gặp phải một hoàn cảnh ngoài í muôn, không phải là lí do chính đáng để ta từ chối trách nhiệm. 
Mà vấn đề phải tùy từng trường hợp. Tình trạng lưỡng nan với anh nhạc sĩ vĩ cầm như vậy sẽ 
dẫn tới bề tắc, vì nó không thật sự đưa ra được một nguyên tắc thuyết phục. Cái thiếu sót lớn 
nhất của thí dụ này là một lỗi chuyên môn quan trọng: Người nhạc sĩ ở đây là một người đã 
trưởng thành với đầy đủ các khả năng tâm trí. Còn một cái phôi hay bào thai thì thế nào? Với 
mức độ giác quan hạn chế như thế, chúng có một quyền sống bắt khả xâm phạm không? Để trả 
lời câu hỏi này, dựa trên những kiến thức từ các bài trước, chúng ta có ba giải pháp: Khái niệm 
„Nhân phâm“ của Kant, chủ thuyết „Duy lợi” của Bentham và chủ trương ,,Trực giác đạo đức” 
(intuitiver Moralsinn) của Hauser. 


S0 


Hãy bắt đầu với Kant. Trong tác phẩm đồ sộ của ông chỉ có một câu đề cập tới thai phôi, 
mà lại là nơi ông bàn về luật hôn nhân. Kant viết: thai phôi là một thực thê với đầy đủ nhân 
phẩm. Nếu không như thế, thì ta sẽ phải xác định, đâu là thời điểm bắt đầu của tự do và phẩm giá 
của con người khi còn trong dạ mẹ. Vấn đề này rất ư là phiền toái. Là vì theo Kant, thiên nhiên 
không tự í thức được mình, nên nó cũng không có tự do. Nhưng tự do và nhân phẩm đi vào con 
người lúc nào và như thế nào? Trả lời của Kant: Tự do của thai phôi dựa trên tự do của bố mẹ. 
Là vì bố mẹ đã tạo nên thai phôi một cách tự do trên nền tảng một giao kết tự do, đó là hôn nhân! 
Kết quả của kết hợp tự do này là một bảo thai tự do. Lập luận này cũng có nghĩa: Chỉ có những 
thai phôi nào được tạo thành trong tự đo qua hôn nhân mới có nhân phâm đầy đủ và tự do. Với 
cái nhìn ngày nay, quan điểm này quả lạ lùng. Nhưng Kant đưa ra định nghĩa đó là đề phản ứng 
lại một vấn đề của thời ông sống. Năm 1780 ông Adrian von Lamezan, thành viên Hội đồng tỉnh 
Mannheim đã đưa ra một câu hỏi có thưởng (100 đồng tiền vàng): Đâu là phương cách khả thi 
tốt nhất đề chặn đứng việc giết trẻ em? Âm vang của 400 lá thư trả lời thật lớn, là vì trong thế kỉ 
18 việc phá thai và giết trẻ sơ sinh là chuyện thường ngày. Lí do của đa số trường hợp này là do 
nạn con hoang của các ông chủ với đầy tớ gái của họ. Vấn đề phải giải quyết câp bách, là vì lúc 
đó chuyện giết trẻ sơ sinh ngoại hôn là điều cấm kị, nhưng thực tế xây ra thì ai cũng biết. Ở một 
chỗ khác bàn về luật, Kant tỏ ra thông cảm phần nào đối với việc giết trẻ này. Vì trẻ sơ sinh 
ngoại hôn không hoàn toàn tự do, nhưng ,,bị đưa (như một thứ hàng cắm)“ vào lòng mẹ, nên 
Kant coi việc giết trẻ này cũng ngang hàng với những tội giảm khinh khác, chẳng hạn như giết 
người trong một cuộc đâu kiếm tay đôi, nên ông đề nghị có một bản án nhẹ cho những trường 
hợp này. 

Lập luận của Kant ngày nay khó có thê chấp nhận. Lí do chăng phải chỉ vì có những đứa 
trẻ ngoại hôn được tạo nên trong tự do và những đứa trẻ do hôn nhân tạo ra ngoài í muốn. Vấn 
đề là: Vì Kant chỉ căn cứ trên hôn nhân đề biện minh cho nhân phẩm của đứa con trong bụng mẹ, 
nên ông đã không thê kết án việt giết các trẻ ngoại hôn. Và đôi khi cả không thể kết án việc giết 
những người ngoại hôn đã trưởng thành! Như vậy theo cái nhìn ngày nay, lập luận nhất thiết phải 
báo vệ những thai phôi (do hôn nhân tạo ra) của Kant quả khiên cưỡng. Mà cũng chăng CÓ a1, 
trong cuộc bàn luận về phá thai hôm nay, nại đến quan điểm của Kant về sự đánh giá khác nhau 
giữa thai phôi và trẻ sơ sinh trong hôn nhân và ngoài hôn nhân. Nhưng nếu không muốn áp dụng 
hệ luận của ông, thì tạo sao người ta hiện nay vân coi lập luận của Kant về nhân phẩm của các 
thai nhi (do hôn nhân tạo ra) là có giá trị? Lập luận này thật ra đã xưa cũ rồi và ta chỉ có thê hiểu 
nó theo thời đại lúc đó. 

Bước sang giải pháp thứ hai, thuyết Duy lợi. Là một người duy lợi, tôi nêu lên cho mình 
hai câu hỏi: Thứ nhất: Phôi hay thai đã có khả năng cảm nhận đau đớn hay sung sướng chưa? 
Thứ hai: Cái gì quan trọng hơn, hạnh phúc và đau khổ của thai trong bụng hay hạnh phúc và đau 
khổ của người mẹ? 

Để trả lời những câu hỏi đó, trước hết chúng ta phải đồng í í với nhau về giá trị của thai 
phôi. Không một kẻ duy lợi nào chia sẻ quan điểm của Kant về giá trị sự sống của thai phôi tuỳ 
thuộc vào cuộc hôn nhân tự do của bố mẹ cả. Như vậy, thai phôi có còn là một con người nhất 
thiết đáng được bảo vệ nữa không? Câu trả lời sẽ là: Không. Thai phôi chưa phải là một con 
người thuộc vào loại #omo sapiens. Nó chưa phải là một con người với đầy đủ giác năng đạo 
đức, nên nó không phải là một con người. Nhưng như vậy thì con người là gì? Do đâu tôi nhận 
biết đó là con người? Quan điểm về việc nhận dạng con người không do chính Bentham đưa ra. 
Đối với ô ông, bất cứ một hành vi nào mang lại hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất, thì hành 
vi đó là tối ưu, xét về mặt đạo đức. Bentham chẳng đề cập gì tới con người cả. Những người kế 
tiếp ông về sau nhận ra điểm yếu trong thuyết của ông và họ cô găng sửa. Họ bắt đầu với câu 
hỏi, hạnh phúc là gì? Theo Bentham, hạnh phúc là kinh nghiệm khoái lạc trong nghĩa rộng nhất. 
Nhưng người học trò nỗi danh nhất của ông, triết gia và nhà chính trị với quan điểm tự đo John 
Stuart Mill, không tán đồng lập luận đó. Ông muốn giải thoát thuyết Duy lợi ra khỏi lời chê 
trách, là quan điểm Hạnh phúc của Duy lợi quá vật chất và mù mờ. Vì thế Mill đưa niềm vui tỉnh 
thần lên cao hơn thú vui thê xác: „7à là một Socrafes bất mãn còn hơn là một con heo sung 

SI 


sướng”. Nhưng khi đánh giá tinh thần cao hơn thú vui thuần thể xác, thì tỉnh thần của một con 
người trưởng thành với nhiều năng khiếu sẽ là một cái gì đó có giá trị hơn một trẻ sơ sinh hay 
một con ngựa, chẳng hạn. Và như vậy, chỉ có những ai với nhiều ước muốn phức tạp mới là 
„người“. Thế hệ những người duy lợi kế tiếp đưa quan điểm đó vào học thuyết của họ. Không 
những họ quan tâm đến những nguyện vọng sơ đăng của các sinh vật, mà còn đánh giá những 
ước vọng phức tạp của con người rất cao, cao đến nỗi chúng nhát thiết phải được quan tâm. 
Trường phái Duy lợi này được gọi là Duy lợi- Uu điểm (Präferenz-Utilitarismus). Và gần như tất 
cả môn đệ tân thời của Bentham đều coi mình thuộc trường phái này. Theo quan điểm của những 
nhà duy lợi vốn coi trọng những ưu điểm cao cấp (các ước vọng và í định), thì không ai được 
quyền giết một người (kê cả giết cô Ba!) — nhất là không được giết, bao lâu người đó còn có 
mong ước được sống. 

Còn thai phôi trái lại không có những mong ước hay í định phức tạp. Có lẽ chúng có một 
bản năng muốn sống, nhưng bản năng này không khác chi bản năng của con tắc kè. Đối với 
những người Duy lợi Ưu điểm, chẳng có gì ngăn cắm họ giết thai phôi cả. Hắn nơi phôi, ở một 
giai đoạn phát triển nào đó, đã có một Í thức, nhưng Í thức này cũng không khác gì nơi con heo 
hay con bò, mà ta vẫn cứ giết đề ăn thịt. Theo cái biết của chúng ta, phôi không có sự tự í thức 
theo nghĩa là có những í định và nguyện vọng phức tạp. Như vậy đây là nguyên tắc: Có quyền 
giết các phôi trong mọi giai đoạn phát triển của nó — nhất là khi việc giết đó đưa đến hạn chế tối 
đa sự đau khô của người mẹ hoặc làm tăng hạnh phúc của bà. 

Đó là chủ trương Duy lợi. Rõ ràng lập luận của họ sáng sủa hơn quan điểm về nhân phẩm 
của Kant nơi các phôi do hôn nhân tạo ra. Nhưng lập luận này cũng có nhiều điểm yếu. Ta có thể 
bảo rằng, thai phôi có lẽ cũng không khác gì con tắc kè về mặt tâm trí. Nhưng trong nó chứa 
đựng tiềm năng của một Albert Einstein. Nếu không bị giết chết, ngày nảo đó nó sẽ là một con 
người với nhiều mong ước và í định. Phải chăng như thế nó đã có ứiểm năng làm một con người? 
Đúng. Nhưng lập luận này thoạt nhìn không có mấy khả năng thuyết phục. Là vì tiềm năng, nói 
chung, không phải là một tiêu chuẩn đạo đức đáng kế. Ai coi trọng tiềm năng sự sống con người, 
người đó phải kết á án ngay chuyện thủ dâm và ngừa thai, như Giáo hội công giáo đang làm (dù 
rằng họ chỉ mới cắm từ một trăm bốn mươi năm nay). Thí dụ sau đây cho thấy rõ hơn sự khác 
biệt: Bạn có thật sự cho răng, việc thầy một con gà đang sống vào nước sôi cũng giống như thầy 
một quả trứng vào đó không? Tiềm năng vì vậy không nói lên gì hết về cảm nhận hạnh phúc hay 
đau khổ hiện tại, và nó cũng chăng tạo ra tình trạng í thức. Như vậy, nó thực sự không phải là 
một tiêu chuẩn trong liên quan với câu hỏi về đạo đức. 

Nhưng cũng có những phản đối khác. Một thiếu sót lớn của Duy lợi là sự cân nhắc hậu quả 
của nó. Là vì, để có được một cân nhắc hợp lí giữa hạnh phúc và đau khổ, tôi phải quan tâm tới 
và thấy rõ được các hậu quả của quyết định của tôi. Nhưng việc này không dễ. Ngay trong các 
vấn đê riêng tư đơn giản đã khó mà nhận ra, đâu là điều tốt hơn (cho tôi) rồi: Tối nay nên đi dự 
sinh nhật của anh bạn hay tới nghe nhà văn X nói chuyện? Làm sao biết được, cái nào rốt cuộc sẽ 
mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn? Nói chi đến những hoàn cảnh đạo đức phức tạp, thật khó 
mà nhìn thấy trước được những hậu quả của chúng. Ai biết được, một phụ nữ phá thai rồi sẽ hồi 
hận vì việc mình làm? Có thê tâm thần chị ta sau đó sẽ trở nên vững vàng hơn? Còn người đàn 
ông tạo ra bào thai ấy sẽ nghĩ gì? Có thê việc phá thai sẽ làm cho liên hệ giữa hai người ra nặng 
nề hơn họ nghĩ? Đó là cái rủi ro trong cuộc sống, mà một nhà Duy lợi có thể phải trả lời. Nhưng 
đó nhất thiết không phải là một lập luận biện minh cho một cắm đoán phá thai chung. 

Lập luận mạnh nhất chống lại quan điểm duy lợi: Nếu đúng là một thai phôi chẳng cần 
được bảo vệ chút nào, vì nó chưa có được những mong ước và í định phức tạp, và như vậy cũng 
không phải là một con người — thì phải chăng một trẻ sơ sinh cũng rơi vào hoàn cảnh như thế? 
Một đứa trẻ chỉ trở thành một con người tự do và đủ tự í thức, khi nó lên hai tới ba tuổi. Như vậy 
Duy lợi — Ưu điểm đã quên mất trẻ con và cho phép không những phá thai mà còn giết các trẻ 
em cho tới ba tuổi? 

Phản đối này rất nặng kí. Trong thực tế có những nhà duy lợi-ưu điểm cô võ cho giá trị sự 
sông bắt đầu từ hai tuổi. Nói vậy, nhưng không phải là họ cho phép giết vô tội vạ các em đến hai 

S2 


tuôi, nhưng họ cũng đòi hỏi phải có những lí do chính đáng. Nhưng lí do chính đáng ở đây 
không năm nơi giá trị vốn có của một con người. Chúng năm nơi các hậu quả xã hội. Các trẻ nhỏ 
gần như luôn luôn có một giá trị lớn đối với bố mẹ và người thân của chúng. Và các trẻ không có 
được giá trị đó, chẳng hạn các em vô gia đình sông trong các viện mồ côi, cũng là những đối 
tượng cần giúp đỡ, chúng ít ra cũng có quyền được xã hội bảo vệ. Nhưng quả không dễ cho một 
người duy lợi-ưu tiên khi phải trả lời, tại sao sự bảo vệ các trẻ em này lại lớn hơn sự bảo vệ súc 
vật. Trong cả hai lãnh vực, ta có thê nói rằng, một xã hội không chăm sóc mà lại tỏ ra coi nhẹ các 
sinh vật, xã hội đó đang írở nên thô bạo một cách nguy hiểm. Nhưng đó không phải là một biện 
minh vững vàng cho quyền sống của các trẻ em. Tử huyệt của Duy lợi-Ưu điểm là chỗ này. 

Ta bước sang giải pháp của Marc Hauser, người vôn chủ trương trong mỗi con người bình 
thường đều có sẵn một cái gì như giác quan đạo đức, một „trực giác” đạo đức. Như ta đã thấy, 
chủ trương Duy lợi có một quan điểm rõ ràng trong việc phá thai. Nhưng chủ trương này tạo ra 
những hệ quả, mà nhiều người cảm thấy khó chấp nhận được, cụ thê là thiếu một sự bảo vệ phải 
có đối với các trẻ nhỏ. Khi nói đến „trực giác”, các nhà đạo đức học thường dựng tóc gáy. Các 
môn đệ của Kant và Bentham tức tốc sẽ liên minh với nhau chống lại mọi thứ trực giác: Đối với 
họ, cảm giác là thứ chăng đáng tin cậy, vì chúng khác nhau nơi từng người, tuỳ vào tâm trạng 
từng lúc và thay đôi theo từng nền văn hoá. Do đó, Triết học tây phương đã cô gắng dùng lỗi 
biện minh duy lí (với sự giúp đỡ của lí trí) để chống lại và để có thê áp dụng cho mọi người 
được. 

Thái độ chống đối mạnh mẽ các cảm giác trong Đạo đức học là gia sản của cuộc chiến giữa 
Triết học và Giáo hội ki-tô giáo. Để thoát ra khỏi ảnh hưởng của tôn giáo, đa số các triết gia đi 
tìm những lối biện minh theo lí trí, có tránh được cảm giác chừng nào hay chừng nấy và họ định 
nghĩa con người theo trí hiểu và lí trí. Cái nhìn thuần lí về con người, như ta đã thấy trong phần 
đầu, là sai. Thân xác và tâm thần không thể tách xa nhau, cũng như không có sự phân cách giữa í 
thức và vô thức. Vì Đạo đức luôn luôn có chút pha trộn với cảm giác, nên ta không thể đơn giản 
thanh lọc nó được. Dĩ nhiên một mình cảm giác không thê là khuôn thước giúp ta nên thánh. 
Nhưng một Đạo đức không chấp nhận trực giác và như thế không chấp nhận những nền tảng sinh 
lí của cảm giác đạo đức, thì Đạo đức đó chắc chắn sẽ tệ hơn cái Đạo đức bao gồm trực giác. 

Phải chăng việc loại bỏ các cảm giác, như trong trường hợp câu trả lời của Duy lợi vê 
chuyện trẻ con, quả thật là điều hợp lí, vì chúng không hợp với lối biện minh? Và nữa: Phải 
chăng việc đưa cảm giác công lí, như Duy lợi đã làm, lên ghế chánh án tối cao, là điều hợp lí? 
Điều đó có hợp với bản chất con người không? Một bà mẹ đứng trước căn nhà đang cháy, trong 
đó có đứa bé sơ sinh của mình và con chó dễ thương, và bà chỉ cứu được một trong hai thứ đó 
mà thôi; bất chấp mọi trực giác và cảm giác yêu thương và vì lẽ công bằng, bà sẽ cứu con chó, vì 
nó xem ra khôn và có nhiều ưu điểm phát triển hơn đứa con sơ sinh? 

Nếu muốn đưa ra những quy định hành xử hợp lí, ta không thể bỏ qua trực giác được. Mọi 
nền Đạo đức học khách quan và biết điều đều cũng nghĩ như thê. Không có Đạo đức học nào mà 
không chứa trong nó những giá trị. Và tự bản chất, các giá trị không do lí trí nghĩ ra, nhưng được 
tạo nên bởi cảm giác. Khi tôi, cũng như nhà Duy lợi, coi công ích là một gia sản quan trọng, thì 
điều này có thể hiểu được. Nhưng đây không phải là kết quả của một sự suy nghĩ thuần lí. Mà 
đúng ra là một giá trị. Điều này trở nên rõ ràng, khi có người bảo, hắn là tên ích kỉ và công ích 
chẳng là cái thá gì cả đối với hắn. Mối quan tâm của tôi đối với tha nhân không chỉ đặt nền trên 
lí sự. Và í chí làm lành (muốn làm điều thiện) của tôi trước sau vẫn là một chọn lựa giá trị. Nền 
tảng cuối cùng của mọi quy luật đạo đức vẫn là một mong muốn chứ không phải là một nhận 
thức. 

Nhiều triết gia hôm nay không muốn nói tới trực giác đạo đức, là vì khái niệm này nghe ra 
quá mang chất tôn giáo. Khi kêu gọi mọi con người thuộc loài /omo sapiens bảo vệ sự sống kê 
từ lúc thụ tinh, Giáo hội công giáo không dựa trên những lập luận lí trí. Họ dựa trên một cái gì 
thuộc cảm giác, cái đó là í muốn của Thiên Chúa. Chỉ ngặt một nỗi là í Chúa có thay đổi. Giáo 
chủ Piô IX khẳng định việc thai phôi có linh hồn ngay từ lúc thụ tỉnh mới từ năm 1869. Trước 
đó, Giáo hội chủ trương hồn chỉ bắt đầu có, khi thai phôi biết cử động, cử động là dấu chỉ đầu 

83 


tiên có thể cảm được của sự sống. Điểm này cũng gần gũi với việc cảm nhận trực giác. Là vì sự 
sống cảm nhận có một tầm giá trị trực giác khác hơn sự sống đang có về mặt sinh lí, sự sống sinh 
lí này thường chẳng được bà mẹ đề í đến. Nhiều phụ nữ ngày nay vẫn không biết là mình có thai 
trong giai đoạn đầu. Giáo chủ Piô đã phản ứng dựa theo những hiểu biết mới của ¡ khoa đương 
thời. Trong thập niên 1860° ¡ khoa vừa mới bắt đầu có khả năng chẩn thai một cách khả tín. Giáo 
chủ đã cân trọng nhưng liều lĩnh mở rộng giáo lí của mình trên suố/ hành trình phôi thai. 

Từ gôc rê hình thành, tôn giáo là sự thông dịch các trực giác ra thành hình ảnh và giới răn. 
Tiếp đến, chúng là một sự sắp xếp trật tự xã hội. Nhưng giáo điều về hồn của thai phôi đi ngược 
lại mọi trực giác. Nó phản trực giác. Nó không mang lại thuận lợi gì cho trật tự xã hội. Tầm quan 
trọng do linh cảm của giai đoạn đầu sự sống con người tuỳ thuộc vảo giá trị, mà người mẹ và 
người cha (ít hơn) cũng như những người thân liên hệ gán cho nó. Thường thì phôi càng lớn lên, 
môi liên kết này càng mạnh hơn. Rồi nó lại càng thắt chặt hơn một lần nữa qua biến cố sinh nở. 
Đối với thai phôi thì đây là một bước nhảy sang một chiều kích mới. Đây là lần đầu tiên nó tự 
lập về mặt sinh lí, môi trường sống của nó hoàn toàn thay đổi, và trong não nó diễn ra một cuộc 
cách mạng. Và sự thường, một chiều kích cảm giác mới cũng xây ra nơi người mẹ, người cha, 
các anh chị và ông bà, khi họ giờ đây nghe được, thấy được, sờ được đứa bé. Dù đã có một mối 
ràng buộc gần gũi trong thời gian thai nghén, hiếm có bà mẹ nào nói, mối ràng buộc với con sau 
khi sinh ra cũng giồng như sự gần gũi lúc mang thai. Như vậy, mối giao cảm đạo đức của chúng 
ta phần lớn là một vấn đề liên quan tới kinh nghiệm giác quan và tới khả năng tưởng tượng do 
các cảm giác tạo ra. Các tôn giáo gìn giữ - giữ được nhiều hay ít, tốt hay xấu là còn tuỳ - cảm 
thức về ,,đạo đức trực giác” này. 

Duy lợi được trực giác điều chỉnh ở hai điểm. Trước hết, trực giác cho thấy, việc phá thai 
càng trễ càng khó khăn hơn. Hiểu theo đó, thì mức cho phép phá thai ở Đức trong vòng ba tháng 
đầu mà không bị coi là phạm pháp là có í nghĩa. Cho dù sự xê dịch từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 
92 không phải là một bước chuyền từ chiều kích này sang một chiều kích khác, thì chung chung 
cũng có thê nói được rằng, ba tháng đầu là giai đoạn tự nhiên trong đó thai phôi ở trong tình 
trạng „sống thực vật“ „ nghĩa là sông không có í thức. Thứ hai, trực giác cho biết, các trẻ sơ sinh 
và sơ nhi có một quyền sống buộc phải bảo vệ; là vì trực giác giúp ta cảm nhận được rằng, sự 
sông của các em có giá trị ngang hàng với sự sông của một con người. Vẫn có những người 
không có được những trực giác này, nghĩa là họ vô khả năng trách nhiệm về mặt tình cảm, 
nhưng điều này chắng sao. Mọi nền Đạo đức đều gặp phải vân đề này. Như đã nói, không phải ai 
cũng coi công ích là quan trọng: dù vậy các nhà duy lợi vẫn giả thiết có một cảm nhận (công ích) 
như thế; trong trường hợp này, nếu đem so sánh, thì các bản năng sinh lí trực tiếp có thể đáng tin 
hơn là các bản năng xã hội được rút ra từ đó. 

Quyền sống, giá trị và phẩm giá của sự sống, như vậy, không bắt đầu từ hành vi giao phối 
giữa người nam và người nữ. Vì vậy chăng có lí do gì để nói, không được phá thai trong ba 
tháng đầu. Phôi càng phát triển thì vẫn đề càng trở nên rắc rối hơn. Sự phá thai càng trở thành 
một vấn đề đạo đức khó nghĩ hơn từ tháng này sang tháng khác. Riêng những trường hợp ngoại 
lệ bất khả kháng thì đã có những quy định của luật lệ. Ai cảm thấy cái rủi ro trước một đứa con 
tật nguyên về tinh thần hay thể xác quá nặng, và mình không thể nào chăm sóc nổi, người đó có 
thể sẽ nghĩ tới chuyện phá thai. Trường hợp này, đối với Duy lợi, họ sẽ đem những mong ước, í 
định và tiềm năng đau khổ của cha mẹ lẫn của đứa con lên bàn cân đề quyết định; công thức này 
quả bất nhân, nhưng Duy lợi không có một giải pháp nào khác giải pháp đó. Quyết định lại càng 
khó hơn sau khi đứa con tật nguyên ra đời. Chăng hạn như đứa trẻ ra đời với một bắt túc tim 
mạch, khiến nó suốt đời phải sống lệ thuộc vào máy móc. Trường hợp này, có khuôn thước nào 
hay hơn, ngoài những cảm nhận của cha mẹ, nghĩa là ngoài giác quan đạo đức, và những mong 
ước hay í định của họ xuất phát từ đó, sau khi đã có được những lời tư vấn khôn ngoan và đầy 
tình tự? Nhưng những vấn đề như thế từ lâu đã không còn là vấn đề của phá thai nữa, mà chúng 
đã đụng chạm tới một lãnh vực hoản toản khác. Chúng đưa ta đến câu hỏi, đạo đức có cho phép 
ta để cho một người chết hoặc giúp họ chết theo yêu cầu của họ hay không? Nếu có, thì trong 
những hoàn cảnh nào? 

S4 


©_ Thời giờ sau hết. Có được phép trợ tử không? 


Berlin 
Thời giờ sau hêt 
Có được phép trợ tử không? 


„Warneminde là một địa danh vui, dễ thương. Biển sóng dạt dào, không khí trong lành. 
Cách đây nhiều năm, hai mẹ con đã một lần ra nơi Biên Đông này rồi. Sắp tới, bà sẽ lại đưa con 
ra đó. Con bà không muốn nằm dưới đất nặng nghĩa trang. 

Tờ quảng cáo về hải táng để trên đầu tủ lạnh. Marie-Luise Nicht cứ cầm lên đặt xuống. 
Mọi chuyện đôi với bà vẫn còn xa. Con bà vẫn còn năm trong căn phòng lớn và đẹp bên cạnh 
phòng bà. Nó còn thở, tim vẫn đập, người còn nóng. Thỉnh thoảng nó mở mắt. Đó không phải là 
một người đã chết. 

„Con người đó”, bà Nicht cho hay, ,là Alexander, đã chết cách đây bốn năm”. ,Còn đây là 
một Alexander mới. Đối với ¡ khoa: đó là một con người không có cái Tôi, không còn cảm 
nhận, không còn khả năng giao tiếp — và cũng không còn cơ hội đổi khác nào cả. Còn với Marie- 
Luise Nicht: đó là đứa con yêu của bả. 

Lúc đầu, thỉnh thoảng bà năm chặt bản tay mình trong túi vải, đấm con lia lịa, miệng hét: 
Con tỉnh lại, không thể bỏ mẹ một mình được! Giờ thì hết rồi. 

Đứa con giờ đây xem ra chăng còn đau đớn. Cơ bắp của nó mềm ra, chăng tiết ra mô hôi, 
có lẽ cũng chẳng cảm giác nữa. Từ lâu, bà mẹ đã quen nhìn cái miệng luôn luôn mở của con, 
thỉnh thoảng có những giọt nước miếng chảy ra. Bà có thê nói với con, có thê vuốt ve và thoa 
bóp cho nó, có thể mang nó lên xe lăn đưa ra ngoài, mỗi khi trời đẹp. Bà nghĩ có thể sống với 
con mãi mãi như thế. Dù vậy, bà muốn con bà được chết. Là vì bà biết chắc rằng, con bà không 
muốn kéo đài cuộc sống nhờ vào dây chuyền thức ăn như kia.“ 

Tuần báo Der Spiegel số mùa hè 2006 đã viết về số phận của Alexander Nicht và bà mẹ 
của em như trên. Một đêm tháng mười năm 2002, cậu học sinh chuẩn bị thi tú tài ở Berlin vô 
tình bị một chiếc xe cán và bị chấn thương sọ não nặng. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu bệnh 
viện. Một phần lớn vỏ đại não bị hư, không còn có thê cứu vãn. Gần bốn năm dài Alexander ở 
trong tình trạng hôn mê thức (Wachkoma), chẳng nói năng gì được và cũng chẳng còn hi vọng 
trở lại cuộc sông bình thường. Bà mẹ tin răng, chắc chắn con mình chẳng muốn một cuộc sông 
như thế. Nhưng các bác sĩ bệnh viện cương quyết Ø1ữ sự sống đó, và pháp luật cũng không chấp 
thuận lời yêu câu tháo dây của bà mẹ. Vấn đề pháp lí thật rắc rối, chứ không đơn giản như thoạt 
nhìn. Theo luật, không bác sĩ nào ở Đức có quyền kéo dài cuộc sống ngược lại í muôn của bệnh 
nhân, nhưng với một người như Alexander thì làm sao biết được í muốn của em. Thay vì đáp 
ứng lời yêu cầu của bà mẹ, họ tiếp tục giữ Alexander sống. 

Bệnh nhân hôn mê không còn có cơ tỉnh lại là một trong nhiều trường hợp khó xử cho luật 
pháp, cho những cân nhắc đạo đức và cho câu hỏi về í muốn và quyền của đương sự. Trường 
hợp này, ai được phép cùng quyết định? Đâu là biên giới được phép của bác sĩ? Phải chăng bác 
sĩ có quyền chấm dứt sự sống của một bệnh nhân hết cơ may sống, bằng. cách tháo dây chuyền 
thức ăn hay chuyền khí thở (ợ ứ# tiêu cực)? Họ được phép chích một liều thuốc giảm đau mạnh 
để bệnh nhân mau chết (rợ tử gián tiếp)? Bác sĩ được phép giúp bệnh nhân chấm dứt sự sống, 
thể theo lời yêu cầu rõ ràng của bệnh nhân (rợ giúp tự tử)? Và cuối cùng: Bác sĩ được phép, thê 
theo lời yêu câu của bệnh nhân, cho họ một liều thuốc hay chích cho họ một mũi thuốc, đề kết 
liễu đời họ (frợ ứử tích cực)? 

Luật ở Đức có những quy định rõ ràng đối với trường hợp frợ ứử tích cực. Luật lên án lỗi 
trợ tử này. Điều 216 (giết người theo yêu cầu) của bộ luật hình sự có nội dung như sau: ,„Ai được 
xác nhận là đã giết người theo yêu cầu rõ ràng và khẩn thiết của người bị giết, người đó sẽ bị kết 


S5 


án tù giam từ sáu tháng tới năm năm“. Bác sĩ nào quyết định cho chết mà không có lời yêu cầu 
của bệnh nhân, người đó có thê bị kết án tội sát nhân. Điều 216 không những bảo vệ cá nhân 
trước chính mình, mà đồng thời còn cản ngăn vIệc giết người theo í riêng của mình, rồi sau đó 
khai với toà án rằng, chính người kia đã yêu cầu mình giết. Một rào cản pháp lí như thế rõ ràng 
là điều tốt. Nhưng có phải đều tốt trong zọi trường hợp? 

Dù luật trong các nước Âu châu khác nhau, nhưng chẳng có nước nào cho tới nay trực tiếp 
cho phép việc trợ tử tích cực cả. Hoà-lan năm 2001 và Bỉ năm 2002 đã cho phép trợ tử tích cực 
cách gián tiếp. Theo đó, trợ tử tích cực vẫn bị cắm, tuy nhiên nó có thể „không bị kết án“ trong 
một số trường hợp thoả mãn được những đòi hỏi của luật định. Hoà-lan cho phép khoản này là 
để giải quyết tình trạng trợ tử tích cực vẫn diễn ra âm thầm từ năm 1969 trong một số phòng 
mạch bác sĩ nước này, trong khi đó đa phần dân chúng vẫn tán đồng : việc câm đoán chính thức. 
Đây là một biện pháp cũng giống như việc phá thai ở Đức: nguyên tắc là cấm, nhưng không bị 
án phạt, nếu thoả mãn một số điều kiện luật định. Từ năm 2001, một bác sĩ hành nghề ở Hoà-lan 
được phép giết một bệnh nhân, nếu 1) bệnh nhân rõ ràng muốn điều đó, 2) có một bác sĩ thứ hai 
làm có vẫn và nhân chứng và 3) bác sĩ thực hiện phải khai báo cho công tố viện, đề cảnh sát có 
thể theo dõi sự việc. 

Những người biện hộ việc cho phép hoặc không kết án trợ tử tích cực nêu lên quyền tự 
quyết của mỗi người đề biện minh cho quan điểm của mình. Theo họ, tất cả những ai còn đầy đủ 
í thức đều có quyên quyết định về sự sông và vì thế cả về cái chết của họ. Hiến . pháp nước Đức 
nói tỚi „Phẩm giá CO người”. Phẩm giá này như vậy gồm cả quyên tự quyết về sự sông lẫn tự 
quyết về cái chết. Điều lạ, cả hai phía chống và muốn trợ tử tích cực đều dựa vào lập luận của 
Kant. Phía chống nêu ra ,,sự bất xâm phạm” tuyệt đối của sự sống con người, vì con người, theo 
Kant, mang trong nó mục đích tự tại. Không được phép ,,làm sai lạc mục đích“ (verzweckt) của 
con người. Cho phép một người nào khác giết mình, có nghĩa là mình không còn làm chủ trên 
mình nữa, mà là để cho một kẻ khác làm chủ trên mình. Từ một con người tự do, như vậy, trở 
thành một đối tượng sử dụng lệ thuộc của người khác. Và điều này, nói như Albin Eser, giáo sư 
hưu trí về luật hình sự ngoại quốc và luật quốc tế thuộc Viện Max Planck tại Freiburg, có nghĩa 
là ,mục đích con người đã bị sai lạc”. Phải chăng có sự khác nhau thật sự giữa việc tự mình sáng 
suốt quyết định giết mình và việc mình nhờ một người khác giết mình, vì mình (chăng hạn đang 
nằm trên giường bệnh) không thể tự làm được? Có phải người ta đang „làm sai lạc mục đích” 
của tôi, khi họ không cho tôi chết, dù tôi yêu cầu được chết? Chúng ta biết, lúc về già Kant TẤt SỢ 
chứng bệnh mắt trí (Alzheimer) nguy hiểm đang tới với mình và đã quyết định, nếu rơi vào 
trường hợp đó thì sự sông chăng còn í nghĩa và giá trị gì nữa đối với ông. Vì thời đó chưa có các 
hình thức trợ tử gián tiếp tối tân và việc chấm dứt chữa trị cũng không khiến một bệnh nhân mắt 
trí chết ngay, ta có thể nghĩ rằng, Kant có lẽ hỗ trợ cho chuyện trợ tử tích cực, ít ra cho chính 
ông. 

Một lí chứng rõ hơn biện minh cho việc trợ tử tích cực, đó là con SỐ thống kê. Hàng năm 
„Deutsche Gesellschaft fũr humanes Sterben“ (DGHS), một hội ở Đức đòi hỏi việc trợ tử tích 
cực, nhờ các viện thăm dò lấy í kiến người dân, và có tới 80% người được hỏi cho biết, họ tán 
đồng việc trợ tử tích cực. Đối với DGHS, đó là một tín hiệu rõ ràng. Họ yêu cầu các nhà chính trị 
nên thực hiện những gì đa số người dân muốn. Nhưng mệnh lệnh đạo đức và con số thống kê lại 
là hai chuyện khác nhau. Nhiều năm trước đây, đa số dân Đức chống lại đồng tính luyến ái. Vì 
thế, phải tống cổ những người đồng tính vào nhà tù, như chuyện đã xây ra thật trong thập niên 
60”? Nếu đưa ra thăm dò sau biến cô 11.09.2001, hắn đa số dân đã chống lại những tín đồ bảo 
thủ đạo Hồi và đòi đuôi họ ra khỏi nước, nhưng ngày nay thì không có chuyện này nữa. Số thống 
kê cũng phản ảnh tình cảm cấp thời, và chúng lệ thuộc nhiều vào cách hỏi. Bốn năm trước, 
Deutsche Hospiz Stiftung, một quỹ hội phản đối trợ tử tích cực, cũng có một cuộc thăm dò. Quỹ 
này không những đưa ra câu hỏi vê chuyện trợ tử tích cực, mà còn cô gắng giải thích cho người 
được hỏi về phương cách và đường hướng chăm sóc những người bệnh ở giai đoạn sau hết, để 
làm sao cho họ có thể trải qua giai đoạn này trong an bình và không đau đớn. Kết quả thăm dò 
ngược hắn kết quả của DGHS. Chỉ có 35% những ai trước đó được nghe cắt nghĩa về chuyện trợ 

$6 


tử tích cực và cách thức chăm sóc trên đây tán đồng việc cho phép trợ tử tích cực. 56% trái lại 
yêu cầu các bệnh viện nên có những biện pháp mạnh hơn cho phương pháp ¡ khoa chăm sóc mới 
đó. Như vậy, chủ trương duy lợi, vốn đi tìm hạnh phúc và đau khổ của xã hội qua con số thống 
kê, quả là chuyện khó khăn. 

Lí lẽ (gián tiếp) thứ ba được đưa ra để cô võ cho trợ tử tích cực ở Đức: luật lệ hiện nay quá 
mâu thuẫn nhau. Ở Đức mỗi năm có 800.000 đến 900. 000 người chết, ít nhất hai phần ba số đó 
chết ở bệnh viện hay trong các viện chăm sóc, còn một số rất ít chết ở nhà, bên cạnh những 
người thân. Xem ra không có aI trong số đó chết vì trợ tử tích cực đo tay một bác sĩ hay một 
nhân viên chăm sóc. Đó chỉ là xem ra mà thôi. Trong thực tế, trong vòng mười năm qua, có hơn 
300 người mua vé một chiều từ Đức sang Thuy-sĩ, để nhờ những tô chức như Digri#as hay EXIT 
chích thuốc đề chết. Theo thuật ngữ luật pháp, đó là „trợ giúp tự tử”. Khác với Thuy-sĩ, ở Đức 
không được phép trợ giúp tự tử, mà cũng không cắm đoán chuyện này. Và việc bán thuốc độc 

cũng chưa phải là trợ tử tích cực. Một tay buôn độc dược Zyankali chỉ bị kết tội vi phạm luật 
mua bán ma tuý mà thôi. Như vậy, nền tư pháp Đức đứng trước một ngã cụt. Nó quá nghi ngờ 
các tổ chức trợ tử thương mại. Nhưng làm thương mại với chuyện tự tử thì lại hoàn toàn không 
cắm. Triết gia luật ở Mainz, Norbert Hoerster, nhận thấy có một vấn đề quan trọng trong khoảng 
trồng luật pháp này; nó hoàn toàn đi ngược lại chuyện trợ tử tích cực, vốn là điều ông hỗ trợ, với 
điều kiện phải dựa đúng trên Í muốn tự do của người bệnh. Trong khi cổ vũ cho việc trợ tử tích 
cực có điều kiện đó, Hoerster đề nghị, người nào xui khiến hay trợ giúp một người khác tự tử, sẽ 
bị xử tù tới năm năm - trừ ra người đó rõ ràng hành động theo í muôn tự do của người kia. Lí lẽ 
của Hoerster chủ yếu dựa trên các nguyên tắc duy lợi-ưu tiên, nhưng ông kín đáo đưa vào đây 
thêm một tiêu chuẩn thứ hai. Không chỉ các ước muốn và í định của người muốn chết là quan 
trọng, mà cả động cơ của người giúp cũng quan trọng không kém. Là vì để xui khiến ai làm gì, 
tôi phải có một lí do nào đó, và lí do này có thể mang nhiều í nghĩa khác nhau. Một khiếm 
khuyết thấy rõ của Duy lợi, là chủ trương này thường chỉ quan tâm tới những hệ quả của hành 
động, chứ không để í gì tới động cơ của hành động đó. Một người lính nhận lệnh vị chỉ huy giết 
một trăm người trên trận địa và một tay tội phạm đánh chết một bà giả để cướp của, tội của 
người lính nặng hơn? Một Đạo đức chỉ nhìn theo các hệ quả cho đương sự hay cho xã hội mà 
thôi, Đạo đức đó bắt túc. 

Gần như tất cả những người duy lợi-ưu tiên đều tán đồng việc trợ tử tích cực, vì điều này 
có thể là quyền lợi của Tgười muốn chết, vốn thường là một bệnh nhân nan ¡, không còn hi vọng 
sông. Những người chống đối, lạ thay, cũng nhân danh quyền lợi của người muốn chết đề biện 
minh cho quan điểm họ. Đề hiểu điều này, cần nhìn vào trợ tử tiêu cực và trợ tử gián tiếp. Ở 
Đức, được phép írợ tử tiều cực, nếu đó đúng là ước muốn của người bệnh. Không bác sĩ nào có 
quyền kéo dải sự sông của một bệnh nhân ngoài í muốn của đương sự. Những khó khăn liên 
quan tới í muốn của một bệnh nhân hôn mê ta đã có dịp tiếp cận qua trường hợp của Alexander 
trên đây. Ở Đức, rợ ứ gián tiếp cũng được phép. Trợ tử gián tiếp hay xây ra nhất trong trường 
hợp /erminale Sedierung (an tử). Thuật ngữ này muốn nói lên rằng, bác sĩ chữa trị tiêm cho con 
bệnh chờ chết một liều thuốc giảm đau, chắng hạn Morphin, thật mạnh, để con bệnh chìm vào 
cơn mê. Bác sĩ có làm hết mình, sao cho con bệnh không đau đớn trong những ngày giờ cuối của 
họ. Đồng thời bác sĩ không cho con bệnh chuyền hay uống đủ nước. Sự thường, với lối trị khô 
đó, con bệnh sẽ chết vì thiếu nước sau hai hay ba ngày. Theo lối hiểu của lối chữa trị đó, 
terminale Sedierung (an tử) không phải là một cách trợ tử tích cực. 

An tử thường được hiểu như một biện pháp nhân đạo thay thế trợ tử. Ở Đức, nó cũng là 
một phương cách trợ tử gián tiếp thường được dùng, một phương cách nằm giữa vùng tranh tối 
tranh sáng luật pháp. Có bao nhiêu trường hợp được trị như thế? Không có số liệu, vì luật không 
buộc phải khai báo. Vì tranh tối tranh sáng như thế, nên đôi khi có những trường hợp nhập 
nhằng. Thời gian qua, một vài trường hợp có tình lạm dụng an tử đã bị đưa lên báo, làm dây lên 
những phê bình chỉ trích. Người ta muốn biết, bệnh nhân đã biết đến hậu quả đưa tới cái chết của 
lỗi trị giảm đau đó hay chưa, và con bệnh có chấp nhận hay có muốn cái chết đó không? Vì thế 
những người phê bình cho răng, hàng ngàn vụ trợ tử gián tiếp này vẫn được âm thầm thực hiện ở 


S7 


Đức chắc chắn còn nguy hiểm hơn là việc cho phép trợ tử tích cực nhưng với sự theo dõi gắt 
gao. 

Như vậy, chúng ta đã nêu ra các chứng cứ quan trọng nhất cô xuý việc cho phép trợ tử tích 
cực có kiểm soát trong một quốc gia pháp trị. Để tiện theo dõi, ta tóm tắt lại một lần nữa như 
sau: 1) Quyền trợ tử tích cực là một quyên căn bản của con người tự do, nó là một phần của 
quyền tự quyết của họ. 2) Trợ tự tích cực được đa số dân Đức tán đồng, coi đó như một phương 
tiện hợp pháp. 3) Trợ tử tích cực trong sáng hơn và dễ kiểm soát hơn là trợ giúp tự tử hay trợ tử 
gián tiếp, và như vậy nên chấp nhận nó như các phương tiện được phép khác. 

Đối diện với ba lập luận thuận đó, có những luận chứng chống như sau: 1) Phải chăng 
tương quan tín cân giữa bác sĩ và con bệnh, trong một số trường hợp, sẽ bị phá vỡ, nêu cho phép 
trợ tử tích cực? 2) Trợ tử tích cực có phản lại quy điều danh dự „giúp đỡ và chữa lành” của nghề 
bác sĩ không? 3) Có thể kiểm soát và xác định được một cách chắc chắn không, rằng con bệnh 
thực sự muôn trợ tử tích cực? 4) AI bảo vệ được con bệnh mất trí hoặc kẻ hôn mê trước những 
hậu í ích kỉ của người thân, vốn vì một lí do nào đó chỉ muốn cho họ chết? Hợp pháp hoá việt trợ 
tử tích cực có khiến cho xã hội thay đổi cái nhìn đối với những người bệnh chờ chết, và như thế 
làm nguy hại tới những điều kiện của cuộc sống chung không? 5) Nó có gây ra một cuộc „„vỡ đê“ 
không, khiến việc cho phép trợ tử tích cực trở thành một bó buộc gián tiếp trong việc sử dụng 
phương tiện này? Chẳng hạn đề làm hài lòng thân nhân người bệnh hay để các hãng bảo hiểm 
sức khoẻ đỡ tôn phí thêm? 6) Như thế việc „tự do chết“ có bị biến thành „mắt tự do sống“ 
không? 7) Cho phép trợ tử tích cực có dẫn tới việc nhà nước sẽ hạn chế xây dựng những phương 
cách chữa trị tốn kém nhưng nhân đạo hơn, chẳng hạn như đầu tư thêm cho ngành ¡ khoa giúp an 
tử (Palliatrvmedizin)? 

Lí đo 1) và 2) về tương quan bác sĩ - bệnh nhân có thể trả lời ngay. Đây không phải là một 
vấn nạn triết học, nhưng nó xuất phát từ một hoàn cảnh tâm lí cá nhân. Và nó luôn khác nhau. Có 
thể tương quan này sẽ xấu đi vì chuyện trợ tử tích cực, nhưng không nhất thiết phải thế. Ngoài 
ra, nếu cho phép trợ tử tích cực, cũng không có nghĩa là mọi bác sĩ đều có nhiệm vụ hay bị buộc 
phải giết bệnh nhân. Lí do 3) và 4) về khả năng lạm dụng của người thân. Đây là nhiệm vụ của 
tư pháp. Tư pháp phải làm sao có được những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Lí do 5) và 6) về 
hậu quả xã hội và vê mong đợi quá lớn có thê có nơi bệnh nhân, đây là những vấn nạn triết học 
trong í nghĩa bao quát nhất. Ở đây mở ra một chiều kích đạo đức-xã hội lớn và quan trọng. 
Nhưng làm sao để trủ tính và đoán biết được những hậu quả xã hội? Ở Hoà-lan, từ năm 2001 có 
ba nghiên cứu lớn về chuyện trợ tử tích cực. Trong khoảng 140.000 người Hoà-lan chết ở bệnh 
viện, trên dưới 4500 người chết qua mũi thuốc của bác sĩ. Gấp bốn con số này chết nhờ an tử. 
Con số trong các năm qua ít thay đổi. Những người cổ xuý trợ tử tích cực coi đó là bằng chứng 
thuận lợi cho quan điểm của mình. Họ bảo, chẳng có ,„„vỡ đế” gì cả, vì số người muốn chết bằng 
trợ tử tích cực không tăng. Nhưng phía chống cũng nhìn số liệu đó thuận lợi cho mình. Là vì 
năm nào cũng có vài trường hợp nhập nhằng, khiến thân nhân và bảo hiểm sức khoẻ phải đưa 
nhau ra toà. Ngoài ra, người ta còn nghi có những vụ giết người mà không báo cáo. Như vậy, các 
số liệu thống kê cho tới giờ phút này không cho ta một câu trả lời rõ ràng gì về khía cạnh đạo 
đức của việc trợ tử. 

Chỉ còn lí do 7). Hợp pháp hoá việc trợ tử tích cực hắn sẽ làm chấm dứt các đầu tư vào 
những phương tiện chữa trị đắt đỏ? Một cách trực giác, đa số con người ta đều cho rằng, chết an 
tử là cách tốt hơn chết vì chích độc được. Cảm nhận trực giác này đã là cái gì mọc rễ trong bản 
chất tự nhiên của con người, như Marc Hauser cho thấy trong thí nghiệm của ông (Xem Người 
đàn ông trên câu). Giết người cách tích cực khác với để mặc cho chết, dù hai cách đó đều dẫn tới 
cùng một kết quả như nhau. Việc cắm giết người cách tích cực, như thế, không phải là hậu quả 
của giáo điều tôn giáo coi sự sống con người là , linh thiêng”. Đúng hơn, giáo điều này là hậu 
quả của một lịch sử phát triển loài người có rễ sâu nơi trực giác. Vì thế, việc coi thường „tính 
linh thiêng“ của sự sống, coi nó chỉ là một thứ sản phâm của tôn giáo bất lực trong thời đại ngày 
nay, quả là một lí lẽ chăng vững tí nào cả. Trước khi có Ki-tô giáo, lực cản giết người tự nhiên 
này đã có rồi, dù nó thê hiện với nhiều luật trừ ở mọi thời và trong nhiều nền văn hoá khác nhau. 

88 


Điều đáng để í, là hầu hết những người tán đồng trợ tử tích cực cũng thấy có sự khác nhau giữa 
hành vi tích cực và hành vi vô tình để mặc. Dù có những chỉ trích đối với trợ tử gián tiếp, chẳng 
có mấy ai trong hàng ngũ chủ trương trợ tử tích cực lại coi việc chích thuốc độc là phương tiện 
thật sự hay hơn. Vì thế, trợ tử tích cực chỉ là cực chăng đã, nó là phương thế cuối cùng sau mọi 
phương thế khác. 

Từ đó có hai hệ quả: Nhà nước phải bằng mọi cách hỗ trợ ngành ¡ tế an tử và có gắng làm 
sao cho việc trợ tử gián tiếp được thực hiện càng nhân bản và trong sáng chừng nào càng tốt. 
Làm như thế cũng là để góp phần loại trừ chuyện trợ tử tích cực. Là vì chuyện quan trọng nhất 
trong những ngày cuối của bệnh nhân chờ chết không phải những ưu tư vê ¡ khoa, mà là về tâm 
lí. Coi trọng quyên tự quyết của con người, ngay cả quyên họ tự định đoạt cái chết của mình, là 
đúng. Nhưng việc tìm hiểu các hoàn cảnh đưa đến việc muốn chết của họ cũng quan trọng không 
kém. Hoàn cảnh đưa đến í định muốn chết mới là điều quyết định, chứ không phải là quyên được 
trợ tử tích cực. Vì thé, lối trị giảm đau (Palliativmedizin: an tử) là con đường nhân bản hơn cho 
bệnh nhân và bác sĩ chữa trỊ. 

Hệ quả thứ hai: Việc chấp nhận trợ tử tích cực có nguy cơ biến phương pháp cuối cùng này 
trở thành một phương pháp ,,bình thường” như những phương pháp khác, đối với một số trường 
hợp không có lối thoát. Một số thân nhân có thể sẽ giảm nỗ lực chăm sóc người thân của họ. Và 
các bệnh viện có thể cũng chẳng nỗ lực thêm trong việc giúp bệnh nhân có được những ngày 
cuối đời nhẹ nhàng. Dù các con số thống kê ở Hoà-lan cho tới nay chưa xác nhận nỗi lo âu này — 
nhưng trước cảnh cạn kiệt ngân khoản ¡ tế trong tất cả các nước Âu châu hiện nay, quyền tự 
quyết trên cái chết của mình có thê nhanh chóng đưa tới hậu quả ngược lại: gây ra nơi xã hội một 
chờ mong quá lớn, ít ra là nhằm bớt gánh nặng cho hệ thống bảo hiểm ¡ ¡ tế. 

Như vậy, vấn đề quan trọng nhất trong thời đại ngân quỹ ¡ tế không ngừng bị cắt xén hiện 
nay là: Nhà nước và xã hội coi trọng việc an tử như thế nào? Chính thái độ này sẽ tương đối hoá 
mọi yêu sách mạnh mẽ nơi con người muốn đòi được tự do chết. Lúc này đây, việc cần kíp hơn 
là làm sao cải tiến từng trường hợp cá biệt đang diễn ra trong vùng tranh tối tranh sáng của trợ tử 
tiêu cực, tích cực và gián tiếp trong các bệnh viện, còn chuyện phải có một lập trường rõ ràng về 
mặt triết lí luật pháp và đạo đức cho chuyện trợ tử tích cực là điều không cấp thiết. Nhà triết học 
coi trọng tính hợp lí, không mâu thuẫn và sự minh bạch. Nhưng, đối với nhà chính trị, thì trách 
nhiệm đạo đức xã hội lại là yêu tố quyết định. Với họ, những nhập nhằng khó chấp nhận về mặt 
lí thuyết không quan trọng cho bằng những mập mờ có thể chấp nhận trong thực tế. 

Như vậy, quyên tự quyết của con người sẽ bị hạn chế, một khi nó (có thể) tạo ra cho xã hội 
những hậu quả bất nhân và không thê chấp nhận. Nhưng ai là kẻ thuộc về ,„xã hội“' này? Phải 
chăng chỉ có chúng ta mà thôi? Chúng ta có thái độ nào, chăng hạn, trước những sinh vật biết 
đau, nhưng chúng không thể nói ra sở thích và không thể đòi hỏi quyền của chúng? Chẳng hạn 
như các thú vật? 


e Không chỉ có thịt và sữa. Có được phép ăn thịt thú vật không? 


S9 


Oxford 
Không chỉ có thịt và sữa mà thôi. 
Có được phép ăn thịt thú vật không? 


Thử tưởng tượng, một hôm nào đó có những thực thể lạ từ ngoài vũ trụ hạ cánh xuống 
hành tinh chúng ta. Những thực thể giống như trong phim /dependence Day của Hollywood. 
Chúng vô cùng thông minh, vượt xa con người. Vì loài người không phải lúc nào cũng sẵn có 
một ông tổng thống Hoa-kì gan lì không sợ chết ngôi sẵn trong máy bay đề giúp đỡ, và vì họ 
không có đủ khả năng tạo ra những loại vi khuẩn để chận đứng máy tính của thực thể ngoài hành 
tinh, nên họ đã bị thực thê lạ này qui phục trong nháy mắt và tất cả đã bị chúng đầy vào ngục tối. 
Một chế độ bạo ngược không tiên khoáng hậu bắt đầu. Thực thê ngoài hành tinh dùng con người 
làm vật thí nghiệm, chúng thuộc da con người để đóng giày, làm bọc ghế xe, làm túi đèn bin, 
chúng gom góp tóc, xương và răng con người đề biến chế tiếp... Chúng ăn cả thịt người, nhất là 
thịt trẻ em và sơ nhi, vì thịt này ngọt và mêm. 

Một anh người, vừa được chúng xách từ ngục tối ra để đưa vào lò thí nghiệm, la toáng lên: 

„Tại sao các ngươi làm như thế? Các ngươi không thấy chúng tôi có cảm giác và cũng biết 
đau à? Tại sao lại đem con cái chúng tôi ra để ăn thịt? Các ngươi không thấy chúng tôi đau khổ 
à? Các ngươi không biết, các ngươi là những tên man rợ độc ác không thể tưởng tượng được 
chăng? Các ngươi không có lòng thương xót, không có đạo đực ä“? 

Thực thể ngoài hành tinh gật gật đầu. Rồi một tên trong bọn nói: 

„Có thể chúng tôi hơi tàn nhân đấy. Nhưng chúng tôi là loài thông mình, hữu lí hơn các 
anh, chúng tôi làm được những thứ mà các anh không làm được. Chúng tôi thuộc chủng loại cao 
trọng hơn, trên hẳn các anh. Vì thể chúng tôi có quyền muốn làm gì các anh cũng được. So với 
chúng tôi, thì sự sống của các anh chẳng có giá trị gì. Dù lối hành xử của chúng tôi có thể xa lạ 
đôi chút đối với các anh, nhưng thịt của các anh ngọt ơi là ngọt, rất hợp khẩu chúng tôi". 

Peter Singer là một thanh niên thích suy tư. Nhưng câu chuyện thực thể ngoài hành tỉnh và 
thói ăn thịt người của chúng trên đây không phải do anh nghĩ ra. Năm 1970, vừa mới học xong, 
anh từ Úc bay sang Anh quốc đề dạy Triết tại Đại học Oxford. Hôm đó, anh đang ngồi trong 
phòng ăn lớn của đại học và đang nhâm nhi miếng thịt bò. Lúc còn trẻ, Singer chăng tha thiết gì 
về chuyện triết học và về chuyện phải sống ra sao cho đúng cả. Bố mẹ anh trước ở Wien (Áo) và 
là gốc do-thái. Cuộc truy nã man rợ người Do-thái của Quôc Xã ở Đức và Áo đã khiến ông bà 
đưa nhau trồn sang Úc vào năm 1938. Ông bà nội của Peter bị Quốc Xã bắt, đưa vào trại tập 
trung Theresienstadt và bị giết ở đó. 

Singer rất quan tâm tới ngành học của mình, đặc biệt môn Đạo đức học. Anh muốn biết cái 
gì tốt cái gì xấu, sống thế nào là đúng thế nào là sai. Đang khi ngồi nhắm nháp miếng steak, anh 
quan sát thấy cậu sinh viên ngồi bên lấy muỗng đây miếng thịt ra một bên đĩa, không ăn. Anh 
hỏi người đó — cậu sinh viên này có tên Richard Keshen, về sau làm giáo sư Triết ở đại học Cap 
Breton ở Canada -, có phải thức ăn không ngon hay sao? Richard trả lời, anh chẳng bao giờ ăn 
thịt. Anh cho hay, anh là người chay trường, vì nghĩ rằng, ăn thịt thú vật là điều hoàn toàn sai. 
Singer giật mình vì thái độ đứt khoát đó. Và Richard yêu cầu ông thầy thử nêu ra cho anh nghe 
một luận chứng, chỉ cần một luận chứng thuyết phục là đủ, cho biết việc ăn thịt thú là điều hợp 
với đạo đức. Singer xin khất một thời gian đề suy nghĩ. Ngày hôm sau, hai người gặp lại trong 
phòng ăn, và Singer đã cung cấp cho Richard câu trả lời theo yêu cầu. Rồi anh tiếp tục nhâm nhỉ 
miêng s(eak. Nhưng Singer đã không ngờ, đó là miếng thịt cuối cùng trong đời anh. 

Trên đường từ đại học vê nhà, Singer vắt óc suy nghĩ. Con người từ muôn đời vẫn ăn thịt. 
Thời hồng hoang, con người đã săn và giết thú để ăn. Sau này, khi đã định cư, họ chăn nuôi dê, 
cừu, heo, bò đề ăn thịt. Nếu không có thịt, con người tiền sử và nhiều bộ tộc thiên nhiên đã 
không tồn tại. Nhưng mắt anh chợt sáng lên, vì những lí do mà anh đã nghĩ ra đó chẳng có liên 
can gì tới chính anh cả. Người xưa, hoặc dân Eskimos, phải săn hải câu đề sống còn; nhưng đó 


90 


không phải là lí do để Peter Singer được phép ăn thịt thú. Là vì trong một nước như nước Anh, 
không cần phải có thịt, anh vẫn sống được, và sống như thế không nguy hại gì cho sức khoẻ cả. 
Singer nghĩ tiếp: cho sói, sư tử, cá sâu cũng ăn thịt. Nhưng chúng chăng lưu tâm gì tới chuyện 
chúng có được phép ăn hay không. Bởi vì nếu không ăn thịt, chúng sẽ chết. Khác với những loài 
đó, Singer trái lại có thê tự chọn lựa, muốn ăn thịt hay không, tuỳ í. Có thể chọn lựa: đây là yếu 
tố làm anh khác với những loài thú khác. Chỗ đứng của anh cao hơn sư tử, cao hơn cả heo, bò, 
gà, mà anh hàng ngày được nhâm nhi thịt chúng trong phòng ăn. Loài người khôn ngoan và 
thông minh hơn thú vật, họ có một ngôn ngữ rất tinh tế, có lí trí và biết suy nghĩ. Nhiều triết gia 
thời cổ, thời trung và cả thời nay cũng đã nói: Những cái đó là lí do để người được phép ăn thịt 
thú vật. Con người biết điều, còn thú vật thì không. Con người có giá trị, còn con vật thì không. 
Nhưng có thật là loài tính khôn có giá trị hơn loài kém tinh khôn không? Dù Singer không biết 
tới câu chuyện giả tưởng về các thực thê ngoài hành tinh, nhưng trong ông đã dấy lên một sự 
phẫn nộ, không kém nỗi bực tức có thể có của nhiều độc giả khi đọc câu chuyện trên đây. Lí do 
là vì hành vi vô đạo đức của các thực thể ngoài địa cầu có khác chi lối cư xử của con người đối 
với loài vật đâu. Thông minh hơn chưa phải là mảnh bằng cho phép ta tự do làm những gì mình 
muốn. Ba năm dài Singer tiếp tục suy tư về cung cách cư xử của con người đối với thú vật. Năm 
1975, ông cho ra đời cuốn sách Animal Liberation (Giải thoát loài vật). Sách bán chạy như tôm 
tươi. Hơn 500.000 ấn bản đã được bán ra. 

Singer viết, yếu tố quan trọng nhất cho quyền sống của một sinh vật không phải là trí thông 
minh, khả năng biết điều hay khả năng nhận thức. Sự hiểu biết của một trẻ sơ sinh không bằng 
sự hiểu biết của một con heo, dù vậy, ta cũng không được phép ăn thịt đứa trẻ và không được 
dùng nó đề làm vật thí nghiệm cho thuốc gội đầu. Một sinh vật được tôn trọng và có quyền sống, 
khi sinh vật đó có khả năng cảm nhận đau (khổ) "hay sung sướng, đó là yêu tố quyết định nhất. Ở 
điểm này, Singer và Bentham cùng một quan điểm, khi vào năm 1789, thời điểm của Cách mạng 
Pháp, Bentham viết như sau: ,„„®ềi sẽ có ngày những sinh vật còn lại cũng sẽ dành lại được cái 
quyền sống, mà chỉ có bạo chúa mới cướp đi được của chúng. Ngày đó, người ta sẽ nhận ra 
răng, sô lượng chân căng hay lông tóc chưa đu là lí do đề đầy một sinh vật biết cảm vào chung 
một số phận. Nhưng đâu là cái tiêu chuẩn trồi vượt khác kia? Đó là khả năng biết nói chăng? 
Nhưng một con ngựa hay một con chó trưởng thành còn có khả năng hiểu và giỏi thông tin hơn 
một em bé mới sinh một ngày, một tuân hay một tháng. Nếu điểm này không đúng, thì đâu là lí 
do? Như vậy, vấn đề không phải là; chúng có biết nghĩ không? hoặc: chúng có biết nói không? 
Mà là: chúng có biết đau không?” Singer tán đồng chủ trương duy lợi của Bentham: Hạnh phúc 
là tốt, đau khổ là xấu. Và yếu tố này không những đúng cho loài người, mà cả cho mọi loài sinh 
vật biết cảm nhận đau đớn. Và trên nguyên tắc, con người và các thú vật đều có khả năng cảm 
nhận đau đớn như nhau. Như vậy, câu hỏi có được ăn thịt „các thú vật khác“ không quả dễ trả 
lời: Không được! Chúng ta không được phép gây ra đau đớn khôn xiết cho loài vật chỉ vì lí do 
ngon miệng; chúng ta phải trả lại thân xác và sự sống cho các sinh vật đó. 

Cuốn sách của Singer viết về cuộc giải thoát thú vật khỏi Sự thống trị của con người gây ra 
nhiều chấn động. Một phong trào xã hội, Phong trào bảo vệ quyên sống của thú vật, ra đời ở 
Anh, Hoa-kì và Đức. Mục tiêu của các tổ chức như Pera hay Animal Peace còn đi xa hơn những 
đòi hỏi của các nhà đấu tranh cho thú vật lúc đó. Họ không những đòi dẹp bỏ việc nuôi thú hàng 
đàn trong chuồng, đẹp các trại chăn nuôi để lấy lông da, chấm dứt hành hạ thú vật. Họ đặt lại 
mọi vấn đề sử dụng thú. Theo đó, loài người không được ăn xúc xích và uống sữa thú nữa, 
không được dùng thú làm xiệc hay nhốt chúng trong các vườn bách thú, không được dùng chúng 
đề thí nghiệm nữa. Họ đòi cho thú quyền tự do sống và tự do triển nở trong thiên nhiên. 

Thoạt nhìn, các lí luận của Singer rất thuyết phục. Nhưng chúng bị nhiều triết gia phản đối. 
Là vì, nêu biên giới đạo đức không được tạo nên bởi khả năng hiểu biết, khả năng lí trí hay sự 
liên hệ vào chủng loại người (Homo sapiens), mà do chính khả năng cảm nhận đau đớn — thì 
biên giới đó thật sự nằm ở đâu? Ai cũng biết heo và gà có thể biết đau. Con heo kêu la khi bị 
chọc tiết, và con gà cũng thế. Nhưng với cá chăng hạn, thì sao? Cá có biết đau không? Theo 
những nghiên cứu mới nhất, xem ra cá biết đau, nhưng chúng không thể diễn tả ra được. Còn 

9Ị 


những động vật không có xương sông, như sò hến chẳng hạn? Chúng ta biết quá ít về khả năng 
cảm nhận đau của sò hến. Ngay con người cũng không biết, liệu cây cối có biết đau không. Cây 
xà-lách có run người lên không, khi nó bị nhồ ra khỏi luống đất? 

Như vậy, không có biên giới rõ ràng trong việc cảm nhận đau. Và tiêu chuẩn này có vấn 
đề, một phần là vì ta không thê biết được một cách trực tiếp các tình trạng í thức của loài vật. 
Trong bài bàn về não, chúng ta đã thấy sự khó khăn của khoa học khi nhận diện các tình trạng í 
thức chủ quan của con người rồi. Tình trạng nơi các loài thú lại càng khó hơn. Năm 1974, nghĩa 
là cùng lúc Singer đang viết sách giải phóng loài vật của mình, Thomas Nagel, nay là giáo sư đại 
học luật ở New York, cho phố biến một luận văn nổi tiếng: Làm cách nào để trở thành một con 
đơi. Nagel chăng thích gì thú vật. Luận điểm chính của bài viết: Ta chăng cần nhọc công đưa 
mình vào tâm trạng của những sinh vật khác, chẳng hạn vào loài dơi, đơn giản là vì không ai có 
thể làm được chuyện đó. Cái duy nhất mà người ta có thể làm được, là tự tưởng tượng ra một 
hoạt cảnh, trong đó mình đang bay săn côn trùng ban đêm với một hệ thống dò tiếng dội. Nhưng 
ai có thể biết chắc chắn, hoạt cảnh đó tương ứng đúng với những gì cảm nhận nơi con dơi lúc 
đó? Có thể chẳng tương ứng tí nào cả. Và đây là kết luận của Nagel: Í thức luôn luôn gắn liền với 
kinh nghiệm chủ quan, và vì thế không thể nào hiểu được dơi đang cảm nhận gì. 

Nhưng, không biết được chính xác những gì diễn ra nơi loài vật không phải là một luận 
chứng thuyết phục chống lại quan điểm tôn trọng thú vật của Singcr. Chúng ta không ai biết 
được đời sông nội tâm của tha nhân, và đó cũng không phải là lí do để chúng ta được phép hành 
hạ họ. Không một toà án nào cho phép tra tân hay cô sát một người vì lí do kẻ chủ mưu không 
thê biết được cảm nhận của nạn nhân. Chúng ta chỉ cần biết, tha nhân có một trạng thái í thức 
tinh tế — chỉ cần điều đó thôi cũng đủ đề ta kính trọng họ. Nơi thú vật, trái lại, nhiều nhà khoa 
học có khuynh hướng cắt nghĩa tâm trạng của chúng trên bình điện sinh học mà thôi. Nhưng một 
lỗi cắt nghĩa chỉ dựa trên kích thích và phản ứng như thế thì không ôn. Cách biến báo của con 
mèo biển là do bản năng hay cũng có phần chiến thuật trong đó? Hệ thống thứ hạng của các chú 
sư tử đực trong đàn mang tính chiến lược hay chỉ là một thái độ phục tùng chốc lát? Ai dám quả 
quyết là mình biết rõ những chuyện đó? Cả nơi con người, có phải ham muốn tình dục hay sợ 
đau đớn là do nhu cầu thể lí hay cũng có chủ í trong đó? Chúng ta không coi cảm nhận của con 
người chỉ là những phản ứng máy móc, điều này tại sao lại không đúng cho các thú vật? Dĩ nhiên 
chúng ta không ngây thơ phóng chiếu các cảm giác và í hướng của chúng ta vào đời sông nội 
tâm của thú vật. Nhưng ngược lại, nếu chỉ nhìn đời sống nội tâm của thú vật như là một bộ máy, 
thì điều này cũng ngây thơ không kém. Do đâu chúng ta biết, bản năng đùa giỡn của thú vật 
không hơn không kém chỉ là một guồng máy đáp ứng phận vụ? Những trò chơi giao phối của khi 
cùng với những cảm giác thích thú của chúng rõ ràng có thể giải thích dựa theo khía cạnh phận 
vụ, nghĩa là để đáp ứng bản năng truyền sinh của chúng. Nhưng những trò chơi đó c#7 mang tính 
cách phận vụ không mà thôi ư? 

Ngay người Trung Hoa thủa xưa đã hiểu rằng, chúng ta không thể biết được thú vật có 
những cảm nhận gì. Nhưng dù vậy, họ biết một cách tiếp cận đời sông bên trong của thú: đó là 
sự suy điễn. Một chuyện kề như sau: Tuân Tử dạo chơi với bạn là Hồi Tử. Họ đi qua một cây cầu 
bắc ngang sông Hào. Tuân Tử nhìn xuống nước và nói với bạn: ,„Coi những chú cá tung tăng nhẹ 
nhàng và tự do. Chúng đang vui đó“. Hồi Tử trả lời: „Anh không phải là cá, làm sao biết được 
cá vui?“ Tuân Tử: „Bạn không phải là tôi, tại sao bạn lại biết là tôi không biết cá vui?“.. 

Nghiên cứu não ngày nay cũng có những suy diễn như thế. Họ quan sát cách phản ứng 
trong não bộ con người, rôi đoán trong não của các loài thú có xương sông khác cũng có thể có 
những cấu trúc và cảm nhận tương ứng. Ở đây, các nhà não học không chỉ khảo nghiệm những 
tương ứng có thật và những điều dự đoán. Họ còn cô gắng tìm hiểu, tại sao chúng ta biết được 
loài thú này rõ hơn loài thú kia. Khi quan sát gương mặt cá heo, chúng ta nghĩ là nó đang cười. 
Thần kinh phản chiếu của ta lúc đó có phản ứng, là vì ta cho răng, mình hiểu được động thái của 
cá heo. Và hầu như ai cũng coi cá heo dễ thương. Trái lại, những con vật có khuôn mặt ,„lạ“ 
chẳng gây ra kích thích nào cho thần kinh phản chiếu của ta. Khả năng đồng cảm của ta sẽ chẳng 
có phản ứng gì, nếu ta không thê liên tưởng được tới điều đã quen đã biết. Ta tin mình có thể 

92 


đồng cảm được vài động thái của chó. Nhìn vẻ vui nhộn của nó, ta cho rằng chó đang ở trong 
tình trạng vui sướng. Nhưng ta không thể hiểu hết được những động thái của chó. Chẳng hạn 
như Giacomo Rizzolati nói, „cúng ta không hiểu tiễng chó sủa có í nghĩa gì, nên thân kinh của 
ta chẳng phản chiếu được gì. Súa không thuộc vào guống máy sinh hoạt của ta. Con người có 
thể nhái tiễng sủa, có khi rất giống, nhưng họ không thể hiểu được tiếng sửa mang í nghĩa g”"” 

Như thế, dù nghiên cứu não có nhiều tiễn bộ, đời sống nội tâm của thú vật vẫn là một vùng 
đất xa lạ đối với con người. Về mặt luật pháp, triết học và ngay cả trong ngôn từ sử dụng hàng 
ngày, ta lại càng phải cần thận. Ở Đức, không loài thú nào có quyền đòi phải được con người đối 
xử đàng hoàng. Xét theo khía cạnh luật pháp, khỉ đột và bọ chét gân nhau hơn là người với khỉ 
đột. Người bị khống chế bởi hiến pháp và luật dân sự, còn khi đột chỉ bởi luật bảo vệ thú vật mà 
thôi. Khi đột và chuột nhủi cùng bị chi phối bởi những điều khoản như nhau. Không thể có một 
nền đạo đức nào lưu tâm đủ hết được những dữ kiện sinh vật. 

Ít nhất, đối với những loài có xương sống phát triển cao như khi hoặc cá heo, ta không thê 
đơn giản đầy chúng vào vùng vô luật được. Cũng như mọi nhà duy lợi-ưu tiên, Peter Singer coi 
„ Tự í thức” là tiêu chuẩn đề một sự sông cần được bảo vệ. Điểm này xem ra thuyết phục, dù ta 
phải công nhận rằng, Tự í thức không phải là một phạm trù chắc chăn về mặt thân kinh học. Máy 
đo phố quang không chụp được phạm trù này. Một sô triết gia coi Tự í thức cũng giống I như Cảm 
giác cái Tôi. Vì thế đối với họ, khi không có Tự í thức, và như vậy chúng không có quyền nhân 
danh đạo đức bắt con người phải bảo vệ chúng. Khoa nghiên cứu não ngày nay chưa nhận diện 
được Cảm giác cái Tôi. Nhưng, như ta đã thấy trong bài về „cái Tôi”, có nhiều trạng thái cái Tôi: 
Tôi thể lí, Tôi phối cảnh, Tôi định vị... Những cái Tôi đó hẵn cũng có nơi loài khi, nêu không thì 
sẽ có xáo trộn lớn về mặt xã hội. 

Như vậy, một số loài có vú rõ ràng có một cái gì như Tự í thức sơ đẳng. Nhưng ta nên 
đánh giá chuyện đó ra sao về mặt đạo đức? Chăng hạn với loài voi. Ở Phi châu, những nhóm săn 
lậu địa phương tìm giết loài thú nhạy cảm này đề lấy ngà bán, như vậy, ta có được phép bắn 
„đám săn lậu“ này không (Kenia cho phép giết các tay săn lậu)? Đối với Singer, tất nhiên không 
được phép bắn, vì người là loài có một Tự í thức phát triển hơn voi. Nhưng nếu một người đã 
bắn hạ tới ba, năm hay mười con voi? Và đó là những con voi mẹ, để lại những voI con buồn rầu 
và hoảng loạn vì sợ? Trong trường hợp này, đối với Singer, bàn cân dần nghiêng về phía voi. 
Nhưng còn thân nhân của những tay săn lậu bị giết đó? Ta có thể suy diễn thí dụ này dải dài, và 
dù có những suy nghĩ cân trọng cách máy, thì rồi ta cũng sẽ phải kết thúc với những đắn đo 
khiên cưỡng. Ở điểm này, Duy lợi rơi vào những tình thế và hậu quả khó lường, mà họ không 
thể nào thoát ra được. 

Khi coi „ Tự í thức” là khuôn thước duy nhất để đo giá trị đáng sống của một sinh vật, thì 
điểm yếu lớn nhất của nó chính là những hệ quả phản trực giác của nó, mà chúng ta đã bàn tới 
trong bài về phá thai. Là vì, nếu giá trị sự sống của một sinh vật tuỳ thuộc vào khả năng có được 
những cảm nhận phức tạp và tuỳ vào cách hành xử của sinh vật đó, thì một trẻ sơ sinh hay một 
bệnh nhân tâm thân gia trọng hoặc những người giống như thế sẽ được xếp ngang hàng hay còn 
thấp hơn... một chú chó săn. Dĩ nhiên Singer không có í coi thường trẻ sơ sinh hay người bệnh 
tâm thần. Ông chỉ muốn nâng giá trị của thú vật lên. Nhưng ông đã vô tình tạo ra vỡ đê. Nhiều 
đại diện của các hội người thương tật cho tới nay vẫn nhìn ông như một tay khiêu khích. Trong 
lãnh vực bảo vệ thú vật và phá thai, chỉ dựa trên khuôn thước công bằng mà thôi thì không đủ. 
Qua thí dụ về bà mẹ đứng trước quyết định cứu con hay cứu chó khỏi hoả hoạn, ta thấy rằng, 
không thể loại trực giác và bản năng ra khỏi Đạo đức học được. 

Như vậy, câu hỏi phải cư xử như thế nào đối với súc vật không thê giải quyết bằng thuần lí 
trí, mà cũng còn phải dựa vào bản năng. Bản năng tự nhiên nói cho con người hay, họ phải đánh 
giá sự sống con người khác với sự sống thú vật. Các cảm giác đạo đức của ta cũng giống như 
việc ném hòn đá xuống nước, tạo ra những đợn sóng vòng tròn. Những vòng trong cùng nhỏ nhất 
là cha mẹ, anh chị em, con cái và bạn hữu ta. Các vòng tròn kế tiếp là người quen và có thể cả 
những con vật gần gũi của ta. Rồi đến những người chung chung. Và ở vòng ngoài cùng là 
những con gà, những con cá chép. Những vòng đạo đức này không thể kéo dãn ra một cách tuỳ í. 

93 


Nhưng tại sao lại có quá nhiều con vật có thê ăn thịt nằm ở vòng ngoài? Đây không phải là do 
luật tự nhiên, nhưng ngày nay đa phần là do hậu quả của việc đánh trống lảng và bị đánh lừa. 

Đối chiếu cảm giác con người vào vấn đề ở đầu bài, thì câu hỏi đặt ra: Như vậy, có thể ăn 
thịt những con thú mà ta không thể tự tay giết? Do ảnh hưởng của nền văn minh phương tây hiện 
nay, đa số chúng ta chùng tay trước việc làm thịt một con heo hay một con bê, dù rằng chúng ta 
biết cách giết chúng. Nhưng đối với cá, thì nhiều người dễ dàng làm. Giết „trứng gà” thì lại càng 
dễ. Xưa kia, con người giết thú dễ dàng hơn. Và các dân tộc sơ khai cũng chăng máy bận tâm 
chuyện giết thú. Nhưng Đạo đức cũng luôn là một vấn đề nhạy cảm văn hoá. Nó ít phụ thuộc vào 
một định nghĩa trừu tượng về con người hơn là vào mức độ cảm nhận của một xã hội. Và phải 
công nhận răng, mức cảm nhận đó ở Tây Âu hiện đang ở vào một đỉnh điểm trong tiến trình phát 
triển của nhân loại. Cũng vì thế, kĩ nghệ chế biến thịt mới nghĩ ra những màn , ảo thuật“ che mắt. 
Đóng gói phải làm sao để khách hàng bớt nhận ra đó là đùi bê hay giò lợn. Trực giác của chúng 
ta bị đánh lạc hướng, khiến ta dễ dàng đánh trống lảng trước thực tế. Đa số trong chúng ta không 
cảm thấy ngại ngùng hay sợ hãi ăn thịt, vì họ không trực tiếp nhìn thấy sự đau đớn của loài vật. 
Thần kinh phản chiếu của chúng ta bị kích thích khi nghe con bò rồng lên trong lò thịt, nhưng nó 
chẳng phản ứng gì cả khi nhìn những lát thịt xếp trong gói đẹp và sạch sẽ. 

Nếu muốn ăn chay, mỗi người phải tự tìm cho mình những lí lẽ kiêng thịt. Suy nghĩ KĨ, ta 
thấy những lí do không ăn thịt xem ra hay và minh bạch hơn những lí lẽ biện minh cho việc ăn 
thịt. Đó là những lí lẽ của phái duy lợi cũng như lí lẽ dựa vào đạo đức. Kiêng thịt hay không, 
điều này tùy vào mức độ nhạy cảm vấn đề của mỗi người. Nói khác đi, nêu ta đưa việc ăn thịt lên 
bình diện tự trọng, ta hăn sẽ bớt đi hoặc hết ăn thịt. Bài tiếp sau đây về loài thú lông lá gần gũi 
với con người sẽ giúp chúng ta thêm trong tiến trình suy nghĩ này. 


e Chủ khi trong khu rừng nuôi. Phải đôi xủ thê nào với vượn người. 


94 


Atlanta 
Chú khỉ trong rừng nuôi. 
Phải đôi xử thê nào với vượn người. 


“Jerom mất ngày 13 tháng 2 năm 1996, mười ngày trước sinh nhật thứ 14. Nó là một thiếu 
niên, nhưng đã hết nhuệ khí, thân thể sưng phù, xuống tỉnh thần, kiệt sức, thiếu máu và bị tiêu 
chảy. Từ II năm nay, nó không còn nô đùa ở ngoài trời. Khi mới được 30 tháng tuôi, nó bị 
người ta cô Í cấy vi khuân HIV-SF2 vào người. Lên bốn tuổi, bị chích thêm LAV-1, một loại vi 
khuẩn HIV khác. Một tháng trước sinh nhật bốn tuổi, nó bị cấy thêm NDK, một loại vi khuẩn 
HIV khác nữa.” Đó là những lời mở đầu bản tường trình của luật gia Steven Wise, giảng sư 
trường luật Harvard ở Needham, về chú vượn Jerom, một trong mười một con được dùng để thí 
nghiệm và bị nhốt trong phòng sắt kín mít trong Chimpanzee Infectious Disease Building thuộc 
Đại học Emory ở Atlanta. Wise là chủ tịch của Cenfer ƒor the Expansion oƒ Fundamenftal Rights 
ở Boston, Massachusetts. Ông hăng hái đấu tranh đề ba quyền căn bản sau đây cũng được áp 
dụng cho một số các loại vượn người lớn: Quyền sống bất khả xâm phạm, quyền thân thể được 
nguyên vẹn và quyền tự do phát triển nhân cách. 

Yêu sách áp dụng các nhân quyền cơ bản cho khi đột (Schimpanse), vượn Bonobo, đười 
ươi (Gorilla) và khi Orang-Utan đã được gióng lên từ mười bốn năm trước. Tác giả của nó là 
Peter Singer và nhà đấu tranh cho thú vật người Í, bà Paola Cavalieri. Năm 1993, hai vị này đã 
đồng phô biến một cuốn sách, cuốn sách đồng thời là một thứ tuyên ngôn cho một tổ chức mới 
mở: The Greaf Ape Projecí. Trong đó họ phát biểu rõ ràng quan điểm của mình về các loài vượn 
người: Vượn có một đời sống tình cảm và xã hội giống như con người, và trí khôn của chúng 
cũng chăng khác chi trí khôn của con người. Dù vậy, chúng đã không được bảo vệ đầy đủ về mặt 
luật pháp. Theo Singer và Cavalieri, đó là điều không thể chấp nhận được. 

Phải chăng hai triết gia này có lí? Chúng ta phải có một cái nhìn mới về các loài vượn 
người? Ngay Carl von Linné, đân Thuy-điển và là người khám phá ra các danh mục chuyên môn 
khoa học trong thế kỉ 18, cũng đã xếp người (/omo sapiens) và khi đột (Homo Troglodyfes) vào 
chung một chủng. 230 năm sau, quan điểm của ông lại được lặp lại. Năm 1984 Charles Sibley và 
Jon Ahlquist, hai nhà sinh học phân tử thuộc đại học Yale, phổ biến kết quả các nghiên cứu DNS 
của họ về người và khi. Kết quả nghiên cứu của hai ông tới nay vẫn còn giá trị. Theo đó, người 
chỉ khác Orang-Utan có 3,6% tổng sô di tử, đười ươi khác người 2,3%, người khác khỉ đột và 
vượn Bonobo 1,6%. Trong khi đó, khác biệt di tử giữa khỉ đột và đười ươi trên 2%, giữa hai loại 
vượn Gibbon khoảng 2,2%. Như thế, khác biệt giữa #omo sapiens và Pan Troglodyes (tên gọi 
ngày nay) quá nhỏ một cách khó ngờ: hai loài này có chung nhau tới 98,4% DNS. Và hai loài 
này cũng gần nhau giống như mức tương đồng giữa ngựa và lừa. Về mặt sinh học phân tử, chúng 
còn gân nhau hơn giữa chuột nhà và chuột nhắt, hơn giữa lạc đà hai u và lạc đà một u. Dựa trên 
những kết quả đó, nhà sinh vật tiến hoá Jared Diamond thuộc Đại học California ở Los Angeles 
tán đồng yêu sách cần phải sửa lại hệ thống sắp xếp các vượn người. Ông nói, trong tương lai, 
các nhà sinh vật có lẽ phải có “một cải nhìn hơi khác, phát xuất từ góc độ các loài khi đột: Theo 
đó, chỉ có một chút mâu thuần giữa các loài vượn người cấp cao (gôm ba loài khi đột, trong đó 
có cả 'Vượn người Schimpanse `) và các loài thấp hơn (Gorilla, Oran-Utan, Gibbon). Lối phân 
loại truyền thông giữa Người và Thợn người ` (được định nghĩa như là Schimpanse, Gorilla 
w.V.) không còn hợp với thực tế nữa”. Mức độ khả tín của các kết quả sinh học xem ra không còn 
chối cãi. Như vậy, đâu còn nghi ngờ gì nữa về gốc gác đồng chủng giữa người và vượn người, và 
chúng phải được đối xử như nhau. 

Tuy nhiên vẫn còn có một nghi ngờ, và nó xuất phát từ chính Sinh học tiến hoá. Trong việc 
sắp xếp chủng loại, còn phải xét đến nhiều tiêu chuẩn khác nữa, chứ không phải chỉ dựa trên di 
tử mà thôi. Nhìn từ mặt lịch sử phát triển, cá sấu và bồ câu chăng hạn còn gân nhau hơn giữa cá 
sấu và rùa. Trong lúc đó các nhà sinh vật lại xếp cá sấu và rùa vào loại bò sát, còn bồ câu thì 
không. Như vậy, mức độ bà con chưa phải là yêu tố quyết định cho việc sắp xếp trong hệ sinh 


95 


vật, mà còn phải lưu í đến các yếu tô khác nữa, như khả năng thích ứng với môi trường và lỗi 
sông. Với cái nhìn đa yếu tô này, mức độ khác nhau giữa người và vượn người như thế nào? Phải 
chăng đúng như sự nghi ngờ của ,ông tổ thú vật” Brehm giữa thế kỉ 19: „4e cảm của chúng ta 
đổi với khi có lẽ dựa trên các khả năng thân xác và khả năng tỉnh thân của chúng. CHUNG giống 
người về thân xác, nhưng chỉ giống ngoại hình mà thôi, còn tỉnh thân thì chẳng giống”. 

Chứng cớ về khả năng văn hoá của khi hình như được các nhà nghiên cứu động thái ở Nhật 
đưa ra trong những thập niên 50” và 60”, khi họ quan sát một đàn khỉ mặt đỏ Makaken trên đảo 
Koshima. Không cần sự chỉ dẫn của người, một vài chú Makaken trẻ đã học được những động 
thái mà trước đó chưa có ai nhìn thấy được nơi các đàn khỉ trong thiên nhiên. Những chú khi này 
biết rửa khoai trước khi bỏ vào miệng, biết cách „đãi vàng“, nghĩa là tách các hạt cát và thóc ra 
khỏi bùn, và biết cách tìm những nguồn thức ăn mới như rong và sò ở biển. Những khả năng này 
đã được các con khác trong đàn sao chụp lại và truyền thừa „văn hoá“ lại cho các thế hệ tiếp. 

Các quan sát nơi vượn người còn nổi tiếng hơn. Nhà nghiên cứu khi nổi tiếng người Anh Jane 
Goodall ghi lại trong những năm 60”: Khỉ đột trong thiên nhiên tự động biết lấy lá cuốn lại để 
hút nước từ một rãnh nhỏ, biết lấy cọng cỏ đề câu mối, biết bứt lá khỏi cành cây đề tạo dụng cụ 
làm việc. Khi bà Jane Goodall trình thuật những quan sát của mình cho nhà nhân học tiền sử 
Louis Leakey hay, ông này đã đánh một điện tín nôi tiếng: „Giờ đây chúng ta phải định nghĩa lại 
Dụng cụ hoặc định nghĩa lại Người hoặc phải chấp nhận Schimnpanse (khi đột) là người". 

Nhưng yếu tô nỗi bật và quan trọng nhất để so sánh người và khi là ngôn ngữ, cụ thê hơn: 
ngôn ngữ con người. Không ai chối cãi là khi cũng có một hệ thông phát âm và truyền thông 
phức tạp. Cả khi cũng có vùng Wernicke (ở mang tai) để hiểu tiếng nói và vùng Broca (não trán) 
để phát âm và cấu trúc văn phạm. Nhưng tại sao chúng không nói được như người? Câu trả lời 
rất đơn giản. Bí mật ngôn ngữ của con người, như đã nói trong bài Chứ ruôi trong lọ, nằm ở 
cuống họng. Cuống này nằm thấp hơn vài phân so với nơi khi, kể cả nơi vượn người. Có thê có 
sự ảnh hưởng hỗ tương giữa những thay đôi ở vùng cuống họng nơi giống Homo sapiens xưa và 
sự phát triển tiếp tục của những trung tâm não liên quan tới việc truyên thông tín hiệu. Tiến trình 
phát triển này đã không xây ra nơi các loài khi. 

Dù vậy, đã có vài thành công về các thí nghiệm ngôn ngữ. Trong thập niên 60°, những thí 
nghiệm của Beatrice và Robert Gardner thuộc Đại học Nevada đã gây chấn động, khi họ dạy hai 
khi đột Washoe và Lucy học tiếng ,„„Ameslan“, một thứ ngôn ngữ dấu hiệu dùng cho những 
người bị điếc. Theo ông bà Gardner, hai con Schimpanse này đã học được vài trăm từ. Vượn 
người có khả năng dùng các dấu hiệu trừu tượng ám chỉ các đồ vật, các hoàn cảnh và các hành vi 
để liên tưởng tới những người, thú vật và sự vật nào đó. Trong thập niên 80”, nhà tâm lí Sue 
Savage-Rumbaugh cũng có được những kết quả như thế, khi bà thí nghiệm với chú vượn 
Bonobo có tên là Kanzi. Trong vòng hai năm, Kanzi đã sử dụng thành thạo bàn phím với 256 tín 
hiệu chữ, và đã có khả năng dùng bàn phím đó đề thông đạt những yêu cầu đã học được, để xác 
nhận một sự việc nào đó, đề bắt chước một điều gì, để chọn lựa một lời giải hay để diễn tả một 
cảm giác. Ngoài ra, Kanzi còn biết phản ứng lại vài trăm từ tiếng Anh đã được nghe. Các thí 
nghiệm của Lyn White Miles thuộc Đại học Tennessee ở Chattanooga với vượn Orang-Utan 
cũng đưa tới những kết quả tương tự. 

Nhưng thành công của cô đười ươi Koko ở Wooside, phía nam San FrancIsco, còn vượt xa 
hơn. Sau 25 năm học tập ráo riết, cô đã thành thạo được trên một ngàn khái niệm của ngôn ngữ 
ra dấu (cho người câm điếc), của Hoa-kì và hiểu được khoảng 2000 từ tiếng Anh. Năm 1998 đã 
Có cuộc nói chuyện trực tuyến đầu tiên với Koko trên mạng toàn cầu. Các câu nói của cô gồm từ 
ba tới sáu từ, có thể diễn tả cả thời gian và cả chuyện tếu. Hệ số 1Q của Koko nằm trong khoảng 
70 và 95. Hệ số của một người bình thường là 100. Koko còn biết gieo vận: đo với Blue, sạuash 
với wash, biết tạo ra ân dụ như „ngựa- -hồ““ cho ngựa văằn và „voi con“ cho một con búp-bê của 
Pinocchio. Trước câu hỏi: „ Tại sao Koko không như những người khác?“, cô trả lời: ,„Koko 
Gorilla“. Trong ba mươi năm miệt mài học tập, bà già Koko giờ đây đã có được một khả năng 
ngôn ngữ của loài người mà xưa nay chưa loài vật nào có được. Patterson cho biết, qua Koko, 


96 


chúng ta biết được một chút gì tổng quát về tâm lí của loài đười ươi. Chắng hạn: Gorilla nói gì 
khi gặp thích thú? — „Gorilla ôm“. Còn khi Gorilla bực bội? — ,„,Cầu tiêu đồ quỷ“. 

Sở dĩ Koko học được như thế, là nhờ nó được tách ra nuôi riêng một mình. Đười ươi trong 
thiên nhiên hay trong các sở thú, trái lại, chẳng màng gì tới việc học tiếng người, chúng có nhiều 
chuyện khác đề quan tâm. Dù vậy, xem ra đười ươi nói chung khá thông minh, chứ không chỉ 
giỏi về khả năng tự nhiên định hướng môi trường sống và kiêm tìm của ăn mà thôi. Cũng như 
nơi con người, sự thông minh của mọi loài khi đều bắt nguồn từ nhu cầu và hoàn cảnh sông 
chung bầy đàn. Trong mọi thứ thử thách của thế giới loài khi, các luật chơi của bầy đàn là thử 
thách gay go nhất. Và trí khôn của vượn người có bén nhạy hay không cũng là do sự phức tạp 
của các tương tác xã hội. Nhận định này đông thời nói lên những hạn chế và khó khăn trong mọi 
thử nghiệm ngôn ngữ. Vượn chỉ học được những í nghĩa nào vốn có thể diễn ra trong hoặc liên 
quan tới thế giới sông của chúng. Những gì bên ngoài thế giới này, chúng „đương nhiên” mù mờ, 

cũng như con người mù mờ trước nhiều hành vi của khỉ. Như vậy, trí thông minh gắn liền với 
cách ứng xử xã hội của mỗi loài. Tuy nhiên, người ta không làm thí nghiệm để so sánh khả năng 
của các con vượn này với các con vượn khác, mà là để so với con người. Qua những kết quả thí 
nghiệm trên đây, ta thấy khả năng của vượn ít nhiều tương đương với khả năng của một em bé 
hai tuổi. Khả năng giải đáp toán đồ của chúng, như kết quả cách đây vài năm nơi cô khi đột A1 ở 
Kyoto cho thấy, tương đương với khả năng của các em trong tuổi nhà trẻ. Như vậy, vượn người 
có thể học được một sô khả năng ngôn ngữ và tính toán, khi chúng được bứng ra khỏi hệ thống 
giao tiếp và thông tin vốn có của chúng. Nhưng điều đó đưa tới hệ quả đạo đức nào? 

Khả năng ngôn ngữ và làm toán nói chung không phải là tiêu chuân cho phép vượn trở 
thành thành phân của cộng đồng đạo đức con người. Những bệnh nhân tâm thần gia trọng và các 
trẻ sơ sinh không có được những khả năng đó. Dù vậy, họ vẫn được quyền hưởng đầy đủ sự bảo 
vệ đạo đức, còn các chú vượn thì gần như không. Một mặt, người ta xem ra muôn dùng khả năng 
đầu óc của khi đột và đười ươi trong các phòng thí nghiệm đề đưa chúng vào vòng đạo đức của 
con người. Mặt khác, con người lại không coi trí thông minh là tiêu chuân đề được bảo vệ đạo 
đức. 

Dù vậy, các đại điện của Grea Ape Projek: vẫn dùng khả năng trí tuệ của vượn người để 
biện minh. Họ bảo, không chỉ các di tử mà thôi, mà cả những đặc tính tinh thần căn bản như sự 
tự í thức, trí tuệ, những hình thái truyền thông tế vi và các hệ thống xã hội nối „các loài khỉ 
thường và các loài vượn người” lại với nhau vào trong một cộng đồng đạo đức chung. Tiêu 
chuẩn đề vào được cộng đông này là khái niệm „ Người” của phái duy lợi-ưu tiên. Vì vượn người 
có những ước muốn và í định và vì chúng theo đuôi những quyên lợi riêng, nên chúng cũng là 
Người. Vì thế, theo nhóm Great Ape Projekt, chúng bắt buộc phải được bảo vệ, và không những 
thế, chúng cũng phải được hưởng những quyền căn bản: Vượn người có quyền không bị mang ra 
làm vật thí nghiệm hay bị giết thịt. Chúng có quyền không bị giam giữ trong các sở thú hay dùng 
để làm trò xiếc mua vui con người. Chúng có quyền được sống trong thiên nhiên, cũng giông 
những bộ lạc người bán khai được tự do. Chúng phải được Liên hiệp quốc quan tâm, chứ không 
phải được bảo vệ theo luật bảo vệ thú vật. 

Lập luận chống lại những yêu sách này chẳng khó tìm gì: Nếu đã nói tới ,,quyền““ của 
vượn, như quyền bất khả xâm phạm thân xác, quyền được tự do triển nở nhân cách v.v., thì cũng 
phải nói tới ,,bổn phận“ của chúng nữa chứ! Nếu là một thành phần của cộng đồng nhân loại, thì 
các cô chú vượn cũng phải đóng thuế, phải thi hành nghĩa vụ quân dịch chứ! Nếu bỏ qua chuyện 
khôi hài này đi, thì vẫn còn những câu hỏi xác đáng: Nếu một chú vượn vi phạm nhân quyền, thứ 
quyền mà có lẽ chính nó không chấp nhận, nhưng lại được con người bảo vệ, thì phải làm sao? 
Làm sao đánh giá các ,trận chiến“ giữa các ông khỉ đột, các „giết chóc“ và „ăn thịt lẫn nhau“ 
giữa các cô chú vượn người? Nếu một tay anh chị khi gây thương tích hay làm chết một người, 
thì phải xử ra sao? Sẽ xử chúng theo tiêu chuẩn của con người ư? 

Một mắc mớ thứ hai nữa của Greaf Ape Pro/eci là tính mâu thuẫn về mặt luận lí của họ. 
Một đàng, họ cô xoá mờ đi làn ranh giữa người và vật, họ coi làn ranh này là kết quả của một thứ 
quan niệm ,,chủng loại“ quá khích. Theo họ, tiêu chuẩn của đạo đức không phải là chủng loại, 

97 


mà là khả năng có được những cảm nhận tinh tế cũng như có được những sở thích căn bản nơi 
một sinh vật. Vì thế, con người không được nhìn mọi sinh vật khác một cách quy ngã, mà phải 
học biết chấp nhận chúng, vì chúng cũng có đủ những yêu tô làm „người”. Cứ chấp nhận như 
vậy đi. Nhưng nếu vậy, thì tại sao cũng với những điều kiện như thế, Great Ape Project lại bảo 
rằng, chúng ta phải tôn trọng vượn người, vì so với các loài thú khác chúng là /oài vật giống loài 
người nhiều nhất? Vì vậy, một số nhà tranh đầu cho thú vật đánh giá Great Ape Projecr là nửa 
vời, thiểu đứt khoát hoặc quá „quy nhân“. Cũng giống như những người bảo thủ chống lại Greaf 
Ape Project, võn khăng khăng giữ biên giới giữa người và khi đột, những nhà tranh đầu cho thú 
vật này, thay vì quan tâm tới ranh giới g1ữa người và vượn, lại nêu lên câu hỏi, đâu là ranh giới 
khác nhau giữa các loài vượn Oran-Utan và Gibbon. 

Phía Grear 4pe Projecí lập luận rằng, yêu sách của họ mang tính chất tượng trưng. Cả 
Peter Singer cũng muôn đây làn ranh vượt trên cả vượn Gibbon, và ông cô xuý cho việc tôn 
trọng quyền của tất cả mọi loài vật nào biết cảm thấy đau đớn hoặc sung sướng. Vì thế, ông coi 
yêu sách đòi nhân quyền cho mấy loài vượn lớn chỉ mới là bước đầu; và nỗ lực của ông đã có kết 
quả. Tháng 10 năm 1999 chính quyền Tân-tây-lan ra quyết nghị không được xâm phạm sự sống 
của các cô chú vượn người trên đất nước họ - có lẽ tông số tất cả vào khoảng 30 con. Cả Anh 
quốc, từ năm 1997, cũng ra lệnh câm dùng vượn người làm thí nghiệm. Phải chăng con người đã 
bắt đầu thay đôi quan điểm? Phải chăng làn ranh xưa nay giữa người và thú từ nay biến mất? Và 
giờ đây ta nên lấy khoa Nhận thức học đề thay cho nền Đạo đức truyền thống? Như đã thấy, 
nghiên cứu não đã đưa ra những hệ cấp hoàn toàn mới trong tương quan giữa các kích thích và 
phản xạ, giữa các phản ứng và việc xử lí. Ngày nay chúng ta biết, con người không suy nghĩ 
thuần lí trí. Hầu hết những gì diễn ra trong thế giới của chúng ta đều đã được xác định trước khi 
có ngôn ngữ, chúng là hậu quả của những khả năng mà người và các thú vật khác đều có chung. 
Con người chẳng bao giờ hành động thuân lí. Vì thế, rồi đây ta sẽ coi các loại vượn người là 
người hay là thú, điểm này sẽ tuỳ vào cách định nghĩa của ta. Ở đây, chắng có ai có được nhận 
định hay hơn giáo sư người Nhật Toshisada Nishida, nhà nghiên cứu vượn: ,„Khỉ đột thật tuyệt 
vời theo cung cách của chúng. Ở một vài bình diện, chúng thua ta, nhưng ở một vài bình điện 
khác, chúng hay hơn ta“. Dù sao chăng nữa, những hiểu biết ngày nay về Người và vượn người 
bắt chúng ta phải có những suy nghĩ mới. Nghiên cứu não càng ngày càng khiến cho làn ranh 
giữa người và vượn nhỏ lại. Nó xoá dần các kết quả hiện nay của khoa Tâm lí động thái, xoá 
luôn cả cái quan điểm xưa nay vẫn cho rằng, thú vật không biết chết là gì. Francine Patterson hỏi 
Koko của bà: ,„,Chết là gì?““ Sau một chốc suy nghĩ, Koko đáp: ,„Thoải mái - Xuống hang — Tạm 
biệt”. 

Khi đưa ra luận chứng nguồn gốc con người xuất phát từ thú vật, Charles Darwin đã do dự 
rất lâu trong việc gọi con người là một ,,con thú thông minh“. Và trong thế kỉ 20, nhà sinh vật 
tiến hoá nổi tiếng Julian Huxley, cháu của Thomas Henry Huxley vốn là bạn đồng chí của 
Darwnn, đã tạo ra cho con người một sinh cư riêng ,,Psychozoa“. Nhưng nghiên cứu não đã lại 
kéo chúng ta ra khỏi chốn sinh cư cao quý đó và đưa ta về lại với các bà con loài thú của mình. 
Vượn người cũng không phải là những cỗ máy tự động hay là những thực thê „thấp kém“. 
Chúng cũng có một giá trị để chúng ta phải quan tâm. Nhưng giá trị đó bắt đầu từ đâu trong thiên 
nhiên? Phải chăng mọi thiên nhiên đều đáng được bảo vệ? Và phải chăng chúng ta quả thật phải 
gìn giữ hết thảy những gì sinh động chung quanh chúng ta? 


e Nói đau của cá voi. Tại sao phải bảo vệ thiên nhiên? 


98 


Washington 
Nói đau của cả voi 
Tại sao phải bảo vệ thiên nhiên? 


Cá voi thông minh, có khiếu âm nhạc và nhạy cảm. Mẹ bú mớm con trong tám tháng đầu 
và tiếp tục chăm sóc con trong nhiều năm. Cá voi con trưởng thành ở tuổi 13. Cuộc sống xã hội 
và đa dạng của cá voi ít có loài nào sánh kịp, ngôn ngữ của chúng tế vi khó hiểu, chúng lo lắng. 
cho nhau khá chu đáo. Những nhào lộn của chúng trông thật đẹp mắt. Cá voi có thê sống thọ đến 
70, 80 tuôi. Kẻ thù duy nhất của chúng là đám dân chài Island và Phằn-lan, kế cả đám dân ham 
học Nhật-bản. Không biết ham học cách gì mà mỗi năm dân Nhật cần cả ngàn con để nghiên 
cứu! Từ 20 năm qua, có tới 25.000 cá voi đã phải chết tức tưởi: bị banh phối, vỡ tim, chọc thủng 
hoành cách mô... dưới mũi lao thợ săn trên những con tàu săn chuyên biệt. 25.000 con đã chết! 
Tại sao ông Trời hay cộng đồng thế giới loài người được coi là rất biết điều lại để cho những 
chuyện như thế xây ra? 

Uỷ Ban Quốc. Tế Săn Bắt Cá Voi năm 1986 đã quyết định: Không ai được phép giết hại 
một con cá voi ở biển nào nữa, trừ những bộ lạc thổ dân ở nam và bắc cực, hoặc trừ việc giết để 
nghiên cứu tìm hiểu. Nhờ cái khoản luật trừ này mà từ đó Nhật trở thành dân nghiên cứu thịt cá 
voi vả dân Phần- lan tự nguyện trở thành những bộ lạc thô dân bắc cực! Trong thực tế, thật ra 
chẳng có cắm cản gÌ, ai muôn, người đó vân có thê giết cá voi. Và Uỷ Ban Quốc Tế chỉ còn biết 
ngôi nhìn và gật đầu, như mới đây đa số thành viên trong Ủy Ban lại đồng í cho phép giết tiếp. 

Thật ra, việc đánh bắt cá voi chăng thú vị gì - ngay người Nhật cũng biết như thế. Thịt cá 
voi cũng chăng phải là món đặc sản gì - Những người Nhật nhạy cảm cũng ớn thịt cá voi như 
những người Đức nhạy cảm. Nhưng, như người ta cho hay, săn bắt cá voi đã là một truyền thống 
từ thời trung cô ở Nhật. Và truyền thống thì khó mà bỏ được, dù với lí đo loài cá này sắp tuyệt 
chủng! Nhưng đó cũng chính là lập luận được phía đối lập nêu lên để bảo vệ loài cá này. Họ 
muốn bảo vệ, vì cá voi trở thành iểm hoi, chứ không phải vì nhân danh quyên sống của chúng! 
Và vì vậy chỉ có một Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chứ chẳng có Hội đồng thú quyên 
LHQ; chẳng có bộ luật bảo vệ thú vật nào mang tính chất quôc tế. Luật dân sự Đức cắm không 
được phép coi thú như đồ vật. Và luật bảo vệ thú của Đức cắm mọi hình thức hành hạ thú vật 
một cách không cần thiết. Trên bình diện quốc tế chỉ có một Uỷ Ban Săn Bắt Cá Voi hoặc — cao 
hơn hết — có nghị hội CITES: Convemtion on International Trade in Endangered Species oƒ Wild 
Fauna and Flora. 

Nghị hội CITES họp lần đầu tiên năm 1973 ở Washington, vì thế người ta cũng gọi đó là 
Thoả Ước Washington Bảo Vệ Các Chủng Loại. Nhưng dù vậy, từ 1973 tới nay, con người đã 
huỷ diệt mất khoảng một nửa lượng các loài thú và thực vật có mặt vào thời điểm đó trên địa 
cầu. Tình trạng thật bi thảm. Trong mấy thập niên vừa qua con người đã phá hoại địa cầu nặng 
nề hơn lượng phá hoại trong toàn bộ thời gian từ khi con người có mặt cho đến thế chiến thứ hai. 
Mỗi năm có 5% diện tích rừng địa cầu bị thiêu rụi. Ngày nay còn khoảng 6% rừng nhiệt đới, vốn 
là không gian sinh tồn của đa phần thú và thực vật. Trong vòng không đầy ba mươi năm, diện 
tích rừng bị giảm xuống chỉ còn gân một nửa. Nếu cứ giữ đà phá rừng như hiện nay, thì cây gỗ 
nhiệt đới cuối cùng sẽ biến mất vào năm 2045. Mỗi ngày có vài trăm loài thú biến mắt; đa số 
trong chúng chưa có danh xưng vì chưa được khoa học biết tới. 

Ngày nay không ai biết được có bao nhiêu chủng loại thực và thú vật khác nhau có mặt 
trên địa cầu. 30 triệu là con số thường được nói tới, mà có thể cũng 100 triệu hay vỏn vẹn chỉ 6 
triệu. Khác với thời đại Phấn vôi (Kreidezert), là lúc cao điểm xuất hiện các loài có vú sau khi 
các loài khủng long biến mất, nhịp độ diệt chủng hiện nay cao hơn nhịp độ phát sinh chủng loại 
trên đưới một triệu lần. Đã có tới một phần năm các loài chim được biết đến đã tuyệt chủng hay 
đang trên đà tuyệt chủng. Mỗi loài tuyệt chủng kéo theo sự biến mất mãi mãi từ một tới mười tỉ 


99 


cặp di tử căn bản. Việc truyền thông và chính trị cố tình im tiếng trước thảm hoạ môi sinh này 
đang đây các thế hệ tương lai vào một bài toán vạn nan. Và điều cũng làm ta ngạc nhiên: Ở Đức 
chí có một ghế giáo sư đại học về môn Đạo đức môi sinh, trong khi có tới bốn mươi ghế giáo sư 

về Triết học thế kỉ thứ 1§. Gần như chẳng có môn triết nào bị lơ là như môn Đạo đức môi sinh. 
Lạ thật, tại sao nó không được nên đại học quan tâm? Nếu vậy, thì ta đi tìm những biện minh cho 
việc bảo vệ muôn loài ở đâu? Đâu là lời giải cho câu hỏi, tại sao phải giữ cho muôn loài khỏi bị 
tận diệt, và với phương sách nào? 

Thoạt nhìn, câu trả lời xem ra chăng khó. Ta phải bảo vệ thiên nhiên là để bảo vệ chính ta: 
„Cây chết trước, rồi đến lượt người“. Có lẽ không sai, nhưng cũng không đơn giản như thế. Vấn 
đề hăn sẽ rõ, nếu ta đặt ra câu hỏi, đâu là vị trí và í nghĩa của môi sinh: Phải chăng môi sinh là 
một ,,giá trị“? Nó Iữ một phận vụ cho sinh thái? Một sinh vật lớn? Đối với J aIn€S Lovelock, ta 
phải kính trọng tất cả mọi thứ gì sống động. Lovelock là một nhà hoá học nỗi tiếng người Anh 
kiêm ¡ sĩ và nhà vật lí địa chất, ông là tác giả của nhiều luận văn chuyên khoa và của nhiều bằng 
sáng chế. Nhưng vũ trụ quan của ông thật lạ. Với ông, sinh vật không chỉ gồm các cây cỏ và thú 
vật, mà gồm cả những chất chết như dầu hoả, đất màu, đá vôi và dưỡng khí; tất cả những thứ này 
phải được bảo vệ. Tất cả những thứ này là kết quả của những tác động tổng hợp hoá sinh dưới 
cường độ lớn. Ở Đức, tuy Ít ồn ào hơn, các triết gia môi sinh, đặc biệt trong những năm 1980” và 
1990”, cũng đã đưa ra những tiền đề tương tự kêu gọi sự kính trọng và lòng trách nhiệm đối với 
toàn bộ thiên nhiên. 

Quan điểm như của Lovelock, xem mọi thứ trong thiên nhiên đều có cùng một giá trị như 
nhau, dễ dẫn tới một vài kết luận kì quặc hoặc có thê trở thành bất nhân. Với cái nhìn của ông, 
xem ra chỉ có con người là thành phần phá hoại nguy hiểm trong một thế giới hài hoà và ,,quân 
bình động“ khá mong manh. Đối với cụ già 90 tuổi Lovelock, tai nạn lò nguyên tử Tschernobyl 
có thể lại là điều hay. Vì con người phải rời vùng đất chung quanh lò, nên cây cối và hoa cỏ, vốn 
ít bị nhiễm phóng xạ hơn người, tha hồ mặc sức mọc, mà không sợ bị ai phá hoại cả. Điều đó 
làm cụ hài lòng. Nhưng với những nạn nhân của thảm hoạ Tschernobyl thì sao? Vui sao được 
đối với một bà mẹ ngồi bên đứa con nhỏ bị ung thư máu vì nhiễm phóng xạ! 

Thiên nhiên đẹp không hắn là thiên nhiên tốt, và một khi con người biết được mặt trái của 
nó, thì nét đẹp kia cũng phai nhanh. Những tảng đá và thung lũng với vách đá thăng đứng, những 
sa mạc và khe núi tuyệt vời, những thứ mà con người hậu sinh chúng ta hôm nay có dịp chiêm 
ngưỡng, vốn là dấu vét còn lại của những thiên tai kinh hoàng. Những vụ nỗ thiên hà, những tai 
ương núi lửa và vẫn thạch vũ trụ, cũng như những thảm hoạ khác trong lịch sử địa cầu đã vùi 
chôn mãi mãi tới 99% sự sông trái đất trong tro bụi nóng chảy hay dưới lớp bùn băng hà. Như 
n. địa cầu chăng phải là thiên đường, mà cũng chăng phải là chốn trầm luân. Thiên nhiên „tự 

ó“ chăng tốt hay xâu, nó cũng chẳng biết cái gì là tốt cái gì là xấu. 

Như vậy, bảo rằng thiên nhiên „tự nó“ có giá trị, thì đó là một chuyện. Khi hàng triệu loài 
thú bị huỷ hoại mà không do bàn tay con người — và các triết gia phương tây lại coi đây là một 
diễn tiến ,„hoà điệu“ của thiên nhiên — thì phải nói sao việc tiêu diệt thú vật hiện nay do bàn tay 
con người? Người cũng là một con vật, và loải vật này o ép hoặc tiêu diệt loài vật khác thì cũng 
là chuyện „thường“ thôi, chẳng có gì vượt ngoài quy luật tự nhiên, và mức độ tiêu diệt này làm 
sao sánh được với tiễn trình huỷ hoại tự nhiên vẫn có. Nhìn như thế, thì loài ##omo $đpïens — TmỘt 
loài đã chiếm ngự địa cầu từ mấy ngàn năm nay và đã sinh sôi thành hàng tỉ đơn vị - cũng chỉ là 
một thảm hoạ sau bao nhiêu thảm hoạ khác trên địa cầu. Vốn là một thành phần sống SÓT Sau 
cuộc trường chinh sinh học, chính con người giờ đây lại cùng thiên nhiên quyết định những mục 
tiêu tiễn hoá: Ai được phép tồn tại, ai phải bị tiêu diệt. 

Nhiều người vốn coi thiên nhiên có một giá trị lớn, nhưng giá trị này không phải là „vốn 
có“ hay ,„tự tại“ của nó, mà là giá trị cho con người. Đối với họ, sở dĩ phải phải bảo vệ muôn loài 
trong thiên nhiên, là vì /øï ích sinh thái. Tại Đức, chỉ trong vòng không đầy mười năm, những 
khái niệm lờ mờ như ,„sinh thái” (Öko) hay „sản phẩm hợp tự nhiên (Bio) bỗng dưng biến thành 
ngôn từ thịnh hành thống lĩnh í thức mọi người dân. Cũng từ í thức này mà người ta cho rằng, 
cây chết trước thì người sẽ theo sau. Chúng ta cần rừng già cho bầu khí quyền, và chúng ta cần 


100 


biển sạch cho khí hậu và nguồn nước uống của chúng ta. Mọi thứ trên địa cầu đều liên hệ với 
nhau! Người ta bảo, thế giới là một hệ sinh thái lớn duy nhất, trong đó mỗi loài đều có chỗ quan 
trọng của nó. Nhưng có thật đúng như vậy không? Cả quan điểm này cũng khó thuyết phục. Là 
vì câu hỏi về í nghĩa sinh thái của muôn loài vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Nói một cách giản 
lược, có hai quan điểm trái ngược nhau nơi các nhà sinh thái học: Ta hãy coi thế giới như một 
chiếc máy bay, chẳng hạn. Và như vậy, đâu là vai trò của các chủng loài cây có và thú vật khác 
nhau? Một nhóm nhà sinh thái bảo, môi loài là một chiếc đinh vít quan trọng đề giữ an toàn cho 
máy bay. Mắt một loài cũng giống như : mắt một đỉnh vít, máy bay sẽ chòng chành và cuối cùng 
có thể rớt. Nhóm thứ hai trái lại, coi mỗi loài là một thứ hành khách dư thừa trong máy bay, càng 
bớt hành khách máy bay càng nhẹ nhàng. 

Đúng sai đâu chưa biết, nhưng điều sau đây xem ra chắc chắn: Không phải bắt cứ loài thảo 
mộc hay loài thú nào cũng nhất nhất cần thiết về mặt sinh thái! Điều này đặc biệt lại đúng cho 
những gia sản quý đẹp nhất của thiên nhiên. Hồ sa mạc Sibiri, hươu Okapi, gấu khoang Panda, 
vượn Orang-Utan và một vài loại cá heo, tất cả đang có cơ tuyệt chủng. Nhưng các cánh rừng 
đầm lầy ở Sichote-Alin, nơi độ ba trăm ông hỗ quý cuối cùng đang sinh sống, sẽ chăng mắt theo 
khi ông hồ cuối cùng bị giết. Điều này cũng đúng cho hươu Okapi ở rừng già Ituri, cho gấu 
Panda ở Trung Quốc và vượn Orang-Utan trên đảo Sumatra và Borneo. Các bạn yêu cá heo cũng 
an tâm, biên cả sẽ không cạn đi, khi không còn các chú cá heo chạy nhảy tung tăng. Không biết 
sự tàn phá của loài người sẽ tạo ra hậu quả về lâu về đài nào — nhưng việc tuyệt chủng của một 
số loài chăng đưa đến hậu quả nguy hại nào trước mắt. Có thê chỉ cần một vài loại thảo mộc 
cũng đủ giữ quân bình cho vòng luân lưu của khí các-bon trong rừng giả. Có thê việc rải độc các 
nguôn nước uông và việc phá vỡ lớp ô-dôn sẽ gây ra những tai hoạ khó lường cho hệ tuần hoàn 
sinh thái của thiên nhiên. Nhưng cái chết của hồ quý, gấu khoang, hươu ngăn cổ hay vượn 
Orang-Utan sẽ chăng đưa đến tai hoạ nào. Xem ra chúng ta muốn bảo vệ nhiều loại thú, mà thực 
ra chúng hoàn toàn không cần thiết gì cho hệ sinh thái cả. Con người đã và đang chỉ phí cho 
nhiều loại cầm thú vô bố về mặt sinh thái quá nhiều tiền của và sức lực, hơn là để bảo vệ một vài 
thứ côn trùng, vi khuẩn và vi trùng thật cần thiết. Như vậy, sinh thái không phải là lí do duy nhất 
để phải lo lắng cho một vải loài thú đang bị đe doạ. Mà như thế cũng là điều tốt. Bởi vì, ai đánh 
giá giá trị sự sống qua vai trò của nó đối với hệ sinh thái, người đó sẽ gặp những hệ quả ghê 
gớm. Có một số vi khuân đóng vai trò quan trọng và lành mạnh cho sinh thái hơn là con người. 
Như vậy, trong trường hợp có mâu thuẫn, ta phải hi sinh con người để bảo vệ vi khuẩn? Và ta 
nên vui trước việc chết đói của bảy triệu con người mỗi năm, vì như thế tài nguyên thiên nhiên 
và các rừng giả ít bị khai thác và phá hoại hơn, nhờ bót được bảy triệu miệng ăn? 

Một chủ trương sinh thái triệt để sẽ không có chỗ cho đạo đức. Không một người nào được 
tự do chạy lòng vòng ở Đức lại coi người khác chỉ là những bộ máy lọc khí thiên nhiên, có lẽ cả 
anh chàng mát dây Phineas Gage cũng không nhìn như thế. Nhưng ta kính trọng người khác, coi 
họ có giá trị khác với những miêng cao-su, là vì họ có khả năng cảm nhận rất tinh tế. Nhưng con 
chó, mèo, heo, hồ hay con voi cũng biết cảm nhận, biết đau, biết vui. Như vậy, sự khác nhau 
giữa quyền sống con người và quyên sông thú vật mang tính tiệm tiến, dựa vào mức độ tế vi của 
khả năng dự đoán về mức cảm nhận. Nhìn như thế, một chính sách bảo vệ muôn loài sẽ trở thành 
vô nghĩa, nêu chính sách đó không đề cập đến quyền sống của những sinh vật biết cảm nhận tế vi 
đó — quyền sống này mới là luận chứng đạo đức duy nhất. Và vì thế trong cuộc thảo luận của 
CITES nhằm giới hạn lượng săn bắt cá voi, ta không được phép chỉ bàn tới chuyện cơ nguy diệt 
chủng của hai loại cá voi xám (Grauwale) và cá voi lùn (Minkewale) mà dân Na-uy và Nhật 
thích ăn mà thôi. Cả trong cuộc thảo luận quy định phép săn bắn voi ở Phi châu cũng không thể 
bỏ qua được yếu tố này. Những người biện hộ cho việc phải giết bớt số thú thặng dư trong các 
khu rừng quốc gia hãy tự hỏi mình, như vậy có nên giết bớt số lượng người thặng dư, để địa cầu 
bớt quá tải không. 

Chính sách bảo vệ muôn loài trong tương lai cũng không được chỉ dựa trên nền tảng lợi ích 
sinh thái mà thôi. Và lí do ,hiếm hoi” cũng không nhất thiết là một quan điểm đạo đức. Là vì 
mức độ hiếm hoi của một loại thú chăng giúp gì cả cho khả năng cảm nhận đau của nó. Chắc 

101 


chắn hươu Okapi, hồ Sibiri và vượn Sumatra cũng muốn sống. Nhưng phải chăng cái gì nhất 
thiết đúng cho mỗi một cá nhân thì cũng đúng cho các loài? Ở điểm này, xem ra có một khác 
biệt, nếu người ta nhân danh đạo đức hay nhân danh kẻ bị thương tồn để lí luận. Một con thú có 
biết và cảm thấy đau trước cái chết của nó kéo theo sự tuyệt chủng của cả loài không? Nếu như 
hồ Sibiri trong những năm tới sẽ bị giết hết, thì việc tuyệt chủng của chúng có lẽ ít làm cho mấy 
chú hồ kia lo lắng bằng chúng ta lo lắng. Chúng ta cứu hỗ không phải vì lợi ích của chúng, mà vì 
lợi ích của những người yêu thích hỗ, họ không muốn bọn săn lậu mặc sức giết hết loài thú đẹp 
này đề đôi lấy một ít đô-la hay đồng rúp. Nhưng ta có thể tranh luận về mức độ có thể chấp nhận 
của những cảm nhận thâm mĩ, khi bàn tới việc bảo vệ lâu dải các loài thú và thực vật khỏi bị 
tuyệt chủng. Tại sao cứ phải đề hỗ sống trong rừng lầy Sichote-Alin? Sao không đưa chúng vào 
các sở thú để chúng sinh sôi nây nở thêm nhiều? Phải chăng nhu cầu thâm mĩ sẽ biến mất cùng 
với sự biến mất của những ,,giá trị“ mà ta đã nhận ra và không do chính ta tạo ra? 

Không một triết gia hay nhà sinh thái nào có thể minh chứng cụ thể được lí do hiện hữu 
của hàng triệu loài thú trên địa cầu. Và họ cũng chăng biện minh được lí do có mặt cả của con 
người. Luận chứng mạnh mẽ nhất cho giá trị của con người là khả năng cảm nhận hạnh phúc và 
đau khổ tỉnh tế của họ. Và nếu cá voi hay voi cũng có khả năng này, thì cũng không được giết và 
phá hoại các nền tảng sống của chúng. Không phải vì chúng hiếm hay đẹp, mà vì chúng cũng 
muốn sống, đó là điều chúng ta cần phải quan tâm. Và ta cũng nên cân thận đối với các loài kém 
khả năng nhận thức hơn trong thiên nhiên. Chúng ta biết quá ít về thế giới cảm nhận của ếch nhái 
và chim muông, của cây côi và sứa biển. Và con người hình như cũng chưa biết nhiều về chính 
mình và về những cái muốn của mình, những cái muôn mà họ gọi một cách dễ dãi là ,,quy nhân“. 
Thay vì gọi việc làm ô nhiễm biển cả, ô nhiễm không khí hay phá hoại tài nguyên là những hành 
động ngu muội, thì họ lại gán cho chúng một í nghĩa ,,quy nhân”, nghĩa là chúng làm hại cho sức 
khoẻ và tương lai của con người. 

Nhưng đâu là biên giới giữa cái mà con người, vì quyền lợi mình, có quyền làm biến đôi 
sinh thái thiên nhiên và cái không được làm? Chúng ta có quyền cải tạo thiên nhiên tới mức nào? 
Và thiên nhiên của chính chúng ta có hình thù ra sao? 


e Những quan điểm về sao sinh (nhân bản). Có được sao người không? 


102 


Montreal 
Những quan điêm vê sao sinh (Kloning) 
Có được sao người không? 


Giáo phái Raelinan đã làm gì? Cách đây vài năm ở Montreal (Canada), giáo phái hỗ lồn 
vừa mang chất tư bản giết người, khoa học giả tưởng, mơ mộng Hippi vừa là một giáo hội khủng 
khiếp này tuyên bố đã sao sinh đứa trẻ đầu tiên và qua đó sẽ mở ra tương lai trường sinh cho loài 
người. Bé Ewe, nếu quả thật đã được sinh ra, thì nay đã bốn tuổi, và hai trẻ thứ 2 và 3 đã được 
thông báo tiếp cũng có thê đã sinh vào tháng giêng năm 2003. Người sáng lập và là chủ của giáo 
phái, ông nhà báo thể thao người Pháp Claude Vorilhon, cũng cho hay, sẽ cho ra đời một loại 
đậu phụng đã được cải tạo di tử dành cho người bị dị ứng đậu phụng, nhưng tin này chăng làm 
dư luận quan tâm. Nếu như nhà văn người Pháp Michel Houellebecq không Ôn ào nhắc tới giáo 
phái kia, thì ngày nay chăng còn ai biết đến sự tồn tại của nó. Raelinan chỉ là một trong nhiều kẻ 
lạ đời với những thế giới quan thay đổi như chong chóng. 

Một kẻ lạ đời thứ hai là bác sĩ phụ khoa người Í Severino Antinori. Ông này trong tháng tư 
năm 2002 khẳng định, đã sao sinh và cấy phôi vào đạ con của ba phụ nữ. Cuối tháng mười một 
năm đó, ông xác nhận trẻ sao sinh đầu tiên sẽ ra đời trong tuần đầu tháng giêng năm 2003. 
Nhưng chuyện trẻ sao sinh của Antinori đã bị cơn bão Raelinan che khuất, và sau đó chẳng còn 
nghe nói tới gì nữa. Dấu chỉ sống sót cuối cùng của Antonori trên báo chí là việc ông tuyên bố sẽ 
tuyệt thực vào cuối tháng giêng 2003 đề chống lại bộ trưởng ¡ tế nước Í. 

Và nhà khoa học người Mĩ Panayliotis Zavos thuộc Viện trị liệu bệnh đàn ông ở Lexington 
bang Kentucky đã làm gì? Hè năm 2004, ông này đã sao sinh một phôi người, nhưng sau bốn 
ngày đã giết chết phôi đó. Theo Zavos, đó chỉ là thử nghiệm ban đầu cho một dự án cấy phôi sao 
sinh vào dạ con của người mẹ nó. Câu chuyện sau đó thế nào, chăng biết; có lẽ đã không thành, 
vì chăng có thông báo nào nữa của Zavos. 

Mười năm sau Dolly, con cừu sao sinh đầu tiên trong một trang trại ở Scotland, ra đời, vẫn 
chưa có một đứa trẻ sao sinh kín đáo hay công khai nào xuất hiện ở đâu cả. Cái viễn kiến vốn 
làm say mê một số người nhưng lại khiên đa số hốt hoảng, cho đến nay xem ra không thực tế. 
Nhưng tại sao việc sao người lại làm ta bực mình? Đâu là điểm đáng suy nghĩ hay đáng lên án về 
mặt đạo đức nơi việc sao người? Và chính xác hơn: Bắt đầu từ điểm nào thì việc sao người trở 
thành vô đạo đức? 

Sao người cách nhân tạo, theo lí luận của những nhà chống đối, là làm thương tôn đến 
nhân phẩm. Con người, như triết gia Kant nói, có „mục đích tự tạ1“, và vì thế không được làm 
mất đi cái mục đích đó. Và theo lập luận này, sao sinh có nghĩa là biến con người thành đồ vật và 
hạ thấp phẩm giá của nó. Để xác định lập luận này, ta cần tìm hiểu vào chỉ tiết. Những nhà di tử 
học ngày nay phân biệt hai khái niệm khác nhau: „sao truyền sinh“ (reproduktives Klonen) và 
„sao chữa trị” (therapeutisches Klonen). 

Sao truyền sinh là tạo ra một cơ thể sinh vật tương đồng tối đa về mặt di tử với người mẫu 
của nó. Đề làm điều nảy, người ta lấy một tế bào cơ thê của con người, tách nhân của nó ra khỏi 
tế bảo - trong mỗi nhân tế bào chứa đựng toàn bộ chất liệu di truyền -, rồi đưa nhân này vào 
trong một tế bào trứng cũng đã tách nhân của người nữ. Sau đó cấy tế bào trứng có nhân mới này 
vào lại tử cung của người đàn bà chấp nhận mang thai. Nếu thành công, đứa trẻ sinh ra sau chín 
tháng mang thai sẽ có những chất liệu đi truyền gần giống hệt như chất liệu của người chủ của tế 
bào cơ thê trên đây. Cho tới nay, công đoạn đó đã thành công nơi chuột nhắt, chuột công, bò, dê, 
heo, mèo xám, nai đuôi trắng, bò rừng, ngựa, chó và cừu — mà kết quả là nàng cừu Dolly nỗi 
tiếng. Chưa thấy thành công nơi người. 

Và số người muốn có con qua con đường sao truyền sinh cũng rất ít. Hầu hết các quốc gia 
đều đặt việc sao người ra ngoài vòng pháp luật, dù răng Liên Hiệp Quốc cho tới nay vẫn chưa 


103 


thống nhất được một luật cắm chung cho chuyện này. Việc sao cây cỏ hoặc thú vật thường chẳng 
có chi đáng ngại. Từ thập niên 1990” trở đi, việc sao những thực vật và thú vật có ích được coi là 
hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao sao người lại đặt ra những ưu tư đạo đức, những ưu tư cả 
vừa hữu lí lẫn trực giác và đã không được đặt ra nơi sao thú vật? 

Việc sao chụp chất liệu đi truyền của một người để tạo nên một người khác làm cho nhiều 
người có cảm giác kinh dị. Thế giới phim ảnh và sách vở đầy dẫy những chuyện giả tưởng như 
thế, và thường thì bao giờ cũng là những chuyện gây sợ hãi và kinh hoàng. Ai ai trong chúng ta 
cũng đều cảm nhận rằng, mỗi người là mội đặc thù, không ai giống ai cả. Và cái đặc thù của mỗi 
cá nhân này là một giá trị. Thế nên, việc cố í vi phạm ,„quy luật” này là một tội ác. Nơi thú vật, 
trái lại, ta ít nhạy cảm hơn. Con chó của ta, con mèo của ta, con ngựa của ta xem ra cũng là 
những đặc thù. Nhưng mấy chú cá vàng bơi lội trong chậu cảnh chẳng đặc thù gì. Miếng thịt heo 
trên đĩa ăn có đặc thù hay không, chẳng mấy ai quan tâm. Như vậy, cảm giác đặc thù chỉ được 
đặt ra đối với một số sinh vật rất đặc biệt mà thôi. 

Tại sao ta lại có cảm giác kinh đị trước việc sao người? Có nhiều lí do giải thích. Nhưng 
chỉ khi ta chấp nhận giá trị của sự đặc thủ kia, thì những lí do này mới sáng tỏ. Để sao truyền 
sinh một sinh vật, phải cần rất nhiều tế bào trứng, vì chỉ có rất ít trong hàng ngàn trứng đã thay 
nhân có thê kết thai và phát triển thành sinh vật khoẻ mạnh được. Tỉ số thành công sao sinh nơi 
thú vật — và cả nơi con người — như thế rất nhỏ. Mà nếu có thành công, thì đời sống của con 
người cũng có thê bị rút ngắn. Nàng cừu Dolly sống được sáu năm, bằng nửa thời gian trung 
bình nơi loài cừu. Trước khi Dolly chết vì viêm phôi vào tháng hai năm 2003, thân xác của nó đã 
không còn lành mạnh, nó bị chứng sưng khớp và chất liệu đi truyền đã bị hư hại nặng. 

Lí do đễ bệnh hoạn và chết sớm của Dolly quá rõ, nhưng đây không phải là lập luận vững 
chống lại việc sao người. Bởi vì, nếu mai đây chúng ta thành công loại được cái lỗi „kĩ thuật“ 
này thì sao? Và lí do bảo rằng không nên sao sinh, vì cần quá nhiêu tế bào trứng, cũng chỉ có tác 
dụng nơi những ai chủ trương sự sông đã bắt đầu từ khi thụ tinh và sự sống này phải được triệt 
để bảo vệ ngay từ giây phút đó mà thôi. Tới đây, ta nên tạm dừng việc lập luận, Và SẼ bàn tiếp 
sau. Bởi vì, câu hỏi vê giá trị của một tế bào trứng con người dẫn chúng ta trực tiếp tới câu hỏi 
thứ hai liên quan tới sao sinh, đó là vấn đề lợi hay hại của việc „sao chữa trị“. 

Điều đầu tiên cần nói ở đây là phải đổi ngay cái khái niệm này. Ngay khái niệm „sao. 
truyền sinh“ cũng đã không chỉnh. Đã là sao hay sao sinh thì đương nhiên là có yêu tố truyền 
sinh rồi, vì thế khái niệm này mang tính cách „trùng lặp“. Khái niệm „sao chữa trị“ khởi đi từ 
một giấc mơ của ¡ khoa: mơ một ngày nào đó, nhờ các thai phôi, người ta sẽ có thể cấy được 
những mô tế bào hoặc toàn cơ phận đề thay thế cho tế bào hay cơ phận bị hư hại nơi các người 
bệnh. Đề làm chuyện này, các phôi sẽ bị phá hủy sau khi chúng đã trải qua một vài giai đoạn tự 
phân. Những tế bào riêng rẽ lấy ra từ các phôi đó sẽ được nuôi tiếp tục đề tạo thành các mô 
tương ứng. Người ta còn hi vọng rồi đây sẽ có được các „tế bào gôC”, cấy chúng vào thắng con 
bệnh, đề chúng tiếp tục phát triển thành một cơ phận mới thay thế. 

Đó là giấc mơ chữa bệnh bằng sao sinh. Nhưng dù mai đây tư tưởng này có thể thành tựu, 
điều thật Tra không dễ tí nảo, thì việc sao sinh này cũng chăng phải ,„,chữa trị“, mà đúng là „truyền 
sinh“, giống như „;SaO truyền sinh“. Sự khác biệt không năm nơi cách fhức sao sinh, nhưng ở nơi 
mục đích theo đuôi: Tôi muốn sao sinh để tạo ra một con người mới tương tự hay sao sinh vì 
mục đích ¡ khoa. Như vậy, sao sinh chẳng bao giờ mang tính chữa trị cả. Vì thế, cần phải thay 
đôi ngay khái niệm ,,sao chữa trị“ thành Sao sinh cho mục đích nghiên cứu. 

Một số nhà khoa học phấn chắn trước vô số khả năng - về mặt lí thuyết - của các tế bảo gốc 
ân chứa nơi phôi. Tế bào gốc ở phôi được ví như tuyết mới, chúng có thê mang mọi thứ hình thù 
và màu sắc. Các nhà di tử học gọi chúng là ,toàn năng“ (totipotent), nghĩa là chúng có thê phát 
triển thành bất kì loại mô hay cơ phận nào, nhưng đó chỉ là lí thuyết, vì cho tới nay chưa có 
thành công øì nhiều. Một lực cản lớn nữa là phản ứng của hệ miễn nhiễm, chống lại tế bào gốc 
mới được cây vào. Các thí nghiệm nơi thú vật cho thấy tỉ lệ khước từ vô cùng lớn và cũng có khả 
năng gây ra bệnh ung thư. 


104 


Như vậy, phải đánh giá sao sinh như thế nào? Hãy bắt đầu với lập luận Nhân phẩm. Tại 
sao một con người mới do sao sinh tạo ra lại bị đánh mắt „mục đích tự tại“? Trường hợp này 
tương đối dễ hiểu nơi sao truyền sinh. Rõ ràng (dù có sự nghi ngờ của Ernst Mach) con người có 
nhu cầu tự nhiên coi mình là một nhân cách đặc thù, mỗi người có một cái ,„ Tôi“ riêng, khác hắn 
với người khác. Chúng ta coi đặc thù là tính chất đương nhiên của con người, và văn hoá của ta 
cũng đặt nên trên tính đặc thù này. A1 gặp khó khăn trong việc nhận diện cái Tôi của mình, 
người đó có vấn đề lớn về mặt tâm thần. Nhưng một người hình thành từ sao sinh có lẽ sẽ không 
cảm nhận được mình là một cá thê đặc thù, vì họ được hình thành từ một người khác. Thay vì là 
một đặc thù, họ bị coi là một bản sao. Trừ ra - và đây có lẽ là điều kiện tôi thiểu nhất — người đó 
không bao giờ biết mình là một sản phâm sao sinh và chẳng bao giờ biết đến người mẫu của 
mình. 

Nhưng tại sao người ta lại muốn sao người đề rồi đặt con người đó trước một hoàn cảnh 
tâm lí và xã hội dã man như thế? Ở đây, sự tò mò của một nhà khoa học, muốn biết thân xác và 
nhân cách của một sản phẩm sao sinh ra sao, có xứng với cơ nguy gặp phải bất hạnh về thể xác 
và tâm lí của người được sao sinh không? Hoàn toàn không. Trường hợp này, rÕ ràng có sự đánh 
mắt mục đích tự tại. Vì thế không lạ gì đa số người dân và đa số quốc gia chống lại việc sao 
người và đưa ra luật cắm. Hiện vẫn không có lí do thuận lợi quan trọng nào khác biện minh cho 
VIỆC SaO người. 

Trường hợp sao sinh cho mục đích nghiên cứu thì lại khác. Các lí do chống lại sao người 
trên đây không thích hợp cho trường hợp này. Nói vắn gọn: Sao nghiên cứu không làm thương 
tôn tỉnh thần của ai cả; ở đây chỉ có việc huỷ hoại - hay giết chết — các phôi trong giai đoạn ban 
đầu lúc chúng chưa có í thức. 

Như ta đã thấy trong bài về phá thai, xét về mặt sinh lí, phôi rõ ràng là một sự sống con 
người. Nó là thành viên của giống omno sapiens. Vì thê luật pháp ở Đức cắm dùng phôi đề thí 
nghiệm. Nhưng chính luật cũng không coi phôi như một con người. Huỷ hoại phôi một cách trái 
phép hoàn toàn khác với việc giết chết một mạng người được sinh ra. Hình phạt hủy phôi nhẹ 
hơn nhiều so với giết người. Sự khác nhau giữa hai hành vi này lại càng rõ rệt, khi luật pháp ở 
Đức cho phép một sô nhà khoa học được dùng phôi để nghiên cứu. Ngược lại, luật pháp chẳng 
cho phép nhà nghiên cứu nào giết người cả. Như vậy, lập luận của các nhà lập pháp, coi phôi 
phải được tuyệt đối bảo vệ, xét ra không hoàn toàn thuyết phục. Mâu thuẫn này cũng như nơi 
trường hợp phá thai, một mặt luật pháp coi phôi là một con người về mặt sinh lí và đạo đức, mặt 
khác đồng thời lại cho phép giết phôi trong giai đoạn ban đầu. 

Đó là chuyện nhân phâm của phôi. Nếu cứ đi theo lập luận của bài trước, thì giá trị và 
phẩm giá của một sự sống không hệ tại nơi sự sống này thuộc vào chủng loại nào, nhưng chúng 
tuỳ thuộc vào câu hỏi, sinh vật đó có í thức, có một cái Tôi sơ đẳng và có sở thích hay không. 
Một tế bào trứng con người ở giai đoạn tự phân thành sáu hay tám tế bào nhỏ chắc chắn không 
có những yếu tố đó. Nhìn như thế, thì phôi chưa có nhân phâm. Việc nghiên cứu tế bào gốc của 
phôi chỉ làm sai lạc mục đích tự tại của nó về mặt sinh học, chứ không về mặt đạo đức. Một khi 
không có phẩm giá, thì phôi chỉ là một tài sản hay hàng hoá, và người ta có thể dùng nó đề chổi 
chác với một tài sản hay hàng hoá khác. Dù giấc mơ dùng sao sinh để chữa những căn bệnh hiểm 
nghèo như bệnh đường, bệnh run (Parkinson) hay bệnh mắt trí nhớ (Alzheimer) còn rất xa thực 
tế, ta vẫn có thể an tâm với sự tính toán theo lối duy lợi: có thê lấy hạnh phúc vô bờ của hàng 
trăm ngàn hoặc hàng triệu người lành bệnh đề đổi lấy việc giết chết những cái phôi vô cảm. 

Lập luận này rất nặng kí. Muốn cự lại được nó, phải có những phản biện hay. Phản biện 
mạnh nhất chống lại việc sao sinh cho mục đích nghiên cứu, lạ thay, lại là một phản biện mang 
tính duy lợi, chứ không mang tính cơ bản. Trong tám năm qua, người ta rằm rộ phản đối việc sao 
sinh phục vụ ¡ học. Thành công chữa trị bằng sao sinh, trái lại, cho tới nay chẳng có bao nhiêu. Ở 
đây, í nghĩ dùng các tế bào đã bị cải biến đề ghép thay thế cho các mô bệnh hoạn là một í nghĩ 
tốt. Nhưng câu hỏi đặt ra: Liệu việc dùng tế bào gốc của phôi để chữa trị có phải là phương pháp 
hay nhất trong lãnh vực này không? 


105 


Tế bào gốc không chỉ có nơi phôi. Mọi người chúng ta đều có tế bào gốc trong tuỷ, gan, 
óc, trong các hạch tụy tạng và da v.v. Các nhà khoa học gọi đây là tế bào gốc „trưởng thành“. 
Các tế bào gốc trưởng thành cũng đa dạng và đa năng (pluripotent), nghĩa là có khả năng phát 
triển lên thành nhiều loại mô hoặc cơ phận. Trong suốt cuộc sông của chúng ta, chúng luôn tạo 
ra cho cơ thê chúng ta những tế bào chuyên biệt mới. Yếu tố đa năng này các nhà nghiên cứu đã 
thấy được trong các phòng thí nghiệm. Nhưng các tế bào gốc trưởng thành không có được đặc 
tính toàn năng như các tế bào gốc của phôi. Một tế bào gốc của não có thể phát triển lên thành 
mọi loại mô thần kinh não, nhưng gần như chắc chắn không thê phát triển thành một tế bào gan. 
Nhưng có thể có những luật trừ: các tế bào gốc của nước ối, của máu nhau và của các răng sữa 
có thể mang tính toàn năng. Các nhà khoa học đang tìm hiểu thêm về điểm này. 

Khác với tế bào gốc của phôi, việc sử dụng tế bào gốc trưởng thành không gặp trở ngại về 
mặt đạo đức. Nếu khoa học thành công dùng kích thích sinh hoá đề tạo được tế bào gốc từ não 

của tôi, thì khi dùng chúng đề cấy lại thay thế cho những phần não bị hư, chúng sẽ đễ được hệ 
miễn nhiễm của tôi chấp nhận, không bị phản ứng loại trừ. Cho tới nay, cũng chưa thấy có sự gia 
tăng khả năng bị ung thư. Từ thập niên 1960” ¡ khoa vẫn dùng tế bào gốc của tuỷ để chữa chứng 
ung thư máu và chứng sưng hạch bạch huyết. Ngoài ra cũng có nhiều nghiên cứu ¡ học liên quan 
tới việc chữa bệnh tim mạch băng tế bào gốc trưởng thành. Cũng có những kết quả khả quan 
trong tiến trình hồi sinh những ca bị nhồi máu cơ tim và trong việc trị chứng bại liệt cũng như 
bệnh Parkinson. Nơi chuột, tế bào Ốc trưởng thành chữa lành chứng ung thư não. 

Hiện nay, việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành đang mang lại nhiều triển vọng. Nếu i Ị 
khoa thành công trong việc chữa trị chứng Parkinson trong vòng hai chục năm tới, thì tế bào gốc 
trưởng thành sẽ có được độ tin tưởng vượt xa tế bào gốc phôi. Nhưng trong thực tế, chúng ta 
cũng thường thấy có sự cạnh tranh ráo riết giữa hai lãnh vực nghiên cứu để thu hút tài trợ công 
và tư. Hỗ trợ việc nghiên cứu tế bào gốc phôi cũng đồng thời có nghĩa là ít quan tâm đầu tư vào 
lãnh vực tế bào gốc trưởng thành, một lãnh vực đang có nhiều triển vọng thực tế và việc sử dụng 
không tạo ra rắc rối về mặt xã hội. Tế bào gốc trưởng thành có thê an tâm tạo lập. Trái lại, việc 
tạo lập tế bào gốc phôi phải cần đến tế bào trứng của phụ nữ, và thường phải trải qua những thử 
nghiệm thụ tinh nhân tạo. Nhưng lượng tế bào trứng có giới hạn. Sợ Tăng nhu cầu cần trứng có 
thể dẫn tới nạn thương mại hoá, trong đó phụ nữ ở các nước nghèo săn sàng bán trứng của mình 
để kiếm sống - và như vậy sẽ kéo theo vẫn nạn đạo đức. 

Nếu so sánh mức hứa hẹn thành công giữa tế bào gốc trưởng thành với tế bào gốc phôi và 
đưa chúng lên bàn cân theo kiểu duy lợi, thì xem ra tế bảo gốc trưởng thành nặng kí hơn. Nhưng 
như vậy không có nghĩa là vì đạo đức ta không được phép thí nghiệm với tế bảo gốc phôi; sở dĩ 
như thế, là vì sự tính toán duy lợi luôn chỉ đặt nền trên những thành quả có £hể có mà thôi. Tuy 
nhiên điểm lợi trên đây đã tương đối hóa yêu sách, lí đương nhiên và í nghĩa xã hội của việc 
nghiên cứu tế bào gốc phôi, một lãnh vực đã tạo ra quá nhiều chống đối trong những năm gần 
đây. 

Kĩ thuật cải biến di tử, như vậy, không chỉ là một vấn đề đạo đức cơ bản, nó còn mang một 
chiều kích quan trọng về mặt xã hội - đạo đức. Đây cũng là chiều kích chúng ta sẽ gặp trong bài 
tới, khi đề cập đến I sinh học (Biomedizin): vẫn đề chân phôi trước khi cấy vào lòng mẹ. 
(Präimplantationsdiagnostik). 


e_ Trẻ ống nghiệm. lhọc truyền sinh sẽ đi về đâu? 


106 


Gent 
Trẻ ông nghiệm 
I học truyên sinh sẽ đi về đâu? 


Gent là một thành phố cảng đẹp ở Bi, nổi tiếng với chợ hoa và những con đường hẻm trong 
phố cô. Trong những năm 2002 và 2003 có thêm một lí do nữa đê những đôi thanh niên trẻ tới 
thăm thành phố này. Ở Gent có phòng mạch của bác sĩ chuyên về khoa truyền sinh Frank 
Comharre, người săn sảng gIÚp các đôi vợ chồng trẻ có được con gái hay trai theo í muốn, đối lại 
phải trả cho ông những món tiền thù lao khá bộn. Khoảng 400 cặp đã có được con theo í muốn. 

Comharre làm việc chung với một phòng thí nghiệm ở Fairfax thuộc bang Virgimia, Hoa- 
kì. Tinh trùng của các người cha trong cuộc được Comhaire chuyên sang Hoa-kì để nhờ máy 
phân lọc ra theo phái tính. Việc phân lọc này không khó, vì dưới ánh sáng của tia Laser, các 
nhiễm sắc thê nam (@Y)ít chiếu sáng hơn các nhiễm sắc thể nữ (X). Sau khi các tinh trùng phân 
loại được chuyền lại về Bi, Comhaire cho chúng kết phôi trong ống nghiệm rồi cấy vào tử cung 
của người mẹ. 

Phòng mạch của vị bác sĩ người Bi này là thành phần của một chương trình thử nghiệm ¡ 
khoa lớn dưới sự giám sát của cơ quan ¡ tế FDA Hoa-kì. Sáu mươi bệnh viện và bảy trung tâm 
truyền sinh quốc tế tham gia vào chương trình chọn phái tính này. Và khách hàng của họ là 
những người Tây-ban-nha, Bi, Hoà-lan, Anh, Bắc-âu, Pháp và Đức. 

Điều kiện duy nhất cho những người tham gia là độ tuổi của người mẹ. Họ phải từ 1§ tới 
39 tuổi. Nếu các bà này đã có một con rồi thì càng tốt, vì như thế hi vọng sẽ có sự quân bình gia 
đình cho họ. Các yêu tố còn lại sẽ tuỳ vào thị trường. Thử máu: 1200 âu kim, phí chuyên chở và 
phân loại tinh trùng: 2300 âu kim, 6300 âu kim cho việc thụ tỉnh trong ống nghiệm và cấy vào tử 
cung. Ai muốn chắc chắn có được con theo í muốn, phải trả thêm 6000 âu kim. Giá thành cao 
như thế giúp Comhaire an tâm về mặt đạo đức. Ông bảo, nó sẽ làm chùn tay những ai muốn 
thương mại hoá, và càng khó tham gia, hi vọng càng ít gặp trở ngại về mặt đạo đức. Pháp lí mới 
là mặt đáng sợ hơn. Nước Bi không câm việc tự do chọn phải tính con cái. Nhưng chương trình 
kế hoạch hoá gia đình của Comhaire bị truyền thông phản ứng mạnh, khiến quốc hội nước này 
đã ra luật cắm. 

Các đồng nghiệp của ông ở Hoa-kì trái lại vẫn yên tâm, vì luật pháp hoa-kì xưa nay vẫn 
cho phép chọn phái tính con cái. Phương pháp M⁄icroSor¿ (phân loại tinh trùng) đã được cấp bằng 
sáng chê vào năm 1992. Thoạt tiên, phương pháp này là nhằm đề phục vụ sức khoẻ cho dân, 
chẳng hạn để giúp cho một số gia đình có thể chọn con gái, hầu tránh được những chứng di 
truyền về máu trên phái nam. Năm 1995, đứa bé đầu tiên theo phương pháp này chào đời. Và kế 
từ 1998, công ti liên hệ mở rộng dịch vụ của họ ra cho cả những cặp vợ chồng khoẻ mạnh. 

Ở Anh quốc năm 2003, trường hợp của một gia đình người Scotland làm thiên hạ xôn xao. 
Gia đình này đã có ba con trai, đứa con gái duy nhất của họ qua đời vì một tai nạn. ĐỀ tạo lại 
„chiều kích nữ giới“ trong gia đình, họ xin phép được thụ tỉnh một cháu gái qua ống nghiệm. 
Đơn bị từ chối, vì thiếu lí do ¡ khoa. Các báo lá cải làm ầm lên, và khác với bên Bi, các báo Anh 
đứng về phe của gia đình trên. Tháng ba năm 2005, Uỷ Ban Khoa Học Và Kĩ Thuật của quốc hội 
yêu cầu sửa luật, theo đó, có thê chấp nhận việc thụ tinh chọn phái tính cho con nơi một sô 
trường hợp đặc biệt. Qua Bạch thư tháng mười hai năm 2006, chính quyền Anh vẫn tiếp tục cắm, 
nhưng đã mở ra khả năng có thê chấp nhận trong tương lai. 


107 


Tiến bộ kĩ thuật càng tăng, càng có nhiều gia đình liều lĩnh tới với chương trình. Và một 
khi đã có thê chọn phái tính, thì họ cũng có thê chọn màu mắt hoặc cỡ lớn thân hình cho con. 
Viễn tượng đó làm cho không ít người hiểu biết về ¡ học truyền sinh vô cùng âu lo. Họ sợ như 
thế ` biến trẻ em thành một thứ sản phẩm chế tạo theo đơn đặt hàng. „UU sinh di truyền thương 
mại“, „Trẻ em hàng mẫu“, các nhà phê bình đã la toáng lên như thế. Cũng như ngành giải phâu 
thấm mĩ, ¡ học truyền sinh cũng có thể mau chóng trở thành một một thị trường mang theo những 
quy chuẩn hoàn toàn mới vào thê giới. Những gia đình nào không kịp thời kiểm tra sức khoẻ và 
mĩ thuật cho con, có thê bị xã hội nhìn như là những thành phần hoặc là không đủ khả năng, 
hoặc là đã chênh mảng để cho một đứa con xấu xí và thiếu cơ hội sinh ra trong một thế giới toàn 
mĩ. Điều này hiện còn là một viễn tượng, nhưng xem ra chẳng còn xa lắm. 

Vì thể, chúng ta thử tìm hiểu các khả năng cũng như các cơ nguy của khoa chấn khám phôi 
trước khi cấy vào tử cung (PID, Prảimplentationsdiagnostik) từng bước một về mặt đạo đức. Tôi 
được tạo ra ở đâu: trên giường, ngoài đồng, trong xe hay trong ống nghiệm? Đó là một trong 
những câu hỏi quan trọng của con người. Quan trọng, không phải vì rồi đây tôi nhất thiết sẽ phải 
đối diện với vấn nạn đó, hay vấn nạn này sẽ là một gánh nặng cho tâm trí tôi. Nhưng đó là một 
câu hỏi nhức óc đối với các luật gia, các bác sĩ và những nhà đạo đức học: Chúng ta nghĩ gì về 
việc thụ tỉnh ống nghiệm? Chúng ta được phép biết gì về cái phôi vừa được tạo ra? Và chúng ta 
được phép lựa chọn những gì? 

Ngày nay, việc thụ tinh ô ông nghiệm đã trở thành chuyện bình thường. Bác sĩ phụ khoa 
dùng kích thích tố tạo chín mùi trứng trong dạ người nữ rôi lấy ra một lúc từ 5-12 trứng, cho 
chúng kết hợp với tinh trùng đã được kiểm soát trước. Vì mức độ thành công chỉ vào khoảng 
70%, nên người ta phải cho thụ tinh một lúc nhiều trứng để dự phòng. 

Một phương pháp mới hơn, đó là dùng máy vi động bắn một tinh trùng (được tuyển chọn) 
vào trứng. Vào ngày thứ hai, khi trứng đã tự phân thành hai, người ta cây hai phôi này vào tử 
cung người mẹ. Một cách thế khác thông dụng hơn: chỉ cấy phôi vào tử cung sau khi trứng đã 
thụ tinh được năm ngày. Số trứng thụ tinh dư thừa sẽ bị huỷ đi hoặc, như một số quốc gia cho 
phép, giữ đông lạnh trong môi trường nitơ lỏng. Hai tuần sau khi cấy, bác sĩ khám nghiệm xem 
kết quả. Mức độ thụ thai vào khoảng 40%. 

Đó là nói về phương pháp. Ở Đức, khoảng một trên tám mươi đứa trẻ sinh ra đều do thụ 
tinh ống nghiệm. Thoạt tiên, người ta dùng phương pháp này cho hai nhóm người. Giúp những 
gia đình có nguy cơ lớn về bệnh di truyền kịp thời thử và loại những phôi bắt thường, hầu có 
được những đứa con lành mạnh. Và giúp cho những đôi vợ chồng không thể có thai được theo 
lỗi bình thường. Với nhóm sau này, đôi khi phải cần tới tinh trùng của một người đàn ông khác 
hoặc trứng của một người đàn bà khác, chứ không phải của hai vợ chồng trong cuộc. Và có khi 
cũng cân thêm một người đàn bà khác mang thai giúp, vì chính người phụ nữ muốn có con 
không thê mang thai được. Luật Đức cắm phụ nữ tặng trứng và câm việc mang thai giúp, nhưng 
cho phép đàn ông tặng tính trùng. 

Luật Đức cũng cắm việc chân khám chọn phôi (PID). Ở các nước khác, người ta cho phép 
lấy ra một tế bào từ phôi sau hai ngày thụ tinh ô ống nghiệm đề khám xem có bị dị chứng di truyện 
nào không. Sau đó bác sĩ và cha mẹ sẽ quyết định, có muôn cấy phôi vào tử cung bà mẹ hay 
không. Ở Đức, không được chân khám bịnh di truyền của phôi írước khi cấy vào lòng mẹ, mà 
chỉ được khám su kh¡ đã cây, trong trường hợp có nguy hiểm cho mẹ con. Và nếu phát hiện ra 
mầm bệnh tương lai và người mẹ tin rằng, bà không thê vượt qua nổi thứ thách, thì bà được phép 
phá thai cho tới lúc gần ngày sinh. Trường hợp bào thai vẫn sống sót, thì người mẹ phải chấp 
nhận đứa con với tất cả những thương tật do việc phá thai gây ra. 

Những người biện hộ cho PID coi cắm đoán trên đây là điều vô lí. Họ bảo, việc cho phép 
chân khám phôi trong ống nghiệm sẽ tránh được những nguy hiểm phá thai về sau. Vì thế, không 
lạ gì các nước trong Liên Hiệp Âu Châu đã có những chính sách rất khác nhau về PID. Ở Anh 
quốc chăng hạn, các gia đình giàu CÓ thể cho chấn khám con dễ dàng lúc còn trong ống nghiệm. 
Nhưng sự dễ dãi này cũng đã dẫn tới những ước muốn như kiêu gia đình ở Scotland, đã có ba 
con trai giờ đây muốn thêm một cháu gái. Mà việc tuyên chọn phôi vì lí đo phái tính có phải là 

108 


chuyện xấu không? Trong trường hợp này, gia đình ở Scotland có thê sẽ hạnh phúc và chẳng 
người nào trong cuộc bị phạt cả. Những phôi dư trước sau gì cũng bị huỷ hoặc bị cho đông lạnh. 
Như vậy, việc cố í chọn ra một phôi bào nữ, thay vì để cho ngẫu nhiên mang tới một phôi nam, 
có chỉ là xấu? 

Ngay đa số các nhà phê bình cũng đều xác nhận, chuyện chọn phôi theo phái tính chắng có 
gì trái đạo đức. Chỉ trừ những ai chống PID vì lí do tôn giáo, vốn cho răng, đây là một hành vi do 
í muốn của đôi vợ chồng, chứ không phải được định đoạt do bàn tay của Thiên Chúa. Sở dĩ 
người ta chống PID, là vì những hậu quả đạo đức và xã hội của nó. Nếu việc tự do chọn phôi trở 
thành chuyện bình thường, nó có thể tạo ra cơ nguy vỡ đê rất nguy hiểm. Thế nên, các nhà phê 
bình khó tính phản đói PID triệt để. Họ coi đó là sự chọn lựa giữa ,cái đáng sống“ và „cái không 
đáng sống“, và đó là chuyện hoản foàn vô đạo đức. Họ bảo, không một ai được quyền chọn lựa 
giữa đứa con khỏe mạnh và đứa con tật nguyên. Những nhà phê bình ít khe khắt hơn thì coi việc 
chọn phôi vì lí do ¡ khoa chăng có vấn đề gì. Đối với họ, sự lựa chọn sẽ trở thành vô đạo đức, chỉ 
khi nó không đặt nên trên tiêu chuẩn ¡ khoa, như việc chọn phái tính, chiều cao hay thâm mĩ thân 
xác. 

Ta hãy xét quan điểm đầu tiên. Có gì xấu nơi việc phân biệt giữa một sự sống ,„„đáng sống“ 
và một sự sống „không đáng sống““? Sự phân biệt này khiến ta liên tưởng tới chính sách man rợ 
của Quốc Xã Đức, chúng coi những người tật nguyên thể xác và tâm thần là không đáng sống và 
đem giết họ. Nguy hiểm, là khi một nhà nước trở thành quan toà quyết định giá trị sự sống của 
con người và nhà nước đó giết chết những người còn muôn sống. Cả hai trường hợp này nhất 
thiết phải bị kết án về mặt đạo đức. Đó là cái bất công chống lại con người nặng nè nhất. 

Hai vi phạm đạo đức trên đây có đúng cho PID không? Thưa không, là vì phôi mới phân 
thành bốn hay thành tám tế bào chưa phải là người. Và ở đây, không có sự lạm dụng của nhà 
nước, mà chỉ là sự chọn lựa của các cặp cha mẹ tương lai. Và nếu bỏ ra ngoài lí do tôn giáo, thì 
đâu là lí do đề cho rằng, cha mẹ không có quyền có một đứa con lành mạnh, không tật bệnh? Lại 
nữa, khi quyền này có thể hành xử mà không làm hại ai hay giết hại ai? Việc tuyển chọn phôi 
khoẻ mạnh đi ngược lại quan niệm xưa nay chúng ta vẫn có về sự may rủi 1 khoa trong thai 
nghén. Nhưng xã hội con người đã có nhiều nỗ lực để giảm thiểu cái may rủi đó. Chúng ta đã tiết 
giảm được tỉ lệ tử vong nơi trẻ em và đã cải tiễn khoa hộ sản. Thế thì tại sao ta lại cứ g1ữ vững 
quan điểm vốn có đối với PID? Phải chăng tiến bộ ¡ khoa này mang lại nhiều hại hơn lợi, nhiều 
đau khổ hơn hạnh phúc cho con người? 

Chúng ta bước sang quan điêm thứ hai. Đâu là lí do chống lại sự tuyển lựa phôi ngoài tiêu 
chuẩn ¡ khoa? Những người phê bình sợ rằng, nếu cho phép, thì rồi ai ai cũng đòi cho mình được 
phép làm, nhất là những người có dư tiền của. Những gì trước đây được tạo thành do ngẫu nhiên, 
rồi đây sẽ tuỳ thuộc vào sở thích độc đoán của cha mẹ. Trong các quốc gia đang phát triển có thể 
rồi chỉ sinh toàn là con trai, như hậu quả đang thấy do chính sách một con đi liên với thói giết trẻ 
gái sơ sinh hiện hành ở Trung Quốc. Trong khi đó, tại các nước giàu Tây Âu, nhớn nhơ khắp nơi 
các trẻ em lành mạnh, tóc hung mắt xanh, cao ráo lực lưỡng. Và nếu tình trạng xấu nhất Xây Ta, 
thì chỉ có con cái của lớp thượng lưu giàu có là tóc càng ngày càng hoe vàng hơn, thân thê tráng 
kiện hơn, trong khi con cái của giới nghèo vẫn mãi là thứ „đáng ghét“. Hoặc tình trạng trở nên 
ngược lại: Các trẻ em giới hạ lưu được lựa chọn theo thị hiếu đa số, nhưng chính vì thế trở thành 
thành phần ngoài lề xã hội, vì thị hiếu thay đổi. Là vì cái gì càng có quá nhiều, nó càng bị giảm 
giá trị. Chỉ những ai khôn ngoan mới nhận ra kịp thời và tránh không tham gia vào mốt thời 
trang này. Vì thế, phải ngăn cắm PID. 

Viễn tượng đó làm cho nhiều người ớn lạnh, dù rằng tất cả hãy còn đang trong vòng khoa 
học giả tưởng. Nhưng, một khi đã có được những khả thê đó và chúng được phép làm cũng như 
được áp dụng, thì cảm giác ớn lạnh có thể sẽ dần nguôi đi. Biết đâu, sau một thế hệ trẻ con được 
tác tạo theo lỗi tuyên chọn này, một ngày nào đó phương pháp này sẽ được người ta cảm thấy 
bình thường và trở thành đương nhiên? 

Trước đây mười năm, việc giải phâu thẩm mĩ được coi là chuyện thương mại xấu xa. Ngày 
nay nó trở thành đương nhiên — ít ra trong một vài lãnh vực và nơi một một vài giai tầng xã hội 

109 


nào đó. Có bao nhiêu trẻ em rồi sẽ kiện cha mẹ chúng, vì chúng đã không được cha mẹ kịp thời 
„tối ưu hoá“? Là vì tiếp sau PID sẽ tới PIR (Prä- Implantations-Reparatur: Tu bổ trước khi cấy 
vào dạ con) và PIO (Prả-Implantations-Optimierung: Tối ưu hoá trước khi cấy vào dạ con). 
Trong một tương lai không xa, các tế bào phôi hư hại có thể sẽ được thay thế bằng những di tử 
lành mạnh. Phương pháp này có thê đơn giản hơn, nhiều triển vọng hơn và nhất là rẻ hơn so với 
việc chữa trị những người bị bệnh hoặc thương tật. Với PIO, những di tử tốt có liên hệ với những 
đặc tính nào đó sẽ được ghép vào. Cho tới hôm nay, hiếm có một di tử nào trực tiếp tạo ra một 
đặc điểm cơ thể hoặc nhân cách nảo, nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Màu mắt của ta 
được tạo nên bởi một di tử duy nhất. Nếu thay đôi di tử, mắt ta có thê sẽ chuyên thành nâu thay 
vì xanh, hoặc ngược lại. PIO đưa ta đến ngay cả ước mơ cải tiền giống người, biến chúng trở nên 
loài đạo đức và yêu chuộng hoà bình hơn; nêu đạo đức là con đẻ của một di tử nào đó, chỉ cần 
tìm ra và thay di tử này đi là mọi chuyện trở thành tối ưu. 

Giấc mơ của con người rất lớn. Ba mươi năm sau ngày bé ô ống nghiệm đầu tiên Louise Joy 
Brown ra đời, I học truyền sinh đã biến thành như một „thế giới phép lạ”. Như vậy, ta có thể 
chấp nhận sự phân biệt giữa việc tuyển chọn hoặc tối ưu hoá theo yêu tố ¡ khoa và ngoài 1 khoa. 
Việc tuyển lựa theo yếu tố ¡ khoa hoặc tu bồ các di tử hư hại không làm hại ai, mà chỉ mang lại 
lợi ích cho cả cha mẹ lẫn con cái. Trái lại, nơi việc tuyên lựa hay tu bổ theo yếu tố thâm mĩ, cha 
mẹ đây con vào một nguy cơ không thể lường trước được. Là vì ở đây, yếu tô quyết định là thị 
hiểu của cha mẹ, chứ không phải í muốn của con. Quyết định về sức khoẻ thì không có vấn đề, 
nhưng quyết định về thâm mĩ thì nguy hiểm. Cái hôm nay được coi là đẹp, hai mươi năm tới có 
thể bị chê là loè loẹt hay nhạt nhẽo. Mà dù thị hiếu của tôi vẫn không đổi, thì chưa chắc con tôi 
cùng có một thị hiếu như tôi. Như vậy, việc cho phép tuyên chọn phôi vì lí do thâm mĩ không 
mang lại ưu điểm nào cho xã hội. Trái lại, đúng hơn xã hội phải làm sao bảo vệ trẻ em thoát khỏi 
thị hiểu chuyên quyền của cha mẹ. 

Ta có thể đồng í như vậy. Nhưng ta cũng có thể hỏi, các nhà lập pháp có bổn phận phải can 
thiệp tới mức nào trong lãnh vực này? Bắt đầu từ thời điểm nào nhà nước có nhiệm vụ phải bảo 
vệ con người trước hành vi của chính họ? Và việc bảo vệ trẻ con khỏi những giá trị độc đoán của 
cha mẹ là một chuyện. Cách đây năm năm, bà Margot von Renesse, lúc đó là chủ tịch uỷ ban 
điều tra „Luật Pháp Và Đạo Đức Của Nền I Học Tân Tiến“ của Quốc hội Đức, đã tuyên bố như 
sau: „Chẳng có người cáo ba nào, kề cả hai cha mẹ tương lai, có quyên quyết định về giá trị sự 
sống của một con người“. Nhưng thực tế cho thấy câu nói này, cũng như nhiều lời hay í đẹp 
khác, chăng đúng bao nhiêu. 

Trong bài về phá thai, ta thấy điều ngược lại - ở đây, chính người mẹ quyết định trên quyền 
sống và như vậy trên giá trị sự sông của thai nhi. Điều ' tuyên bố của bà von Renesse chắng phải 
là một nguyên tắc căn bản ở Đức và cả cho các nước Âu châu. Và có lẽ nguyên tắc này rồi đây 
cũng chăng được quốc gia nào lưu í và chấp nhận. 

Nhưng trong khi đó, ¡ học truyền sinh đã tạo ra nhiều phép lạ đáng ngờ mới tại nhiều nơi 
trên thế giới. Qua đó, nó đưa ta tới một lỗi tiếp cận hoàn toàn mới đối với thời gian. Tháng bảy 
năm 2005, một bà mẹ 45 tuổi ở California sinh hạ một đứa con, mà phôi của nó đã được đông 
lạnh cất giữ từ I3 năm trước. Như vậy, hai đứa con song sinh 12 tuổi của bà có thêm ba đứa em 
tam sinh, cả ba em này đều được thụ tỉnh cùng một phương pháp như nhau. Đối với bác sĩ truyền 
sinh người Hoa-kì Steve Katz thì đây mới là khởi đầu. Ông cho hay, tương lai có thể sẽ có những 
đứa con được sinh ra sau năm mươi hay một trăm năm đông lạnh, sau khi bố mẹ chúng đã chết. 

Một vấn đề khác là việc nuôi cấy các cơ phận thay thế. Tháng bảy năm 2004, . cầu chuyện 
bé Joshua Fletcher ở Anh gây rúng động công luận. Joshua bị một chứng bệnh lạ về máu, thân 
thể của em không tạo ra đủ hồng huyết cầu, vì thế em khó có hi vọng sông lâu. Muốn cứu 
Joshua, phải có tế bào gốc của một thân nhân rất gần gũi với em. Vì cha mẹ và người anh của em 
không có di tử trùng hợp, nên người ta nghĩ tới việc tạo ra những đứa em cùng di tử với Joshua 
qua lối thụ tỉnh ống nghiệm, để rồi trích tế bào gốc của các em này để cứu Joshua. Chính phú 
Anh cho phép như một trường hợp đặc biệt. Ở Đức, với luật lệ hiện hành, chuyện như thế chắc 


110 


chắn sẽ chăng được chấp thuận. Kết quả chuyện Joshua như thế nào, chẳng ai biết, vì chẳng được 
tiết lộ gì thêm sau đó. 

Một khả thể mới nữa của ¡ học truyền sinh là đây lùi độ tuổi mang thai nơi các phụ nữ. 
Chuyện Ôn ào xây ra từ cuối thập niên 90” qua vụ gọi là chuyên huyết tương tế bảo trứng. Đề tế 
bào trứng của một phụ nữ đã lớn tuổi đễ dàng thụ tinh nhân tạo, nó cần phải được làm tươi bởi 
huyết tương tế bào trứng của một phụ nữ trẻ khác. Cha đẻ của phương pháp này là bác sĩ truyền 
sinh James Grifo, người Mĩ ở NewYork. Ông là TEƯỜI đầu tiên cho chuyên huyết tương của một 
người trẻ vào tế bào trứng của một người lớn tuổi, và nhờ đó tạo được các phôi bào nhân tạo. 
Phương pháp của ông thành công, và những đứa con đầu tiên của Grifo hiện đang sống tại Trung 
Quốc. Đề tránh việc chờ đợi xin phép, Grifo nhảy sang thử nghiệm tại Trung Quốc, nơi hoàn 
toàn tự do trong lãnh vực này. 

Sau đó chăng bao lâu, người ta không cần phải sang Trung Quốc nữa. Một nhóm nghiên 
cứu quanh ông Jacques Cohen thuộc Viện I Học Truyền Sinh ở Lexington thuộc bang New 
Jersey cho hay, vào năm 2001 có I5 bé được sinh ra nhờ kĩ thuật chuyên huyết tương của họ. Có 
một điều không thấy Grifo nói ra, đó là huyết tương của người hiến tặng chăng phải là một 
nguyên liệu trung tính. Nhưng nó chứa đựng nhiều thành phần tế bào của người tặng, trong đó có 
cả các Mitochondrien có chứa tế bào di truyền. Khi trộn Mitochondrien của người tặng với trứng 
của người mẹ, phôi được hình thành từ đó sẽ mang đặc tính của ba người: Người cha và mẹ 
trong di tử của nhân tế bào — cũng như của người mẹ và người tặng huyết tương trong các di tử 
Mitochondrien. Đứa bé do đó là một hỗn hợp di tử không phải của hai, mà là của ba người. 

Tháng mười một năm 2005 Douglas Wallace thuộc Đại học California ở Irvine nhận ra 
một nguy cơ lớn nơi phương pháp chuyền huyết tương tế bào trứng. Nhiều con chuột được tác 
sinh bằng lối này không có khả năng sinh đẻ. Như vậy, nhiều đứa con của Grifo và Cohen có thể 
cũng ở trong tình trạng hiếm muộn. Các nghiên cứu cho thấy, những cuộc thí nghiệm áp dụng 
cho người của các nhà khoa học truyền sinh ở Hoa-kì đã không kinh qua chuỗi thử nghiệm với 
loài vật trước, như luật pháp vẫn quy định. Điều đó cũng cho thấy sự bất lực của ngành lập pháp 
trong nhiều quốc gia trước các màn ảo thuật của 1 học truyền sinh. Một vài quốc gia đã có được 
những biện pháp may mắn, nhờ dựa vào những phỏng đoán tình cờ. 

Một khi đã nới rộng việc cho phép thí nghiệm phôi và PID, thì khó mà ngăn chặn được các 
lỗ hồng hoặc cắm được những kĩ thuật luôn luôn mới dựa trên những gì đã cho phép, nhưng kết 
quả của các kĩ thuật này phần nhiều lại đáng luận phạt. Và khi một phương pháp xem ra không 
có vấn đề mà lại đưa tới những kết quả có vấn đề, thì hệ quả pháp lí của chúng sẽ không lường. 
Chưa ai biết được mức độ rối loạn đạo đức và phí tốn toà án do chúng Đây ra: Rồi đây một số 
người do Cohen và Grifo tạo ra sẽ kiện lại hai vị này, vì họ bị chứng hiếm muộn? Họ sẽ đòi 
hưởng gia tài hoặc sự chăm sóc của người mẹ vô tội thứ hai, kẻ đã hiến tặng huyết tương đề làm 
tươi tế bào trứng của mẹ ruột mình? Hay chính bà mẹ thứ hai này lại đòi quyền nhìn mặt và 
chăm sóc đứa con mà bà không biết?... 

Như đã nói, nhà nước không có nhiệm vụ cắm các bậc cha mẹ tương lai có những thị hiếu, 
quan điểm và viễn tưởng của họ. Một cám đoán như thế sẽ đưa đến độc tài. Nhưng mặt khác, nhà 
nước có bồn phận phải làm sao loại trừ được những thiệt hại có thể lường được. GIữa tự do của 
cha mẹ và sự ngăn chận những thiệt hại cho con là một cây cầu đạo đức và pháp lí bấp bênh, và 
các khả năng mới của ¡ học truyền sinh luôn diễn ra trên đó. Nếu hôm nay hay mai đây được 
phép tuyên chọn con, thì hậu quả dây chuyền của nó sẽ không biết đường nào mà lường. Là vì 
một xã hội bị phân cắt như thế sẽ mắt đi cái đặc tính cho tới nay vẫn mang tính bắt buộc và 
không thê tránh: Chấp nhận hoàn cảnh sống của mình! 

Giải phầu thâm mĩ hứa hẹn vẻ đẹp cho khuôn mặt và thân thể. I học truyền sinh hứa hẹn 
loại trừ kịp thời những khiếm khuyết ngay từ đầu. Sức khoẻ và thẩm mĩ, như vậy, sẽ tạo ra một 
đòi hỏi kép: Đòi hỏi của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ. Một xã hội như 
thế không những làm mắt đi sự cảm thông và chấp nhận những khiếm khuyết và những khác biệt 
thiểu số, nó còn đây cha mẹ và con cái vào một hoàn cảnh khó xử. Con cái sẽ chấp nhận những 


II 


„cải tiến““ do cha mẹ tạo cho mình? Và chúng ngược lại cũng sẽ chấp nhận việc khước từ cải tiến 
của cha mẹ, để vì thế nó trở thành một hạng người bị xã hội đây ra lễ? 

Mỗi khả thể mới đặt ra cho lập pháp một yêu sách hầu như không thể đáp ứng nổi: phải 
cân nhắc giữa cái lợi và cái hại có thể xây ra. CHả sử Joshua Fletcher có được một người em, và 
người em đó đã cứu mạng mình, trong lúc chính người em chăng bị nguy hại gì. Nếu mai đây 
người em này biết được lí do tạo sao nó có mặt trên đời, thì sao? Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng 
được sinh ra không phải chỉ do tình yêu vô vị lợi mà thôi. Và ai sẽ nói cho em kia biết, là em đã 
được tạo ra chỉ vì đê cứu sống anh, chứ không phải vì cha mẹ muốn có thêm một đứa con nữa? 
Một khả thê không không dựa trên cái lợi cũng có thể sai về mặt đạo đức. 

Mặt khác, một xã hội cho phép ưu sinh (Eugenik), cho phép tự do chọn lựa đặc điểm cơ 
thể sẽ đặt con người trước một bất an rất lớn. Cho dù, tuỳ từng trường hợp, ta không thể dùng lí 
do đạo đức để cắm được việc ưu sinh thương mại, nó chắc chăn vẫn tạo ra những nguy cơ về mặt 

công ích. Là vì đâu là hình ảnh chúng ta muôn có về con cái chúng ta? Phải chăng chúng ta 
muốn biến quyền chăm sóc của chúng ta đôi với một sinh vật độc lập thành quyên sở hữu của 
chúng ta đối với một đối tượng do ta tạo ra? Nếu như thế thì ta phải hiểu ra sao về sự sống? 
Cũng chăng nhất thiết có hại gì, nếu ta biết bằng, không phải tất cả mọi thứ của sự sống đều có 
thể tu bổ được. Tuy nhiên, nếu so khả năng tu bổ của kĩ thuật di tử và của ¡ học truyền sinh với 
ông không lồ đang ngủ: khoa nghiên cứu não, thì ¡ học truyền sinh chỉ là một chú lùn. 


se Cáy cấu bác vào thê giới tỉnh thản. Đâu là biên giới của việc nghiên cứu não? 


112 


Cleverland 
Cây câu băc vào thê giới tỉnh thân 
Đâu là biên giới của khoa nghiên cứu não? 


„Con khi đã có thể thấy được. Đôi mắt nó dõi theo tôi suốt căn phòng. Nó biết ăn, và khi ta 
đưa ngón tay vào miệng nó, nó có thể sẽ cắn“. Robert White thích nói về những thí nghiệm khi 
của ông. Những cuộc thí nghiệm đó, cách đây ba chục năm, đã khiến nhà nghiên cứu não hiện 82 
tuôi ở Cleverland thuộc bang Ohio một sớm một chiều nỗi tiếng. Đặc điểm của câu chuyện khi 
biết cắn này: Đầu của nó vẫn gắn liền với một thân xác, nhưng thân xác này không phải là thân 
xác của chính nó! 

White không nhớ rõ nữa, có bao nhiêu con vật ở Đại học Case Western Reserve, 
Cleverland, từ ngày đó đã bị ông cắt lìa đầu. Có thể đến vài trăm con. Mọi chuyện khởi đầu từ 
thập niên 1970°. Trong căn nhà ngang của Trường I Khoa, một toà kiến trúc mênh mông theo 
hình bánh cưới với những chân cột cô điển, White âm thầm tiến hành công việc của mình. Ông 
cần thận mở hết xương đầu và nối sọ của con khỉ này vào hệ tuần hoàn của một con khỉ khác 
đang sống. Cuộc thí nghiệm thành công, nhà giải phầu thần kinh chuyển sang việc ráp nói đầu. 
Thoạt tiên ông cắt lìa đa, các bắp thịt và gân, rồi tới cuống họng , xương sông và tuỷ. Chỉ để lại 
sáu mạch chuyền máu lên óc. Chỉ trong vòng vài phút, ông nôi đầu khi này với hệ tuần hoàn của 
một con khi khác đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc đầu này sống được nhiều ngày. Rồi mặt nó sưng 
tây lên, lưỡi dày lên cách kì lạ, và đôi mí mắt sưng húp khép lại luôn. Hệ miễn nhiễm đã chống 
lại cơ thê lạ và hết hoạt động. Nhưng một kiến thức khác đã làm phần chắn nhà thí nghiệm gan lì 
này: Xem ra bộ óc được cơ thê mới chấp nhận, không bị đầy ra. 

Ông giáo sư khoa giải phâu não trẻ nhất nước Mĩ lúc đó đã được sự hỗ trợ từ rất cao cho 
những thí nghiệm tai tiếng của ông. Là một tín hữu công giáo thuần thành với mười đứa con và 
là thành viên của Viện Giáo Chủ Khoa Học ở Vatican, ông thuộc vào thành phần khoa học gia 
ưu tú của thế giới và đã nhiều lần tiếp chuyện với giáo chủ Gioan Phaolô I. Nhưng hình như 
người kế vị của ngài, giáo chủ Biển-đức 16, không hài lòng lắm trước những thí nghiệm như thế. 
Nhiều lần trong những năm vừa qua, nhân vật ,„,Frankenstein từ Ohio“ đã nói lên giấc mơ lớn của 
ông: mong muốn được ghép thay đầu hay não cho con người. 

Giáo lí công giáo về linh hồn không trở ngại gì cho nghiên cứu của ông. White cho hay, 
khi ,„,chẳng liên hệ gì tới người cả, nhất là khi nói tới óc hay tỉnh thân của chúng“. Nhưng khi 
ông giáo có cái đầu tròn mập phúng phính tuyên bố, ông muốn giúp những người như nghệ sĩ 
bán thân bất toại Christopher Reeve (nay đã chết) hay nhà vật lí liệt cột sông Stephen Hawking 
có được một thân thể mới, cả thế giới đã la toáng lên. ,„,Có gì khác giữa việc tôi thay gan, ghép 
cánh tay mới hay ghép thân thể mới cho một người?“ ông đã hỏi tôi như thế cách gÉ năm năm. 
„Chẳng ai nghĩ tới việc đi tìm linh hỗn ở gan hay ở cánh tay. Linh hôn chỉ ở trong óc” 

Hình như giáo chủ Gioan Phaolô II không nghĩ như thế. Và ngài cũng không cần ¡ phải chi 
tiền cho dự án của White. Lúc đó, ông giáo cho tôi hay, ông chỉ còn thiếu bốn hay năm triệu đô- 
la nữa là có thể bay sang Kiew của Ukraine đề nối chiếc đầu người đầu tiên. Dĩ nhiên „Ca giải 
phầu lớn nhất trong lịch sử loài người“ này sẽ không tránh được những khiếm khuyết thâm mĩ. 
Bệnh nhân sẽ không cử động chân tay được, không nói, không nuốt và không tiêu hoá được. Rồi 


113 


White vừa cười nói: Dĩ nhiên anh ta cũng không phàn nàn gì được. Anh ta phải đợi khoảng hai 
mươi năm nữa, khi tuỷ sống đã nối được với nhau, thì mọi khiếm khuyết trên sẽ được giải quyết 
tất cả đồng một lúc. Tôi hỏi ông, thế ông có sẵn sàng hiến cơ thể mình cho người ta phép không? 
Ông lại cười: ,,Dĩ nhiên — nhưng tôi thích cho cái đầu của tôi hơn, vì đầu có giá trị hơn“. 

Robert White đã nhiều lần sang Ukraine, nhưng „cuộc giải phẫu lớn nhất trong lịch sử loài 
người“ tới nay vẫn chưa xây ra. Các triết gia, bác sĩ và luật gia ngày nay không buộc phải trả lời 
câu hỏi, ông White đã ghép đầu hay ghép thân. Họ cũng chăng phải bận tâm với chuyện, ai là kẻ 
trung gian giữa gia đình người hiến cơ thê và bệnh nhân sẽ được ghép cơ thể. Song vì dự án của 
White đã không thành sự, nên chăng có ai phải lo lắng gì nhiều. Những thí nghiệm của ông chỉ 
được xem là ngọn của một tảng băng sơn. Là vì nghiên cứu não không chỉ là thách đồ khoa học 
lớn nhất của thế kỉ 21 - mà nó còn là thách đồ lớn nhất về mặt đạo đức. Thành công của chúng sẽ 
làm thay đổi khoa Sinh học thần kinh và làm thay đổi cái nhìn truyền thống của chúng ta về con 
người, và đồng thời nó tạo ra những khả thể và những nguy cơ hoàn toản mới. 

Trong sô các khả thê mới đó, chắc chắn có nhiều cái mang lại cơ may. Chính hình thân 
kinh (Neuroprothetik) là một ngành nghiên cứu tương đối trẻ, nó là một kết hợp giữa nghiên cứu 
não và khoa học kĩ sư. Những thành quả đã đạt của nó cho phép ta mơ tới những khả thể xa hơn. 
Chỉnh hình thần kinh giúp kích thích các cơ phận con người như tim, bàng quang, tai và tạo ra 
những hiệu quả quan trọng. Một thí dụ rất cụ thê là việc thay Coch/ea cho người bị chứng nặng 
tai đến gần như điếc. Cochlea là khái niệm khoa học để chỉ bộ phận con ốc (Hörschnecke) trong 
tai. Và đây là diễn tiền: Gắn vào phía sau tai con bệnh một bộ xử lí âm thanh nhỏ, bộ xử lí này sẽ 
biến tiếng động của thiên nhiên thành các tín hiệu điện từ. Một cuộn dây điện sẽ chuyên tiếp các 
tín hiệu xuyên qua da tới Cochlea đã được ghép. Từ đó các kích thích được Cochlea chuyền tiếp 
tới thần kinh thính giác và cuối cùng được xử lí trong não. Thủ thuật của việc kích thích thần 
kinh này là khả năng chuyên đổi tiếng động của bộ xử lí âm thanh, nó chuyên đổi khéo léo đến 
độ các thần kinh phụ trách thính giác trong não có thê hiểu được, dù các thần kinh này thật ra đã 
chẳng ,„nghe““ được gì. Kích thích thần kinh là nghệ thuật làm cho não hiểu được những tín hiệu 
điện từ, mà chẳng cần gì tới cơ phận giác quan liên hệ đã bị hư hại. 

Khả thể thứ hai là ghép võng mó cho người bị loà nặng đến gần như mù. Cho tới lúc này, 
mới chỉ giúp bệnh nhân phân biệt được giữa sáng và tối. Một số thí nghiệm khác đang được tiến 
hành ở giai đoạn thử trước khi có thê á áp dụng. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu bỏ ra rất nhiều công 
sức cho các thí nghiệm giúp người bại liệt có thê đi đứng trở lại. Ở đây, người ta cũng dùng một 
phương pháp kích thích nhân tạo như trên. Đầu thập niên 90”, các nhà nghiên cứu đã thành công 
dùng bộ cảm ứng để đo được chính xác tình trạng cử động của bệnh nhân. Người ta đã biết được 
ngôn ngữ của các thần kinh có liên hệ với các chuyền động. Vẫn đề chỉ còn là có kiểm soát và 
điều tiết được sự chuyền động hay không mà thôi. Cách đây năm năm, một nhóm nghiên cứu ở 
Mũnchen đã đạt được thành công lớn. Lân đầu tiên, một bệnh nhân bán thân bất toại đã dùng tay 
ra lệnh trên chiếc máy tính đeo trong túi xách sau lưng: ,,Đứng dậy!“, „ĐI! 5 „Bước lên bậc 
thang!“. Máy tính liền chuyên ra những tín hiệu tới các điện cực đã được găn chặt nơi chân của 
bệnh nhân. Các tín hiệu quả thực đã sai khiến được các cơ bắp hành động theo lệnh, trong lúc đó 
các bộ cảm ứng khác đo diễn tiến và gởi kết quả về lại máy tính. Máy tính lại điều chỉnh các lệnh 
của nó theo các đòi hỏi cho bước đi. 

Một khả thê khác nữa là ghép cơ phận giúp di chuyên. Cái này cũng được ghép dưới da 
giống như ghép Cochlea. Đã có nhiều bước thành công. Cho dù người bất toại mới chỉ bước đi 
được vài bước, triển vọng tương lai trong lãnh vực này rất lớn. 

Ấn tượng nhất là những cuốn phim tài liệu cho thấy các con bệnh Parkinson và động kinh 
được khỏi bệnh nhờ các kích thích não bộ. Hai loại bệnh này có liên quan tới một vùng não nhất 
định. ,„,Máy kích não“ tung luồng điện vào vùng não bị chắn thương, hãm bớt giao động của nó, 
khiến bệnh nhân tránh được cơn run hay động kinh. Con bệnh Parkinson vốn run tay không cằm 
được li nước, tức thì ngồi thảnh thơi xuống ghế và nâng tách cà-phê uống bình thường. Con bệnh 
động kinh í thức ngay được tình trạng kích ngất của mình. Khoa chỉnh hình thần kinh đã giúp 
cho người ta nghe và đi được, thì hi vọng nó cũng sẽ mở ra tương lai sáng lạn cho các bệnh nhân 

114 


tâm thần. Các điện cực trong não có thể ảnh hưởng trực tiếp trên các hệ tuần hoàn hoá học thần 
kinh. Nếu có một điện cực gắn trong đầu, người bị suy nhược thần kinh có thể lấy lại được tình 
trạng sáng khoái, nhờ vào kích thích của điện cực làm cho các chất tín hiệu ,,tích cực“ hoạt động. 

Đó là những thành tựu tuyệt vời, chúng có thể mang lại những phép lạ như trong Kinh 
Thánh xưa: Người mù thấy lại, người què đi được, người câm nói được, người điếc thính tai trở 
lại. Như vậy thì phàn nàn gì nữa? Nhưng, bên cạnh những thành tựu mang lại may mẫn, cũng có 
điều đáng lo: Người ta có thể lạm dụng những phương pháp chỉnh hình mới này cho những mục 
tiêu đen tôi. Giờ đây con người đã biết được răng, họ có thể ảnh hưởng mạnh hơn nữa trên não, 
hơn cả khả năng của các loại thuốc sinh hoá hiện thời đang tạo ra. Cơn cám dỗ lạm dụng vì thế 
không nhỏ. 

Kẻ lạm dụng quỷ quái nhất có thê sẽ là quân đội và tình báo. Họ đễ dàng dùng biện pháp 
kích thích não để tra tân hoặc lạm dụng lời khai của các tù binh. Bảy năm trước đây, Damiel 
Langleben, một nhà thần kinh học Đại học Pennsylvamia ¿ ở Philadelphia, đã nghĩ ra việc áp dụng 
máy chụp quang phô não đề tạo ra máy dò nói dối. Máy chụp quang phô cho ta thấy những diễn 
tiến xây ra trong não. Chỉ còn mỗi việc, là phải tìm ra địa điểm não có liên quan tới nói dối. Địa 
điểm này, theo Langleben, nằm ở vùng Cortex tiền vận động, là vùng được kích hoạt khi ta gặp 
những xung đột khiến đầu óc phải đưa ra những đắn đo cân nhắc. Lí luận của Langleben rất giản 
dị. Theo ông, khi nói dối, người ta cần nhiều nỗ lực tính toán hơn là khi nói thật, vì thế, nói dối 
tất nhiên đưa tới nhiều hoạt động của não hơn: „Nói dối đòi nỗ lực“. Điều này có luôn luôn đúng 
không? Không chắc. Là vì đối với kẻ đã nói. dối quen, họ ít cần năng lượng với những dối trá 
thông thường hơn là khi người đó phải có găng nhiều để nói lên sự thật. Dù vậy, hiện đang có hai 
công tỉ quảng cáo máy chụp đò nói đối của Langleben. 

Hiện các toà án ở Hoa-kì đang có nhu câu lớn vê thứ máy móc này. Các ông bà chuyên gia 
sử dụng máy chụp dò nói dối đang giữ một vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra toà án. Các 
nhà tâm bệnh thần kinh dùng máy đề xác định khả năng í thức và hành động của những phạm 
nhân gia trọng. Nơi những phạm nhân hung dữ hoặc những tay giết nhiều người, vùng não dưới 
trán (ventromedialer Cortex) của họ thường bị hư hoặc không hoạt động — cũng không khác gì 
nơi anh Phineas Gage. Những ảnh chụp này không những giúp cho toà án dễ xác định tình trạng 
¡ thức của những tay giết người và hãm hiếp, chúng còn đặt ra cho các quan toà câu hỏi, phải có 
biện pháp nào đối với những tội phạm đó. 

Có thể rồi đây, khoa giải phâu não có thê chữa được những hư hại của vùng não có liên hệ 
với các hành vi tội ác. Nên giữ những tay tội phạm đó suốt đời trong bốn bức tường hoặc xử tử 
họ hay nên buộc họ phải giải phầu chữa vùng não bị hư? Đâu là biện pháp có lợi hơn cho phạm 
nhân và cho xã hội? Nhưng trong những trường hợp như thế, ai sẽ là người quyết định? Nhà tâm 
bệnh thần kinh, quan toà, phạm nhân hay thân nhân của họ? Và ai có thể cản được sự lạm dụng, 
khi người ta hành động theo quan niệm răng, trong trường hợp tranh tối tranh sáng thì mồ óc còn 
hay và rẻ hơn là phải đồ tiền ra đê giam giữ mây tay đó suốt đời? 

Tiềm năng lạm dụng kế tiếp là nơi đám buôn lậu quốc tế (Mafia). Càng biết nhiều về não, 
chúng ta càng thao túng nó hữu hiệu hơn. Những hoạt chất tâm thần, vốn là chất giúp cho các 
người bị bệnh quên có được sự chú í tốt hơn, có thể giúp cho đám thanh thiếu niên nghiện ngập 
có được cảm giác lên mây. Nguy hiểm nhất là những tác dụng của chúng trên các cơ quan cảm 
nhận Serotonin và trên sự biến chất Dopamin (xem phận vụ của chúng nơi bài Anh Bốc yêu). 
Dopamin với nhân Phenäthylamin của nó có cùng chất cầu tạo hoá học như Mescalin và ma tuý 
(LSD). Nó tạo kích thích hoặc kích thích tối đa trên một số vùng não. Nó dễ bị lạm dụng cho 
việc đầu độc giới trẻ. 

Mà dù không bị lạm dụng cho kĩ nghệ ma tuý, thì đâu là giới hạn hợp pháp của việc sử 
dụng các chất kích hoạt tâm thân này? Cho các bệnh nhân mắt trí nhớ? Cho những người hay 
quên? Cho những ai khó tập trung tinh thần? Hay là có thể rồi đây các bà mẹ sáng sáng thầy vào 
chén sữa hay li nước của con một viên đề nâng cao khả năng tập trung tâm trí trong các giờ học 
ở lớp? Một khi có thể nâng khả năng tập trung của trẻ dễ dàng như thẻ, thì đâu cân tới kĩ thuật di 
tử và khoa ¡ học truyền sinh nữa? Các nhà chính trị và các quản trị viên mỗi ngày sẽ phây phây 


115 


làm việc 16 giờ mà chăng mệt nhọc gì. Và các chú đua xe đạp Tour de France không những dẻo 
dai nhờ thuốc tăng lực thê xác, giờ đây còn có cả tăng lực tinh thần, để phây phây leo đốc. 

Và văn phòng quảng cáo của các siêu thị, các viện dịch vụ quảng cáo và các chuyên viên 
hoạ kiểu của các mạng lưới truyền thông cũng đang hân hoan trước từng kiến thức mới gặt hái 
được về lãnh vực này. Khách hàng có khuynh hướng hướng về bên phải nhiều hơn khi bước vào 
các siêu thị ư, thì ta sẽ chất nhiều hàng và bày đẹp về phía ây! Các nhà tâm lí màu sắc dùng máy 
chụp não để thử các tập danh mục của họ. Kĩ nghệ giải trí điện tử hay các nhà thiết kế trò chơi 
mạng dùng máy chụp não để tìm hiểu sở thích của khách hàng mình. Phải chăng tất cả những thứ 
đó đều vô hại? Những gì trước đây là sản phẩm của dự đoán hoặc của thăm dò dư luận, giờ đây 
được bắt nguồn từ hệ thần kinh trung ương con người. 

Nhưng đâu là những hậu quả ngược của những ứng dụng to lớn đó? Môi trường sống rõ 
ràng không chỉ tác động lên não chúng ta, nó còn làm biến đổi các mạch nói thần kinh, có khi 
biến đối mãi mãi. Việc chơi cờ giúp cho người chơi có được một số khả năng bén nhạy. Đó là 
điều tốt, miễn là người đó không rơi vào cơn nghiện. Nhưng chơi trò chơi bắn giết, mỗi ngày giết 
được hàng ngàn kẻ thù, thì sao? Dĩ nhiên các cô cậu này đúng là những tay chơi giỏi. Nhưng 
hàng ngàn hàng vạn phát súng mỗi ngày sẽ dẫn tới hậu quả nào trên não của họ? Phải chăng 
những cảnh phim nhanh hay những mẫu quảng cáo truyền hình ngắn ngủi chỉ phớt qua, mà 
không đọng lại, trong đầu óc con em chúng ta? Tất cả những ai có chút hiểu biết về nghiên cứu 
não đều chăng an tâm tí nảo. 

Và việc áp dụng các thành quả của khoa tâm lí não nhằm không ngừng kích tăng cảm giác 
vẫn đang tiếp tục gia táng. Có chăng rồi đây chúng ta sẽ có dịp chứng kiến trận chiến giữa các 
nhà thiết kế trò chơi giải trí điện tử và các nhà tâm lí? Nhóm này muôn càng ngày càng có thêm 
những kích tăng mới; nhóm kia than trời, yêu cầu cấm đoán, vì đã nhận ra những thiệt hại ngắn 
hạn và dài hạn đối với con người? Cho tới nay, chưa có xã hội nào trừng phạt tội „ăn cướp sự 
chú í“. Trong tương lai, ta có phải thay đổi quan điểm này không? 

Ở điểm này, triết gia Thomas Metzinger thuộc Đại học Mainz đã đưa ra khái niệm ,,Dự 
đoán hậu quả nhân học” (Anthropologiefolgenabschätzung). Theo ông, chúng ta đã có những dự 
đoán về hậu quả nguy hiểm của kĩ thuật trên xã hội thế nào, thì cũng cần có những dự đoán về 
nguy hiểm của nghiên cứu não trên xã hội như thế. Thử thách của nghiên cứu não đòi buộc 
chúng ta phải có một quan điểm hoàn toàn mới về những khả thê và những nguy cơ cho não 
chúng ta, nó đòi chúng ta có một nên „Văn hoá í thức“ mới. Trong phạm vi giáo dục trẻ con, 
Metzinger đề nghị các trường học có những giờ học Suy niệm phi tôn giáo. Theo ông, con cái 
chúng ta phải học biết cách chống cự lại sự chú í của những tên cướp đang ngày ngày không 
ngừng gia tăng vây quanh chúng, để giữ lại được khả năng chú í, khá năng tập trung tinh thân và 
khả năng sưu tập của chúng. Trái lại đối với lãnh vực í tế, ông đưa ra một danh mục điều cắm, bó 
buộc cho cả những nhà nghiên cứu não và những nhà kĩ thuật thần kinh: không hợp tác với quân 
đội, không được thương mại hoá một cách trái phép các thành tựu ¡ khoa, không lạm dụng trong 
việc câu tạo mô con người, không lạm dụng bệnh nhân cho mục đích ¡ khoa hoặc thương mại. 

Những quy định như thế là điều cần phải có. Chẳng cần phải nghĩ tới những thí nghiệm ráp 
đầu của Robert White ở Cleverland, mới thấy được sự nghiêm trọng của tình hình. Trong lãnh 
vực nghiên cứu chứng động kinh, hi vọng vài năm tới đây sẽ có những quy định quốc tế về giải 
phẫu ghép não, đề thay cho những vùng não bị „hư“. Việc này chỉ có thê thành công, khi ¡ khoa 
có khả năng tái lập được những dây thần kinh và những điểm nối thần kinh đã bị hư hại qua cuộc 
giải phầu. Nhưng khi làm được điều này, phải chăng chúng ta cũng đồng thời biết được cách 
thức đề chế ra não mới? „Não nhân tạo“ là một đề tài kích thích trí tưởng tượng con người từ xưa 
nay. Dù sao, khoa , Chỉnh hình thần kinh“ và „Sinh kĩ thần kinh“ (Neurobionik, viết tắt từ 
Biologie và Technik) ngày nay có thể đem lại những hi vọng thực tế về khả năng „chỉnh hình 
não”. 

Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào trên nhân sinh quan của chúng ta? Là vì ,bộ óc mới” được 
thay thế này sẽ không còn chết nữa, mà nó đúng là một bộ máy có tỉnh thần. Bộ óc này rồi sẽ 
làm cho người mang nó trở thành một siêu nhân không cần tới óc thường? Và như vậy có nghĩa 

116 


là khoa học đã giải đáp được yêu sách mà hoạ sĩ Franz Marc đã một lần đề ra cho trường phái Ấn 
tượng của hội hoạ: Xây một ,,cây cầu bắc vào thế giới tinh thần“? 

Như vậy, thử thách đạo đức của nghiên cứu não và sự ứng dụng kết quả của nó mang tính 
lưỡng diện. Một mặt, nó phải bảo vệ con người khỏi bị lạm dụng. Mặt khác, nó phải đồng thời 
chuẩn bị cho xã hội có thể chấp nhận những yêu tố nhân sinh quan và vũ trụ quan có tầm quan 
trọng cho những cuộc giải phẫu não cần thiết. Cả ở đây nữa, ta cũng phải theo nguyên tắc của 
Kant: không được làm sai lạc mục đích của con người. Là vì mỗi một lạm dụng của quân đội và 
tình báo, kê cả của quảng cáo tiếp thị và của kĩ nghệ giải trí điện tử, đều ít nhiều làm sai lạc mục 
đích con người. 

Hậu quả xã hội của tất cả những gì trên đây có thê rất lớn, và sự cân nhắc mang tính duy 
lợi giữa hạnh phúc và đau khổ có thê cũng rất khó thực hiện. Vì thế, xã hội cần được tư vẫn cặn 
kẽ, hầu kip thời tiễn hành những kiểm soát đạo đức và kịp thời điều động triết học, tâm lí học và 
xã hội học nhằm đánh giá cũng như tiên đoán hậu quả việc làm của các nhà nghiên cứu não cùng 
các đồng nghiệp sinh kĩ của họ. 

Trước khi chúng ta từ giã những giới hạn hiện tại của kiếp người và giã từ cái nhìn vẫn có 
của chúng ta về con TEƯỜI, thiết tưởng ta nên tìm hiểu thêm vài điều về chính chúng ta. Chúng ta 
đã biết qua chút ít vê khả năng nhận thức của mình và đã cân nhắc một vài vấn nạn đạo đức quan 
trọng. Chúng ta còn thiếu một cái nhìn về những mong muốn của con người, mà nếu không có 
những thứ này — ước vọng, vui mừng và khao khát, tóm lại: đó là Niềm tin, Tình yêu vả HI vọng 
-, thì ta đã chăng phải là ta như đang có. 


117 


Phân Ba 
Tôi có quyên hi vọng øì? 


Le Bec : 
Tư tưởng lớn nhât của mọi tư tướng 
Có Thiên Chúa không? 


Có Thiên Chúa không? Và có thể chứng minh được sự hiện hữu của Người không? Quan 
niệm hữu lí duy nhất mà ta có thể có về Thiên Chúa: Người là đắng lớn lao và toàn hảo vô cùng. 
Còn mọi thứ khác, một cách nào đó, đều không phải là Thiên Chúa, đó là hiểu theo Kitô giáo. 
Như vậy, có thể nói, Thiên Chúa là đắng vĩ đại vượt ngoài mọi trí tưởng của con người. Nhưng 
nếu Thiên Chúa được quan niệm là đẳng có những đặc tính tuyệt diệu như thế, thì sự hiện hữu 
của Người cũng là một trong những đặc tính đó. Nếu như Người không hiện hữu, thì ít nhất một 
đặc tính sẽ thiếu nơi Người, đó là đặc tính hiện hữu — và như vậy Người sẽ không phải là Thiên 
Chúa. Cái vĩ đại vượt ngoài mọi sự vĩ đại mà ta có thể tưởng tượng ra, như vậy hắn là phải có, vì 
nếu không, thì quan niệm này phi lí. Như vậy có thể kết luận: có Thiên Chúa! 

Tôi không biết lập luận trên đây có thuyết phục bạn không. Nếu không, thì đừng trách tôi, 
vì tôi không phải là tác giả của lập luận đó. Tác giả của nó là một người Í, sống đa phần đời mình 
ở Pháp, nhưng lại mang tên của một thành phố Anh, đó là Anselmo ở Canterbury. Anselmo sinh 
khoảng năm 1033 tại Aosta miền bắc nước Í. Năm lên 15 tuổi, cậu được đưa tới một tu viện gần 
nhà, nhưng người cha đầy cao vọng của cậu lại muốn quý tử thông minh của mình tiến thân 
trong đường chính trị. Từ năm 23 tuổi, Anselmo du lịch khắp nước Pháp suốt ba năm. Cậu đặc 
biệt say mê miền bắc nước này. Từ hơn một trăm năm nay, dân Norman đã đây dân Franken ra 
khỏi vùng bắc Pháp và đã hình thành nên một nền văn hoá trù phú. Họ đã thu nhận vào mình 
ngôn ngữ Pháp và cả đạo Kitô của dân Franken. Hơn 120 tu viện đã được thành lập trong vùng, 
đó là những trung tâm văn hoá, kinh tế và tinh thần phôn thịnh. 

Vùng Normandie cũng là nơi có nền nghệ thuật tôn giáo phong phú. Những tu viện nồi 
tiếng gồm St. Wandrille, Mondaye, Jumièges, Hambye, tu viện Trappist ở Soligny và tu viện 
Biển-đức ở Le Bec. Khi Anselmo tới Normandie, người học trò nổi danh nhất của Le Bec là 
Lanfranc đã đưa tu viện này trở thành một trong những trung tâm tinh thần quan trọng nhất. Sau 
một thời gian do dự, năm 1060 Anselmo gia nhập tu viện. Ba năm sau, Lanfranc chuyên sang 
làm viện phụ của tu viện Caen lớn hơn, còn Anselmo thay thế ông lên làm bề trên Le Bec. Năm 
1066, quận công Wilhelm (với biệt danh ,Kẻ xâm chiếm” — Wilhelm der Eroberer) mang quân 
sang chiếm nước Anh. Nhờ có mối liên hệ thắm thiết với quận công, Lanfranc được ông này đưa 
sang làm tổng giám mục Canterbury. Nhà thờ chính toà Canterbury lúc đó chỉ còn là đồng gạch 
vụn, hậu quả của cuộc xâm lăng của người Normandie. Lanfranc mang điều đã làm được ở Le 
Bec sang thực hiện ở Canterbury. Ông biến đống gạch vụn thành một đại thánh đường kiểu 
Rôman. Trong lúc Lanfranc đang biến Canterbury thành một trung tâm văn hoá và tôn giáo quan 
trọng nhất tại Anh, thì Anselmo tiếp tục phát triển Le Bec. 

Thời Trung cô chỉ đề lại một tắm hình duy nhất về con người tải năng Anselmo, với một 
khuôn mặt quyền quý, đầu sắc cạnh, mũi lớn, trán sói, đầy lông trắng dài ở lưng. Le Bec càng 
ngày càng được phát triển phong phú. Nó trở thành một trung tâm đào tạo nhân sự với việc mở 
trường tu viện và nhờ vào những khoá học hùng biện. Và Anselmo bắt đầu soạn sách triết học và 
thần học của mình. Khoảng năm 1080, ông viết Monologion và Proslogion. Proslogion là một 
suy tư đài về thực thể Thiên Chúa, trong đó có đoạn trích dẫn trên đây. 


118 


Câu của ông viết: Thiên Chúa là đắng vĩ đại vượt lên trên mọi vĩ đại mà ta có thể tưởng 
tượng được - là một trong những luận chứng được bàn cãi nhiều nhất trong lịch sử triết học. 
Luận chứng của Anselmo được nồi tiếng như là zinh chứng đâu tiên về Thiên Chúa bằng bản 
thể luận (ontologischer Goftesbeweis). Bản thể học là một lối chứng minh hoàn toàn bằng suy tư 
trực tiếp và không qua trung gian nào về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại 
điểm nhấn: Thiên Chúa được xác định là đẳng vĩ đại nhất trong mọi cái mà ta có thể tưởng tượng 
ra; như vậy Người không thể không hiện hữu. Là vì nếu Người không hiện hữu, thì điều này sẽ 
giảm thiểu sự vĩ đại của Người vào trong một mức không được phép. Khái nệm ,cái gì đó vĩ đại 
hơn mọi cái có thê tưởng tượng ra” sẽ thành ra mâu thuẫn, nếu như ta có thể nghĩ ra được cái gì 
còn vĩ đại hơn. Như vậy sẽ chăng hợp lí, nếu tôi nghĩ rằng, Thiên Chúa không hiện hữu. 

Luận chứng của Anselmo chỉ dài một trang giây, nhưng nó có sức nặng rất lớn suốt thời 
Trung cổ và đầu Thời mới. Dĩ nhiên nó cũng gặp những phê bình đài dài. Người phê bình đầu 
tiên là Bá tước đất Montigmi. Ông cựu tu sĩ này đã trải qua một thời gian rợn tóc gáy trong tu 
viện Marmoutiers gân thành Tours bên bờ sông Loire, với tên Gaunilo. Tu sĩ Gaunilo viết cho 
Anselmo: Bằng cách chơi chữ, ta không thể kết luận được điều gì hiện hữu. Gaunmilo chép lại 
luận chứng của Anselmo, rồi thay vì chữ ,thực thể toàn hảo“ ông viết vào đó từ „hải đảo toàn 
hảo“. Bằng cách đó và cũng với những chữ của chính Anselmo dùng, ông chứng minh sự hiện 
diện của hải đảo. Ông kết luận: Thiên Chúa chứng minh sự hiện hữu vượt trội không có gì cao 
hơn của Người như thế nào, thì hải đảo cũng minh chứng sự hiện diện vượt trội không có gì hơn 
của nó như thế. 

Anselmo bình tĩnh viết trả lời. Ông cho hay, lập luận của ông là một trường hợp đặc biệt, 
nó không áp dụng được cho hải đảo hay cho một thứ gì khác. Chỉ có thê áp dụng sự toàn hảo để 
chứng minh sự hiện hữu của một cái gì nhất thiết toàn hảo mà thôi, đó là Thiên Chúa. Theo ông, 
một hải đảo trái lại không bao giờ toàn hảo, và tự bản chất hải đảo cũng chăng phải là thứ gì lớn 
vượt ngoải mọi khả năng suy tưởng cả. Anselmo coi phê bình của Gaumilo là nghiêm chỉnh, nên 
ông cho các tu sĩ chép luận chứng của mình kèm với lời phê bình của Gaunilo cũng như câu trả 
lời của mình đề phổ biến chung. Lối cư xử đó quá đẹp và cuộc tranh luận về hiện hữu của Thiên 
Chúa lại càng làm Anselmo thêm nổi danh. 

Khi Lanfranc mất vào năm 1089, viện phụ nổi danh của nhà Le Bec trở thành ứng viên 
đáng giá nhất cho vai trò tổng giám mục ở Canterbury. Nhưng Wilhelm II, con trai và là người 
kế vị Wilhelm cha, chần chừ việc bố nhiệm suốt bốn năm dải, vì sợ không muốn mang một 
người thông minh và tự chủ như Anselmo sang Anh. Wilhelm II chần chừ có lí. Vì dưới thời 
Anselmo, nhà thờ chính toà Canterbury được xây lớn huy hoàng thêm ra và đời sống tinh thần 
cũng tiếp tục triển nở. Nhưng chỉ sau một thời gian ngăn, giữa ông vua sắc cạnh và ông tổng 
giám mục kiêu hãnh nây ra cuộc xung đột kịch liệt về thế quyền và thần quyền. Sau bốn năm làm 
tổng giám mục, Anselmo hành hương viếng thăm Roma. Và ông sau đó đã phải ở lại Pháp, tá túc 
trong tỉnh Lyon ba năm dài, vì Wilhelm đã không không cho ông trở về lại Anh. Chỉ sau khi 
Heinrich I lên kế vị Wilhelm II, Anselmo mới được trở lại Canterbury (1103) để tiếp tục lại bị 
phát vãng thêm bốn năm nữa. Năm 1 107, ông về lại Canterbury, sống thêm hai năm và mất ở 
tuổi 76. Anselmo tin rằng, mình đã thực sự chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và 
ông được Giáo hội phong thánh năm 1494. 

Luận chứng của Anselmo, 150 năm sau, lại bị thử thách nặng nề bởi một nhà thần học 
kiêm triết gia còn nổi tiếng hơn Anselmo nhiều, đó là tu sĩ Tomas đất Aquino. Cũng như 
Anselmo, Tomas là người Í, sinh khoảng năm 1225 trong lâu đài Roccasecca gần Aquïno, con 
trai của một quận công. Khi lên 5 tuổi, Tomas được gởi vào tu viện và tới 19 tuổi, cậu nhập dòng 
Đa-minh. Tomas học và dạy ở Köln, Paris, Viterbo và Orvieto, và đã xây được một học viện Đa- 
minh gần Napoli vào năm 1272. Dù mắt sớm lúc mới 49 tuôi (1274), ông đã để lại một lượng tác 
phẩm: đồ sộ, và ta có thê nói rằng, không có một triết gia nào trong thời Trung cổ có ảnh hưởng 
trên lối nghĩ đương đại lớn như Tomas. 

Từ thời Anselmo, các nhà thần học có truyền thống mở đầu tác phẩm mình bằng sự chứng 
minh cách hợp lí tối đa về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng vị tu sĩ Đa-minh thần trí này 

119 


không bằng lòng với luận chứng của Anselmo. Ông phê bình cách lập luận của vị tiền bối, nhưng 
không nêu đích danh vị này. Ông bảo, khi ta nghĩ rằng, Thiên Chúa là đắng toàn hảo, thì có 
nghĩa là Thiên Chúa này chỉ hiện hữu trong trí tưởng của ta, chứ Người không thật sự hiện hữu 
cách khách quan. Và Tomas cho hay tiếp, ta không nên nói về cái „vĩ đại vượt ngoài mọi quan 
niệm“. Là vì cái vĩ đại đó hoặc sẽ quá lớn khiến ta không thể tưởng tượng được, hoặc lại quá bé. 
Khi cái vĩ đại đã là sản phẩm của đầu óc, thì ta cũng có thê nghĩ ra cái gì đó còn vĩ đại hơn. Tiếp 
theo sau con số lớn nhất đã biết, luôn có thêm một khả thể nữa là + 1. Như vậy, luận chứng của 
Anselmo đã thất bại ngay từ đầu, vì không có cái vĩ đại vượt ngoài mọi quan niệm. 

Nhưng như thế không có nghĩa là Tomas muốn bài bác sự hiện diện của Thiên Chúa. 
Ngược lại: ông muốn cho thấy có thể có một lối minh chứng hay hơn. Khác với Anselmo, Tomas 
bảo rằng, bản chất của Thiên Chúa quá lớn đi, khiến trí óc ta không thê nào tưởng tượng nổi. Vì 
thế, nỗ lực chứng minh Thiên Chúa của ông được khởi đi bằng một lối khác. Tomas giải thích 
Thiên Chúa bằng luận lí nguyên nhân và hậu quả. Luận chứng của ông được gọi là chứng mình 
Thiên Chúa bằng nguyên nhân (kausaler Gottesbeweis). Đã có thế giới, thì tất nhiên nó phải 
được hình thành vào một lúc nào đó; nó không thê từ không mà có được. Phải có một nguyên 
nhân đầu tiên nào đó hình thành nên mọi sự hoặc đã tạo cho mọi sự chuyên động. Và cái nguyên 
nhân đầu tiên đó phải đứng yên — vì nếu không, nó sẽ không phải là cái đầu tiên, mà cũng chỉ là 
hậu quả của cái đầu tiên mà thôi. Như vậy, khởi đầu mọi sự là một thực thể nào đó „gây chuyển 
động mà chính nó lại đứng yên”, một khái niệm Tomas lấy từ triết gia Hi-lạp Aristotetes. 

Nhưng làm sao để diễn tả cái gây chuyên động mà đứng yên đó? Thật ra, như đã nói, điều 
này vượt ngoài trí năng. Đề hiểu được nó, ta phải gán cho nó những đặc tính, nhưng các đặc tính 
này lại không có trong thế giới. Nó phải là cái tuyệt đối, đời đời, có thực, vô cùng khôn ngoan và 
toàn hảo. Để có được một hình ảnh vê Thiên Chúa, con người phải từng bước xoá đi những quan 
niệm đã thường có về Người. Càng vứt bớt được những cái đó bao nhiêu, màn đen vây quanh ta 
càng sáng ra bây nhiêu. Tôi phải nghĩ tới một thực thể không do vật chất tạo thành và không lệ 
thuộc vào thời gian. Thiên Chúa uy quyên vô song và hiểu biết vô cùng, Người vô cùng tận và 
không thê thăm dò. Í chí của Người tuyệt đối và toàn hảo, tình yêu của Người vô tận và Người 
chính là hạnh phúc. 

Mục tiêu của các triết gia như Tomas đất Aquino là làm sao bắc được nhịp cầu thuyết phục 
tối đa có thê có giữa Lí trí và Đức tin. Nghệ thuật của việc chứng minh Thiên Chúa là giải thích, 
bằng cách nào và do đâu Con người biết được Thiên Chúa là ai hay là gì. Không một triết gia tầm 
cỡ nào trong thời Trung cô nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Người ta chỉ còn việc phải chỉ 
ra Thiên Chúa đã  £¿ Người ra cho lí trí con người biết như thế nào mà thôi. 

Nhưng đó chính là điểm mà Immanuel Kant đã tập trung phê bình trong K?zik đer reinen 
Vernurƒ/i (Phê bình lí trí thuần tuý, 1781) của ông. Mọi quan niệm của tôi có về thế giới, theo 
Kant, đều là những quan niệm trong đầu tôi (xem bài Lát đạo đức trong tôi). Nhờ giác quan, tôi 
có được kinh nghiệm. kinh nghiệm được lí trí của tôi cầu tạo thành những quan niệm, và lí trí 
của tôi giúp tôi sắp xếp và đánh giá chúng. Còn những gì nằm ngoài thế giới kinh nghiệm giác 
quan, thì tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Và theo Kant, đây là điểm khó gỡ của mọi chứng minh 
về Thiên Chúa. Khi tôi quan niệm về một thực tại tuyệt đối toàn hảo, thì thực tại đó cũng chỉ là 
một sản phâm của đầu óc tôi. Anselmo trước đây cũng lập luận như thế. Nhưng khi tôi dựa trên 
quan niệm trong đầu mà kết luận rằng, vì Thiên Chúa toàn hảo nên Người thật sự hiện hữu, thì 
đây mãi vẫn là một í nghĩ trong đầu tôi mà thôi! Điểm này rõ ràng Anselmo đã không nhìn ra. 
Với Anselmo, Thiên Chúa nhảy từ trong đầu ra thực tại. Nhưng trong thực tế, ông đã chỉ trình 
bày cách thức suy nghĩ trong đầu ông về sự hiện hữu tất yếu của Thiên Chúa mà thôi. Tất cả chỉ 
có thế. Nhưng những định nghĩa trong đầu này hoàn toàn chắng ăn nhập gì với thế giới kinh 
nghiệm cả. 

Lối chứng minh bản thê học đã khiến Kant đưa ra phê bình của mình. Ông biết lỗi chứng 
minh này qua lập luận của Descartes, một lập luận rất giống với Anselmo. Và ảnh hưởng của 
Kant lớn kinh khủng. Vì thế, lối minh chứng bản thể đã kể như bị loại trong một thời gian rất dài, 
dù sau đó vẫn có những nỗ lực minh chứng khác tiếp tục được đưa ra. 

120 


"Điều lạ, là ngay nay vẫn còn có cuộc bàn luận khoa học về việc minh chứng Thiên Chúa. 
Kẻ đồ dầu cho cuộc bàn luận không ai khác hơn các nhà nghiên cứu não, vốn là những người rất 
thực tế. Không những việc nghiên cứu não tạo thêm lí lẽ cho việc chứng minh Thiên Chúa, mà 
một vài vị trong sô đó còn tin răng, họ đã lần ra được dấu vết của Người. Vị đầu tiên ở đây là 
nhà thần kinh học 62 tuổi người Canada, Michael Persinger thuộc đại học Laurentian ở Subury. 
Ngay từ thập niên 80” ông đã có những cuộc thí nghiệm kì lạ. Ông cho những nghiệm nhân ngồi 
trên ghế trong một căn hầm cách âm của đại học, cho họ mang kiếng màu tối đen và đội một 
chiếc mũ an toàn xe gắn máy có nam châm đã được cải biến đi đôi chút. Từ trường nơi mũ an 
toàn khá mạnh, không những nó có thể đo được những chuyền động của não, mà còn thao túng 
được chúng. Nhiều nghiệm nhân cảm thấy bỗng dưng như có một ai khác nữa hiện diện trong 
phòng, như CÓ Sự hiện diện của một ,thực tại cao hơn“ 'hay một ,,hiện diện“ nào đó. Persinger kê, 
„một số người bảo rằng, họ cảm được như có thiên thần bản mệnh hay Thiên Chúa hay một cái 
gì đó tương tự bên họ“. Đôi với Persinger, như vậy là đã rõ: Các cảm giác tôn giáo được hình 
thành rõ ràng do ảnh hưởng của các vùng từ trường. Persinger cho biết thêm, sự kiện trên càng rõ 
thấy, khi có những biến động đột ngột của vùng từ trường trái đất, chăng hạn như khi có động 
đất. Đâu là mức liên hệ thường có giữa các kinh nghiệm thần bí và các thiên tai? Đặc biệt những 
người có độ nhạy cảm cao ở vùng hai bên thái đương rất đễ bị ảnh hưởng bởi các từ trường. 
Theo Persinger, Thiên Chúa và từ trường trái đất như vậy tương tác gần gũi lên nhau. Tiếc rằng, 
cho tới nay, thí nghiệm Persinger vẫn là một sự kiện đơn độc, vì chưa có ai lập lại được thí 
nghiệm của ông. 

Một đồng nghiệp trẻ của ông, Andrew Newberg thuộc đại học Pennsylvania, thành công 
hơn. Cuối thập niên 1990° vị bác sĩ khoa nội kiêm ứng dụng hạch tâm (Nuklearmedizin) và tim 
mạch hạch tâm (nukleare Kardiologie) đã tiễn hành một loạt thí nghiệm, để tìm hiểu bí ẩn của 
niềm tin. Đề thí nghiệm, ông chọn những người thật đạo đức, đó là các nữ tu Phan-sinh và các tu 
sĩ phật giáo thiền tông. Newberg cho các nghiệm nhân di chuyên qua ống máy chụp quang phổ 
(Kernspintomograf) và ông quan sát lượng máu trên não của họ. Các nghiệm nhân bắt đầu tịnh 
tâm chiêm nghiệm và đắm mình vào niềm tin của họ. Một khi đạt tới một tình trạng chiêm 
nghiệm hay xuất thần nào đó, họ bấm nút, và Newberg quan sát mức độ biến đổi của tắm hình 
trên màn ảnh. Ông nhận ra vùng chóp đầu và vùng trán là hai nơi có biến động nhiều nhất. Khi 
hoạt động của vùng đỉnh đầu giảm, thì hoạt động của vùng trán tăng. Newberg kết luận, chính 
vùng trán - ở Persinger là vùng thái dương - là nơi Thiên Chúa đụng chạm với con người. 

Persinger còn tỏ ra thận trọng. Newberg trái lại thơ thới hân hoan. Ông cho hay, việc hiện 
diện của một trung tâm tôn giáo trong não không thể là chuyện ngẫu nhiên được. Còn ai nữa, nêu 
không chính là Thiên Chúa, đã tạo ra trung tâm đó và những khả năng của nó? Cuốn sách ghi lại 
những thí nghiệm của Newberg thuộc loại bán chạy (bestseller) ở Hoa-kì: Why God Won 1 Go 
Away? Bản dịch tiếng Đức mang tựa „Der Gedachte Gott” (Thiên Chúa trong đầu). Thật ra, 
muốn đúng theo bản Anh ngữ, thì phải dịch là „Tại sao Thiên Chúa không rời xa chúng ta”. Vì 
đó chính là í của Newberg: Vì Thiên Chúa đã thả neo trong não ta, nên Người luôn ở lại với 
chúng ta. Chúng ta không thê xa Người được. 

Trước đây — theo truyền thuyết — Diogenes đã giác ngộ khi ông đang ngồi trong thùng. Thì 
nay các tu sĩ đã gặp được giác ngộ, khi họ đang nằm trong ống máy phổ quang. Tuy nhiên, việc 
Persinger nhận ra vùng thái dương, và Newberg vùng trán, là trung tâm cảm nhận tôn giáo, 
chẳng phải là chuyện lạ lắm. Kết quả nghiên cứu não cho biết, vùng não thái đương đặc biệt năm 
giữ nhiệm vụ điều hành việc nghe cũng như vùng Wernicke điều hành việc hiểu ngôn ngữ. 
Ngoài ra nó còn giữ một vai trò lớn trong việc ghi nhớ những gì rõ ràng minh bạch. Trái lại, 
vùng trán điều hành các cử động cũng như điều hành việc hoạch định các cử động và hành vi của 
chúng ta. Cả hai vùng này đều có chung trách nhiệm, nhất là đối với những sinh hoạt của tầng í 
thức „cao cấp“, nhưng lát cắt của chúng thì lại rất khác nhau. 

Cũng như đối với Persinger trước đây, các nhà phê bình trách Newberg đã quá quả quyết 
trong việc tuyên bồ kết quả thí nghiệm. Ông đã đưa ra những kết luận quá mạnh dựa trên một 
nền thí nghiệm quá mỏng. Phải chăng các cảm giác tôn giáo của chúng ta chỉ được tác động bởi 

lội 


một vùng não mà thôi? Và nếu Newberg có thật sự đã tìm ra ,,hộp thư” đi nữa, thì người gởi thư 
chưa chắc là „Thiên Chúa“, và chưa hắn chính Thiên Chúa đã dùng cách đó đề tỏ í Người cho tôi 
biết và giúp tôi ngộ ra. Mà phải chăng đó cũng chỉ là những cánh ,„thư rác“ (Spams) vô thức 
hàng ngày tràn ngập trong tôi? Hay phải chăng đó là hậu quả của một trục trặc của tiễn trình tiễn 
hoá? 

Việc chứng minh Thiên Chúa dựa trên thần kinh học cũng chưa tiễn được xa. Quá lắm nó 
có thể cho ta biết rằng, sự hình thành các sự thật tôn giáo được cảm nghiệm là do hoá học thần 
kinh tạo ra. Nhưng có thật Thiên Chúa nói với con người không, điều này vẫn chỉ là một phỏng 
đoán. Vì cả cho dù có minh chứng được sự hiện diện của những trung tâm cảm nghiệm tôn giáo 
trong não, thì minh chứng này cũng không từ trong đầu nhảy thắng vào thế giới siêu nhiên được. 
Như vậy, lời cảnh cáo của Kant cũng đúng cho trường hợp này. Theo ông, không được phép 
dùng lối chứng minh Thiên Chúa bằng kinh nghiệm riêng tư (trong đầu) đề áp đặt cho thế giới 
khách quan. 

Phê bình của Kant là để chống lại lối chứng minh bản thể về Thiên Chúa, nhưng nó cũng 
đúng cho lối chứng minh dựa trên thần kinh học. Nhưng nó có đúng cho lối chứng minh dựa trên 
nguyên nhân không? Như đã nói, lối chứng minh đựa trên nguyên nhân hoàn toàn không xuất 
phát từ những quan niệm. Nó đi tìm trả lời cho câu hỏi, tại sao lại có thế giới. Phải chăng chúng 
ta phải chấp nhận rằng, Thiên Chúa là nguyên nhân tạo nên sự chuyển động của mọi sự? Vâng, 
ta có thể chấp nhận, nhưng không buộc phải chấp nhận. Không có gì hình thành từ hư không cả, 
luận chứng này đưa tới việc phải có một nguyên nhân đầu tiên — nhưng nguyên nhân này phải 
chăng là Thiên Chúa? 

Có những người dễ dàng nghĩ tới và tin vào một Thiên Chúa đời đời hơn là một vật chất 
đời đời. Có những người hoản toàn ngược lại. Người ta biết có sự hiện hữu của vật chất. Nhưng 
sự hiện hữu của Thiên Chúa thì người ta không biết, chắc chắn không biết được bằng giác quan 
như họ biết vật chất. Í tưởng cho rằng có thể có vật chất trường cửu đã khiến Bertrand Russell 
(xem bài C”í ruồi trong lọ) nghỉ ngờ sự có mặt của một nguyên nhân đầu tiên. Là vì theo ông, 
nếu mọi sự đều có nguyên nhân của nó, thì sẽ chẳng có khởi đầu. Không có khởi đầu của vật 
chất, mà cũng chẵng có Thiên Chúa „đầu tiên“. Russell bỡn cợt vẽ lên bức tranh có nhiều thiên 
chúa xếp hàng bên nhau, thiên chúa này tạo dựng nên thiên chúa kia. 

Như vậy, luận chứng Thiên Chúa là nguyên nhân đầu tiên của Tomas không thật sự thuyết 
phục. Nếu như ô ông dứt khoát hơn khi đưa ra lập luận chống lại Anselmo thì có lẽ hay hơn: Theo 
ông, mọi quan niệm về Thiên Chúa trước sau gì cũng quá nhỏ. Điều gì kinh nghiệm của ta không 
nắm vững được hết, thì không nên xác quyết cách chắc chăn. Nhiều nhà thần học cũng dựa trên 
lí luận này để chối từ mọi lỗi chứng minh Thiên Chúa. Chắng hạn Rudolf Bultmann, nhà thần 
học tin lành, nói: ,„4 muốn dùng các Chứng mình Thiên Chúa để nói lên điều gì đó về thực tại 
của Người, kẻ đó tranh cãi về một bóng ma“. Ốc não của loài có xương sống chúng ta không 
được tạo dựng nên để có thê trực tiếp tiếp cận được với điều siêu nhiên - nêu tiếp cận được, thì 
đó chẳng phải là siêu nhiên nữa. Vì thế, Thiên Chúa là đắng hiển nhiên ta không thể nhận ra 
được, nhưng ta chỉ có thê kinh nghiệm - hoặc không kinh nghiệm - được Người mà thôi. 

Dù vậy, vẫn còn cơ hội cho những ai muốn tiếp tục chứng minh Thiên Chúa. Nếu vì những 
lí do trên ta không thể chứng minh được cách trực tiếp, thì ít nhất ta còn cách minh chứng Người 
cách gián tiếp? Hiện nay ở Hoa-kì khoa „Thần học Tự nhiên“ đang mở ra một cuộc bàn luận rất 
hứng khởi về con đường này. 


e_ Chiếc đông hồ của ông Tổng phó tế. Thiên nhiên có một í nghĩa? 


122 


Bishop Wearmouth 
Chiếc đông hô của ông Tông phó tê 
Thiên nhiên có một í nghĩa? 


Thật nguy cho Charles Robert Darwin. Đường đường là một sinh viên 1 khoa đại học 
Edingburg mà đầu óc cậu quá chậm, cậu chăng quan tâm gì chuyện học. Những buổi thực tập mô 
xác người làm cậu nôn mửa. Nhưng ngược lại, cậu say mê những cánh sao biển, những con ôc 
con sò bị sóng trôi dạt lên bờ, những chú chim nhảy bay trên đồng nội. Sau hai năm thấp thỏm 
với cậu quý tử, người cha hết kiên nhẫn. Ông bắt cậu bỏ ngành ¡, chuyển về trường Christ 
College ở Cambridge, một trong những đại học tin lành sáng giá nhất trong nước Anh. Không 
làm được bác sĩ, thì may ra nó có thể là một mục sư được việc! 

Năm 1830, Darwin khăn gói về Cambridge. Tại đây cậu được ở trong hai căn phòng nội 
trú thật đặc biệt. Một nhân vật rất nôi tiếng trước đây đã ở trong hai phòng này, đó là triết gia 
kiêm thần học gia William Paley. 25 năm sau khi qua đời, Paley được đại học Cambridge coi gần 
như là một vị thánh của họ. Các sách thần học của ông để lại là những kiệt tác mang giá trị xem 
ra muôn thuở. Các sách này đều có trong chương trình học của Darwin. Darwin còn chán thần 
học hơn cả ¡ khoa, nhưng lại say mê đặc biệt các tác phâm của Paley. Giờ rảnh, cậu rảo khắp núi 
đồi đồng nội sưu tập cây cỏ và các loại bọ rầy. và phòng, cậu lại mang 7' hân Học Thiên Nhiên 
(Natirliche Theologie) của Paley ra đọc — cuốn sách nói về chương trình tạo dựng vũ trụ, về hệ 
thống lớn của thiên nhiên vốn được sáng tạo do một Đắng thiên tài tạo dựng muôn loài, và ta có 
thể nhận ra đầu óc thiên tài của vị này trong từng con bọ, từng con chim, từng cây cỏ. Nhưng 
nhân vật mà Darwin thần phục đó là ai? Tác giả của những cuốn sách minh chứng sự hiện hữu 
của Thiên Chúa tuyệt diệu kia là ai? Cho tới giữa thế kỉ 19 sách ông được coi là lời giải thích đầy 
đủ nhất của mọi giải thích. 

William Paley sinh tháng 7 năm 1743 tại Peterborough, cha ông là một tư chức nhỏ làm 
việc cho Giáo hội (anh giáo). Lương của một người giúp việc nhà thờ chính toà đủ nuôi sống vợ, 
ba con gái và cậu con trai nhỏ. Nhưng nhờ biết tiếng Hi-lạp và La-tinh, bố của William được 
điều khiển thêm một trường tiêu học nhỏ ở Giggleswick, một làng quê phía tây Yorkshire. Lúc 
nhỏ, William thông minh trôi vượt bạn học, đầu óc nhạy bén, nhưng thân thể mảnh khảnh và 
không có khiếu thê thao. Lên 15, cậu được bồ gởi vào Christ College ở Cambridge. Đại học này 
là lò đào tạo giáo sĩ và chính trị gia ở Anh. Bồ hi vọng cậu con sẽ bước vào và tiễn thân được 
trong một nghề, mà đời bố chỉ là mơ ước. 

Paley là sinh viên nhỏ tuổi nhất ở Cambridge, nhưng khả năng của cậu quả thật không nhỏ. 
Trong thời gian học, cậu gây nhiều ngạc nhiên cho trường lớp. Tóc dài uốn công phu, áo mặc có 
nhiều dải ren, đôi vớ lụa đắt tiền... những thứ đó cho thấy cậu là người muôn nôi bằng mọi cách. 
Trong các cuộc tranh luận công khai ở trường, cậu là một khuôn mặt nôi bật, với những điệu bộ 
hứng khởi và thái độ đam mê quá đáng. Một số sinh viên coi cậu là tay gàn, nhưng đa số ngưỡng 
phục trí thông minh và tài ăn nói của cậu. Paley ra trường với điểm cao nhất trong niên khoá. 

Vì trắc trở việc làm, Paley đành nhận dạy tiếng La-tinh cho một viện ở Greewich, cho tới 
khi nhận được lời mời làm giảng sư cho đại học cũ. Năm 1766 anh trở lại Christ College. Năm 
sau, anh được phong làm mục sư coi xứ của giáo hội Anh giáo. Cao vọng của Paley không dừng 
lại ở đó, anh muốn công danh bằng mọi giá. Anh mơ ước trở thành một trạng sư của pháp viện 
hoàng gia. Ngồi trong phòng trọ, anh một mình thao thao bất tuyệt với những bài biện hộ nây 
lửa. Có lần, anh tưởng mình đang đấu tay đôi với ông thủ tướng William Pitt và với những người 
có tài ăn nói nhất trong hạ viện. Nhưng với một người có xuất xứ tầm thường như anh, người ta 
chỉ cho anh coi sóc hai họ đạo nhỏ. Tháng 9 năm L777 anh có thêm được họ đạo Appelby nữa, 
đây là địa điểm chính cuộc đời tương lai của Paley. Paley mơ ước tiễn thân cao hơn, nhưng tiền 
coi ba xứ kia cũng đã đủ sống. Anh cưới con gái của một ông bán rượu giàu có. Họ có với nhau 


123 


bốn con gái và bốn trai. Vợ ít thấy chồng ở nhà. Năm 1780, giám mục giáo phận Carlisle, thủ 
phủ của một vùng sát biên giới Scottland, điều Paley về nhà thờ chính toà của mình, và hai năm 
sau, phong anh làm Tổng phó tế (Erzdiakon). 

Chỉ vào tuôi 40, thế giới mới thấy được khả năng thật sự của Paley. Thay vì những bài biện 
hộ tay đôi trong hạ viện, giờ đây ông chứng tỏ tài biện hộ của mình qua các tác phâm. Văn ông 
sắc bén, rất thuyết phục và dễ hiểu. Ông đi theo quan điểm (duy lợi) của Jeremy Bentham - vốn 
là một người Anh đương thời nỗi tiếng-, và đưa chủ nghĩa của Bentham làm hoà lại với chủ 
trương của Giáo hội. Cũng như Bentham, Paley cho răng, chủ đích của mọi triết học nằm nơi 
nguyên tắc căn bản này: tạo thêm hạnh phúc. Vì vậy, một người tốt hiểu theo nghĩa kiô giáo, 
không phải vì người đó mang trong mình kho tàng đức tin, nhưng họ tốt là do việc làm, do trách 
nhiệm và sự dẫn thân xã hội của họ. Thiên Chúa đã nghĩ ra trong thiên nhiên những guồng máy, 
những liên hệ và những móc nối liên kết với nhau như thế nào, thì mỗi con người cũng phải thích 
ứng vào môi trường xã hội của mình như thế, để có thể thực hiện được sứ mạng của mình. 

Paley thành công: Giám mục ở London trao cho ông một chỗ lương cao ở nhà thờ chính 
toà St. Paul; giám mục ở Lincoln chỉ định ông làm tổng quản địa phận; giám mục ở Durham cấp 
cho ông một giáo xứ thoải mái và lương hậu ở Bishop Wearmouth. Tuy nhiên, vì thái độ phê 
phán giáo hội và vì quan điểm tự do chính trị của mình, ông không được đội mũ giám mục. 
Paley nhận tước tiến sĩ danh dự của Cambridge và dời về Bishop Wearmouth, một thành phố nhỏ 
hữu tình bên bờ Biển Bắc. 

Đây là nơi Paley có giờ để viết tác phâm để đời của mình. Đối với ông: tạo thêm niềm vui 
và tránh đau khổ là nguyên tắc quan trọng nhất và vẫn luôn có giá trị. Cuộc sống càng hướng về 
nguyên tắc cá nhân và xã hội này bao nhiêu, nó càng tốt đẹp bấy nhiêu. Nhưng làm sao đề đưa tư 
tưởng này đi vào thế giới? Đâu là mối liên kết tự nhiên giữa í định của Tạo hoá và phương châm 
sông của mỗi người? Từ phòng làm việc ở Bishop Wearmouth, cuốn sách nồi tiếng nhất của ông 
Thân Học Thiên Nhiên ta đời. 

Công việc viết sách tiến hành chậm chạp. Cơn bệnh thận nặng đã khiến ông thỉnh thoảng 
phải gác bút nhiều tuần lễ. Nội dung dự tính xem ra khó thực hiện: phải đưa ra được một lí 
thuyết về vũ trụ dựa trên sự nghiên cứu chính xác các hiện tượng thiên nhiên. Paley bắt đầu sưu 
tập mọi thứ trong thiên nhiên. Ông góp nhặt lông cánh gà rơi trong sân, xương cá ở bờ biển, hái 
nhặt hoa cỏ trên đường đi, và bắt đầu nghiên cứu tài liệu về cơ thê học. 

Từ khoá của tác phẩm mới của ông là ,„„sự thích ứng“. Thiên Chúa đã xếp đặt cho hàng 
triệu sinh vật trong thiên nhiên như thế nào? Và các loài sinh vật đã thích ứng với í định của 
Người cũng như đã đan kết với nhau thành một thể thống nhất lạ lùng về mặt cơ thể và trí tuệ 
như thế nào? Năm 1802 sách viết xong. Một cuốn sách bán chạy như tôm tươi. Mãi năm mươi 
năm sau, Thần Học Thiên Nhiên của Paley vẫn được coi là sự minh chứng Thiên Chúa dựa trên 
thuyết chung quả (Teologie: mọi sự đã đươc thiết định trước) sáng giá nhất trong nền thần học 
tại Anh quốc. Như chính Paley đã ghi tiêu đề phụ cho cuốn sách: ,Chứng minh về sự hiện hữu 
của Thiên Chúa, phản chiếu qua những thê hiện của thiên nhiên“. 

Paley kính cân cúi đầu trước sự phức tạp của thế giới sinh vật. Ông biết, sự phức tạp này 
đòi hỏi phải có một lối giải thích đặc biệt nào đó. Lối giải thích của ông không mới và cũng 
không lạ. Hơn một trăm năm trước, vào năm 1691, nhà nghiên cứu thiên nhiên John Ray cũng đã 
có một nỗ lực như Paley, và nhiều nhà thần học lẫn triết học sau đó đã tiếp tục đi theo. Nhưng 
Paley đã trình bày luận chứng của mình rõ ràng và thuyết phục hơn những người đi trước. Điểm 
nỗi tiếng nhất của cuốn sách - hình ảnh về người thợ đồng hồ - được trình bày nơi đoạn mở đầu. 
Có gì chính xác hơn sự vận động của các bánh xe và các cây kim đồng hồ? Cũng như có gì phức 
tạp hơn kết câu của một chiếc đồng hồ? Nếu nhặt được nó trên bãi cỏ và nhìn vào sự chính xác tế 
vi của nó, dù không biết nó được cấu tạo như thế nào, ta cũng buộc phải đi tới kết luận, „phải có 
một ai đó đã chế ra nó: ở một thời nào đó và một nơi nào đó đã có một hay nhiều người thợ 
đông hồ giỏi; không những họ hiểu cách thức chế tạo máy, mà còn nhìn ra trước mục tiêu và sự 
ứng dụng của nó. Mọi dấu hiệu về việc hoạch định và mọi khám phá về một dự thảo nào đó nơi 
đông hồ, ta cũng nhận ra được nơi những công trình trong thiên nhiên;chỉ với một khác biệt, là 

124 


trong thiên nhiên chúng lớn và nhiều hơn, lớn và nhiều tới mức vượt ngoài mọi suy đoán của 
chúng ta*. 

Hình ảnh người thợ đồng hồ của thiên nhiên từ đó gắn liền với tên Paley. Sách ông tái bản 
trên hai mươi lần và có rất đông độc giả. Hình ảnh người thợ đồng hồ không do ông nghĩ ra, 
nhưng được lấy lại từ sách của nhà thần học người Hoà-lan Bernard Nieuwentijdt. Mà 
NieuwentiJdt cũng không phải là người sáng tạo ra hình ảnh đó. Tác giả của nó là William 
Derham với tác phẩm Người Thợ Đồng Hồ Khéo Léo (Der kunstfertige Uhrmacher), viết năm 
1696. Nhưng Derham lại cũng chỉ là kẻ đưa một hình ảnh đã có trong sách của Cicero Bản Chất 
Các Thân Thánh (Das Wesen der Götter) để diễn thành hình ảnh đương thời. 

Nhưng dù không phải là tác giá chính, Paley đã dùng hình ảnh thợ đồng hồ nghiêm túc hơn 
các vị ổi trước. Ông đi từ gôc tới ngọn, chỉ ra vai trò tương ứng của mỗi thành phần, của mỗi cơ 
phận nhỏ nhất đối với sự vận hành chung của cả đồng hồ. Ông thán phục nhất là đôi mắt người. 
Ông so sánh chúng với ống kính viễn vọng và kết luận, đôi mắt cũng như ống kính đều đã có 
một thiết kế viên nào đó nghĩ ra, mắt được tạo ra để nhìn, ống kính làm ra đề hỗ trợ cho đôi mắt. 
Paley làm rõ lập luận của mình bằng vô số thí dụ. „Nếu làm thay đổi bất cứ một cơ phận nào của 
cơ thể, chẳng hạn như lộn trái một móng tay từ trong ra ngoài, ta sẽ thấy nó thiếu thực tế và vô 
nghĩa biết chừng nào! Điều này cũng đúng cho trường hợp lông chủm đại bàng hay cho cả toàn 
bộ hệ mặt trời. Đó là những công trình của một mình triết vĩ đại khôn lưởng”. 

Paley hoàn thành cuốn sách trong cơn đau kinh khủng của thê xác. Vì thế ông luôn tự hỏi, 
tại sao tạo vật tốt đẹp và toàn hảo của Thiên Chúa lại phải chịu đau khô? Nếu Thiên Chúa tạo ra 
thận, tại sao Người lại không cản được nó đau và chảy máu? Câu trả lời của ông không rõ ràng. 
Đôi lúc ông biện minh rằng, rồi thì điều lành sẽ chiếu toả trên điều đữ. Có lúc ông hi vọng, tới 
một ngày nào đó cái xấu và đau khổ sẽ biến khỏi thế gian. Nhưng cơn đau thận của ông không 
biến mắt, mà mỗi ngày mỗi tăng. Chiếc mũ giám mục, mà ông mơ tưởng bấy lâu nay, cuối cùng 
được giám mục ở Gloucester đề nghị cấp cho ông. Nhưng quá trễ, ông không còn sức đề nhận. 
Những tháng cuối cùng ông nằm dí trên giường bệnh. Ông mắt vì bịnh vào tháng 5 năm 1805 tại 
nhà riêng ở Bishop Wearmouth, mắt chăng còn thấy gì, nhưng đầu ó óc vẫn còn minh mẫn. 

Công trình của Paley đã thành sự. Ông tin rằng, với nguyên tắc ứhích ứng, ông đã mở được 
bí ân của tạo dựng. Ông cho răng, Thiên Chúa dựng nên toàn bộ thiên nhiên sinh vật là có mục 
đích. Nhưng Paley đã không biết rằng, thần học thiên nhiên của ông chưa chấm dứt. Là vì ba 
mươi năm sau, chính nó lại là đề tài cho một lí thuyết „thích ứng” mới, với một khuôn hoàn toàn 
mỚI. 

Hai năm sau khi đọc Thần Học Thiên Nhiên của Paley, anh mục sư vừa ra trường Charles 
Darwin bước lên con thuyền nghiên cứu ,,Beagle““ để du hành sang Nam Mĩ. Những quan sát các 
loài động vật và những động vật đã hoá thạch trên những chuyến hải hành đã làm chao đảo cái 
nhìn vốn có về thế giới của anh. Quả thật, cây cối và thú vật thích ứng vào môi trường sống của 
chúng, như Paley đã viết. Nhưng chúng rõ ràng không chỉ thích ứng một lần mà thôi, nhưng mãi 
mãi vẫn tiếp tục thích ứng. Hình ảnh về chiếc đồng hồ thiên nhiên được người thợ lên giây điều 
chỉnh chỉ một lần thôi là chạy mãi, không còn đúng dưới con mắt của Darwin nữa. Tín lí của 
Giáo hội về sự hiện hữu của một Thiên Chúa cá vị hết còn khả tín đối với ông. 

Darwin suy gẵm và do dự suốt hơn hai mươi năm dài. Và năm 1859 xuất hiện N2 sự hình 
thành chủng loại qua lựa chọn tự nhiên“, một tác phẩm lớn đối nghịch lại với sách của Paley. 
Darwin thở dài nhận định: ,,Chúng fa phải sớm kết luận rằng, cái lâu đài tuyệt đẹp của con sò 
hai mảnh không thể do một thực thể khôn ngoan tạo thành, như cải lâu đài một cửa của con 
người. Đối với Paley, thiên nhiên là một bức tranh hoà điệu lớn. Darwin trái lại coi đó là nơi 
„đầu tranh để sống còn“. Nếu thiên nhiên là thợ đồng hồ, thì với Darwin, ông thợ này mù: Thiên 
nhiên không có mắt và không nhìn ra tương lai. Thiên nhiên không hoạch định trước. Nó không 
có khả năng tưởng tượng, không đoán trước được, không thấy gì hết. Tên của ông tổng phó tế 
lừng danh chỉ được Darwin nhắc tới một lần duy nhất trong sách mình, nhân vì một quan sát 
đúng đắn của Paley: ,„„Sự chọn lựa tự nhiên nơi một loài không bao giờ có th tạo ra một tác 
phẩm nào đó mang lại nhiều hại hơn lợi cho chính loài đó. Không một cơ phận nào, như Paley 

125 


cho biết, có thể được tạo thành, để mang lại đau đớn và thiệt hại cho chủ của nó. Nếu đem cân 
đo giữa lợi và hại của bất cứ một chỉ thể nào mang lại, thì nhìn chung bao giờ cái lợi cũng hơn". 

Ảnh hưởng của Paley trên Darwin đã không ngăn cản được sự ra đời của thuyết tiến hoá về 
sự thích ứng tự động với thiên nhiên nơi các chủng loại. Thay vì Thiên Chúa là đắng tạo ra 
nguyên nhân và hậu quả, Darwin thay thế Người bởi thiên nhiên. , Thiên nhiên hành động“ 
(Nafure does) là một trong những câu nói thường gặp nhất nơi ông. Nhưng một người đương 
thời, Jean Pierre Marie Flourens (xem bài Vữ ứrụ của Tỉnh thân), cũng đã phê bình sự bất cập của 
khái niệm tân tạo này: Thiên nhiên không phải là một chủ thể! Làm sao thiên nhiên hướng tới 
mục tiêu nào, khi chính nó không có mục đích? Thiên nhiên không biết nghĩ, thì làm sao nó có 
thể nghĩ tới mục tiêu hướng tới của nó? Chỉ trong vòng trên dưới ba mươi năm, thuyết thích ứng 
tự động của Darwin đã tạo được thế đứng vững vàng; dù vậy, nó cũng đã không tránh được một 
số khiếm khuyết nền tảng cho tới ngày nay. Những nhà phê bình ông ngày nay tập trung trong 
một chiến tuyến được gọi chung là trường phái Tnielligent Dasign (Đồ án thông minh). 

Người mở đầu cho phái này là nhà vật lí Á¡-nhĩ-lan nổi tiếng thế giới Lord Kelvin. Những 
phê bình triệt để thuyết Darwin của ông giáo sư vật lí đại học Glasgow này rất nặng kí. Trước 
hết, ông cho rằng thời gian cần có cho sự thích ứng của muôn loài do Darwin đưa ra quá ngắn. 
Theo ông, trái đất mới chỉ có khoảng 98 triệu năm, về sau tính lại, ông thấy chỉ còn có 24 triệu 
năm. Kelvin lí luận, nếu quả đất già hơn, thì trong lòng nó không nóng như hiện nay. Nhưng 
Kelvin đã quên răng, chất phóng xạ giữ cho sức nóng trong lòng trái đất kéo dài. Năm 1871, 
cùng năm Darwin cho xuất bản cuốn sách nói về nguồn gốc con người từ thú vật mà ra, Kelvin lí 
luận về sự hiện hữu của một Tmielligent and benevolanf design, một „Đồ án thông minh và tuyệt 
chính xác”. 

Hiện nay, /zelligent Design vẫn là nơi tập trung của nhiều người cho rằng, Thiên Chúa 
chứ không phải thiên nhiên là nguyên ủy của những mối liên hệ sự sống phức tạp. Phát ngôn 
viên ảnh hưởng mạnh nhất của nhóm này là „Discovery Institute“, một cơ quan tư duy của giới 
công giáo bảo thủ đặt tại Seattle bang Washington. /m/elligenf Design là tập hợp của nhiều 
thuyết, nhưng chúng có chung hai quan điểm nền tảng: Tất cả đều cho rằng, vật lí và sinh vật học 
không đủ đê giải thích thế giới. Và các đại biểu của họ tin rằng, chỉ có một lời giải thật sự thuyết 
phục cho vấn đề: chấp nhận có một Thiên Chúa thông minh đã an bài sẵn mọi sự. Đối với họ, SỰ 
hoà điệu chính xác lạ lùng của thế giới vật lí là sự minh chứng gián tiếp có Thiên Chúa. Chỉ cần 
một lạc điệu vô cùng nhỏ cũng đủ làm cho sự sống trái đất, trong đó có cả sự sống COn n8ười, ra 
bắt khả. 

Nhận định này rõ ràng đúng. Nhưng lấy đó mà kết luận là do tác động của Thiên Chúa, thì 
điều này còn tuỳ sự đánh giá của mỗi người. Phải chăng con người có mặt vì ngẫu nhiên? Điều 
này thật khó mà tin được. Nhưng đó phải chăng là một bằng chứng của sự tất yếu? Ngay cả 
những xác xuất vô cùng nhỏ, một trong muôn triệu đi nữa, thì chúng vẫn luôn là thứ có thể xây 
ra. Một vài nhà khoa học tự nhiên nói, chúng ta cũng đừng đánh giá quá cao sự hữu đích (mang 
trong mình một mục đích) của thiên nhiên. Đặc biệt các nhà sinh học gặp khó khăn với quan 
điểm cho rằng, mọi sự trong thiên nhiên đã được sắp xếp rõ ràng đâu đó và chúng đều mang 
trong mình một mục tiêu hướng tới. Lịch sử trái đất trái lại cho ta thấy, nó đã trải qua năm thảm 
họa địa chất trong quá trình chuyền tuôi của nó với những cuộc tận diệt kinh hoàng hàng loạt các 
chúng loại cây cỏ và động vật. Và không phải mọi chị tiết, mà tiến hoá cho phép, đều tốt lành. 
Mọi loài động vật có vú đều có bảy đốt xương sông ở cổ, nhưng loài cá heo có lẽ sẽ thoải mái 
hơn, nếu nó có bớt đi một hay hai đốt. Khi nhìn con hươu cao cô uống nước, ta thầm mong cho 
nó có thêm được vài đốt nữa. Giống heo đực ở Sulawesi có hai răng nanh cong đẹp, nhưng chẳng 
mang lại lợi lộc gì cho chúng cả. Những răng nanh này chắng có mục đích gì. Chỉ biết là chúng 
chả gây trở ngại hoặc làm cho heo khó chịu. 

Nhìn từ gần, xem ra tất cả chẳng phải là kết quả của một „đồ án thông minh” nào. Chẳng 
phải trí tuệ của Thiên Chúa hay của thiên nhiên đã làm cho loài tôm sống dưới biển sâu có màu 
đỏ hoe. Nhìn chúng thật đẹp, nhưng đẹp cho ai? Lòng biển sâu không có ánh sáng, tối đen như 
mực. Ngay cả loại tôm này cũng chắng nhận diện được màu sắc của mình. Màu đỏ không mang 

126 


lại cho chúng điểm lợi nào cả. Thuyết tiến hoá của Darwin cũng không cắt nghĩa được lí do màu 
đỏ đó. Tại sao hết mùa đạp mái rồi, mà các cậu sáo vẫn tiếp tục bắt chước các âm thanh của điện 
thoại cầm tay hay tiếng sáo tuyệt vời, giọng hót của chúng đâu còn có mục đích ,sinh tồn” nữa 
đâu? Tại sao con người lại yêu người cùng phái với mình? Những câu hỏi đó làm cho thuyết tiễn 
hoá ra ngớ ngân, một thuyết muốn giải thích mọi hiện tượng và mọi hành vị đều là một nỗ lực 
nhằm thích ứng với môi trường sống. Nhưng đó cũng không phải là kết quả của một ,„ đồ án 
thông minh“. Là vì mỗi khi chúng ta chống lại sự hữu đích trong thuyết Darwin, thì đó đồng thời 
cũng là một chống đối lại thuyết đồ án thông minh. 

Vì thế, giới sinh vật học ngày nay muốn thận trọng tương đối hoá quan điểm hữu đích. 
Thái độ của họ càng làm cho ngôi sao „đồ án thông minh“ thêm bớt sáng. Họ cho rằng, sự sống 
là cái gì đó nhiều hơn tổng số mọi cơ phận riêng biệt gộp lại. Thay vì nhìn sự việc đơn giản là 
chuỗi nguyên nhân và hậu quả, họ dùng một từ mới: „Tự £ổ chức“. 

Các cơ phận không chỉ lớn lên từ một tập hợp các nguyên tử và phân tử, nhưng chúng lớn 
lên trong trao đổi qua lại với môi trường sống của chúng. Nếu đề dưới hầm tối, một củ khoai sẽ 
mọc mầm trắng và không có lá. Nhưng khi trồng trên nương rẫy, nó mọc mầm xanh với nhiều lá. 
Điều đó cũng đúng cho mọi loài sinh vật. Qua tương tác với những gì còn lại của thế giới, thiên 
nhiên luôn hiện hình một cách mới. Người ta đoán, sự sống có một câu trúc quá phức tạp, thành 
ra phải cần một hình thê tổ chức hoàn toàn khác để mô tả nó. Sự sống là một tổng hợp nhiều hơn 
các thành tố của nó gộp lại. Các khái niệm và mô mẫu tư duy của khoa vật lí cô điển cũng như 
lỗi giải thích bằng các nguồn gốc vũ trụ không đủ đề diễn tả sự sống. 

Albert Einstein trả lời năm 1929 trong một cuộc phỏng vẫn: „Chúng ta ở trong hoàn cảnh 
của mội em bé bước vào một thư viện bao la với ngồn ngang sách vở thuộc nhiều ngôn ngữ khác 
nhau. Em biết là ai đó đã viết ra những sách đó. Nhưng em không biết viết như thế nào. Em 
không hiểu ngôn ngữ trong sách. Em mơ hô biết có sự sắp xêp trật tự các sách kia, nhưng không 
biết theo trật tự nào. Theo tôi, đó cũng là quan điểm kể cả của những người thông mình nhất về 
Thiên Chúa. Chúng ta thấy một vũ trụ kết hợp với nhau cách tuyệt vời và nó tuân theo những quy 
luật nhất định, nhưng chúng ta chỉ hiểu mơ hô những quy luật đó. Đầu óc hạn chế của chúng ta 
không thể hiểu được những lực kì lạ làm chuyển động vũ trụ". 

Hãy bỏ qua chuyện Einstein cũng tin vào một Tạo hoá thông minh tạo ra những hằng số 
thiên nhiên, nghĩa là tin có một tác giả đã viết ra các sách kia. Điểm ông nói chung chung đúng, 
là sự hữu hạn của đầu óc con người. Dù ta nghiên cứu gì, ta cũng thiết kế chúng bằng phương 
tiện của chúng ta và theo khả năng tư duy của chúng ta. Nhưng não của loài có xương sống và 
thực tại khách quan không phải là những viên gạch hợp nhau. Là vì tất cả mọi cái mà ta gọi là 
„thực tại khách quan” cũng đều do tự ta tạo nên. Và „thực tại đích thức“ vì thế mãi mãi vẫn là 
một đồ hình nhân tạo, và chỗ mà ta muốn dành cho Thiên Chúa thì tuỳ vào nhận định của mỗi 
người. 

Các nhà sinh vật học sẽ còn phải làm việc lâu dài với câu hỏi: Ta nên giải thích thế giới 
bằng luận chứng nguyên nhân và hậu quả hay trên căn bản một sự ,„tự tổ chức“. Cuộc tranh luận 
ở đây chỉ mới bắt đầu. Điều lạ, là quan điểm „tự tổ chức“ của các nhà sinh vật học ngay từ đầu 
đã bị một kẻ lạ xuất phát từ giới xã hội học tấn công. Nhà xã hội học này có lẽ là vị nôi tiếng 
nhất trong hậu bán thế kỉ 20. Ta sẽ bàn tới ông trong bài sau, đặc biệt bàn tới lối giải thích của 
ông về một hiện tượng bí ân nhất bên ngoài tôn giáo — đó là Tình yêu. 


e Điểu vô cùng khó xây ra nhưng lại thật bình thường. Tình yêu là gì? 


127 


Bielefeld 
Điêu vô cùng khó xây ra nhưng lại thật bình thường 
Tình yêu là gì? 


1968 là một năm khác thường trong hầu hết đại học ở Đức. Phong trào chống phá của sinh 
viên đạt tới đỉnh điểm. Đại học Berlin và đại học Johann Wolfgang Goethe ở Franfurt là hai 
trung tâm chống đối mạnh nhất. Đặc biệt nơi bộ môn „xã hội học“ ở Franfurt xây ra những cuộc 
tranh luận sát phạt giữa sinh viên và các giáo sư. Giáo sư Jũrgen Habermas và Theodor W. 
Adorno là hai vị rất gần gũi với sinh viên về quan điểm chính trị, nhưng họ không tán thành 
những lí do chống phá của sinh viên. Họ cũng có một nhận định như sinh viên, là đất nước này 
đang trở thành „phản động” và đang ở trong, „thời kì cuối của tư bản“ , nhưng họ không tin bạo 
lực đập phá có thể làm thay đổi cục diện quốc gia. 

Náo loạn rốt cuộc nô ra trong học khoá mùa đông 1968/69. Các giờ lớp của giáo sư 
Adorno bị phá rối. Ông giáo sư xã hội học kiêm triết gia lừng danh Adorno bị sinh viên cười 
nhạo, và „Viện nghiên cứu xã hội” bị đám sinh viên cách mạng phong toả. Trước cảnh tượng đó, 
Adorno bỏ ngang mọi giảng khoá của mình. Đại học rơi vào khốn đốn. Làm sao trong một sáng 
một chiều tìm ra được giáo sư thay thế khi khoá học đã bắt đầu? Mà có ông bà điên nào lại đám 
nhảy vào nồi nước sôi Phân khoa xã hội học của Frankftrt lúc này? Nhưng thật ngạc nhiên, một 
tay vô danh 41 tuôi, chuyên môn về hành chánh học, từ Mũnster dám đầu đơn về, đó là Niklas 
Luhmamn. Đề tài giảng khoá của ông: „Tình yêu như là đam mê. 

Một giảng khoá về tình yêu? Trong lúc cả bàn dân thiên hạ của các Ban nhân văn, xã hội ở 
đây đang hừng hực tranh cãi về hiện tại và tương lai „thời kì rẫy chết của tư bản chủ nghĩa“? Cái 
ông ứng viên không biết sợ đó là ai? Trong lúc bên ngoài đang nỗi lên la hét đập phá, thì mình 
ông với độ hai chục sinh viên hiểu kì và chán bãi khoá ngồi thảo luận về „Lí thuyết về sự thân 
mật“ trong một giảng đường mênh mông trên lầu hai đại học! 

Luhmamn sinh năm 1927 tại Lũneburg. Cha ông làm chủ một lò rượu bia, mẹ xuất thân từ 
một gia đình làm nghề khách sạn ở Thuy-sĩ. Lúc nhỏ, học ở trường trung học Johaneum. Sắp sửa 
thi tú tài thì phải nhập ngũ, phục vụ trong ngành không quân, và bị quân đội Hoa-kì bắt làm tù 
binh năm 1945. Năm 1946, cậu Luhmamn thi lại tú tài, rồi ghi danh học luật ở Freiburg. Sau khi 
tốt nghiệp, năm 1953 Luhmamn trở về làm việc trong toà án cao cấp tỉnh Lũneburg, sau đổi về 
Hannover. Chán công việc, ông xoay ra đọc sách, đọc hàng núi sách tìm hiểu mọi ngành và ghi 
lại những gì thích thú trong một hộp phiếu ghi chú cỏn con. Năm 1960, ông tình cờ biết được 
mình có thê xin học bông du học một năm ở đại học Harvard, Boston. 

Luhmamn sang Havard học môn hành chánh, và ở đó ông làm quen được Talcott Parsons, 
nhà xã hội học danh tiếng người Hoa-kì. Ông say mê „lí thuyết hệ thông chức năng“ 
(Funktionalismus) của Parsons. Về lại Đức, ông nhận một chỗ làm tầm thường trong Khoa hành 
chánh đại học Speyer, với chân thuyết trình viên. Chắng ai biết được, đó là một thiên tài đang 
ngủ. Cho tới khi Luhmann cho xuất bản tác phâm đầu tay FƑunktionen und Folgen formaler 
Organisation (Các chức năng và hệ quả của tô chức bề ngoài), hai giáo sư xã hội học ở Mũnster 
mới đê í tới tài năng đặc biệt nơi anh chuyên viên hành chánh học này. Giáo sư Helmut 
Schelsky, một trong những nhà xã hội học hàng đầu lúc đó, nhận ra tiềm năng to lớn của anh. 
Bertrand Russell ở Cambridge nhận ra thiên tài Wittgenstein thế nào, thì Helmut Schelsky cũng 
khám phá ra thiên tài Luhmann như thế. Nhưng Luhmann gần như chăng màng øì tới đường 
công danh đại học. Schelsky kiên nhẫn tìm cách kéo cho được Luhmann về Mũnster, để „cho 
anh công chức cao cấp không có bằng tiến sĩ đi vào lịch sử“. Năm 1966, ông công chức 39 tuôi 
trình luận án tiến sĩ với tác phẩm cũ đã viết ở Speyer. Trong làng đại học ở Đức, đấy là một 
chuyện hi hữu. Trước đó, Wittgenstein cũng ở vào trường hợp tương tự, ông này cũng trình luận 
án tiến sĩ với một tác phâm cũ đã viết. Ngạc nhiên hơn nữa, là cùng năm đó, Luhmamn trình thêm 
luận án lên ngạch giáo sư (Habilitation). Shelsky cũng đã chuẩn bị sẵn cho Luhmamn một ghế 


128 


giáo sư tại đại học vừa mở ở Bielefeld. Năm 1968, Luhmamn được cấp tước giáo sư. Vì đại học 
Bielefeld lúc này chưa đâu vào đâu cả, nên Luhmamn liều lĩnh nhận thế chân cho giáo sư 
Adorno, giải khuây giảng khoá 1968/69 ở Frankfurt. Sau đó ông về Bielefeld dạy cho tới lúc hưu 
năm 1993. Mười năm đầu, ông sống ở Bielefeld; sau khi bà vợ mất, ông dọn về Oerlinghausen, 
một thành phố nhỏ phụ cận trong vùng rừng Teutoburg. Khoá biểu sinh hoạt hàng ngày của ông 
rð ràng. Từ sáng tinh sương tới chiều tối: viết sách; chỉ ban trưa đi đạo một vòng với con chó. 
Ông mất năm 1998, thọ 71 tuổi, vì chứng ung thư máu. 

Schelsky hoàn toàn có lí: ông chuyên viên hành chánh Luhmamn là một ông thiên tài trong 
ngành xã hội học. Trong sách này, tôi trình bày Luhmann như một triết gia về tình yêu. Điều này 
quả là chuyện xem ra nông nồi và đượm chút thủ đoạn. Song tôi dám chắc Luhmamn hài lòng về 
thủ đoạn này. Là vì, như việc xuất hiện của ông trong giảng khoá 1968/69 ở Frankfurt chứng tỏ, 
Luhmamn là một con người rất nhạy cảm và hài hước. Có thể lối trình bày của tôi làm ông hơi 
nhíu mày tỉnh nghịch một tí, nhưng không sao. Rút ra chủ đề tình yêu từ các tác phẩm của ông, 
thì cũng giống như bảo Immanuel Kant thuần tuý là một triết gia tôn giáo hay bảo René 
Descartes là một bác sĩ. Nhưng việc làm của tôi hợp lí. Là vì một mặt, tình yêu là đề tài điển hình 
có thể dùng đề trình bày toàn bộ công trình phức tạp của ông. Mặt khác trên thực tế, ông có một 
đóng góp quan trọng cho triết học về tình yêu. Tuy nhiên, cũng cần phải có một tóm tắt ngắn về 
toàn bộ chương trình của ông, trước khi có thê bàn sâu chuyện tình yêu. 

Quan tâm của Luhmamn là muốn tìm hiểu sự hoại động của xã hội: Guồng máy xã hội hoạt 
động như thế nào? Mô hình hệ thống của Parsons là cánh cửa đầu tiên giúp Luhmann mở màn bí 
ân. Cánh cửa thứ hai là khoa Sinh vật học. Đây không phải là điều gì mới lạ: Ngay cha đẻ của 
môn Xã hội học Herbert Spencer, một người đồng thời với Darwin, đã hình thành nên môn học 
này từ khoa Tâm lí học, và Tâm lí học cũng đã được hình thành từ Sinh vật học. Nhưng 
Luhmamn đã không đồng í dùng mô hình lẫy nơi các sinh vật đơn giản đem áp dụng cho một cơ 
cầu lớn là toàn bộ xã hội. Ông cho hay, ta có thê dùng các khái niệm của thuyết tiến hoá đề giải 
thích sự phát triển của các hệ thống xã hội, như Parsons đã làm. Nhưng dù vậy, các hệ thống xã 
hội không phải là một thứ hình thái phức tạp đặc biệt của các hệ thống sinh vật, cho dù con 
người rõ ràng là những sinh vật. Tại sao? Theo Luhmann, là vì các hệ thống xã hội không phát 
triển trên nền tảng chuyên trao cho nhau chất và năng lượng như nơi các sinh vật, trái lại chúng 
dựa trên sự trao đôi fruyễn thông và í nghĩa. Truyền thông và í nghĩa là những gì hoàn toàn khác 
với Prôtêin, vốn là thứ nền tảng sinh học mà một nhà xã hội học chăng cần phải quan tâm. 
Luhmamn chắng màng gì tới cái lập luận: Con người là những sinh vật, đó là những „sinh vật xã 
hội“. Điều ông học được từ sinh vật học là những thứ gì hoàn toàn khác. 

Nhà nghiên cứu não người Chilê Humberto Maturana và học trò của ông Francisco Varela 
là hai nhân vật gợi í suy tư cho Luhmann. Maturana là một trong những người lập ra môn ,„Sinh 
vật học lí thuyết“. Trong thập niên 1960°, Maturana thao thức với câu hỏi: „Sống là gì?“ Và ông 
lí luận, sống là một ,,hệ thống tự phát sinh và tự tổ chức lấy". Não bộ tự tạo ra chất đề làm việc 
như thế nào, thì những cơ thể sinh vật cũng tự tạo ra những chất cần thiết như vậy, để Ø1ữ sự 
sông và nhờ đó tự phát sinh. Tiến trình đó Maturana gọi là 4/opoiese (Tự tạo sinh). Năm 1969, 
khi Maturana công bố những suy tư đó trong một đại hội ở Chicago, thì ông giáo đồng tuổi 
Niklas Luhmann cũng bắt đâu lên lớp ở Bielefeld. Luhmann như bị hớp hôn, khi nghe được khái 
niệm Autopolese của Maturana. Là vì Maturana không chỉ mô tả việc tự sinh của sự sông và não 
bộ mà thôi, ông còn định nghĩa lại mới khái niệm 7ruyên thông. Theo Maturana, người truyền 
thông không chỉ đơn giản đưa ra một thông tin mà thôi. Nhưng trước hết người đó dùng ngôn 
ngữ do mình tạo ra để tổ chức nên một hệ thống. Các vi khuẩn trao đôi với nhau để từ đó hình 
thành nên một hệ thống sinh môi. Các vùng não giao tiếp với nhau để qua đó tạo nên một hệ 
thống thần kinh, gọi là í thức. Như vậy, Luhmamn lí luận tiếp, phải chăng các hệ thống xã hội 
cũng là một hệ thống tự tạo sinh, được hình thành do truyền thông bằng ngôn ngữ (nghĩa là bằng 
„biêu tượng”)? 

Quan điềm dùng khái niệm truyền thông làm nền tảng mô tả các hệ thống xã hội của một 
xã hội đã có từ trước nơi Luhmann, chứ không phải đợi đến khi ông tiếp thu được những cái mới 

129 


nơi Maturana. Nhưng ông nhận ra nơi tư tưởng Tự tạo sinh (AutopolIese) của Manturana còn 
thiếu một viên gạch xây quan trọng. Về sau này, Maturana tỏ ra rất nghi ngờ tính chính xác của 
mô hình Luhmamn. Dù thế, nhà xã hội học ở Bielefeld đã vượt xa nhà sinh vật học ở Chilê và 
những người gợi í khác. Luhmann không những là một trong những nhà quan sát các tiến trình 
xã hội sắc bén nhất trong hậu bán thế kỉ 20. Ông là một „đại lục học thức“, một thiên tài lập 
thuyết. Chỉ riêng khái niệm „Truyền thông“ của ông đã là một cuộc cách mạng rỒi. 

Cho tới lúc đó, các nhà xã hội chỉ nói tới con người, tới các định chuẩn (Normen) xã hội, 
các vai trò (Rollen), định chế (Institutionen) và hành vi/hành động (Handlungen) xã hội. Nhưng 
với Luhmann, không còn hành vi/hành động của con người nữa, mà giữa họ chỉ còn diễn ra 
truyền thông. Và ai truyền thông với ai, chăng quan trọng. Chỉ cần biết: „Có được kết quả nào?“ 
qua sự truyền thông đó mà thôi. Trong xã hội con người không có những trao đổi về chất và 
năng lượng như ở các loài vi khuẩn, không có những trao đổi thần kinh như trong não bộ, mà chỉ 
có những mong ước, chờ đợi. Nhưng những mong đợi trao đổi với nhau như thế nào? Và cái gì 
đã phát sinh ra từ đó? Nói cách khác: Truyền thông đã giúp cho những mong đợi trao đổi với 
nhau thế nào, để tạo nên những hệ thống xã hội tân tiền; những hệ thống xã hội tân tiễn này khá 
bền vững và hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng trên nhau: đó là những hệ thống như chính 
trị, kinh tế, luật pháp, khoa học, tôn giáo, giáo dục, nghệ thuật hoặc là — tình yêu. 

Tình yêu cũng là một hệ thống xã hội, được tạo thành bởi những mong đợi. Hay rõ hơn: 
tạo thành bởi những mát mã, đây là những mong đợi vốn được chờ đợi và vì thế là những mong 
đợi đã được xác định rõ ràng. Tác phẩm Tình Yêu Như Là Đam Mê - được Luhmamn xuất bản 15 
năm sau lần xuất hiện ở Frankfurt — là một cuốn sách nói về lịch sử và hiện tại của Mật mã-Tình 
yêu. Tình yêu, như chúng ta hiểu ngày nay, là một mật mã hơn là một cảm giác, đó là một mật 
mã mang tính chất rất tư sản, mới hình thành từ cuối thế kỉ 18 (Nghĩa là thứ tình yêu „lãng mạn“ 
mà chúng ta có hiện nay chỉ mới xuất hiện từ cuối thế kỉ 18; trước đó, tình yêu thường chỉ là một 
sự dàn xếp - chẳng hạn theo kiều „môn đăng hộ đối“ - của xã hội, là vì lúc đó chưa có con người 
cá nhân. Người dịch chú thích). Là vì câu , Anh yêu em / Em yêu anh“ không chỉ đơn thuần là 
một phát biểu cảm giác như câu „Tôi đau răng“ chẳng hạn. ,„„Anh yêu em / Em yêu anh“ là cả 
một hệ thống gồm những hứa hẹn và mong đợi. Ai khăng định câu nói này, người đó hứa coi 
tình cảm của mình là đáng tin cậy và hứa sẽ lo lắng cho người mình yêu. Nghĩa là người đó sẵn 
sàng cư xử như một người yêu đúng với những gì mà đối tượng được yêu đang mong đợi. 

Ở đây, nhu cầu tình yêu xuất phát từ một thứ Tự khăng định mình (Selbstverhältnis). Con 
người càng ít bị xác định và ít bị cột buộc chỗ đứng bởi một khung cảnh xã hội chặt chẽ bao 
nhiêu, nó càng có nhu cầu cảm thấy chính mình như là một cái gì đặc biệt - nghĩa là như một cá 
nhân - bấy nhiêu. Nhưng các xã hội tân tiến không phải là môi trường đễ thở cho cá nhân. Xã hội 
tân tiến vỡ ra từng mảng hệ thống xã hội nhỏ, vốn là những thế giới tự tạo sinh chỉ với một ưu tư 
duy nhất: làm sao đề hệ thống tiếp tục đứng vững. Như vậy, qua những mô tả của Luhmann, ta 
thấy các hệ thống cũng ứng xử giống như các cơ thể sinh vật trong điều kiện của thuyết Darwin. 
Chúng sử dụng những thứ sẵn trong thiên nhiên đề tự sinh tồn. Ở đây không còn nhiều chỗ cho 
các cá nhân. Mười năm làm việc trong ngành hành chánh hình như đã giúp Luhmamn í thức được 
rằng, cá nhân tính không có chỗ trong các hệ thống xã hội. Ngày nay, con người cá thể bị giằng 
co giữa các thành phần lãnh vực khác nhau: Họ là người cha hay người mẹ trong gia đình, họ 
đóng một vai trò trong nghề nghiệp, họ là cầu thủ túc cầu hay người chơi cầu lông, họ là hội viên 
của một cộng đồng mạng hay người hàng xóm, là người đóng thuế hay một người chồng, người 
vợ. Thật khó mà có được một căn cước thông nhất trong hoàn cảnh đó. Chỉ thiếu một sự chứng 
nhận, qua đó các cá nhân nhận ra được mình là một toàn thể trọn vẹn, nghĩa là một cá nhân. 

Theo Luhmann, chính tình yêu sẽ cung cấp sự chứng nhận đó, nó sẽ giải quyết cái „tự trình 
bày“ hay „tự khăng định“ đó - chức năng của tình yêu là đó. Tình yêu là một hình thức truyền 
thông rất hiếm và vì thế „xác xuất của nó rất nhỏ“, nhưng dù vậy nó vẫn là thứ rất bình thường. 
Tình yêu, theo đó, là một điều vô cùng khó xây ra nhưng lại rất bình thường, „qua hạnh phúc 
của người khác tôi nhận ra hạnh phúc của chính tôi". Khi yêu, cái hình ảnh mà ta có về người 
khác được tình yêu xác định và làm thay đổi đến độ ta không còn nhìn được người yêu dưới góc 

130 


độ ,,bình thường” nữa. Đó là nét cá biệt không thể lầm lẫn được của tình yêu: Người đang yêu 
chỉ thấy nụ cười, chứ không thấy chiếc răng sún của đối tượng. Luhmann diễn tả điều này một 
cách vô cùng thực tế: „Điểm tựa bên ngoài bị tháo gỡ, những lôi cuốn bên trong được mài bén 
(với nghĩa là: gia tăng thêm). Tính ổn định giờ đây phải được nuôi giữ bằng nguồn lực của cá 
nhân”. 

Dĩ nhiên tiến trình đưa các mong đợi của mình vào ăn khớp với nhau giữa hai kẻ yêu nhau 
này rất là bất ôn, vì thất vọng rất đễ xây ra. Chính cái mật mã mỏng manh nhất trong các mật mã 
lại cần phải được nuôi dưỡng bằng sự ôn định cao nhất - và đấy là mâu thuẫn của tình yêu. Khi 
hai kẻ yêu nhau cảm thấy các mong đợi của mình được ổn định chắc chắn bao nhiêu, thì lúc đó 
các quan hệ tình yêu lại càng hết căng thăng bấy nhiêu - căng thắng theo nghĩa tích cực lẫn tiêu 
cực. Khi các mong đợi giữa hai đối tượng (,,mong đợi của mong đợi”) hoàn toàn ăn khớp với 
nhau, chúng tạo nên sự tin cậy cho hai bên, nhưng cũng vì thế chúng chăng còn quyên rũ gì nữa: 
chúng từ từ xoá mắt đi cái xác xuất vốn tạo ra sự hấp dẫn. Một tình yêu lãng mạn, vốn được quan 
niệm như là một tổng hợp giữa cảm giác, dục vọng và nhân đức, theo Luhmamn, vì thế luôn là 
một điều khó đạt được. Ông cho rằng, việc tìm ra được í nghĩa nơi thế giới của một người khác - 
dù chỉ là ngắn hạn - cũng là chuyện đã khó rồi. 

Ở đây, ta cũng nên nêu lên câu hỏi mà Luhmann đã không có câu trả lời: Tại sao sự ham 
muốn cấp bách thường có trong giai đoạn đầu của một cuộc tình lại không bền lâu? Tạo sao nó 
phai nhạt dần? Phải chăng quả thật đó chỉ là kết quả của sự ăn khớp có thể tính trước được giữa 
các mong đợi? Phải chăng sự ham muốn cũng phai nhạt dần nơi các cuộc tình thiếu sự truyền 
thông tốt đẹp, nghĩa là không có sự ăn khớp giữa các mong đợi? Nghĩa là những cuộc tình lận 
đận? Có thể có một nguyên nhân nào khác ngoài cái nhìn của Luhmamn tạo nên sự phai nhạt này 
không, như nguyên nhân hoá sinh chẳng hạn? 

Vì Luhmann không đếm xỉa gì tới sinh vật học và các ảnh hưởng của nó trên lãnh vực cảm 
giác của con người, nên ông đã gặp nhiều phê bình. Nhà não học ở Bremen, ông Gerhard Roth, 
tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, là tại sao một nhà xã hội học như Luhmamn lại không nhìn con người 
như một cá nhân sinh vật. Lại nữa, đa số các nhà não học đều coi kết quả nghiên cứu của 
Manturana và Varela, hai vị gợi í của Luhmamn, là thứ không đâu vào đâu cả, vì chúng không thể 
nghiệm chứng được. 

Luhmamn rất thanh thản trước những phê bình đó. Ông phát biểu đại í như sau: Bao lâu 
việc nghiên cứu não còn đề cho các cụm thân kinh giao thoa với nhau trong não bộ, bấy lâu xã 
hội học còn có thê an tâm để cho các mong đợi, chứ không phải các cụm thần kinh, trao đối với 
nhau. Đây chính là điểm, theo Luhmann, khác nhau về mặt chức năng giữa sinh vật học và xã 
hội học vôn là hai hệ thống độc lập: Chỉ cái gì quan trọng cho một hệ thống thì cái đó mới quan 
trọng. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng, nhìn từ góc độ sinh vật học, Luhmann đã trộn khái niệm 
Tình yêu lẫn _với một lô tình trạng í thức rất khác nhau. Người ta có thê biện hộ cho ông bằng lí 
luận răng, mỗi khái niệm tình yêu chỉ phù hợp cho một khung cảnh xã hội, và trong thực tế cuộc 
sông, ta không thể nào nhằm lẫn í nghĩa của chúng trong từng khung cảnh được. Nhưng dù vậy, 
khái niệm ,,Tình yêu” mà Luhmann thường dùng như một nhu câu ,,tự trình bày” mình ra trước 
con mắt người khác, và khái niệm đó không những chỉ quan trọng về mặt sinh vật nhưng cả về 
mặt xã hội nữa, cũng chỉ là một trong nhiều trường hợp mà thôi. Khái niệm đó rõ ràng không 
đúng cho tình cảm yêu đương ban đầu. Mê một người nào không nhất thiết có nghĩa là người mê 
muốn có được một sự chứng nhận của đối tượng mình mê. Nếu như thế thì tình yêu của một cô 
cậu thiếu niên đối với một ca sĩ nhạc Pop ngay từ đầu lại càng vô nghĩa, vì thứ tình yêu này vốn 
dĩ đã vô nghĩa. Và cả cái nhu cầu thoả mãn tình dục thường được găn liền với yêu đương cũng 
không nhất thiết là một nhu cầu tìm kiếm kinh nghiệm toàn vẹn. Có người lấy tình dục làm đỉnh 
điểm tình yêu. Nhưng có người lại cố tránh điều đó. Thay vì tìm kiếm sự chứng nhận cho bản 
thân, thì ngược lại, việc thích thú làm dáng bề ngoài thường có thể dập tắt sự khêu gợi tình dục. 

Một phê bình nữa: Nếu tình yêu quả thật c7 là một mật mã xã hội, thì khái niệm này 
không áp dụng được cho thế giới thú vật — điểm này tôi sẽ trở lại sau. Và nó cũng không thể 
dùng khi tiếp xúc với thú vật. Câu nói ,„Tôi yêu thú vật“ như vậy hoàn toàn chẳng có nghĩa gì cả. 

131 


Chữ „tình yêu“, trong cô ngữ Đức có nghĩa là „điều tốt, đễ chịu, điều đáng giá“, như vậy cần 
phải xé nghĩa nó ra để dùng cho từng trường hợp. Điểm chung nhất trong các thứ tình yêu: tình 
yêu cha mẹ nơi loài người cũng như nơi thú vật, tình vợ chồng, tình anh chị em và tình bạn... là 
người ÿ0U tỏ ra quan tâm cao độ tới một sinh vật khác, là người này đưa một ai đó .„vào trong tim 
của mình“. Trong diễn tiến này có sự phân biệt giữa những cảm nhận yêu đương bằng giác quan 
và tinh thần, các tình cảm yêu đương phức tạp và cả một mệnh lệnh đạo đức nữa, chăng hạn như 
giới răn kitô giáo: ,Hãy yêu tha nhân như chính mình“. Tuy nhiên í nghĩa của giới răn này - 
trong các tôn giáo khác cũng có những mệnh lệnh giống như thể -, quả đáng ngờ. Yêu sách 
thường không thể tạo ra được các cảm giác tình yêu. Như vậy, các cảm giác tình yêu khó có thể 
bảo đảm được đạo đức. , Hãy kính trọng tha nhân, dù bạn không yêu họ“, mệnh lệnh này có lẽ dễ 
thực hiện hơn. 

Loài thú có những cảm nhận yêu thương không? Thật khó nói. Khi ta không biết con dơi là 
gì (xem bài Không chỉ có thịt và sữa), thì làm sao biết được loài vật có tình yêu không. Về điểm 
này, có nhiều í kiến trái ngược nhau. Hiện nay, các nhà nghiên cứu động thái của loài vật vẫn 
không dùng tới khái niệm „tình yêu“, nhưng họ phân nó ra thành tình dục và „sự gắn bó“. Con 
người có được khả năng yêu đương đặc biệt, theo quan điểm chung của các nhà động thái học, 
duy nhất là nhờ con người có được cuộc sống đôi lứa đã ổn định từ rất lâu. Nói như thế, ta sẽ 
phải đứng trước ít nhất ba vấn đề: Thứ nhất, , Tình yêu cha mẹ - con cái“ là thứ hoàn toàn bị đây 
ra lề (vì thiếu yếu tổ ,đôi lứa ổn định từ lâu”. Ng. dịch). Người ta sẽ nghĩ ngờ sự „sắn bó“ trong 
mối liên hệ mẹ - con nhiều lúc thắm thiết nơi một số loài vật cao cấp đề sớm loại chúng ra khỏi 
bàn thảo luận. Thứ hai, tại sao lại không gọi sự chung sống cặp đôi suốt đời nơi một số thú vật là 
những liên hệ tình yêu? Phải chăng như thế các chú vượn (Gibbons) và các chim ưng có thể yêu 
đương (vì chúng sông cặp với nhau. Ng. dịch), còn các chú khi đột và con nhà vịt thì không? 
Cuối cùng, ta thấy, ngay chính con người trước đây và ngày nay cũng không giữ cuộc sông đôi 
lứa một vợ một chồng. Có thê nói, ở thủa ban đầu nhân loại, khi người mẹ và con của bả đầu cần 
biết chồng cha mình là ai, thì đâu đã có đôi lứa. Định chế một vợ một chồng nơi con người có lẽ 
mới có sau này, khá lâu sau khi xuất hiện tình cảm yêu đương, chứ không thê ngược lại! Thuyết 
sinh vật học phố cập cho rằng: Tiến hoá đã đặc biệt bày ra „tình yêu“ như là ,„„mối ràng buộc xã 
hội““ để bảo đảm cho thời gian thai nghén và nuôi con lâu dài nơi con người. Thuyết này ngày 
nay đã bị nghi ngờ. Nhiều nhà sinh vật học giờ đây gãi đầu gãi tai, khi phải nói đến chuyện tình 
yêu. Họ bối rối là phải. Là vì trong khoa sinh vật học không có định nghĩa về khái niệm „tình 
yêu“. Thảng hoặc chỉ có mấy nhà nghiên cứu não là còn dám liều lĩnh bàn tới tình yêu. Ít nhất 
người ta đã nhận ra được những vùng não điều khiển ước muốn tình dục nơi con người, trong đó 
thuỳ não (Hypothalamus) là cơ quan liên hệ quan trọng nhất. Nhưng cơ quan này lại có những 
tâm tác động khác nhau nơi đàn ông và đàn bà. Nơi đàn bà, Nucleus venfromedialis và nơi đàn 
ông, Nucleus präopticus medialis điều khiền cơn dục vọng. (Một số nhà sinh vật thần kinh học 
coi đây là lí do, tại sao đàn ông bị kích động bằng mắt mạnh hơn đàn bà). Những thí nghiệm 
bằng hình ảnh mới đây cho thấy, hai tâm đó cũng có liên hệ nhiều ít với cảm giác yêu đương. 
Như vậy, về mặt hoá sinh, yêu đương có liên hệ với bản năng. Nhưng cũng cân phải cân thận về 
điểm này. Bởi vì trong cuộc sông thực, bên ngoài ống máy chiếu điện (Tomograf), bản năng và 
yêu đương thường xuất hiện riêng rẽ. Ngay khi yêu đương thường đi liền với khoái lạc tình dục, 
thì ngược lại, tình dục không luôn đòi hỏi yêu đương. Nếu không, thì người thích xem phim con 
heo là người có nhu cầu yêu đương liên tục. 

Kích thích tổ Oxy/ocin giữ vai trò then chốt trong chuyện yêu đương. Khi nam nữ đam mê 
tình dục với nhau, cơ thể họ tiết ra Oxytocin. Tác dụng của nó có thể ví như một thứ thuốc phiện: 
Nó vừa tạo kích thích và ngất ngây, vừa một cách nào đó gây cảm giác an dịu. Sở dĩ Oxytocin 
còn được mang danh là „kích thích tố chung thuỷ” hay ,„kích tố gắn bó” là nhờ các thí nghiệm 
trên loài chuột đồng cỏ. Khác với loài chuột gần tương tự nhưng sông trên núi, vốn mang trong 
mình ít cơ phận nhận Oxytocin hơn, loài chuột đồng cỏ sống cặp với nhau. Các nhà nghiên cứu 
người Hoa-kì chung quanh ông Thomas Insel, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tai tiếng Yerkes 
(Yerkes Regional Primate Research Center) thuộc Đại học Emory ở Atlanta (xem bài Chú khỉ 


132 


trong rừng nuôi) đã phá hoại hàng loạt cặp chuột đồng hạnh phúc, bằng cách chích cho chúng 
chất cản Oxytocin. Chúng hết thuỷ chung. Chúng phản ứng giống hệt như loài sống trên núi, trở 
nên lang chạ lung tung. Ngược lại, khi các chú chuột núi được chích zsopressin (chất rất giỗng 
Oxytocin), thì những cô cậu này lại trở thành những cặp chuột thuỷ chung. 

Các cơ phận nhận Oxytocin có ảnh hưởng quan trọng trên ước muốn gắn bó và giúp tạo ra 
mối gắn bó nơi con người không? Có lẽ có. Nhà tâm lí Seth Pollack thuộc California States 
University ở Monterey cho biết, lượng Oxytocin nơi các trẻ em mô côi thấp hơn nơi các em có 
sự găn bó sâu đậm với cha mẹ. Oxytocin như vậy là một thứ keo giữ lâu. Nó tạo ra cơn đau đẻ 
nơi các bả mẹ, nó ấn định việc cung cấp sữa và gia tăng mối liên hệ với con. Nơi các cặp trai gái, 
nó là mối liên kết những cảm nhận tình dục ban đầu với sự gắn bó về lâu về dải. 

Còn có sự tác động của các trung tâm và các chất hoá sinh khác nữa nơi não của hai kẻ yêu 
nhau, chứ không riêng gì OxytocIn. Đó có lẽ là vùng cinguläre Corfex, vùng liên quan tới việc 
gây chú í; hệ Mesojimbic, được coi như một trung tâm khen thưởng; Phenylethylamine, chất giúp 
tạo ra những cảm giác ,,bay bồng”. Và dĩ nhiên cũng đừng quên mây thứ vần còn ngờ vực khác 
(xem bài Anh Bốc yêu) như chất Noradrenalin gây kích động và Dopamin tạo hứng khởi. Khi 
lượng của hai chất này tăng, chúng thường kéo theo sự giảm thiểu của Serofonin là chất tạo ngái 
ngủ; ở trong tình trạng này, con người nhiều khi không còn tự chủ được hành động của mình 
nữa. Thêm vào đó, còn có sự tác động của một lượng chất nghiện tương ứng của chính cơ thể, 
như Endorphin và Corfisol. Cơn nghiện do các chất này gây ra, theo sự thường, sẽ biến mất sau 
một thời gian. Cảm giác yêu đương kéo dài tối đa ba năm, còn ra trung bình từ ba tới mười hai 
tháng. Theo số liệu thống kê quốc té, thời gian l¡ đị trung bình diễn ra sau bốn năm sống chung. 
Chiếc răng sún, trước đây không trông thấy, giờ đây lộ ra rõ mồn một. Về mặt hoá sinh, lúc này 
chỉ còn Oxytocin là chất giúp kéo dài cuộc sống đôi lứa. 

Đứng trước những điều trên đây, ta nghĩ gì về tình yêu? Ta đã học được gì giữa các cơ 
phận nhận Oxytocin và ,,sự tự trình bày mình trước con mắt kẻ khác ““? Sự thật nằm ở đâu giữa 
não bộ và Luhmann? Tất cả những gì lạ đều gây kích động, tất cả những gì bất chợt đều tạo kích 
thích — tiêu cực cũng như tích cực. Cái khó xây ra kích động mạnh hơn cái có thê xây ra. Nỗi bất 
an cũng tạo kích động không kém. Nghiên cứu não và thuyết hệ thống đều đồng í với nhau ở các 
điểm đó. Cả hai đều cho rằng, tình yêu là một „khả năng hiếm khi xây ra nhưng lại rất bình 
thường“: đó là một kinh-nghiệm-bắt-thường, được điều giải bởi những những mô mẫu đã rõ về 
mặt hoá sinh cũng như bởi những mật mã xã hội. Óc của chúng ta sợ sự nhàm chán, nên chính vì 
vậy xem ra nó ưa chuộng tình yêu. Vì thế, chẳng có gì đáng ngờ hơn cái yêu sách xem ra vô hại 
của Kitô giáo, một yêu sách mà mục sư DIetrich Bonhoeffer đã có lần diễn tả như thế này: ,„Tình 
yêu không đòi hỏi gì cả nơi người khác. Nó muốn mọi thứ cho kẻ khác“. Đáng ngờ, là vì ta vẫn 
thường nghĩ rằng, tình yêu phải có một mục đích! Nếu quả thật tình yêu là sự tự trình bày mình 
ra trước mắt kẻ khác, thì - dù ta có khiêm nhượng quên mình đến thế nào đi nữa - nó luôn phản 
chiếu cho chúng ta thấy một hình ảnh kích động duy nhất: cái Tôi của mình. 

Cái , Tôi” này là ai hay là gì, thật ra có mây ai trong chúng ta đã thấu hiểu được nó! Nhưng 
dù vậy, chính cái Tôi này lại có liên quan nhiều tới các quyết định mà chúng ta đã và đang làm 
trong đời mình. Là vì như Luhmann nói, quyết định là những cái khác biệt làm cho cuộc sông 
của mỗi người trở nên khác nhau. Nhưng liệu chúng ta có được tự do quyết định không? 


® - Do be do be do. Tự do là gì? 


133 


Naxos 


Do be do be do 
Thê nào là Tự do? 


Chora là khu phố cổ của Naxos. Cũng giống như nhiều thành phố ven biển khác ở Hi-lạp, 
Naxos nằm cheo leo trên một triền đá màu vàng da bò. Đâu đó lưng chừng triền đá có một 
khoảng đất với một quán nhậu. Những cây khuynh diệp đan xen giữa những mái nhà chen chúc, 
vươn ngọn màu rỉ sét lên trời. Thức ăn ở đó tạm được và tương đôi rẻ. Vì thế, khu phố là nơi gặp 
gỡ hàng đêm cho đám du lịch ba-lô và các gia đình trẻ. Đó đây rộn tiếng ồn ào của người lớn, 
các cô gái khúc khích, trẻ em nhảy như sáo trên sân. Đó là nơi tôi dừng chân vào mùa hè 1985, 
nhân khi du lịch vùng này, và cũng chính là nơi khởi đầu cho những suy tư triết lí của mình. Lúc 
còn nhỏ, sau khi lỡ nuốt một hạt anh đào, tôi mất ăn mắt ngủ với câu hỏi, liệu hạt đó có mọc cây 
trong bụng mình không. Và nỗi băn khoăn đó đã làm tôi đến với Sinh vật học, là môn học say 
mê đầu tiên của tôi. Nhưng điều dẫn tôi tới với Triết học, thì lại là vì một câu khắc trên đá. Ngay 
đêm đầu tiên nơi quán rượu ở Chora, tôi để í tới một tắm đá gắn trên tường phó, trên đó có khắc 
những câu sau đây: 


To be is to do — Sokrates 
To do ¡s to be— Sarire 
Do be do be do — Sinatra 


Về sau tôi hiểu ra, mấy câu tương đối nổi tiếng đó không do ai trong quán rượu sáng chế ra 
cả. Nhưng chúng rất mới lạ đối với tôi lúc đó. Chúng cứ đeo đuôi tôi mãi, không chỉ vì cảm giác 
ngộ nghĩnh ban đầu khi đọc chúng. Trong kì nghỉ đó, lần đầu tiên tôi đọc và tìm hiểu Sokrates. 
Có phải Sokrates đã nói: hiện hữu là hành động hay không, tôi không biết. Nhưng điều đó chẳng 
làm tôi bận tâm, là vì tôi đã hiểu ra rõ í nghĩa của sự hành động nơi triết gia này. Câu thứ hai mới 
rắc rồi: Có thật hành động là hiện hữu không? Tôi đã nghe nói tới Sartre. Tôi biết, ông ta là một 
người dẫn thân về mặt chính trị, đã có lần tới thăm Fidel Castro ở Kuba và thăm tay khủng bố 
Andreas Baader trong nhà tù. Nhưng điều đó chăng soi sáng chút gì cho câu hành động là hiện 
hữu cả. Phải chăng con người phải có mặt (hiện hữu) trước đã, rồi mới có thể hành động chứ? 
Tôi thật không hiểu nổi câu trên. Có lẽ cũng có lí do đề tôi không hiểu nó. Là vì giờ đây, tôi cho 
rằng cả hai ông, Sartre và Sokrates, đều lầm. Chỉ có Sinatra là đúng. Bài này sẽ bàn về cái đúng 
của Sinatra. 

Sau lần du sơn du thuỷ ở Hi-lạp đó, tôi ghi tên học Triết tại đại học Köln. Ngay buổi học 
đầu, tôi quen với một cô gái cùng tuôi, tóc quăn đen và giọng nói thật trầm. Không biết cô có 
chịu cho tôi nêu tên ra ở đây hay không. Thôi thì cứ gọi cô là Rosalie. Lần đầu tiên bước vào 
phòng riêng của cô, với kệ sách mốt trẻ Ikea, các chậu hoa treo và chiếc g1ường nệm, tôi dán mắt 
ngay vào cuốn sách đặt trên bàn ngủ của cô: Les mandarins de Paris của tác giả Simon de 
Beauvois. Trong sách đó, bà triết gia nôi tiếng và là bạn của Sartre kê lại những năm bi quan lạ 
lùng của Paris sau thế chiến thứ hai. Rất đông những người học thức ở Pháp, trong đó dĩ nhiên. 
có cả Beauvoir và Sartre, đã có những buổi thảo luận thâu đêm về cái vô nghĩa của cuộc đời, về 
sự thiếu thông cảm giữa người với người, và họ ước ao giải quyết những cái đó bằng một hành 
động lớn. Cuốn sách thuộc loại bán chạy, và dù được viết ra hơn ba mươi năm trước, nó vẫn 
quyên rũ Rosalie. Trước hết, vì nó gợi lên khung cảnh tuyệt vời của Paris. Cho tới thập niên 80, 
Paris vẫn là thành phố kích động nhất tại Âu châu - ít ra là trong tâm tưởng của các cô cậu sinh 
viên. Chỉ sau khi bức tường Đông-Đức sập vào năm 1989, đối với nhiều người trong chúng tôi, 
Paris đã bị Berlin thay thế. Mặt khác, Rosalie say mê cái quan niệm tự do tuyệt đối của cá nhân, 
mà cô ta đã đọc được nơi Sartre. Theo đó, mỗi cá nhân có quyền hoàn toàn tự do làm điều mình 


134 


muốn, nó chăng bị ảnh hưởng chút gì bởi xã hội và dấu ấn tâm thần nào cả. Nó hoàn toàn trách 
nhiệm cho chính nó. Nó tự „khám phá“ ra nó là ai, là gì. Cái công thức mà ngày nay khắp nơi 
được xã hội kĩ nghệ tiêu thụ làm sống đậy, rằng chính mỗi cá nhân phải tự nhận diện ra mình 
một cách mới, là do Sartre bày ra: „Băng hành động, con người tạo ra khuôn mặt của mình" — 
To đo ïs to be. 

Tôi cũng thích tư tưởng này: Mọi quyết định của tôi đều nhất thiết xuất phát đo nơi í chí 
không bị trói buộc (nghĩa là do nơi í chí tự do) của tôi. Nhưng cho tới lúc đó, cả tôi lẫn Rosalie ít 
khi vận dụng nó vào thực tế cuộc sống. So sánh với các quan lại (mandarins) ở Paris, thì cuộc 
sông của chúng tôi ở KöIn khá nhàm chán. Phải chăng nhàm chán là vì mình hèn nhát trước cuộc 
sông (không dám sống số chuông tự do)? Tư tưởng này bắt tôi suy nghĩ, nó đồng thời khiến tôi 
khó chịu. Tôi mơ hồ thấy một cái gì đó không đúng. Phải chăng chỉ vì thiếu can đảm, hay còn 
còn có một cái gì ần đàng sau đó? Dù sao, nó đã làm thay đôi cuộc sống của Rosalie. Cô bỏ học, 
về Stuttgart ghi tên vào trường kịch nghệ. Nhưng kịch nghệ cũng chỉ là một nghề kiếm ăn. 
Rosalie tìm tới với những nhóm tự tìm hiểu bản thân, cô đi tìm cái „tôi“ bí ẩn của mình. Mỗi lần 
gặp nhau, tôi tìm cách sát phạt cô ta. Tôi nêu lên lí luận của Niklas Luhmann để tranh cãi. Nhà 
xã hội học Luhmamn lúc đó rất nồi tiếng ở đại học Köln. Ông thầy, sau này đỡ đầu luận án cho 
tôi, lúc đó đã mang lí thuyết của Luhmamn từ đại học Bielefeld vào phân khoa triết ở Köln. „Tôi 
là aí“, câu hỏi mà Rosalie bị tôi dồn dập tra khảo, (theo Luhmann) ,„írước sau gì cũng dân chúng 
ta vào ngõ tối, từ đó ta lại nhận ra mình một cách giả dối“. Lí lẽ của tôi chăng thuyết phục 
tu n4 Cô tìm tới bác sĩ chữa trị tâm lí. Tôi lại đây thêm một câu của Luhmamn về chuyện chữa 

TỊ: Tị: „Chẳng biết ảnh hưởng của các nhà chữa trị tâm lí trên mặt luân lí đạo đức ra sao, chỉ biết 
là họ chắc chắn sẽ làm cho mình khiếp sợ“. Thời đó, tôi cho rằng việc chữa trị gần như là một 
điều gì trái ngược với công thức 7o đo ¡s ío be của Sartre. Chữa trị là việc đi tìm một hiện hữu 
nào đó vốn có mặt trước mọi thứ khác. Và chính vì thế tôi xem đó như là một thứ gì không thật, 
một bóng ma. 

Ngày nay, tôi nghĩ mình đã quá cứng rắn đối với Rosalie. Tôi đã vô tình đặt ra cho cô đúng 
cái tiêu chuẩn phán xét mà chính tôi vốn âm thằm ngờ vực, đó là: con người ta hoàn toàn tự do, 
chẳng bị một áp lực nội tại hoặc ngoại lai nào cả. Nếu con người đó đủ mạnh, thì chắc chắn hắn 
ta có khả năng tự giải phóng mình khỏi mọi thứ trói buộc. Tôi đã khẳng định với Rosalie, là chỉ 
có hành động mới đáng kể, chỉ có hành động mới là tiêu chuẩn để đánh giá con người. „Con 
người tạo ra khuôn mặt mình qua hành động”. Đây phải chăng là những đòi hỏi vượt quá sức 
con người? Làm sao mà Sartre đã đi tới được kết luận đó? 

Quan điểm: con người sinh ra là „để tự do“ xuất hiện trong tác phẩm chính của Sartre: 
Hiện Hữu Và Hư Vô (L Être et le néant). Cuốn sách là cuộc đấu lí với hai nhân vật gợi í triết học 
cho ông, đó là Edmund Husserl và Martin Heidegger. Husserl là cha đẻ khoa Hiện tượng luận. 
Cái mới nơi khoa này, là Husserl không muốn giải thích con người và thế giới như là những thực 
thể (Wesen) lần trốn hay như là một ,,hữu thê nội tại“ (inneres Sein) mang trong mình một số 
quy tắc và luật lệ, nhưng ông đã đi con đường ngược hắn với Kant. Như cách thức làm việc của 
một nhà nghiên cứu não thời nay, Husserl đi tìm các điều kiện của kinh nghiệm con người. Kant 
có tìm hiểu các điều kiện nhận thức, nhưng đã không quan tâm tới những điều kiện của kinh 
nghiệm. Kant đơn giản coi kinh nghiệm là thứ phải có, nhưng đã không giải thích chúng rõ ràng. 
Ngược lại, Husserl đặt kinh nghiệm vào trọng tâm: Giác quan giúp ta nhận diện thế giới như thế 
nào? Vì không phải là nhà sinh vật học, Husserl đã dùng những hình ảnh và í niệm thật đẹp và 
sáng sủa đề diễn tả nhận thức giác quan của chúng ta, đặc biệt diễn tả mối liên quan giữa thấy và 
biết. Martin Heidegger là học trò của Husserl; ông này là một khuôn mặt nhiều tai tiêng, ông đã 
dùng các tư tưởng của thầy mình để tạo ra một thứ triết lí cuộc sống, một thứ ,„„thái độ“ đối với 
thế giới. Trong khi các í niệm của Husserl rõ ràng chính xác, thì ngược lại các chữ dùng của 
Heidegger khá tối tăm và huyền bí — mà cũng vì thế chúng có ma lực đối với nhiều người, trong 
đó có Sartre. 

Năm 3§ tuổi, Sartre cho ra đời tác phẩm quan trọng của mình. Đó là năm 1943, đang lúc 
Pháp bị quân đội Quốc Xã chiếm đóng. Chính những tay Quốc Xã được Heidegger ủng hộ này 

135 


lại là đối thủ của anh kháng chiến quân Sartre. Hiện Hữu Và Hư Vô là một trong những cuộc đấu 
lí âm thầm chống lại Heidegger, vốn là nhân vật trước sau vẫn được Sartre khâm phục. Có lẽ 
chẳng có gì lớn hơn cái mâu thuẫn giữa một bên là vị thức giả đầu đàn của Đệ tam Quốc Xã và 
một bên là ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời văn hoá Pháp. Bên này là một Heidegger xương 
xương, trưởng giả và gắn bó nặng tình với quê hương, cộng thêm phong cách đạo đức giả cả về 
chính trị lẫn tình dục của một tay cơ hội — bên kia là anh chàng Sartre mảnh khánh, cao không 
quá 1,56 mét, ghét cay ghét đắng môi trường trưởng giả, đứng ngoài mọi đạo đức giả về chính trị 
lẫn tình dục, luôn cố gắng sống thăng thắn và chân thực. 

Bước vào những năm 40, Sartre ngoái nhìn trở lại quảng đời thiếu niên ưu đãi và trưởng 
giả mà mình đã trải qua trong gia đình ông bà ngoại. Là con trai của một sĩ quan thuỷ quân mắt 
sớm và mẹ là người Elsass, Sartre được ông bà thuê thầy dạy riêng và sau đó vào trường trung 
học dành cho những học sinh ưu tú. Trường học và một khoá biểu làm việc đều đặn đã giúp ông 
có được một vôn liếng kiến thức rất lớn. Ông đọc nhiều, làm việc mỗi ngày từ 9 tới l3 giờ và từ 
15 tới 19 giờ, khoá biêu làm việc này ông giữ suốt đời. Về mặt triết lí, ông xác tín rằng, trong 
con người chẳng có gì đáng tin đáng cậy, chẳng có quyền lực nào cao hơn nó mả cũng chẳng có 
quy luật đạo đức cuộc sông nào cả. Xưa, ông cảm \ thấy dư thừa trong gia đình ông bà ngoại thế 
nào, thì nay cũng thế, ông coi đời người chỉ là ngẫu nhiên và vô vọng. ,„,Bị ném vào đời“, câu nói 
của Heidegger về hiện hữu con người này được Sartre chứng thực qua kinh nghiệm riêng tư của 
mình. Simon de Beauvorr vừa là bạn vừa là người yêu của ông. Thỉnh thoảng hai người — lúc đó 
ông đang dạy trung học - làm những cuộc phiêu du qua nhiều tỉnh thành nước Pháp. 1933, năm 
Hitler lên năm quyền, Sartre đang ở Berlin một năm và bắt đầu viết cuốn truyện đượm chất tiểu 
sử của mình: Buốn Nôn (La Nausée). Sau khi về lại Pháp, ông và Beauvois thực hiện cuộc sống 
„tự do“ của họ tại ParIs. Họ sống chung, không cưới, mỗi người một phòng riêng trong một căn 
hộ khách sạn. Trong giai đoạn đầu cuộc thế chiến, kế cả trong thời gian nhập ngũ, Sartre khởi sự 
viết cuốn sách về thời đại khai sáng. Thời gian bị Quốc Xã bắt tù ở Trier ông cũng được đối xử 
tốt. Năm 1941, ông được thả sớm hơn vì đau mắt. Ông cùng Beauvois lập một tô kháng chiến 
chống lại chế độ Vichy thân Đức của quân đội Pháp. Sartre viết các kịch bản, tiểu thuyết và bắt 
đầu khởi sự tác phẩm triết học chính. Sau khi quân Quốc Xã thua ở Stalingrad, ông liên lạc trở 
lại với RésIstance và dẫn thân hơn về chính trị. Đầu năm 1943, dù lúc đó giấy khan hiếm, Hiện 
Hữu Và Hư J⁄ô cũng được in, lúc này ông nỗi tiếng lắm rồi, đã thành một nhân vật bản lề của 
giới thức giả Pháp lúc đó. 

Hiện Hữu Và Hư Vô mang nội dung đơn giản. Theo Sartre, con người là loài vật độc nhất 
có khả năng sinh hoạt với những cái không hiện hữu. Các loài vật khác không có được khả năng 
suy tưởng phức tạp, chúng không thê nghĩ về cái đã qua hoặc chưa có. Con người trái lại, họ có 
thê nghĩ ra cái ca hê có - họ có thể nói láo. Một sinh vật càng có khả năng suy tưởng bao 
nhiêu, nó cảng tự do bấy nhiêu. Ngược lại, theo Sartre, điều đó có nghĩa là con người hoản toàn 
trần trụi, chăng có thực thê gì cả. Các loài vật khác hành động theo một khuôn mẫu nhất định và 
chúng được điều khiển bởi các phản xạ bẩm sinh. Còn con người thì không, nó phải tự tìm ra cho 
mình một mô mẫu hành động. „Hiện hữu có trước hữu thể“. Đây là điểm, theo Sartre, luôn luôn 
quên sót của các nhà thần học và triết học. Họ cứ đi tìm những mô mẫu và quy tắc để định nghĩa 
con người. Nhưng, vẫn theo Sartre, trong một thế giới chẳng có Thiên Chúa thì việc xác định con 
người bằng các giá trị và bằng các châm ngôn đạo đức bó buộc kia là điều vô nghĩa. Điểm nền 
tảng duy nhất nơi con người là những cảm giác của nó: buồn nôn, sợ hãi, âu lo, chán và cảm giác 
về cái phi lí. Sartre gọi triết học của mình là #iện sinh luận (Existentialisme). Có lẽ do hậu quả 
kinh nghiệm chiến tranh, nên Sartre nói nhiều tới tới các cảm giác tiêu cực và ông triệt để chống 
lại tất cả những gì những người đi trước phóng chiếu trên con người. Nhưng tỉnh thần phản 
kháng lại tính trì trệ và nôi hư vô nơi ông cũng mạnh không kém. Phải kháng lại (Quốc Xã) và 
dựng xây lên một cái gì mới. Về mặt triết học, cảm giác đó của Sartre được diễn tả ra bằng vô số 
những lời kêu gọi hành động: ,„Con người là sản phẩm của chính nó hay „Thực tại chỉ hiện hữu 
qua hành động“. Không thê chấp nhận được một con người chỉ biết ăn không ngồi rồi và mơ 


136 


màng luân quần. Đó là thái độ trốn chạy chính mình và trốn chạy trách nhiệm. Tất cả những thứ 
đó, theo Sartre, là tự đối mình. 

Vì thế, triết gia hiện sinh có một vai trò thật lớn. Qua tác phẩm xuất hiện sau đó, Chủ 
Nghĩa Hiện Sinh Và Chủ Nghĩa Nhân Bản (L”ExIstentialisme est un humamiste), Sartre định 
nghĩa triết gia là người hướng đạo khai sáng. Vai trò của hắn là nhắc nhở người khác sông trong 
tự do để triên nở bản thân. Đôi với Sartre, quan trọng nhất là cái ,dự phóng“ mà mỗi người tự 
vạch ra cho mình: „Con người trước hết là một dự phóng; chẳng có gì có trước dự phóng đó, và 
con người tiên vàn là cái mà nó đã tự vạch ra cho mình“. Và ngược lại, cũng theo Sartre, ï chí 
chỉ là cái đến sau dự phóng kia: Trước hết, con người vạch ra chương trình cho mình, sau đó nó 
mới đưa ra một í chí theo đuổi chương trình đó. Quả thật, Sartre đã xác quyết chính điều đó: 
„Muốn ` là một quyết định đây í thức mà đa số người trong chúng ta dùng để đeo đuổi cái mà ta 
đã tự vạch ra cho mình." Tư tưởng này không những làm mê hoặc bạn gái Rosalie của tôi, nó 
còn gây hứng khỏi cho cả một thế hệ hậu chiến, thúc đây họ tự đặt ra , dự phóng” cho đời mình. 
Nhưng những dự phóng rất cá nhân này lại giống nhau lạ lùng: các cô cậu hiện sinh đều ăn mặc 
màu đen, thơ thân qua lại giữa các phòng trà nhạc Jazz tới giảng đường đại học, từ rạp xi-nê tới 
quán cà-phê - một mốt sông đồng phục lạ lùng. 

Sartre mất năm 1980, chấm dứt một cuộc sống đầy kích động và lôi cuốn. Ông là vị học 
thức (trí thức) người Pháp quan trọng nhất của thế kỉ 20 và là một thâm quyền đạo đức được 
nhiều người coi trọng. Nhưng quan niệm về Tự do của ông có thực tế không, cái đó còn phải xét 
lại. Phải chăng môi cá nhân hoàn toàn có tự do, không bị ảnh hưởng bởi các áp lực trong ngoài? 
Phải chăng mỗi cá nhân có thể tạo dự phóng cho mình, như người nghệ sĩ tạo ra một tác phâm 
nghệ thuật? „Chương trình“ mà mỗi người tự lập ra cho mình phải chăng có trước í chí? Nếu 
Sartre có lí, thì con người không những có khả năng tự giải thoát khỏi mọi áp lực xã hội, mà còn 
làm chú được các bản năng, thói quen, ước muôn, khuôn phép, các quan niệm đạo đức và những 
phản ứng được khắc ghi từ tuổi ấu thơ. Như vậy, người ta chỉ cần chút can đảm để vượt qua và 
xoay chuyền các hoàn cảnh bên ngoài và bên trong mà thôi. „Tự triển nở bản thân“, theo nghĩa 
của Sartre, như vậy trước hết là một thứ kiểm kê tâm thần. Dọn sạch các loại hàng ê ế đọng, rồi 
chất lên kệ những hàng mới. Tôi bị nền giáo dục tiêu tư sản ngăn cản ư? Thì đơn giản vất nó đi, 
vì tôi thích sống cuộc đời kich động và lôi cuốn của một nghệ sĩ hơn! Kant cũng đã dành cho í 
chí một sức mạnh ghê gớm: Con người có tự do quyết định và họ quyết định cách hợp lí. Nhưng 
với Kant, hành vi quyết định tự do này đồng thời có nghĩa là hành động theo hướng tốt, nó tuân 
theo cái ,,luật đạo đức“ đã nằm sẵn trong con người; như vậy hành động này cũng đã bị hạn chế 
ghê gớm. Một cách nào đó, suy nghĩ của Sartre cũng không xa cái ,„ luật đạo đức“ có sẵn của 
Kant. Tuy nhiên, phương trình của Sartre có dạng như sau: Tự đo có nghĩa là tự quyết định lấy 
đời mình và hành động tự quyết này vốn là điều tốt. 

Chỉ riêng vấn đề tự đo í chí mà thôi, thì các nhà nghiên cứu não bộ ngày nay chủ trương 
hoàn toàn ngược lại Sartre (xem chương Thí nghiệm Libei). Đối với họ, con người không tự do. 
Thứ nhất, con người là một sản phâm của toàn bộ cơ thê và kinh nghiệm của họ cũng như của 
nền giáo dục mà họ đã nhận. Và thứ đến: Chính vô thức, chứ không phải Í í thức, điều khiển 
những hành vi của con người. Ngay cả khi tôi thoát ra được khỏi nhiều áp chế từ bên ngoài, thì 
những mong muốn, í hướng và ước vọng của tôi, trong nhiều trường hợp, vẫn không tự đo. 
Không phải tôi làm chủ các nhu cầu của tôi, nhưng các nhu cầu điều khiến tôi! Và chính vì thế 
mà tôi hoàn toàn không tự ,,khám phá ra mình cách mới“ được, đó là quan điểm của nhiều nhà 
nghiên cứu não bộ. 

Quan điểm trên đây quả là một tin chẳng vui chút nào đối với thuyết Tự do đầy quyền rũ 
của Sartre. Trong cuốn tiêu thuyết mà tôi một thời say mê Con Người Không Phẩm Chất (Der 
Mamn ohne Eigenschaften), tác giá Musil cho hay, bên cạnh „Cảm thức về thực tại“ 
CWirklichkeitssinn) còn có một ,,Cảm thức về khả thể (Möglichkeitssinn) nữa trong cuộc sống. 
Từ thủa thiếu thời nơi vùng quê khúng khiếp của tôi cho tới nay, tôi vân luôn ước ao tìm ra được 
những phương cách nào đó để thay đổi tình trạng cuộc sông mình. Nhưng nếu không có tự do í 
chí đề thực hiện điều đó, thì ,,Cảm thức về khả thể“ kia còn có nghĩa gì? Nếu kinh nghiệm, giáo 


1357 


dục và học vấn của tôi quả thật dẫn tôi vào vòng lệ thuộc xã hội, thì hành động của tôi, trên thực 
tế, chỉ là lập lại những chương trình xã hội, chỉ là trò chơi vai trò, chỉ là chấp hành những quy tắc 
và làm theo một kịch bản xã hội mà thôi. Cái mà tôi gọi là í chí của tôi, tư tưởng của tôi, tỉnh 
thân của tôi, tất thảy chỉ là phản ảnh những í hệ và những mô mẫu văn hoá đã có. Nói khác đi: 
Tôi chẳng có một í chí và suy tưởng riêng nào cả, mà chỉ szo chép những thứ ấy cho mình mà 
thôi. Ông Gerhard Roth, nhà nghiên cứu não ở Bremen, cho hay, đó cũng là quan điểm của giới 
nghiên cứu não: chẳng có í chí và tư tưởng riêng. Cái mà tôi gọi là tự do í chí, thật ra chỉ là một 
sao chép, mà tôi lại gán cho nó chữ ,tự do” một cách trái phép. Sở dĩ như thế là vì í thức của ta 
quá tự kiêu. Điều mà vùng não trước (Cortex) nằm sau trán tôi coi là thành tích riêng của nó, thật 
ra đó chỉ là công tác phục vụ của một người giúp việc: „Lí frí của chúng ta được ví nhự một ban 
chuyên viên để cho tâm não (Limbic) — cơ quan điều khiển động thái con người — sử dụng”. Như 
vậy, những kẻ thật sự quyết định „bật công tắc“ cho các hành vi con người đều ngồi nơi tâm não. 
Chúng là những chuyên gia của kinh nghiệm và cảm xúc, là những người quản lí ngôi trong 
vương quôc cảm giác, mặc dù chúng chăng hiểu chút gì về những suy nghĩ và tính toán rắc rối 
cả. Dù vậy, chỉ có Hệ Limbic là kẻ duy nhất ra lịnh cho chúng ta rốt cuộc phải làm gì, nghĩa là 
một mình nó quyết định đâu là điểm „có thể chấp nhận được về mặt tình cảm“ (emotional 
akzeptabel) đề ta theo đó hành động. 

Đúng là có sự can thiệp của quyền lực bóng đêm vô thức. Nhưng câu hỏi đặt ra: Cái gì 
diễn ra sau đó? Đối với ông Gerhard Roth, cái tự do mà ta đã trình bày trên đây là chuyện ảo 
tưởng. Có thê cho là như thế. Nhưng ta cũng có thê hỏi, phải chăng tự đo í chí tồn tại hay sụp đồ 
tùy theo mức độ ta ¿hông suối những lí do đưa đến cảm xúc? Nói cách khác: Tôi phải thông suốt 
mình và kiểm soát mình tới mức nào, để ông Roth ít ra chấp thuận cho tôi có được một tự do í 
chí nào đó? 

Hãy thử minh hoạ điều trên bằng một thí dụ: Trong khuôn khổ những khả thể giới hạn của 
tôi, tôi tin là tôi biết rất rõ về mình. Trước đây, tôi Đặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát 
tình cảm, mỗi khi phải đối phó với một quan điểm triết học hay chính trị ngược lại với mình. Lúc 
còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường hay bực bội và đam mê. Ngày nay, tôi thường có được 
bình tĩnh trong các cuộc tranh luận. Trước đây tôi ít muốn chế ngự cảm xúc trong tôi bao nhiêu, 
thì ngày nay các cảm xúc thường tuân theo í chí của tôi bấy nhiêu. Đó là nhờ kinh nghiệm. Ngày 
nay, mỗi lần bước vào một cuộc tranh luận, tôi luôn tự nhủ, mình phải bình tĩnh, và thường thì 
tôi giữ được bình tĩnh. Như vậy, có thể nói: Các cảm giác của tôi đã dần đà tuân thủ sự chỉ huy 
của lí trí. Phải chăng đó không phải là bằng chứng cho thấy, không những cảm giác ra lệnh cho lí 
trí, mà ngược lại, lí trí cũng chỉ huy cảm giác? Nếu đi vào chỉ tiết của thí dụ trên đây, dĩ nhiên ta 
thấy vấn đề phức tạp hơn. Là vì, khi tôi tìm cách ngăn chặn tính đam mê của tôi, thì đó chăng 
phải là nhiệm vụ của lí trí mà thôi, mà các cảm giác hiển nhiên cũng có ít nhiều liên hệ trong đó. 
Phải chăng đã nhiều lần tôi giận mình, sau những cuộc tranh luận sôi nổi? Quyết định giữ bình 
tĩnh, như vậy, hoàn toàn là chuyện ,,có thể chấp nhận về mặt tình cảm“ hoặc nó là điều mong 
ước về mặt tình cảm. Dù lúc đó í chí của tôi cũng đồng thời ảnh hưởng trên tâm tính tôi. Tôi giữ 
bình tĩnh, cho dù có xây ra những điều xem ra ,,không thê chấp nhận được“ về mặt tình cảm đối 
VỚI tÔI. 

Điểm quyết định trong thí dụ trên: Cảm giác là thứ có khả năng tập thành! Điều làm tôi lúc 
nhỏ sợ hãi, thì nay chẳng còn tác dụng gì nữa. Điều mấy tháng trước đây gây cho tôi phấn chấn, 
nay trở thành chuyện thường tình. Và việc tập thành này của cảm giác tất nhiên có ít nhiều liên 
hệ với lí trí của tôi. Như vậy, cảm giác và lí trí thấm đượm suốt tiêu sử của tôi. Cái này hẳn nét 
trên khung hình của cái kia. Ngay cho dù, trong một hoàn cảnh hành động cụ thể nào đó, có sự 
quyết định của cảm giác, thì vê lâu về dài, lí trí trong hậu trường của tôi cũng tác động lên cảm 
giác của tôi. Dù rằng các phương pháp của khoa nghiên cứu não hiện nay chưa thể ghi nhận và 
mô tả được tiến trình ảnh hưởng hỗ tương lâu dài đó, điều này không có nghĩa là tiến trình đó 
không xẩy ra. Là vì, nêu không có cảm giác tập thành, thì người lớn, trong mọi hoàn cảnh, sẽ 
phản ứng và quyết định như trẻ con. Và như vậy, khắp nơi sẽ tràn đầy chết chóc và tội ác! 


138 


Như vậy, ta có thể nói: Đúng, chúng ta cách nào đó có tự do, vì chúng ta hoàn toàn tự 
quyết định cho đời mình. Nhưng tự do này bị hạn chế bởi kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta bị 
bao vây bởi chính lịch sử cuộc sông của mình. Con người là khuôn khổ của chính nó. Nhưng 
trong khuôn khổ đó có thê có nhiều đổi thay xây ra. Dù sao, cần coi chừng, không nên vẽ cái tự 
do đó quá lớn hoặc quá nhỏ. Là vì, ai không tin gì cả nơi mình, kẻ đó không thể trưởng thành. Và 
ai muốn thực hành hết cỡ cái tự đo nội tâm như Sartre quan niệm, người đó sẽ chóng cạn kiệt 
sinh lực. Con người không tự đặt chương trình cho mình, rồi sau đó mới khoác vào mình một Í 
chí phủ hợp với dự án. Vì thế chẳng lạ, chủ nghĩa hiện sinh, cũng như mô hình „yêu người như 
yêu mình“ của Kitô giáo và những đòi hỏi tâm thần quá mức của chủ nghĩa cộng sản (xã hội chủ 
nghĩa), đã sớm bị quên lãng. 

Vì có sự tương thuộc mạnh mẽ nhưng rốt cuộc ảnh hưởng trên nhau giữa lí trí và các cảm 
giác, nên ta không. thể đoán trước được động thái của con người. Điều mày cũng cắt nghĩa cho 
việc tại sao có nhiều tư tưởng hay mà chẳng ai thực hiện, và ngược lại cũng đã có những quyết 
định thật đẹp: Anh nghiện rượu nhất quyết chia tay nàng lưu li, người tư chức hiên ngang nói lên 
quan điểm của mình cho chủ biết. Những hành động này có thể gây bất lợi cho cá nhân, nhưng 
chúng cũng có thể có lợi cho toàn xã hội. Một thế giới, trong đó môi người muốn nhất nhất triển 
nở nhân cách mình theo í muốn riêng, thế giới đó sẽ chẳng phải là thiên đường. Và có lễ ta cũng 
nên nghĩ rằng, có nhiều áp lực ngoại tại hắn mang lại hiệu quả tích cực. Đối với nhiều TgưƯỜi, 
chúng cung ứng cho họ sự ồn định và an ninh. Tìm mọi cách đề loại chúng, không hắn là điều có 
lợi cho tất cả mọi người. Thoát ra khỏi mọi trói buộc gia đình, mọi găn bó với quê hương, mọi kỉ 
niệm thân thương chưa chắc là điều mà ai cũng muốn. 

Như vậy, câu trả lời cho vấn nạn: Nền tảng tâm thần quyết định hành động hay hành động 
chỉ huy tâm thần, sẽ là: Cả hai đều quyết định trên nhau. Các hành động của tôi và các trạng thái 
não bộ của tôi giao thoa với nhau. Một chuỗi không ngớt từ hành động và hiện hữu, hiện hữu và 
hành động: Do be đo be do. Khả năng tự chủ hay lệ thuộc đó lớn hay nhỏ tuỳ vào mỗi người. Và 
chúng thay đổi tuỳ hoàn cảnh sống. Và nhân cách tôi có triển nở được không, điều này cũng còn 
tuỳ vào khả năng tài chánh của tôi nữa. Như vậy, chúng ta bước sang một đề tài mới cũng cần 
phải bàn trong liên quan với đề tài Hạnh phúc và Hi vọng: Tương quan giữa Tự do và Tư hữu. 
Tiền bạc giúp ta thêm tự đo hay lại dìm ta trong lệ thuộc? 


e Rác rưởi của Robinson. Chúng ta có cần tư hữu không? 


139 


Más A Tlierra 
Rác rưởi của Robinson 
Chúng ta có cân Tư hữu không? 


Tôi là một người tốt và rất hào sảng. Tôi quyết định tặng cho Bạn cây trong vườn nhà tôi. 
Một cây anh đào lâu năm thân có nhiều đốt, mà tôi có nhiều kỉ niệm, và một cây liễu rũ tuyệt 
đẹp. Nhưng với một điều kiện: Bạn phải hứa, sẽ không chặt hoặc dùng chúng làm bất cứ chuyện 
øì khác! 

Bạn trả lời sao? Bạn thất vọng về quà tặng? Vì có mà như không có? Đúng. Nhưng tại sao? 
Làm chủ một cái gì, mà mình không có quyên sử dụng nó, thì chẳng phải là làm chủ. Và còn sao 
nữa? Vì nó thuộc vào một ai khác. Một đồ vật, một sự vật hay cả một con vật được gọi là tài sản 
của tôi, khi tôi có toàn quyền sử dụng chúng. Bao lâu không có quyền sử dụng, chúng chưa phải 
là tài sản của tôi. Có lẽ Bạn có lí. Vậy tôi giữ lại cây của tôi, không tặng Bạn nữa. Chẳng lợi lộc 
gì cả, khi mang tiếng sở hữu một cái gì, mà lại chăng có toàn quyền trên nó. Nhưng tại sao vậy? 

Bạn bảo, tư hữu là cái gì đó thuộc về một người. Đúng. Đó là mối tương quan giữa chính 
mình với một sự vật, nó chắng dính dáng tới ai khác. Cũng đúng. Và Bạn chỉ vào tắm áo đang 
mặc và nói: đây là áo của ứồi rồi chỉ vào chiếc xe đang đi: đây là xe c¿ø ứôi! Cái nguyên tắc làm 
nên tảng cho quan niệm của Bạn về Tư hữu đã được một người Anh, SIr William Blackstone, 
viết ra rất rõ vào năm 1766 trong tập bình luận thứ hai của ông về luật pháp Anh Quốc: ,,Chẳng 
có gì vượt trên trí trởng tượng và làm con người mê say bằng luật tư hữu; đó là sự đòi hỏi toàn 
quyên làm chủ và sử dụng của một con người trên một đô vật bên ngoài — và như vậy đó là 
quyên của một cá nhân trong vũ trụ này loại trừ một cá nhân khác”. 

Blackstone là một người tiến bộ. Và ông rất nôi tiếng thời đó. Cuốn sách được tái bản bảy 
lần khi ông còn sống, và suốt một thế kỉ sau khi xuất hiện, nó vẫn được coi là kim chỉ nam của 
ngành luật. Mục đích của Blackstone là lấy „ Tự nhiên và Lí trí“, chứ không theo những quan 
điểm đã có, làm căn bản để giải thích hệ thống luật pháp. Và theo ông, # wữu là mối liên hệ giữa 
một người với một vát. Và tôi đoán rằng, đó cũng chính là quan điểm của Bạn về tư hữu. Điều gì 
xây ra giữa Bạn và tâm áo của Bạn đang mặc, chỉ có Bạn biết, chăng liên can gì tới ai ngoài 
khác. Mà có thật đúng như vậy không? 

Ta hãy xem cuôn sách của một người Anh khác. Tác phẩm này được viết năm 1719, nghĩa 
là gần năm mươi năm trước khi xuất hiện sách bình luận của Blackstone. Tác giả của nó là một 
thương nhân thất bại, ông Daniel Foe, và tên cuốn sách là Đời Sống Và Cuộc Phiêu Lưu Lạ Lùng 
Của Robinson Crusoe. Foe trải qua một cuộc đời rất thương tâm, và đã sáng tác ,„Robinson” lúc 
ông sáu mươi tuổi. Ông tham gia cuộc nồi dậy chống nhà vua, bị tống ngục, cuối cùng đi bán 
rượu và thuốc lá và đã tạo được một cuộc sông khả quan. Nhưng hạnh phúc kinh tế đó không lâu 
dài. Cuộc chiến tranh Anh - Pháp đã lấy đi của ông nhiều chuyên tàu hàng quý và đây ô ông tới 
khánh kiệt. Foe sau đó lập một lò gạch đồng thời thỉnh thoảng làm nghề kí giả để sống qua ngày. 

Hai đề tài lớn của ông nhà báo Foe hay viết là tôn giáo và kinh tế. Ông là tín hữu của giáo 
hội Trưởng lão (do Jean Calvin và John Know lập trong thế kỉ 16); giáo hội này chống lại giáo 
hội Anh giáo đang nắm quyền ở Anh. Ông tranh đấu cho sự bao dung tôn giáo. Cuộc phá sản 
năm 1692 cứ ám ảnh ông hoài, khiến ông luôn nghĩ tới chính trị và những luật chơi của kinh tế. 
Trong nhiều bài tiểu luận, ông say mê biện hộ cho một nền tư hữu mới, đẹp bỏ những đặc ân của 
giới quý tộc đang hưởng và tranh đầu cho một trật tự sở hữu đất đai mới ở Anh. Ông đưa ra vô 
số những sáng kiến cải tiến kinh tế, xã hội và văn hoá; những đề nghị này được nhiều nơi mang 
ra thảo luận. Điều đó làm ô ông quá hãnh diện, đến nỗi ông tự đặt cho mình một cái tên quý tộc là 
De Foe (Defoe). Thật trớ trêu, một mặt ông chống lại đặc quyền của giới quý tộc, mặt khác, ông 
lại muốn bước vào giới này! Năm 1703, giáo hội và quý tộc lại thấy ông vào nhà tù một lần nữa, 
vì tội „viết bài châm biếm và xách động“. Nhưng lần tù này không lâu. 


140 


Ông viết cuốn sách nồi tiếng trên đây, sau khi gặp được anh thuỷ thủ Alexander Selkirk. 
Câu chuyện của Selkirk thời đó đã làm ồn ào công luận ở London một thời gian ngắn. Mùa thu 
năm 1704, anh thuỷ thủ Selkirk dấy lên cuộc nổi dậy chống lại vị thuyền trưởng. Con thuyền 
Cingue Poris bị hà bám đục lủng nhiều chỗ thân thuyền, và Selkirk doạ sẽ không tiếp tục hành 
trình theo con thuyền nguy hiểm này nữa. Lão thuyền trưởng phạt Selkirk bằng cách thả anh 
xuống một mình trên hòn đảo Más a Tierra trong quần đảo Juan Fernández ngoài bờ biển Chí- 
lợi. Con thuyền sau đó bị chìm thật, và đoàn thuỷ thủ chết đuối gần hết. Selkirk sống sót một 
mình bốn năm bốn tháng trên đảo. Tháng hai 1709, anh được một chiếc thuyền vũ trang cứu. Oái 
ăm thay, lão thuyền trưởng trước đây cũng có mặt trên thuyền vũ trang này, nhưng giờ ông ta bị 
đây xuông làm anh thuỷ thủ quẻn. Selkirk trở về London như một người hùng, trước khi tiếp tục 
cuộc sông hải hồ lênh đênh tiếp. Foe chớp câu chuyện của Selkirk, biến nó thành một tiểu thuyết 
mạo hiểm và giáo dục. Ông bắt nhân vật chính phải sông trên đáo 28 năm dài và thêu dệt vào câu 
chuyện rất nhiều những suy tư về tôn giáo và chính sách kinh tế. Một trong những đề tài quan 
trọng trong đó là quan điểm của ông về tư hữu. 

Chúng ta hãy thử đưa mình vào nhân vật Robinson của Foe, để hiểu xem, vì sao quyền tư 
hữu lại quan trọng đối với ông đến như thế. Bạn cứ nghĩ mình là Robinson Crusoe và ở 28 năm 
trên Más a Tierra. Hòn đảo toàn là núi đồi. Ngoài một lạch bờ hẹp như sa mạc ra, còn lại đều là 
núi xanh với cây cối dày đặc. Những cây dương xỉ cô thụ cao vút mọc theo triền núi. Khí hậu 
khá dễ chịu, không quá lạnh mà cũng chăng quá nóng. Và khắp nơi trên đảo có nhiều đê, do 
những thuỷ thủ vô danh trước kia để lại và chúng tiếp tục sinh sôi. Sau khi làm một chuyến quan 
sát hải đảo và nhận ra rằng, đảo hoang chưa thuộc vào ai, Bạn liền nói: Cây dương xỉ này là của 
ôi, chú đê này thuộc về /ôi, con két kia thuộc về zồi. Suốt nhiều ngày nhiều tuần, Bạn cứ đi nhận 
diện từng thứ và tuyên bố đó là của Bạn. Bạn còn có thể tuyên bố: Bờ biển này là của tôi, biển 
kia là của tôi. Robinson Crusoe cũng đã làm ¡ như thế. Nhưng để làm gì? Tắt cả chỉ là chuyện 
khôi hài. Là vì bao lâu chưa có ai khác xuất hiện đề giành giật với tôi những tài sản đó, thì 
chuyện đòi sở hữu của tôi quả vô ích. 

Như vậy, Bạn đã rõ, là quan niệm về tư hữu chỉ có giá trị khi có người khác bước vào 
cuộc. Tôi không thể nói với chiếc điện thoại cầm tay của tôi: mày là sở hữu của tao. Nhưng tôi 
phải tuyên bố cho một người khác biết, điện thoại này là của tôi, nếu như người đó muôn bỏ nhẹ 
nó vào túi họ. Như thế, tư hữu không phải là vấn đề giữa người và vật, nhưng đó là một ,„khế 
ước” giữa người với người. Blackstone cũng quan niệm như thế, khi ông nói tới VIỆC „loại írừ 
quyển của mọi cá nhân khác“. Câu „độc quyên làm chủ một mình" của Blackstone về tư hữu có 
thể đúng cho Robinson Crusoe, nhưng không đúng cho xã hội chúng ta ngày nay. 

Miếng xô-cô-la tôi vừa mua đúng là sở hữu độc quyền và duy nhất của tôi. Tôi có quyền 
căn ăn ngay, mà chăng cần phải xin phép ai cả. Nhưng trong một thế giới không phải là hoang 
đảo, tôi không luôn luôn và bất cứ ở đâu đều có được tự đo trên tư hữu của tôi, như Robinson 
Crusoe. Nếu Robinson cần phải vứt rác rưởi hay dầu cặn, anh ta có thê khơi khơi đồ chúng ra 
biển. Nhưng tôi thì không được phép đồ rác rưởi hoặc dầu cặn xe tôi ra biển, ngay đồ trong ao 
vườn nhà mình cũng không được. Hàng xóm có thê tô cáo tôi tội gây ô nhiễm môi sinh. Tôi 
không được khơi khơi bước vào căn nhà của tôi đã cho người khác thuê, nếu người đó không cho 
phép, hoặc ít ra, trong một vài trường hợp, nếu tôi không thông báo cho họ trước. Tôi cũng 
không được phép thuê nhà rồi đề trống. Tôi không được đánh chó, nếu không, sẽ bị đưa ra toà về 
tội hành hạ thú vật. Mà tất cả những thứ đó: xe, nhà, dầu cặn, ao vườn, chó đều là tài sản của tôi. 

Tư hữu là chuyện rắc rối. Câu „7w hữu là mối liên hệ giữa tôi và một vậf“ như vậy xem ra 
gần như chăng còn đúng nữa. Bởi vì một đàng tư hữu là một khế ước giữa người với người. 
Đàng khác, vật kia chăng phải đơn thuần là một vật. Mà đúng hơn, nó là một cái gì phức tạp, bao 
gôm cả quyền lẫn bốn phận. Hiến pháp Đức nói rõ điều đó: „T7 hữu trói buộc!““ Vậy là ta đã giải 
toả hết thắc mắc về tư hữu rồi chăng? Thưa chưa. 

Là vì trường hợp Crusoe còn lâu mới xong. Đừng tưởng Robinson là tay ngớ ngân, khi anh 
ta rảo khắp đảo tìm tư hữu và xác định tài sản. Khi tuyên bố những vật thân thương kia là sở hữu 
của mình, Crusoe hẫn biết là chẳng có ai tranh giành những thứ đó với anh cả. Có lẽ anh hiểu 

141 


rằng, tư hữu không chỉ là quan hệ giữa một người và một vật, như các luật gia muốn hiểu. Câu 
định nghĩa về tư hữu trên kia không hắn là sai. Nhưng với việc xác định tư hữu, Robinson muốn 
nói lên quan hệ /âm 1í của anh với các sự vật kia. Những gì của anh thì gần gũi với anh hơn là 
những gì không thuộc về anh. Những thứ thuộc tài sản của anh mới quan trọng, còn những thứ 
khác anh chẳng quan tâm. 

Quan hệ tâm lí đối với tư hữu có thể xem là „tình yêu“ đối với cái gì thuộc về mình; đây là 
một chương ít được khám phá nhất trong cuốn sách tâm thần con người. Lạ thật, thứ tình yêu đó 
- lòng ham muốn và sự chiếm hữu những thứ ,,thân thương” - giữ vai trò rất quan trọng trong xã 
hội ngày nay, vậy mà không hiểu sao chẳng mấy ai quan tâm tìm hiểu nó. Người tìm hiểu đầu 
tiên trong lĩnh vực này là nhà xã hội học Georg Simmel ở Berlin. Ông này có cái mũi rất thính về 
những sự kiện tâm lí. Bên cạnh nhiều hiện tượng xã hội khác, Simmel còn tìm hiểu liên quan 
giữa các vật sở hữu với niềm tự hào của con người. 

Năm 1900, ông giảng viên tư ở đại học Berlin 42 tuổi Simmel cho phổ biến tiểu luận 7?ié 
Lí Tiên Bạc (Philosophie des Geldes). Tiểu luận này chẳng liên quan gì tới chuyện Robinson cả, 
nhưng nó là chìa khoá cho chúng ta hiểu hành động gom góp và xác định tài sản của anh chàng 
Crusoe trên đảo. Theo Simmel, khi một người mua săm hay tậu mãi một thứ gì, có thể là sự tậu 
mãi tượng trưng như Robinson làm trên đảo, thì người đó muốn biến thứ mình tậu mãi thành gia 
sản riêng của mình. Ta cũng có thể nói, người đó chiếm hữu sự vật kia và biến nó thành một 
phần của cái Tôi của mình. Việc chiếm hữu này diễn ra theo hai hướng: từ đồ vật hướng tới Tôi 
và từ Tôi hướng đến đồ vật. Simmel nói: „Một mặt, tư hữu kia tạo nên một số cảm giác và XUIg 
lực nào đó nơi tâm trí tôi, mặt khác, ảnh hưởng của cái Tôi toả trùm lên và đi vào trong cái đổi 
tượng „ bên ngoài ” đó”. Như vậy, tư hữu hay tài sản là một cơ hội, để nhờ qua các đối vật đó, 
tâm thần tôi vươn rộng ra, hay nói như Simmel, để ,,mở rộng cái Tôi ra“ 

Những sự vật chung quanh tôi trở nên sự vật ca /ô¡ và chúng trở thành một phần cái Tôi 
của tÔI. Quần áo tôi đang mặc nói lên một phần nhân cách của tôi; và nhờ vào thái độ của bên 
ngoài, tôi nhận ra phần nào con người tôi. Chiếc xe tôi đang có cũng vậy. Mua chiếc xe là tôi 
đồng thời tậu cho mình một hình ảnh t cách, một hình ảnh về tôi cho chính mình và cho cái 
nhìn của kẻ khác. Bộ bàn ghế kiêu trong phòng khách của tôi không những để trang trí căn 
phòng, mà còn đề trang điêm cho con người của tôi nữa. Căn cước của tôi được nhận diện qua sở 
thích thê hiện ra bên ngoài. Lái chiếc Porsche, mang đồng hồ Solex, đầu tóc xanh đỏ của anh chị 
bụi đời (Punker), đó là căn cước của những loại nhân cách. 

Dù Robinson chẳng nghĩ tới chuyện tạo cho mình một loại nhân cách nào — loại bất cần đời 
để râu xồm, quần da thú với dù che nắng — thì anh vẫn đang thực hiện chính điều Simmel nói 
đến: mở rộng mình qua những thứ anh có. Sau khi làm xong nhà, Robinson mang niềm hãnh 
diện của một người làm chủ căn nhà. Sau khi bắt được đê và thuần phục chúng, anh có nỗi lòng 
sung sướng của một bác nông dân v.v. Trong mỗi niềm hãnh diện đó, Robinson dùng các tài sản 
để tạo nên một hình ảnh cho chính anh. Không có người khác làm tắm gương phản chiếu nhân 
cách, thì Robinson phải tự tạo nhân cách cho chính anh. Simmel viết: „Cảm giác cái Tôi vượt 
khỏi giới hạn trực tiếp của nó để đi vào năm lại trong những đối tượng chỉ có thể đụng chạm 
được cách gián tiếp; điều đó cho thấy chính tài sản chẳng có nghĩa gì khác, ngoài việc nhân 
cách đã ải vào trong nó và nhân cách này đã mở rộng địa bàn của nó nhờ vào việc làm chủ tài 
sản đó. 

Nhưng tại sao con người lại „triển nở nhân cách“ mình (mức độ khác nhau) qua các tài sản 
mà họ tậu được? Và tại sao việc tạo mãi lại quan trọng hơn chính sự tư hữu? Thật ra, nếu trực 
tiếp so sánh giữa hai điều đó, thì sự tư hữu quả là chuyện chả thú vị gì lắm. Sự kích thích của 
việc tạo mãi (mua) cũng như động lực kèm theo của nó trên tình cảm con người là những đề tài 
cho tới nay hầu như chưa được nghiên cứu. Simmel cho hay, sự ,,nóới rộng cái Tôi“ vào các đồ 
vật đã được bắt đầu với những dụng cụ và khí giới của thời hái lượm và săn bắn. Ngày nay, VIỆC 
tạo mãi đồ đạc - và cùng với chúng là tạo mãi hình ảnh nhân cách - là một trong những nguồn 
tạo hạnh phúc quan trọng nhất trong thế giới kĩ nghệ hoá. Có thể nói, nó có liên hệ gần gũi với 
hai nguồn tạo hạnh phúc khác trong các quốc gia kĩ nghệ: đức tin tôn giáo và kế cả tình yêu. Phải 


142 


chăng sự gắn bó tình yêu hôm nay không còn kéo đài là một hậu quả của lối ứng xử trong xã hội 
tiêu thụ, như người ta vẫn thường quả quyết: Tình yêu đã trở thành một chợ tình với những trả 
giá, thu mua và bỏ nhau chớp nhoáng? 

Lối lí luận ngược lại cũng không kém đáng cậy: Vì tình yêu không bảo đảm cho sự bền 
vững, nên người ta quay ra chạy theo tiêu thụ - đơn giản là vì hàng hoá tiêu thụ được xem là thứ 
chắc chắn hơn. Với lập luận này, việc chạy theo tiêu thụ thái quá hiện nay có thể là một cái gì 
như dấu chỉ của sự âu lo về cuộc sống hoặc của sự thoải mái, hay cả hai thứ đó. Vì thế giới tình 
cảm của con người rắc rồi quá, nên tôi thích quay ra thế giới hình ảnh và cảm giác của hàng hoá 
hơn. Một chiếc Mercedes, sau năm năm, vẫn là một chiếc Mercedes; còn một bạn đời, một người 
yêu, một người bạn sau năm năm chắc gì còn gắn bó với mình! Với lối lí luận đó, có lẽ ta cũng 
giải thích được, tại sao người già với cuộc sống yên ổn trầm lặng hơn thường thích những gì quý 
giá và lâu bên; còn lớp trẻ trái lại thích các loại mốt có thể đối thay nhanh chóng, là vì tuôi này 
chưa có nhu cầu nhiều về sự chắc chắn tình cảm. 

Nhìn từ mặt lịch sử văn hoá, „tình yêu đối với đồ đạc“ trong các quốc gia kĩ nghệ hiện nay 
đã đạt tới đỉnh cao như chưa bao giờ có. Như vậy, chúng ta đang tham dự vào một cuộc thí 
nghiệm xã hội lớn. Kinh tế của chúng ta đang hôi hả sống trong một nhịp thở gấp như chưa từng 
có: phải thật nhanh tìm ra cái mới và quên cái cũ. Xưa nay chưa có một xã hội nào — trừ các giáo 
phái — chối bỏ tư hữu. Ngay chính chủ nghĩa cộng sản, như các loại nhà nước xã hội chủ nghĩa 
trong các nước Đông Âu trước đây, cũng chẳng chồng lại tư hữu một chút nào cả. Họ bảo, họ chỉ 
chống việc tư hữu các phương tiện sản xuất, là thứ giúp cho người sở hữu tạo ra „giá trị thặng 
dư“ theo kiểu tư bản chủ nghĩa và do đó sẽ gây ra việc phân phối thiếu đồng đều trong xã hội. 
Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có một xã hội với một lối sống được định nghĩa bằng vIệc 
tạo mãi tư hữu, như các xã hội hiện nay trong thế giới kĩ nghệ hoá. 

Câu hỏi ,„„Tư hữu là gì?“ như vậy chẳng phải thuần tuý mang tính cách luật pháp, mà nó 
cũng là một vấn đề tâm lí. Là vì tư hữu cung ứng cho ta một khả thể tương đối ôn định để nới 
rộng về mặt tình cảm - cho dù khả thể này đôi khi làm hại tới các khả năng nới rộng khác vốn có 
trong xã hội. Cái giá mà chính người tạo mãi tư hữu phải trả là đề tài cho tới nay ít được khoa 
tâm lí học nghiên cứu. Ngược lại, từ nhiều thế kỉ nay, người ta chỉ quan tâm tìm hiểu việc nỗ lực 
tạo mãi và làm chủ tư hữu đã gây ra những hậu quả nào phải gánh chịu cho những người khác 
trong xã hội. Khởi điểm của việc tìm hiểu này là một vấn đề triết học: Nếu tư hữu là kết quả của 
một khế ước, thì câu hỏi đặt ra, khế ước này đặt nền trên những nguyên tắc nào? Đâu là những 
nguyên tắc của một trật tự xã hội Sòng phẳng? 


e - Trò chơi của ông Râu. Thê nào là công băng? 


143 


Boston 
Trò chơi của ông Râu 
Thê nào là Công băng? 


Bạn và tôi cùng chơi một trò chơi, qua đó chúng ta thử tưởng tượng ra một xã hội thật trọn 
vẹn! Chúng ta có một bộ bàn cờ. Bạn và tôi là người người chỉ huy, có thể cùng nhau đưa ra 
những luật chơi, để sao cho cuộc chơi có được một kết quả trọn vẹn nhất. Trò chơi mở màn: một 
nhóm người sống trong một vùng đất khép kín, đó là bàn cờ. Vùng, đất này có thê cung ứng mọi 
thứ cần thiết cho cuộc sống. Đủ cơm ăn, áo mặc, nước uống, chăn ấm nệm êm, có đủ chỗ cho 
mỗi người. Để cho xã hội toàn hảo của chúng ta có thể khởi đi từ con số không, chúng ta đồng í 
với nhau, là tất cả cư dân trong vùng đều chăng biết một tí gì về chính họ cả. Họ không biết họ là 
người khôn hay dại, khoẻ hay yêu, đẹp hay xâu, trẻ hay già, nam hay nữ. Chẳng ai biết về sở 
thích, đức tính vốn có hay khả năng của họ. Mỗi người là một tờ giây trắng vô tiểu sử. 

Các cư dân giờ đây phải tự làm sao cho cuộc sông chung được hài hoà. Vì vậy, họ cần có 
những luật lệ, để không rơi vào hỗn loạn. Mỗi cư dân trước hết dĩ nhiên tìm cách thoả mãn các 
nhu câu cơ bản của mình: có nước uống, đủ ăn, đủ mặc. Các nhu cầu khác chưa được biết tới. 
„Màn u minh” không cho họ nhìn và đoán ra các nhu cầu khác. Vì thế, họ cùng ngồi lại, tìm ra 
những luật lệ để có thể giúp nhau. 

Theo Bạn, trước hết họ cần đặt ra nguyên tắc nào? Chuyện chẳng đơn giản, là vì do ,mản u 
minh“ che khuất, họ không biết mình muốn sống như thế nào, không ai đoán trước được phải 
làm gì cho tốt nhất, không một sở thích của cá nhân nào có thể ảnh hưởng trên quyết định chung. 
Mọi người được bảo đảm đối xử sòng phăng.. Vì nghĩ rằng, điều kiện khởi đầu có thể chưa được 
tốt, nên ai nây tự đặt mình vào vị trí của kẻ yếu kém nhất. Vì vậy, xã hội được khởi đi từ quan 
điểm chung chung với những luật lệ không đề cho kẻ yếu bị thiệt. Đề mỗi người không rơi vào 
nguy CƠ thua thiệt, toàn cư dân đưa ra một danh sách các đề nghị về việc phân phối đồng đều của 
cải. Sau đó họ cùng nhau kê ra thứ tự ưu tiên, để ai ai cũng được bảo đảm mức tối thiểu về các tự 
do và các nhu yếu phẩm. Đề tránh cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra, họ đồng í những 
quy tắc như sau: 


1. Ai ai cũng được hưởng đồng đều những quyền tự do căn bản. Tự do của cá nhân chỉ bị 
hạn chế, khi nó va chạm tới tự do của kẻ khác. 

2. Bất bình đăng kinh tế và xã hội phải được giải quyết theo cách sau: 

a) Kẻ bất hạnh nhất cũng được hưởng mức tối đa có thê các phúc lợi do xã hội tạo ra. 

b) Bảo đảm sự đồng đều cơ hội cho mọi người. Kho của cải phải được mở ra cho mọi 
người. 

Bạn hăn đồng í với những quy tắc trên chứ? Nếu thế, thì Bạn là người bà con tinh thần với 
ông John Rawls (chúng ta gọi ông Râu cho dễ nhở), một triết gia người Hoa-kì và là kẻ đã nghĩ 
ra mô thức trên đây. Trước khi trở thành triết gia, cuộc sống ông Râu có nhiều nhiều dao động. 
Ông là người con thứ hai trong gia đình năm anh em. Hai em của ông mắt trong vòng một năm 
vì bệnh kiết lị, đặc biệt người em út lây bệnh từ chính ông. Bố mẹ Rawls dẫn thân nhiều trong 
chính trị. Mẹ ông hoạt động trong phong trào tranh dấu cho phụ nữ; cha là một luật sư, hoạt động 
cho đảng Dân chủ. Sau khi rời trường trung học tư thục khá tốn kém, Rawls vào đại học nồi 
tiếng Princeton. Nhưng rồi Hoa-kì bước vào thế chiến II. Rawls nhập ngũ, làm một người lính kị 
binh nơi Thái bình dương, chiến đâu ở Tân Guinêa và Phi-luật-tân. Khi đồ bộ vào Nhật, ông nhìn 
thấy cảnh tượng kinh hoàng do hai trái bom nguyên tử của Hoa-kì thả xuống NagasakIl và 
Hiroshima. Người ta cho ông cơ hội trở thành sĩ quan, nhưng ông xin giải ngũ ngay, vì quá xúc 
động trước cảnh đau thương của chiến tranh. Ông trở lại đại học, viết luận án về Đạo đức học với 
đề tài: Việc đánh giá nhân cách. Ông nỗi tiếng là một triết gia lớn. Năm 1964 được bồ làm giáo 


144 


sư môn Triết lí Chính trị tại đại học Havard ở Boston, bang Massachusetts. Ông g1ỏ1, nhưng 
không có khiếu ăn nói, hay cà-lăm và tỏ ra khép nép trước đám đông. Nhưng với đồng nghiệp, 
sinh viên và bạn hữu thì rất dễ thương, nhũn nhặn, luôn chăm chú lắng nghe người khác. Người 
ta thường thấy ông ngồi trên mép ghế bành trong phòng làm việc, chân không mang giày, cuốn 
số ghi chép đặt trên hai đầu gôi. Khi nói chuyện với ai, ông luôn ghi lại nội dung, sau đó hoàn 
chỉnh lại và tặng cho người đối thoại. Ông chẳng bao giờ coi mình là một triết gia, mà chỉ là một 
người thích suy tư triết lí mà thôi. Năm 1995, ô ông bị tai biến mạch máu lần đầu, và những lần tai 
biến sau đó đã biến ông thành một phế nhân. Ông mắt năm 2002, thọ §1 tuổi. 

Rawls có bốn tác phẩm khá lớn và nhiều luận văn, nhưng đi vào lịch sử triết học với một 
cuốn sách độc nhất. Có thể nói đây là cuốn sách nồi tiếng nhất về Đạo đức học trong hạ bán thế 
kỉ 20: 4 7Theory oƒJustice. Đề sách nghe khô khan, nhưng đó là một tác phẩm vĩ đại trong nỗ lực 
hình thành một nên triết lí đạo đức cho thời đại tân tiến ngày nay. Nội dung đơn giản và rõ ràng 
lạ thường: Điều gì sòng phăng (fair) cho mọi người thì nó cũng công bằng! Một xã hội, như nó 
được những con người tự do và bình đẳng tự nghĩ ra cho họ, xã hội đó được xem là sòng phẳng. 
và công bằng. Như vậy, một xã hội gọi là công bằng, khi nó có thê có được sự đồng thuận của tất 
cả mỗi người sống trong đó, và sự đồng thuận này diễn ra trước khi họ biết được mình sẽ giữ địa 
vị và vai trò nào trong xã hội đó. 

Nguyên tắc thứ nhất của xã hội đó: Mọi người trong một quốc gia sòng phẳng đều được 
hưởng những quyền tự do căn bản như nhau. Nhưng vì năng khiếu và sở thích của những người 
sông trong đó khác nhau, nên trước sau gì xã hội đó cũng sẽ nây sinh những bắt bình đẳng kinh 
tế và xã hội. Người này khôn hơn, có khiếu làm ăn hơn, hay đơn giản gặp may mắn hơn, nên anh 
ta dần dà sẽ có được phần hơn kẻ khác. Điểm này đành phải chấp nhận, không thể sửa đổi được. 
Và để cho quốc gia vẫn tiếp tục có được những nền tảng sòng phẳng, Rawls thêm vào nguyên tắc 
thứ hai: Không thể tránh được bất bình đăng kinh tế và xã hội, nhưng bất bình đẳng này chỉ có 
thể chấp nhận, khi những người kém may mắn nhất vẫn luôn có được phân tối đa có thể trên của 
cải và dịch vụ của xã hội đó. 

Giáo sư Rawls về sau cho hay, ô ông viết sách đó là chỉ để cho một vài người bạn đọc mà 
thôi. Nhưng nó đã trở thành rất nỗi tiếng, được dịch ra hai mươi ba thứ tiếng trên thế giới, và 
ngay ở Hoa-kì đã bán được trên 200.000 cuốn. Sự nổi tiếng quá lớn khiến ông tiếp tục khai triển 
lí thuyết của ông. Ba mươi năm dài ông cứ viết đi, sửa lại, thêm bớt hoàn chỉnh nó. Về mặt lịch 

sử triết học, tư tưởng của ông không có gì mới. Ngay triết gia người Hi- lạp Epikur (xem bài Khu 
Vườn Kepos) cũng đã muôn có một quốc gia được xây dựng trên một khế ước hỗ tương. Quốc 
gia lí tưởng là một quốc gia được mọi người sống trong đó cùng tự nguyện thoả thuận với đầy í 
thức. Hai triết gia người Anh, ông Thomas Hobbes và John Locke trong thế kỉ 17 đã lấy lại tư 
tưởng này đề hình thành nên những lí thuyết về Khế ước. Cả Rousseau cũng viết một Khế Ước 
Xã Hội. Ngược lại, trong thế kỉ 20, các lí thuyết về khế ước từ lâu đã rơi vào khủng hoảng quên 
lãng. Ông Wittgenstein còn ra sức tây sạch toàn bộ môn Đạo đức học ra khỏi Triết học. Đối với 
ông, những phát biểu về cách sống của con người (Con người phải sống ra sao?) là những câu vô 
lí và vì thế vô nghĩa về mặt triết học. Vì thế, việc giáo sư Rawls trở lại với truyền thống khế ước 
vào những năm 1960” là chuyện quả lạ thường. 

và mặt chính trị, khó mà giải thích được sự thành công của cuốn sách trong thời điểm khá 
giao động đó. Năm 1971 là năm cao điểm của chiến tranh Việt Nam. Khắp nơi biểu tình chống 
chính phủ hàng loạt. Khắp nơi trên thế giới phương tây xây ra những cuộc tranh luận dữ đội về 
nhà nước, về quyền tư hữu, về các quyền công dân và về tự do cá nhân. Chủ nghĩa tư bản và 
cộng sản đối địch nhau như lửa với nước, cả hai đều đề lộ bộ mặt nhơ nhuốc của chúng, ở Việt 
Nam lẫn Tiệp-khắc. Giữa tình hình đó, tác phẩm của giáo sư Rowls xuất hiện một cách thật vô 
tình, nó như một nỗ lực giải hoà quan trọng giữa hai thê chế. Nhưng cánh hữu chê hệ thống 
Rawls đưa ra quá tả. Còn cánh tả lại đánh giá Rawls là người chủ trương tự do mà lại quá e dè sợ 
sệt. Chính trong cảnh phân biệt chiến tuyến thù-bạn rõ ràng đó mà cuốn sách được soạn cân thận 
của Rawls trở thành ngòi nỗ triết học. 


145 


Những nhà phê bình bảo thủ cho rằng thê chế đó thiếu thực tế, vì nó được lập nên từ một 
tình trạng nguyên thuỷ giả tưởng. Nhưng đấy rõ ràng chỉ là một mô hình hư cấu. Mô hình này 
trước đây đã được Rousseau áp dụng, nay tới lượt Rawls. Chúng ta có thê tranh cãi về giá trị 
nhận thức của mô mình. Theo các nhà phê bình, thực tế diễn ra hoàn toàn không như mô mẫu 
của Rawls, là vì công lí và sòng phẳng không phải là động lực đích thực của hành động con 
người. Theo họ, trong thực tế, con người hành động chủ yếu vì ích kỉ và vì nhu cầu được tự do 
triển nở nhân cách mà không bị cản trở, chứ không phải vì công lí và sòng phăng. Hai động lực 
này chúng ta có thê nhận ra trong mọi xã hội. Phải chăng cũng vì thế mà triết gia đạo đức Adam 
Smith trong thế kỉ 18 đã khẳng định một cách thuyết phục, là chính ích kí đã đây xã hội phát 
triển, cả về mặt kinh tế lẫn đạo đức? „Chúng fa chẳng mong gì có được miếng thịt rẻ do lòng 
nhân ái của lão bản thịt, nhưng hãy mong răng lão ta nhận ra được chính những quyên lợi của 
lão“. Đề có lợi cho mình, người bán thịt phải cô gắng bán hàng với giá hoặc rẻ hơn kẻ khác hoặc 
ít ra hợp với túi tiền của khách mua. Một hệ thống công ích — hay ,„thị trường tự do“ cũng hoạt 
động như thế. 

Trong tác phẩm Lí T: huyết về Cảm Giác Đạo Đức, Smith cho hay, tham vọng tư hữu , 
một bàn tay vô hình” hướng dẫn và giúp ta thăng tiễn ,„một cách không cố í, cũng như nó chẳng 
cân biết đến quyên lợi của xã hội“. Những người ủng hộ Smith trong thế kỉ 20, trong đó đặc biệt 
có giáo sư Robert NozIck vốn là đồng nghiệp của Rawls ở Harvard, vì thế biện hộ cho một xã 
hội hiện tại cân bằng tĩnh (Status quo). Bởi lẽ xã hội này luôn là kết quả khác nhau của những 
lực tác động đích thực của con người. Chính tham vọng tư hữu của con người, chứ không phải 
cái gì khác, đây xã hội đi tới. Vì thế, theo Nozick, việc Rawls áp đặt nguyên tắc sòng phăng cho 
xã hội là điều sai. Ông cho rằng, xã hội chẳng cần những nguyên tắc như thế. Tại sao không để 
cho con người tự do vui vẻ chạy đua kiếm tìm những hoa trái khan hiếm của thiên nhiên và xã 
hội, tuỳ theo khả năng và những đức tính thiên phú cũng như theo lợi thế ngẫu nhiên của họ? Tại 
sao những thành công của họ lại luôn cần và phải chia cho những người khác? Đối với Nozick, 
Rawls là một tay xã hội chủ nghĩa trá hình, là một người hoàn toàn chăng nhìn ra được bản chất 
thật của con người. 

Phe xã hội chủ nghĩa, ngược lại, lại cười cợt Rawls. Phê bình của họ cũng khởi đi từ sự 
nghi ngờ tình trạng nguyên thuỷ giả tưởng nơi mô hình của Rawls. Dù màn u minh có che kín 
thế nào, tất cả mọi người trong xã hội đều là những con người mang nhân cách tự do. Tuy nhiên, 
dùng í chí của những con người đề mở đầu cho một lí thuyết về công lí là chuyện không tránh 
khỏi bất cập. Rõ ràng, không phải mọi thành viên trong xã hội đều hoàn toàn tự do và tự quyết 
được. Chăng hạn các trẻ em và những người bệnh tâm thần. Hai loại này không thể tự quyết, vì 
họ không hiểu gì. Nếu chỉ đặt trọng tâm nơi quyền lợi của những người trưởng thành mà thôi, thì 
đành phải loại hai hạng người kia ra chăng, ít nữa là loại các trẻ em mô côi và những bệnh nhân 
tâm thần không có thân nhân? Như vậy, lây sự bình đẳng của mọi con người để mở đầu lí thuyết 
là chuyện nan giải, cho dù đó chỉ là một mô hình giả tưởng. Trên nguyên tắc, có thê mọi người 
đều có cùng những quyên lợi như nhau, nhưng chỉ có cùng quyền lợi không thôi cũng chưa làm 
cho họ bình đẳng với nhau. 

Chuyện bình đăng trở nên vô cùng khó khăn, khi ta áp dụng tình trạng nguyên thuỷ của 
ông Rowls cho các quôc gia hay vùng khác nhau. Giả sử một quôc gia nhờ áp dụng tiêu chí 
quyền lợi giống nhau của người dân mà trở nên thành công và phôn thịnh, thì quốc gia này có 
thê cũng nhân danh tiêu chí đó đề từ chối giúp nước khác không? Peter Singer (bài Không chỉ có 
thịt và sữa mà thôi) cho rằng, dân của một nước giàu sẵn sàng chia nhau hoa lợi thặng dư của họ, 
chứ không sẵn sàng dùng của cải đó giúp cho dân các nước khác. Như vậy, theo ông, lượng 
quyên lợi giống nhau của mọi người trong mọi quốc gia quả không lớn như giáo sư Rawls tưởng. 
Và khái niệm tư hữu cũng là điểm gây tranh cãi. Trong khi ông Rawls bị đồng nghiệp Nozick coi 
là quá tả, thì phía tả lại chê ông quá hữu. Dù sao, Rawls xếp quyền #r hữu vào danh sách những 
quyền cơ bản chính trị. Tư hữu giúp cho cá nhân có được độc lập, nó vun đắp cho lòng tự trọng 
của họ. Và chỉ có ai tự trọng, người đó mới kính trọng kẻ khác, nghĩa là người đó mới hành động 
cách đạo đức. Một số người cánh tả phàn nàn Rawls đặt quá nặng quyền tư hữu. Nhưng phàn 

146 


nàn này thiếu cơ sở. Cuốn 4 7; heory oƒ.Jusfice có kê ra một mục lục sự kiện dài và chỉ tiết, nhưng 
trong đó chăng thấy ô ông Rawls đưa từ ,„tư hữu” hay „sở hữu” vào. 

Rawls cô găng hết mình đề làm sao có được một mô mẫu trung lập về mặt chính trị và đưa 
ra những nguyên tắc có thể á áp dụng cho mọi người, nhưng ông đã không thể làm hài lòng được 
hết mọi người. Điều này chăng phải là chuyện ngạc nhiên. Chưa bao giờ có một cuốn sách triết 
học làm vừa lòng hết mọi người. Và nếu có một cuốn như thế được viết ra, thì hắn nó sẽ là cuốn 
sách vô tích sự. Khi nhìn lại ba điểm bị phê bình chính nơi ông Rawls, bỏ ra ngoài mọi màu sắc 
chính trị tả hoặc hữu, ta có thê nói rằng: 

Điểm gây bất đồng đầu tiên là giá trị của một mô mẫu xã hội được xây dựng trên một cấu 
trúc giả tưởng: tình trạng nguyên thuỷ. Khác với trong các lí thuyết về khế ước khác, tình trạng 
nguyên thuỷ này không phải là tình trạng thiên nhiên, mà là một tình trạng xã hội. Trong tình 
trạng nguyên thuỷ của Rawls không có bạo lực, hỗn loạn, vô luật như trong tình trạng thiên 
nhiên nơi Thomas Hobbes chẳng hạn. Tình trạng nguyên thuỷ của Rawls vì thế được coi là một 
hợp tác xã có văn hoá cao. Nó khiến ta nghĩ tới Thuy-sĩ, chứ không nghĩ tới vùng sa mạc châu 
Phi hay nước Anh đói khổ trong thế kỉ 17. Mọi mặt trái của thiên nhiên cũng như mọi thiếu thốn 
đã được ông cân thận loại ra khỏi, để cho bản tính tự nhiên tốt đẹp nơi con người được cùng 
nhau triển nở. Giả như thiên tai hay thiếu thốn có xây ra trong tình trạng nguyên thuỷ của Rawls, 
thì sự đoàn kết và cả „màn u minh“ chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng loại trừ chúng. Ở đâu có bão 
lụt, ở đó người ta chăng quan tâm tới chuyện đồng đều cơ hội, mà chỉ có giành giật nhau đề có 
một chỗ trên thuyền cấp cứu. 

Điểm thứ hai: Phải chăng Công bằng quả thực là một yếu tố quyết định của một xã hội? 
Trong tình trạng nguyên thuỷ của Rawls, Tự do được xếp vào vị trí đầu tiên. Tự do này bị hạn 
chế bởi Công bằng, năm vị trí thứ hai. Công bằng được định đoạt bởi Đồng đều cơ hội và bởi sự 
Bù trừ (Cân bằng) xã hội. Rồi tới vị trí thứ ba là sự Hiệu năng và Phúc lợi. Rawls được vinh 
danh và lí thuyết của ông có được cảm tình, là vì ông đề cao Công bằng (Công lí). Đối với 
Rawls, một nhà nước phúc lợi (giàu có) nhưng độc tài — như ở Kuweit chẳng hạn — không giá trị 
bằng một nhà nước dân chủ nghèo. Những người phê bình ông, trái lại, coi những yêu tố khác 
quan trọng hơn: Tự do tối đa, Ôn định hay Hiệu năng. Đối với họ, thà bất công mà giàu và ôn 
định còn hơn một xã hội công bằng mà nghẻo. Người duy lợi (Utilitarist) chủ trương: càng. nhiều 
phúc lợi càng tăng hạnh phúc chung (xem bài /#ấy để cô Ba sống). Rawls trái lại: càng nhiều 
công bằng càng tăng hạnh phúc. Châm ngôn của duy lợi: ,„„Cái gì tốt cho nhiễu người, cái đó 
công bằng“. Châm ngôn của Rawls: „Cái gì công bằng, cái đó tốt cho nhiều người”. Ta có thê 
mặc sức tranh cãi vỀ những điều đó, nhưng sẽ chăng có gi ứrj nào có được vị thế ưu tiên tuyệt 
đối. Có lẽ rốt cuộc chỉ có việc ta thích giá trị này hay không thích giá trị kia mà thôi. Là vì giá trị 
tự bản chất mang tính chủ quan chứ không khách quan. Ngay một lí thuyết tinh tế như của Rawls 
cũng không tránh được điểm này. 

Điểm thứ ba là chuyện Lí trí. Là một triết gia, Rawls đứng ở vị trí của một nhà làm luật 
hiến pháp. Vì thế ông phải suy đi nghĩ lại điều hơn lẽ thiệt để có được một luật cân bằng chung 
có thê đáp ứng được nhu cầu của gần hết mọi người (trừ những bệnh nhân tâm thần gia trọng ra). 
Bên cạnh đó, ông cũng phải làm sao để những nguyên tắc ông đưa ra cũng có giá trị cho những 
người khác. Nhưng vấn đề là, liệu ai ai cũng khôn ngoan, lí sự và trong sạch như John Rawls? 
Trong mục lục sự việc của cuốn sách không có các từ khoá như ,,Cảm giác”, , Tình cảm”, „Tư 
hữu” và ,,Của cải“ (nghĩa là ông không quan tâm tới những khái niệm đó). Trong sách, ông nói 
nhiều tới chuyện „tư hữu”; còn ,„cảm giác“ thì ông chẳng gán cho nó một vai trò nào cả. Ngạc 
nhiên hơn nữa, là toàn bộ lí thuyết của Rawls chí dựa trên mỗi một cảm giác, đó là Cảm giác 
công bằng! Đối với cư dân của Rawls sống trong tình trạng nguyên thuỷ với bức màn vô minh 
thì cảm giác công bằng này bắt nguôn từ tính vị kỉ. Vì sợ những bất trắc hiểm nguy có thê xây 
đến cho mình, nên họ cần có những luật lệ chung, để được bảo vệ và tránh khỏi những lo sợ kia. 
Như vậy, phải chăng cảm giác công bằng là một cảm giác sợ đã được khai thông? Chúng ta 
không biết được, vì ông Rawls chẳng bàn gì về các cảm giác cả. 


147 


Thay vì đưa ra một cảm giác tương ứng để giải thích, ông Rawils chỉ đề cập tới mỗi một 
„Cảm thức công bằng“ (Gerechtigkeitssinn) mà thôi, và ông lại chẳng cho biết thật rõ ràng cảm 
thức này xuất phát từ đâu. Vì thế, các cảm giác cạnh tranh nhau như Ghen và Ganh tỊ trong sách 
ông cũng tạo ra những khó khăn tương tự. Rawls rất đỗi bực mình Sigmund Freud, vì ông này 
xây dựng thuyết Công bằng của mình cũng chính trên hai cảm giác đó: Chỉ có những kẻ thua 
thiệt mới kêu gào công lí! Nơi Rawls, trái lại, cảm thức đạo đức hình như là một bản năng tự 
nhiên của con người, cũng giống như cách nhận định của Marc Hauser (xem bài Người đàn ông 
trên câu). Tiếc là Rawls đã không trưng ra những nghiên cứu liên quan tới bản năng được ông 
nêu ra đó. Có lẽ cũng là vì ông, một cách rất lạc hậu cũng như nơi triết gia Kant, coi bản năng 
này chẳng phải là một cảm giác, mà là một luật bâm sinh của lí trí. 

Công bằng và Phúc lợi, cái nào giá trị hơn? Đấy là điểm khác biệt giữa Rawls và nhóm duy 
lợi. Những người duy lợi như Jeremy Bentham và John Stuart MIII loay hoay với câu hỏi: Làm 
sao một xã hội công bằng có thể hình thành được từ những quyền lợi hạnh phúc của các cá nhân 
tự do riêng rẽ. John Rawls ngược lại: Bằng cách nào một xã hội công bằng có thể đưa tới tự do 
và hạnh phúc cá nhân? Đối với Bentham và MIiII, nhà nước là một định chế xấu xa nhưng cần 
thiết. Ngược lại, Rawls coi nhà nước là người lập pháp có đạo đức. Chính lằn ranh này phân cách 
các chiến tuyến chính trị ngày nay. Công bằng trước hết là một nhiệm vụ của nhà nước, hay đó 
trước hết là một trách nhiệm tự lo của mỗi cá nhân? Bao lâu chỉ liên can tới quyền lợi cá nhân và 
những quyền lợi này không va chạm hay làm hại gì tới người khác, thì theo Bentham và MIII, 
nhà nước hãy đi chỗ khác chơi. Nhà nước đóng vai trò của một người gác dan ban đêm, anh ta 
chỉ hô hoán báo động khi có hoả hoạn mà thôi. Trái lại với John Rawls, nhà nước là một ông 
giám đốc khôn ngoan hay một nhà sư phạm kiên nhẫn, luôn dõi mắt đây đó đề tìm cách cân bằng 
quyền lợi của dân. Sự tự đo phát triển của một cá nhân — đây là đề tài nghiên cứu quan trọng cuỗi 
cùng của Rawls trước khi lìa đời — chấm dứt, khi tự do này đe doạ nặng nề tới tự do chung của 
toàn xã hội. Một nhà nước quá bao dung với mọi nhóm chính trị, í hệ hay tôn giáo, theo Rawls, 
nhà nước đó đễ có khả năng phá vỡ các nguyên tắc điều hành của mình. Nói khác đi: Đa nguyên 
tư nhân chấm dứt, khi nó phá vỡ đa nguyên chính trị. 

Cả hai hướng lí thuyết chính trị (tả và hữu) đều cùng có một điểm chung nhất, đó là cả hai 
đều chống lại chủ trương cào bằng xã hội, như đã xây ra trong nhà nước xã hội chủ nghĩa. Một 
xã hội chỉ biết nhắm tới công bằng mà thôi, nhà nước đó đi ngược lại bản chất con người, vả 
trước sau gì nó cũng dậm chân tại chỗ hoặc sụp. đồ. Cha đẻ của nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
Karl Marx và Friedrich Engels cũng nói như thế trong bản 7 nh Ngôn Cộng Sản: ,„ŠSự tự do phát 
triển của mỗi cá nhân là nên tảng sự phát i triển của mọi người”. 

Cái hay của mọi lí thuyết về Công bằng, kế cả lí thuyết của Rawls, là chúng coi công bằng 
là một nền tảng của hạnh phúc — trong khi ngược lại, Triết học về Hạnh phúc hình như coi công 
bằng chỉ là một khía cạnh phụ thuộc. Cũng đáng chú í ở đây là lỗi định nghĩa Hạnh phúc cách 
thắng thắn và thực tế của Rawls: „Vấn đề chính ở đây, hạnh phúc của một người là kết quả từ 
một chương trình sống hợp lí nhất và lâu dài đạt được trong những hoàn cảnh tương đối thuận 
lợi. Một người hạnh phúc, là khi anh ta đạt được ít nhiều thành quả trong việc thực hiện chương 
trình sống đó. Nói cách ngắn SOI, Tốt (Thiện) là sự (hoá mãn những nhu cầu hợp lí“. Quả thật 
lạ, khi ông Rawls dùng khái niệm Tốt đề hoán chuyên với Hạnh phúc. Vì nếu Tốt có nghĩa là 
Hạnh phúc, thì đây quả là một cái nhìn thiếu sáng tạo rất lạ lùng về bản tính tự nhiên của con 
người. Về khía cạnh tâm lí, Lí :„yết về Công bằng hắn còn cần phải cải tiễn ở một số khía cạnh. 
Nhưng nếu hạnh phúc không xuất phát từ cái Tốt, cái Thiện, thì nó còn xuất phát do đâu nữa? 


e Những hòn đảo hạnh phúc. Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc? 


148 


Vanuatu 
Những hòn đảo hạnh phúc 
Thê nào là một cuộc sông hạnh phúc? 


Những con người hạnh phúc nhất thế giới không cần đường trải nhựa. Họ cũng không cần 
nhiều tài nguyên khoáng sản. Họ không có quân đội. Họ là nông dân, dân chài hoặc làm công 
trong các quán ăn và khách sạn. Họ không hiểu nhau lắm. Đất nước họ là một quốc gia có nhiều 
ngôn ngữ nhất thế giới. 200 000 dân với hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Tuổi thọ của họ thấp, 
trung bình người sống lâu nhất trong họ tới 63 tuôi. „Đán ở đây hạnh phúc, vì họ hài lòng với 
những gì ít ỏi họ có”, đó là nhận xét của phóng viên một tờ báo địa phương. „Cuộc sống của họ 
xoay quanh cộng động và gia đình, xoay quanh việc làm sao có thể làm ích cho kẻ khác. Đáy là 
Hơi người người chẳng phải lo âu cho chính mình“. Họ chỉ âu lo về động đất và bão. 

Nếu tin được vào #appy Planet Index (Bảng chỉ số hạnh phúc toàn cầu) do New 
Economics Foundation (NEE - Quỹ Kinh Tế Mới) phố biến trong mùa hè năm 2006, thì Vanuatu 
là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vanuatu là một đảo quốc có nhiều. núi lửa trong biển Nam 
Thái Bình, mà ít người biết đến. NEF đã phỏng vấn người dân ở đây về những mong đợi của họ 
nơi cuộc sống, về tình trạng hài lòng tông quát và vê thái độ của họ đối với môi trường. Trả lời 
của họ: Họ muốn được sông L7 người rải rác trên một cây số vuông, có được một thời tiết mát 
dịu, nhiều năng và cây cối phong nhiêu; có được một tôn giáo trộn lẫn giữa tín ngưỡng thiên 
nhiên với Tin lành, Công giáo, Anh giáo và Tin lành Phục lâm; có được những việc làm vừa phải 
nhưng thành tín và càng nhiều tự lập kinh doanh càng tốt; có một nền dân chủ nghị trường VỚI 
một thủ tướng mạnh, một tông thống yếu và một hệ thống pháp luật như kiểu Anh. Nhưng tổ 
chức nghiên cứu, trong đó có cả F?iends oƒthe Earth (một tô chức về môi sinh), lại chẳng quan 
tâm tới những điều trên. Mục đích nghiên cứu của họ là tìm hiểu xem: Con người cân phải phá 
huỷ thiên nhiên tới mức nào, để tạo điều kiện cho mình có được một cuộc sông hạnh phúc. Và 
trả lời của đân Vanuatu cho câu hỏi đó: chẳng cần phải phá thiên nhiên nhiều! 

Theo bảng chỉ số trên, nước Đức, một quốc gia kĩ nghệ tiên tiễn giàu có với mức tuổi thọ 
cao và nhiều cơ hội tiêu thụ và giải trí nhất, đứng hạng thứ 81, sau nước Í, Áo và Lục-xâm-bảo 
tại Âu châu. Các nước „thiên đàng“ bắc Âu: Đan-mạch (hạng 112), Na-uy (115), Thuy- điển 
(119) và Phằn-lan (123) không hạnh phúc bằng dân Trung Quốc, Mông-cổ và Jamaika. Dân 
Hoa-kì, „đất nước của tự do và quê hương của những người hùng“ coi mình chẳng hạnh phúc gì 
(150), Kuweit với dầu hoả và đá quý (1 59), Katar nơi người dân bản xứ chăng phải làm gì cả, vì 
đã có quỹ hưu bổng của nhà nước chu cấp (166). Năm nước sau đây đội số 178 quốc gia: Nga, 
Ukrain, Kongo, Swasiland và Simbabwe. 

Nhưng ta hãy tạm quên đi tương lai đen tối của Vanuatu, vì với đà ấm lên của địa cầu làm 
tan băng và dâng cao mực nước biển như hiện nay, quốc gia này sớm muộn gì cũng sẽ bị xoá tên 
khỏi bản đồ thế giới. Mà hãy tự hỏi: Chúng ta có thể học hỏi được gì từ dân tộc nước này? Bài 
học thứ nhất đơn giản, rõ ràng, và đây cũng là chủ đích các nhà nghiên cứu nhắm tới: Tiên tài, 
tiêu thụ, quyền lực và tuôi thọ cao không làm cho con người hạnh phúc. Đây quả là một tin vui, 
đặc biệt trong thời buổi mà thu nhập của đại đa số người dân trong các quốc gia âu châu giàu có 
không còn thật sự tăng. Có lẽ chính vì thế mà các viện kinh tế khôn ngoan như NEF muốn tìm 
hiểu, xem tiền bạc có đem tới hạnh phúc không, và thu nhập cũng như của cải có phải là các tiêu 
chuẩn thật sự phù hợp để đo lường hạnh phúc và thành công của một xã hội không. Trong chiều 
hướng đó, ,,Kinh tế Hạnh phúc“ (#1appiness Economics) là một ngành nghiên cứu mới nhiều 
triển vọng và kiến thức có được của nó đáng cho ta suy nghĩ. Chăng hạn các nhà nghiên cứu 
hạnh phúc, qua các cuộc phỏng vấn, đã nhận ra răng, thu nhập thực tế và mức sống của người 
dân Hoa-kì đã tăng gấp đôi trong vòng 50 năm qua. Trong lúc đó, theo tự đánh giá của người 
dân, hạnh phúc không tăng, mà hầu như vẫn dậm chân tại chỗ suốt 50 năm. Kết quả tính toán của 


149 


một nghiên cứu khác cho hay, hạnh phúc không còn tăng tương ứng với thu nhập, kê từ mức thu 
nhập đầu người hàng năm từ 20 000 mĩ kim trở lên. Một giải thích cơ bản cho việc tăng hạnh 
phúc đó: việc tạo mãi có thể làm cho người ta hạnh phúc (chốc lát), nhưng của cải tư hữu thì 
không (xem bài Rác rưởi của Robinson). Đòi hỏi này được thoả mãn, thì lại nây sinh ngay các 
nhu cầu khác, trong khi người ta mau chóng có thói quen coi những gì đã thủ đắc được là điều 
mình đương nhiên có. Như vậy, giàu sang chỉ là một khái niệm tương đối. Giàu hay nghèo là tùy 
theo cảm quan của mình, và thường do căn cứ vào sự so sánh với người khác. Một người sống 
nhờ trợ cấp xã hội ở Đức có thể nghĩ là mình giàu, khi anh ta „áo gầm về làng“ tại thôn xóm quê 
hương Việt Nam của anh. 

Mà quái lạ, kết quả các nghiên cứu trên đây chẳng ảnh hưởng gì lên cuộc sống của chúng 
ta cả. Ước vọng độc lập về tiền bạc ngày nay vần luôn là một giâc mơ cuộc đời trong các nước kĩ 
nghệ. Chúng ta nai lưng ra có làm chết bỏ và đầu tư hầu hết thời gian cuộc đời cho giấc mơ „độc 
lập” đó, cho dù có mây ai đạt được nó đâu. Tiên bạc và danh vọng đứng đầu mọi mức thang giá 
trị, cả trên gia đình và bạn bè. Trong khi đó, nắc thang giá trị của các nhà nghiên cứu hạnh phúc 
hoàn toàn ngược lại. Theo họ, không có cái chi tạo hạnh phúc cho bằng quan hệ với người khác, 
nghĩa là với gia đình, vợ chồng, con cái, bè bạn. Nắc thang thứ nhì là cảm giác phải làm cái gì có 
ích cho xã hội, hoặc tuỳ hoàn cảnh, đôi khi đó là sức khoẻ hay tự do. Cứ theo tiêu chí trên đây thì 
đa số người dân trong các xã hội tây phương giàu có đã quan niệm sai, khi đặt giá trị tiền bạc lên 
hàng ưu tiên: Đúng là họ đã chọn lầm quyết định. Họ muôn vươn tới một mục tiêu có lẽ sẽ chẳng 
bao giờ đạt được. Họ hi sinh tự do và quyên tự quyết cho một mức thu nhập cao hơn. Và họ dùng 
số tiền mà họ không có, để mua những thứ họ chẳng cần, chỉ để được tiếng với thiên hạ. 

Ở đây không chỉ là vấn đề não trạng cá nhân, mà cả xã hội đều rập khuôn suy nghĩ hướng 
về vật chất như thế. Trong thập niên 50, nhà văn Heinrich BöII đã viết một „Giai thoại giúp giảm 
bớt tỉnh thần làm việc“ thật hay: Anh ngư dân đang lim dim nằm tắm năng trong một hải cảng 
miền biển Địa Trung. Một du khách cô thuyết phục anh nên ra khơi đánh cá. Anh ngư dân hỏi lại 
„ Tại sao?“ — „Đề có được nhiều tiền hơn!“ Rồi du khách giải thích: Cá nhiều, anh sẽ có được 
nhiều chuyến hàng, anh sẽ trở nên giàu và có được nhiều công nhân giúp việc. „Đẻ làm gì?“, anh 
ngư dân hỏi tiếp. „Một khi đã giàu có, anh sẽ có thì giờ thoải mái nằm tăm nắng“. „Nhưng đó là 
cái tôi đang hưởng đây“, nói rồi anh ta tiếp tục lim dim tiếp. 

Tôi nhớ câu truc đó, vì lúc còn ở trung học, chúng tôi đã phải làm việc với nó. Câu 
truyện ngắn được in lại trong cuốn giáo khoa môn Đức ngữ, nó làm cho bà giáo của chúng tôi 
khốn khô. Đa số các bạn học sinh chúng tôi rất thắm thía câu truyện và trở nên biếng học. Bà 
giáo thì tìm mọi cách lí luận sao cho cốt truyện trở thành tích cực cho giờ lớp của mình. Bà bảo 
vệ lập luận của người du khách, và có thuyết phục chúng tôi rằng, có nhiều tiền cũng có nghĩa là 
có bảo hiểm ¡ tế và bảo hiểm hưu bồng tốt hơn. Nhưng câu truyện do ông BöII đặt ra, chứ không 
do hãng bảo hiểm sức khoẻ viết. Phải chăng ông BöIl quả thật muốn khuyên người dân vào bảo 
hiểm đề đề phòng TủI r0? 

Các nhà kinh tế hạnh phúc học được nơi anh đánh cá nhiều hơn là bà giáo chúng tôi với 
các nhu cầu bảo hiểm. Với họ, các chỉ số l¡ dị và thất nghiệp cho biết rõ về mức độ hạnh phúc 
của xã hội hơn là tổng thu nhập quốc dân. Và đề nghị của họ thật đứng đắn: Thay vì lấy thu nhập 
quốc dân làm thước đo mức độ hài lòng của dân và sự thành công của nhà nước, chúng ta nên 
vận dụng tới một thứ „Chỉ số hài lòng quốc gia“. Đấy có lẽ là một cuộc tái định hướng đúng lúc. 
Người dẫn thân đặc biệt cho đề nghị trên là nhà kinh tế người Anh Richard Layard thuộc Trường 
Kinh Tế Và Chính Trị London. Layard quan niệm: Còn có nhiều thứ trong cuộc sông giúp ta đạt 
tới hạnh phúc, hơn là chỉ có ham mê của cải. Ai chỉ biết luôn tìm cách gia tăng của cải và danh 
vọng (so với người khác), kẻ đó đang rơi vào một tình trạng nghiện ngập thực sự. Tham vọng vật 
chất tạo nên tình trạng không hài lòng liên miên, như thế làm sao có nổi hạnh phúc lâu bền được. 

Mục tiêu gia tăng tổng thu nhập quốc dân trong các nước kĩ nghệ như vậy không làm cho 
con người hạnh phúc. Trái lại, công dân họ phải trả giá đắt mà lại ít có được hạnh phúc. Cho dù 
chúng ta ngày nay có thêm nhiều của ăn, có xe hơi tốt và có thể bay du lịch tới các quân đảo, tình 
trạng tâm thần của chúng ta không cải tiến theo mãi lực của chúng ta, dù rằng chúng ta cứ thích 


150 


sông trong sự rồ dại đó. Theo Layard, như thế chỉ còn một hệ quả hợp lí duy nhất: Con người sợ 
mắt mát nhiều hơn là của cải có thể mang lại cho họ hạnh phúc, vì thế chính quyền trong các 
nước kĩ nghệ phải nghĩ lại và thay đổi chính sách. Theo ô Ông, tạo công ăn việc làm cho mọi người 
và an bình xã hội là điều quan trọng hơn việc gia tăng tổng thu nhập quốc dân. Thông điệp của 
ông: Hạnh phúc cho mọi người, thay vì tăng gia phát triển kinh tế. 

Các yêu câu của Layard có thực tế không? Ở đây, ta không bàn về điểm đó. Nhưng thông 
điệp đạo đức thật rõ ràng. Phúc lợi và tiền bạc, ngay cả tuôi tác, phái tính, ngoại hình, trí khôn và 
học vấn không quyết định lên hạnh phúc của chúng ta. Những yêu tố sau đây quan trọng hơn: 
tình dục, con cái, bạn bè, ăn uống, thể thao. Song quan trọng nhất là các liên hệ xã hội. Kết quả 
cuộc nghiên cứu lớn nhất trên thê giới về các giá trị văn hoá xã hội, đạo đức, tôn giáo và chính trị 
(Word Values Survey) cho hay, một cuộc lï dị tác động tiêu cực lên hạnh phúc cá nhân cũng gần 
như cá nhân đó mắt đến 2/3 thu nhập của mình. Bản tường trình đặc biệt cho biết, chỉ hi vọng có 
hạnh phúc thôi cũng làm ta hạnh phúc rồi. Là vì hiểm mấy ai sống trên đời mà lại không có cho 
mình một quan niệm về hạnh phúc và cố gắng nắm bắt cho được hạnh phúc đó. Giấc mơ hạnh 
phúc luôn đồng hành với ta — và mặc dù giâc mơ nảy cũng chỉ như là một hình ảnh của cái ta 
thiếu, cái ta mất mát hay cái làm ta đau khô. 

Bỏ ra ngoài mọi con số thống kê về hạnh phúc, hạnh phúc vẫn luôn chỉ là một vấn đề riêng 
tư cá nhân. Ngạn ngữ có câu: Tôi phải đi tìm hạnh phúc cửa íồi. Triết gia người Đức gốc Do-thái 
Ludwig Marcuse viết trong tác phâm Triế: Lí Hạnh Phúc (1948): „Hạnh phúc của tôi là giây 
phút ăn khớp sâu xa nhất với chính tôi". Nhưng vẫn đề là nơi chữ ăn khớp. Nó khiến ta nghĩ tới 
cô Rosalie (bài Do be đo be đo). Là vì nêu quả thật không có cái Tôi, mà đó chỉ là các tình trạng 
bản ngã (tám thứ cái Tôi khác nhau?) mà thôi, thì làm sao có thể ăn khớp được? Ai ăn khớp với 
ai đây? Và một cách nào đó, tình trạng hạnh phúc ,,quan trọng” hơn các tình trạng khác của tôi? 
Có thật hạnh phúc là lúc tôi gần với chính tôi nhất? 

Ở điểm này ta nên quay lại hỏi í kiến các nhà nghiên cứu não và nhớ lại một vài ông bạn 
của chúng ta: Serotonin và Dopamin (xem bài 4z Bốc yêu và bài Một điễu vô cùng khó xẩy ra 
nhưng lại thật bình thường). Những ai năm tắm nắng đều không lạ gì chuyện hạnh phúc có liên 
hệ tới hoá học cơ thể. Tia sáng mặt trời làm cơ thể thêm phấn chấn: chúng thúc đây cơ thê tiết ra 
chất Serotonin. Vì thế không lạ dân ở Vanuatu dễ cười hơn dân Đức. Nhiệt độ xác định tính khí. 
Lắm khi chúng ta thường không đề í nhiều đến kết quả có được của khoa nghiên cứu não về 
guỗồng máy tạo hạnh phúc. Bán cầu não trái hoạt động, khi có những cảm giác tích cực. Trái lại, 
khi có cảm giác tiêu cực, bán cầu não phải hoạt động. Điểm này ít nhiều khiến ta nhớ tới bản đồ 
não thô sơ trong tế kỉ 19. Thật ra, sự liên quan giữa cảm giác và í thức, giữa hệ thống tâm não 
(Limbic) và vùng não sau trán (Cortex) chăng phải là chuyện đơn giản. Chỉ có ảnh hưởng của 
một số chất như Cà-phê, Rượu, Nicotin và Kokain là khá dễ hiểu. Tất cả những thứ này làm tăng 
lượng Dopamm và cả Serofonn, khiến ta rơi vào một trạng thái vui vẻ và hài lòng ngăn hạn, chứ 
chưa có được những trạng thái hạnh phúc phức tạp và kéo đài. Ở những - niềm vui tương đối đơn 
giản, như một bữa ăn ngon miệng, thì vị giác, khứu giác và mục giác mỗi thứ đều đóng một vai 
trò riêng, và ngay không khí chỗ ăn, việc mong chờ bữa ăn, niềm vui trước khi ăn v.v. cũng đều 
quan trọng cho cảm giác hạnh phúc. 

Điểm hấp dẫn đàng sau đa số những hoàn cảnh hạnh phúc - như lúc tán tỉnh nhau, thực 
hiện tình dục, du lịch và đôi khi cả lúc chơi thể thao - là vai trò của Mong đợi và Thoả mãn. Đa 
số lí thuyết hoá học thần kinh về hạnh phúc đều dừng lại ở mặt dữ kiện, chứ không đi sâu tiếp. 
Xô-cô-la làm người ta hạnh phúc, vì nó kích thích tiết ra Serotonin; chỉ cần ngửi mùi nó mà thôi, 
cơ thể đã tiết ra những chất chống lại các bệnh tật; các loại mùi thơm đều giúp tiết ra Serotonin. 
Nhưng nếu tiếp tục tăng lượng xô-cô-la, tăng liều lượng các loại kích tố hay cho hít thở liên tục 
mùi hoa, thì kết quả sẽ ra sao, điểm này chưa được nghiên cứu. Vì thế chúng ta phải đi tiếp — tới 
những mong đợi. Người chạy bộ thể thao có được những tình trạng sảng khoái tinh thần 
(,,Runner°s High“°), vì việc chạy lâu làm tiết ra chất Endorphine. Nhưng anh ta sẽ có những cám 
giác hạnh phúc hoàn toàn khác, nếu anh chạy kém hơn mức kỉ lục trước đây của mình hoặc anh 
đã thắng cuộc đua. Cái ,,hơn” này không tới từ phản ứng tự nhiên của cơ thê khi chạy; nó tới nhờ 

151 


vào vùng não trước (Cortex), vì chỉ có vùng này mới biết được các con số kỉ lục. Sự thành công 
tưởng thưởng người lực sĩ và khiến anh ta hạnh phúc. Mong đợi của anh đã được thoả mãn. 

Chăng lạ gì, khi các nhà nghiên cứu não ngày nay quan tâm tới việc tìm hiểu điểm tác động 
tế vi giữa cảm giác và í thức. Là vì các cảm giác hạnh phúc thường không chỉ là tình cảm đơn 
thuần. Ngày nay có những „nhà chữa trị bằng tiếng Cười”, VÌ Cười có thể gây sảng khoái cho một 
số con bệnh khó tính, nhưng tiếng cười này không thể cắt nghĩa được bằng các phản xạ đơn 
thuần. Các nghiên cứu cho thấy, việc nghĩ tới kinh nghiệm xâu (mà mình có thể gặp) sẽ làm cho 
cơ thể của những người được thí nghiệm (nghiệm nhân) giảm lực đề kháng chống lại bệnh tật. 
Trái lại, nếu người hướng dẫn cố găng tạo nên những kí ức tốt nơi nghiệm nhân, những người 
này tức khắc sẽ lên tinh thần và cơ thể họ tăng lực đê kháng. 

Các cảm giác hạnh phúc là chuyện rất phức tạp. Một đàng, chúng được xem là những tình 
cảm tuyệt đối tích cực, là niềm vui lớn nhất, là sự sảng khoái và hứng khởi. Chúng liên hệ với sự 
ø1a tăng nhạy cảm; chúng đánh thức, mở ra và mài sắc các giác quan. Mặt khác cũng có những 
đóng góp lớn của í thức: nó làm người ta nhìn sự vật và khung cảnh tích cực hơn, nhận thức và 
hồi ức tốt hơn. Trong tình trạng yêu đương hay nơi một thành công lớn, tất cả các yếu tố đều 
cùng ảnh hưởng một lúc và mang chất tích cực. Trong đó có sự hoà lẫn giữa những í nghĩ trừu 
tượng về hài hoà, hoà hợp, cường độ, thống nhất, tự do và í nghĩa. Lúc đó sự hài lòng đột ngột 
gia tăng, niềm tự tin bừng dậy, khiến ta đôi khi phải chóng mặt. Dễ nhận ra một người trong tình 
trạng hạnh phúc qua động thái cởi mở của họ; họ thân thiện, tự nhiên, nhiệt tình, uyên chuyên, 
sáng tạo. Họ cảm thấy mình có thể dời núi lấp sông. 

Nhưng sự hài hoà dữ dội đó không kéo dài. Có thể như vậy cũng tốt. Serotonin tiết quá 
nhiều sẽ khiến người ta đâm ra vô tình. Và hàm lượng Dopamin quá cao cũng khiến người ta bị 
ám ảnh, hám quyên, hoang tưởng và quấn trí. Sau một thời gian ngăn, các mạch cảm nhận trong 
não bị cùn nhụt bởi các hoạt chất hoá học, và thuốc tiên sẽ dần hết hiệu nghiệm. Việc cố tình 
dùng chất kích thích đề tạo ra trạng thái chóng qua đó sẽ kết thúc trong bi thảm: nghiện ngập, 
đần độn trong tình yêu, bị khủng bố bởi ham muốn thành công liên tục. 

Không ai có thê sống mãi trong tình trạng hài hoà tuyệt đối với chính mình. Các minh triết 
phương đông dạy: trong bất cứ giây phút cuộc đời nào, hãy nghĩ tới điều mình hiện tại đang làm, 
hãy để mọi thứ chung quanh mình, kể cả thời gian, trội theo giòng chảy của chúng, đừng căm 
neo ở đâu khác ngoài hiện tại lúc này và ở đây. Xét về mặt tâm lí, đó là điều đòi hỏi quá mức. 
Nhưng xét về mặt hoá học thần kinh, chúng biến tình trạng ngoại lệ trở thành thường lệ. Những 
cảm giác hạnh phúc lớn là những „hòn đảo hạnh phúc“ trong biển cả cuộc đời. Nhưng những 
tình trạng đó đĩ nhiên không phải là toa thuốc có thể áp dụng chung cho một cuộc sống thành 
công, chúng là một mong ước thiếu thực tế. 

Chỉ có thể đạt được hạnh phúc bền lâu, khi chúng ta mang trong mình những chờ đợi thực 
tế. Nếu các tình trạng hạnh phúc hay bắt hạnh chủ yếu là do ta „tự tạo ra“, thì chúng phần nhiều 
có liên quan tới thái độ đối với chính mình. Nghĩa là liên quan tới sự chờ đợi của chính ta. Chỉ 
như thế ta mới hiểu được, tại sao những người sông trong hoàn cảnh khó khăn lại hạnh phúc hơn 
những người sống trong hoàn cảnh được ưu đãi. Câu nói của Ludwig Marcuse „ăn khớp với 
chính mình“, như vậy có nghĩa là: phù hợp với những mong đợi của chính mình. Và kê cả phù 
hợp với những mong đợi của tha nhân, mà ta vốn chờ đợi. Nói như Niklas Luhmamn: „những 
mong đợi của mong đợi”. 

Nếu chỉ hợp với mong đợi của mình mà thôi, thì cũng chả có ích gì nhiều. Mà phải hợp với 
cả mong đợi của người khác nữa. Đây là một trong những lí do cắt nghĩa, tại sao một số tư tưởng 
sống của đông phương lại không phù hợp với cuộc sống bên ngoài các tu viện. 

Giữa thập niên 80, tôi gặp một anh cán sự xã hội. Anh đưa ra một nguyên tắc sống làm tôi 
thắc mắc mãi. Nếu tôi hiểu không sai, anh bảo rằng, mục tiêu tốt nhất cho cuộc sống mỗi người 
là làm sao giải thoát được khỏi mọi mong đợi. Trời đất! Yêu sách của anh cán sự thật quá đáng! 
Trong tất cả những ước vọng cuộc đời mà tôi có cho đến nay, có lẽ yêu sách đó là ước vọng lớn 
nhất và không tưởng nhất. Vì lẽ ai sống mà lại chẳng có ước VỌng. Vấn đề không phải là giải trừ 
các ước vọng, nhưng làm sao để chúng phù hợp với mình. Vì thế có một minh triết khác: Ta nên 


152 


hạ thấp ước vọng của mình xuống được chừng nào hay chừng đó, để khỏi thất vọng. Có thê được 
đi. Nhưng đó không phải là một tư tưởng hay gì lắm. Vì ước vọng thấp tố cáo hai điều: lo sợ quá 
đáng trước cuộc sông và rõ ràng gặp khó khăn trong việc đối phó với thất vọng. Phải chăng: tốt 
hơn nên học cách ứng phó uyền chuyền hơn với những thất vọng? Vì ai ít ước vọng, cuộc sông 
người đó thường nhàm chán, không có gì mới. 

Xem ra, các triết gia ủng hộ kiểu đạo đức tiểu tư sản với những ước vọng thấp bé đó. Hạnh 
phúc và vui sống hầu như chưa bao giờ là đề tài bàn luận của các triết gia xưa nay. Một vải vị 
may lắm mới bàn đến sự „hài lòng“ — cấp thấp và lâu bền của hạnh phúc. Immanuel Kant là một 
thí dụ. Đối với ông, hạnh phúc thực tế duy nhất là khi người ta hoàn thành trách nhiệm đạo đức 
của mình. Đấy có lẽ là một có gắng vụng về và e dè nhằm đơn giản nối hai mạch trách nhiệm và 
hạnh phúc lại với nhau. Ca sĩ Edith Piaf, trái lại, lại vui vẻ tách chúng thành hai điều riêng biệt. 

„Đạo đức là khi người ta sống theo cách, mà nếu cứ tiếp tục sông như thể thì chẳng thu Vị gÉ". 
Nửa sau cuộc đời buồn tẻ của Kant cũng chẵng cung cấp cho ta mẫu gương nào về một cuộc 
sông hạnh phúc. 

Hạnh phúc và hài lòng không đồng nhất với nhau. Và hãy coi chừng, đừng biến việc tìm 
kiếm khoái lạc trở thành một chiến thuật né tránh đau khổ. Dĩ nhiên, đau khổ và khoái lạc đều có 
mặt trong cuộc sông, và cả hai ở đây mỗi thứ đều có một trọng điểm riêng. Trong cuộc sống, ta 
dễ dàng nhận ra trong số tha nhân, bạn bẻ và người quen có những kẻ chuyên „tìm khoái lạc“ và 
những kẻ ưa ,tránh đau khô ô““. Hắn hai khuynh hướng này bị lệ thuộc rất mạnh bởi giáo dục và 
tính khí. Nhiều tôn giáo và triết gia coi việc tránh đau khổ quan trọng hơn tìm khoái lạc. Tại sao 
vậy, chẳng ai giải thích được. Và lớp người già thường đề cao sự „hài lòng“ với tất cả những ưu 
điềm của nó. Giới trẻ trái lại không thích thứ minh triết cuộc đời đó. 

Martin Seligman, nhà tâm lí và là nhà nghiên cứu hạnh phúc nổi danh thuộc đại học 
Pennsylvania ở Philadelphia, cũng nhìn hạnh phúc như thế. Đối với ông, mọi thứ đều ít nhiều có 
mặt trong đó: Hạnh phúc là ,,chuyện hưởng thụ cả nhán”: là „chuyện liên quan tới những ước 
vọng mà người ta có”, và là việc „đạt tới những điễu nào đó từ một bảng danh sách các mục tiêu 
hướng đến“. Niềm hạnh phúc đích thật là một tổng hợp tất cả những thứ đó: nó bao gồm cuộc 
sông thoải mái, nghĩa là sự hưởng thụ, bao gồm. cuộc sống. tốt đẹp, nghĩa là sự dẫn thân và hoàn 
thành những ước vọng cá nhân, cũng như bao gồm cuộc sống đây í nghĩa, nghĩa là đạt tới một số 
những mục tiêu vôn hướng tới. Nghe ra hay và khả tín. Nhưng câu hỏi là làm cách nào đề có 
được cuộc sống như thế. Tôi có thê tự do xây dựng hạnh phúc cho chính mình không? Và nếu 
có, thì bằng cách nào? 


e Km vườn Kepos. Hạnh phúc có thể học được không? 


153 


Athen 
Khu vườn Kepos. 
Hạnh phúc có thê học được không? 


Người này bảo, ông là bộ óc khôn ngoan nhất trong các triết gia. Kẻ khác lại chửi ông là 
„đồ con heo“. Epikur sinh ra khoảng năm 341 trước tây lịch, trên đảo Samos của Hi-lạp. Lúc 
sinh thời, ông đã là một nhân vật thần tượng, sau khi mắt lại càng nổi tiếng hơn. Còn nhiều điều 
không rõ về con người ông. Là vì gần như tất cả những gì chúng ta biết được về ông đều xuất 
phát từ một nguồn. Và người viết tiểu sử này lại sông sau ông cách 500 năm. Người ta kể, Epikur 
tới thủ đô Athen lúc ông 18 tuôi. Đó là thời Đại để Alexander. Sau khi Đại để mất, dân Athen 
nỗi dậy nhưng bị dập tắt, và vì thế Epikur theo cha trấy tới miền Ephesos, nay thuộc nước Thổ- 
nhĩ-kì. Năm 35 tuổi, ông trở lại Athen, mua lại khu vườn Kepos nôi tiếng. Và khu vườn đã mau 
chóng trở thành trung tâm sinh hoạt của nền dân chủ tái khởi sắc của Athen. Dân chúng thuộc 
mọi tầng lớp gặp nhau tại gia trang Epikur. Một nhóm nhỏ hình thành, quân tụ tại nhà ông như 
một giáo phái và chung sống với nhau chăng có tư hữu gì cả. Cả phụ nữ và nô lệ cũng được đón 
tiếp tại Kepos — sự kiện làm cho nhiều người Athen bực bội. Người ta xầm xì với nhau về Epikur 
và những thói tục lạ lùng trong nhà ông, họ đồn về những cuộc hành lạc tập thể trong gia trang. 
Nhưng ai đã vào gia trang của ông đều đọc thấy câu viết trên cửa lỗi vào: ,„ãy bước vào, hỡi 
những người lạ! Một người chủ thân ái đang chờ đón các bạn với bánh ăn và nước uống dư đây. 
Ở đây, không ai kích thích dục vọng của các bạn, nhưng chúng sẽ được thoả mãn“. 30 năm đài 
ông làm chủ khu vườn, cho tới khi mất vào năm -— 270. Nhưng Keøøs là một định chế, nó còn 
hiện hữu mãi tới gần 500 năm sau. 

Người ta chỉ biết được cách gián tiếp về cuộc sống thực sự của Epikur và những gì ông dạy 
trong khu vườn mênh mông, vì sách của ông chỉ còn lại những mảnh rời rạc. Nhưng sách của 
những người theo và chống ông cung cấp cho ta nhiều hiểu biết hơn. Tuy nhiên cái nhìn của 
những người này lại quá mâu thuẫn, nên khó mà phân biệt được cái đúng cái sai. Vì thế, thế giới 
hậu sinh, nhất là những kitô hữu nhiều ngờ vực, đã gán cho ông một bộ mặt xấu xa. 

Điểm cực đoan và tiến bộ vượt thời gian nơi học thuyết của Epikur là chỉ tin vào những gì 
khả nghiệm do giác quan mang lại. Đấy là chuyện lạ trong truyền thống triết học. Ông không tin 
những gì vượt ngoài giác năng. Thần thánh, tôn giáo, và ngay cả cái chết nữa cũng chẳng quan 
trọng gì đối với ông. Epikur khuyên học trò: ,„4nh hãy fập mà tin rằng, đối với chúng ta, cái chết 
chẳng có giá trị gì. Bởi vì tất cả những gì tốt, những gì xấu, đêu là chuyện cảm nhận. ... Bao lâu 
chúng ta có mặt, cái chết văng mặt, khi cái chết tới, thì chúng ta không còn có đó nữa". Epikur 
nhận diện thế giới chí qua những gì khả nghiệm thực sự. Ông đánh giá cao nhận thức luận lí, 
nhưng ông nối mọi nhận thức đó với tất cả những gì có thể cảm nhận và hiểu được bởi giác quan. 
Ông không đi vào những gì vượt qua thế giới kinh nghiệm. Cũng như nhiều triết gia hi- lạp trước 
đó, ông tránh đưa ra một lập đồ tông quát về bản chất, sự hình thành và tình trạng của thế giới. 
Thật ra ông chẳng muốn giải thích tường tận điều gì, bởi vì đâu đâu ông cũng khám phá ra nhiều 
lỗ hồng kiến thức và không thê giải thích được. Thay vì đưa ra một lí thuyết nhận thức bao quát 
cho mọi vẫn đề, ông chú trọng tới câu hỏi: Làm sao có được một cuộc sông thành đạt trong 
khuôn khổ những khả thê (Möglichkeiten / Possibilities) hạn chế của con người? Epikur dư 
khôn ngoan để hiểu rằng, khó mà có được trả lời cho câu hỏi đó. Vì ông biết, bản chất con người 
không đồng nhất, nhưng đầy mâu thuẫn. 

Bản chất con người muốn có những cảm giác khoái lạc. Khoái lạc là tốt, chán chường là 
xấu. Cứ nhìn vào trẻ con thì rõ. Đối với chúng, mong mỏi khoái lạc là điều rõ ràng như „lửa thì 
nóng, tuyết thì lạnh, mật thì ngọt“ vậy. Cả người lớn cũng tìm kiếm khoái lạc. Nhưng đa số tình 
trạng khoái lạc — thưởng thức đồ ăn ngon, rượu bia, tình dục v.v. — đều không kéo dài. Không thể 
tạo nên lục địa bằng các hòn đảo nhỏ hạnh phúc. Những tình trạng khoái lạc đó quá hạn chế, 


154 


không thê là nền tảng cho một hạnh phúc lâu dài được; ta cần phải hưởng thụ chúng, nhưng chớ 
quan trọng hoá chúng. Ngoài ra, Epikur còn nghi ngờ những điều thái quá: Cái gì hưởng quá 
nhiêu, sẽ sớm mắt giá trị. Nhâm nhỉ từ từ một miêng phô-mát có thể thú vị hơn cả một buổi tiệc. 
Đề khoái lạc cuộc đời được bền lâu, cần phải hăm bớt cái ham muốn thái quá nơi trẻ con. Như 
vậy, muốn khoái lạc được lâu dài, phải điều hoà các nhu cầu. Nhưng chỉ có lí trí mới giúp ta thực 
hiện được điều đó. Lí trí giúp ta thảo ra những chiến lược đáng cậy và bền vững, đề ta không bị 
lệ thuộc vào cám dỗ của những gói mì ăn liền. 

Có một phương cách để thực hiện điều đó: Mài bén các giác quan và tận hưởng mọi 
khoảnh khắc lớn hay nhỏ có được trong cuộc sống. Một cách nữa là hạn chế âu lo. Dù không 
luôn tạo cho mình được những cảm giác lạc thú mạnh, thì ta cũng có thể cố gắng hạn chế bớt 
những cảm giác buồn chán: Hạn chế những âu lo không cần thiết về tương lai, giảm bớt cao 
vọng, hạn chế những nhu cầu xa hoa về tiền bạc và của cải. Những điều đó ít làm tăng niềm vui, 
nhưng giúp ta tránh được những lệ thuộc có hại: „... Cá việc độc lập với những thứ bên ngoài là 
một điều rất hay ... bởi vì chúng ta tin chắc rằng, ai hưởng thụ sự dư đá nhiêu nhất, người đó lại 
ít cần tới những thứ đó nhất, và rằng, mọi thứ tự nhiên đêu dễ tạo ra, còn thứ vô ích lại khó tạo 
ra được”. Theo Epikur, không phải của cải, mà là các mối liên hệ xã hội với người khác mới tạo 
nên hạnh phúc lâu bền: „7 rong mọi thứ khôn ngoan tạo hạnh phúc cuộc đời, việc có được tình 
bạn là điểu quan trọng nhất". 

Như vậy, người theo „môn phái” Epikur là những con người cân bằng. Họ góp nhặt hạnh 
phúc từ những niêm vui nhỏ lớn trong cuộc đời, chiến thắng những âu lo và sống vui vẻ hoà 
thuận với những người khác. Chỉ sau này những kẻ thù của ông, nhất là những tín hữu kitô giáo, 
đã xuyên tạc ông thành một tay ăn chơi và làm biến thể hoàn toàn học thuyết của ông. Về mặt 
tâm lí, học thuyết Epikur đi trước học thuyết Kitô giáo khá xa. Bởi vì ông nhận ra sự tương tác 
gắn bó giữa cơ thể và trí tuệ, giữa thân (Physis) và tâm (Psyche) và đã đưa sự tương tác đó vào 
trọng tâm triết thuyết của mình. Những gì ông dạy, ngày nay người ta lại nhận ra nơi quan điểm 
của khoa (mà tôi - người dịch - tạm dịch ra là) Tâm Lí Cảm Tích (Positiv Psychology = Tâm lí 
học về những Cảm giác Tích cực), một ngành nghiên cứu tân tiến được lập ra và tiến hành chủ 
yếu ở Hoa-kì. Những đại biểu của khoa này tìm hiểu đâu là các tiêu chuẩn phải thoả mãn đề có 
hạnh phúc. Và họ đưa ra những chương trình thực tập đề tạo thêm hạnh phúc. Họ cũng đồng í 
với Epikur: Hạnh phúc không phải là cái gì tự có, nhưng nó có thê và phải được ta tạo ra. Chưa 
hăn là đã có hạnh phúc, nếu ta không đau, không bị căng thắng tinh thần và thể xác (Stress) và 
không phải lo lắng. Có biết bao nhiêu người chắng gặp khó khăn lớn trong cuộc đời mà họ chăng 
hạnh phúc tí nào, chỉ có buồn nản. Nói cách khác: hạnh phúc rất đẹp, nhưng nó đòi hỏi nhiều nỗ 
lực. Những nhà nghiên cứu hạnh phúc đã tóm tắt một chuỗi nguyên tắc thực hành, mà tôi — đôi 
điểm cũng không tán đồng lắm — ghi ra dưới đây. 

Nguyên tắc thứ nhất: 7o động! Não chúng ta cần hoạt động. Ngưng đọng trí tuệ sẽ gây 
nên buồn chán. Chỉ một ngày tâm trí không làm việc, hàng loạt tế bào thần kinh chết. Ai không 
bắt trí óc làm việc, họ dần bị co cụm lại, một tiến trình đi kèm với những cảm giác chán nản. 
Không hoạt động, như vậy, sẽ mau chóng đưa đến tình trạng xuống tỉnh thần (Depression), vì 
lượng Dopamin không tiết ra đủ cho bộ máy kích tô làm việc. Chúng ta không cần phải hoạt 
động liên li, bởi vì lệ thuộc thái quá vào sinh hoạt cũng chăng có lợi cho hạnh phúc. Thể thao là 
một điều tốt, vì nhờ những nỗ lực thành công của cơ thê, trí óc chúng ta tự tưởng thưởng bằng 
cách tạo thêm tế bào thần kinh mới. Cả những sở thích cũng làm tăng niềm vui sống. Những hoạt 
động đều đặn thường ngày cũng có vài điểm lợi, nhưng về lâu về dài, chúng không làm cho ta 
hạnh phúc. Sinh hoạt thay đổi và mới lạ có thể là nguồn hạnh phúc. Wittgenstein, người vốn nghỉ 
ngờ chuyện tìm kiếm hạnh phúc, vì thế đã đi theo một phương châm ngược hắn: ,„Ä/ặc, chẳng 
cần biết ăn cái đếch gì cả, quan trọng là luôn luôn vẫn một thứ đó““ — đây là một hướng dẫn tìm 
tới bất hạnh! 

Nguyên tắc thứ hai: #oà mình vào xã hội! Epikur coi nhẹ việc quan trọng hoá chính mình, 
dù nơi cuộc sống riêng tư hay ngoài công luận. Nhưng ông nhận ra, chẳng có mấy nguồn hạnh 
phúc nào bên lâu hơn những liên hệ xã hội. Tình bạn, tình vợ chồng và tình gia đình có thể là 

155 


những khung cảnh nâng cao cuộc sống tỉnh thần. Kinh nghiệm hạnh phúc sẽ tăng, khi ta cùng 
trải qua một chuyện gì đó chung với bạn đời, với một người bạn hay với con cái. Khi cảm thấy 
được bảo bọc, đàn ông tiết ra kích tố Oxytocin, đàn bà tiết ra Vasopressin, là thứ kích tố của một 
loại chuột đồng mà ta đã bàn tới trong bài Điều vô cùng khó xây ra nhưng thật bình thường. Ai 
sông trong vòng thân ái xã hội, người đó không phải lo toan hay gặp khó khăn một mình. Vì thế, 
một cuộc sống vợ chồng tốt đẹp với sinh hoạt tình dục đầy đủ quan trọng nhiều hơn tiền bạc và 
Của cải. 

Nguyên tắc thứ ba: Tập frung tư tưởng! Epikur dành nhiều thời gian để tập cho học trò 
mình biết thưởng thức những cái hiện tại trước mắt: thưởng thức hương thơm bông hoa, thưởng 
thức nét đẹp của các hình thê, nhâm nhi hương vị miếng phô-mát. Những thưởng thức chọn lọc 
và tập trung làm tăng niềm vui sông. Điều gì đúng cho sự vật, cũng đúng cho con người. Càng 
mở lòng ra cho người khác bao nhiêu, cảm giác và cảm thông càng đậm đà bấy nhiêu. Điều này, 
theo cái nhìn của giới nghiên cứu não, có nghĩa: Hãy thưởng thức những tình trạng í thức của 
anh đi, ít nhất là những tình trạng nào có lợi cho anh. Và khi tập trung vào một điều gì, thì "hãy đề 
hết tâm trí vào đó. Ai vừa ăn vừa nghĩ tới chuyện phì mập, vừa trò chuyện vừa liếc nhìn đồng hồ, 
người đó chăng hưởng được gì cả. Thính thoảng nghĩ đến tương lai, là tốt; nhưng cứ luẫn quẫn 
hoài với tương lai, thì giết chết hiện tại. Đối với đa số người ta, sống là cái đang diễn ra trong lúc 
họ đang ra công mê mải thảo phác cho mình những dự định khác. 

Nguyên tắc thứ tư: Có những mong đợi thực té! Hạnh phúc là điều người ta mong đợi. 
Nhưng điểm lầm lẫn thường hay Xây ra nhất, đó là mong ước quá lớn hoặc quá bé. Cả hai đều 
đưa tới bất bình. Ai ước vọng nhiều quá, kẻ đó rơi vào tình trạng căng thắng tỉnh thần và thể xác 
không cần thiết. Ai ước vọng quá Ít, cơ thể tiết ra ít Dopamin, khiến cho họ trở nên thiếu năng 
động và dửng dưng. Thiếu năng động có thể lại dẫn đến ít ước vọng. Vòng luần quân. 

Nguyên tắc thứ năm: Có những tư tưởng tốt! Có lề đây là nguyên tắc quan trọng nhất. 
Epikur và Tâm lí học Cảm tích cùng chung một quan điểm: Hạnh phúc không phải là điều bất 
ngờ, nhưng là hệ quả của những tư tưởng và cảm giác „đúng đắn“. „Đúng đắn“ ở đây có nghĩa là 
những tư tưởng đưa đến lạc thú và giúp tránh chán nản. Các nhà tâm lí cung cấp cho ta một xảo 
thuật đặc biệt: ,,Hãy làm như thể bạn đang hạnh phúc, và bạn sẽ hạnh phúc!“ Nói thì dễ, mà thực 
hành không dễ. Khi đang chán nản thì còn sức đâu mà tỏ ra sung sướng được. Nhà văn người 
Nga và cũng là một nhà tâm lí sành sõi, Fjodor Dostojewski, đã đây nguyên tắc thứ năm này tới 
tận cùng: ,„Moi sự đều tốt. Mọi sự. Con người bắt hạnh, là vì nó không biết rằng nó hạnh phúc. 
Tắt cả vấn đề chỉ có thế. Ai nhận ra điều đó, người ấy tức khắc có hạnh phúc ngay“. 

Điểm chính yếu ở đây, là đù sao tôi vẫn có một chút tự do tối thiêu nào đó đề tự đánh giá 
các biến cô xây ra trong đời tôi. Tự do nhiều hay ít, điểm này có thê bàn cãi. Tôi thích đọc các 
chương vui của đời tôi, mà cũng có thể thích gặm nhắm những chương buôn tẻ. Có người nhìn 
cuộc đời với đôi mắt màu hồng, nhưng cũng có người nhìn ra toàn màu đen. Để có được cái nhìn 
màu hồng đó, có lẽ họ đã đánh thức được vai trò của lí trí trong việc đánh giá các cảm giác của 
mình. Tại sao tôi lại dừng chân quá lâu nơi biến cố tiêu cực mà ngậm đắng nuốt cay với nó? Dĩ 
nhiên, tôi không có tự do đề chuyền sự vật màu đen thành màu hông hay ngược lại, nhưng tôi 
hắn có một khoảng tự do nào đó để đánh giá các cảm nhận của mình. Khoảng tự do này tôi có 
thể tập thành được. Còn việc sắp xếp cũng như tương đối hoá một cảm giác và những cảm nhận 
của nó diễn ra ngay sau đó đòi hỏi một nghệ thuật cao, nhưng khả năng này cũng có thê học 
được (xem bài Do be đo be đo). 

Người ta thường khuyên làm cách này: viết ngay ra những cảm giác tiêu cực. Có như thế, 
chúng sẽ được vùng não trước (Cortex) chụp quang tuyến kĩ lưỡng ngay từ đầu và nhờ vậy độ 
tiêu cực sẽ được làm giảm dịu đi phần nào. Cả việc viết ra một vài luận chứng hay ‹ đề đối phó lại 
tiêu cực cũng là điều tốt. Ở điểm này, các nhà tâm lí cảm tích khuyến khích nên viết nhật kí hạnh 
phúc, để nhờ đó những điều tốt đẹp được dễ nhớ hơn. Một minh triết khác nữa của Tâm lí học 
Hạnh phúc là câu: ,,Bạn đừng coi trọng mình, hãy cười cợt ngay cả về chính bạn". Câu này cũng 
vậy, nói thì dễ, nhưng làm không dễ. Phải chăng ai cũng biết và có thê làm được điều này rồi, 
giờ chỉ còn việc đem nó ra áp dụng trong cuộc sông nữa mà thôi? Câu phương châm này làm tôi 


156 


luôn nhớ đến ông bạn Lutz của tôi. Trong một lớp huấn luyện quản trị gia, nhà thực tập tâm lí 
yêu cầu các học viên phải tỏ ra tự nhiên hơn nữa. Anh bạn người Thuy-sĩ của bạn tôi liền rút ra 
cây bút và nắn nót viết xuống tập vở có kẻ hàng sẵn: ,,Hãy tự nhiên hơn nữa!“* Cười cợt được với 
chính mình là điều rất hay, nhưng đó là một mục tiêu rất cao xa, đi kèm với một mong đợi rất lớn 
về chính mình. Học cách tránh một số nguồn gây chán nản là điều dễ làm hơn. Một trong những 
nguồn thường xây ra nhất, đó là thói hay so sánh. Ai so sánh, kẻ đó thiệt! đó là nguyên tắc luôn 
luôn đúng cho mọi nơi. Tôi không giống như cô người mẫu trong báo (Không biết cô mẫu kia 
trong thực tế có giống như trong hình không). Lương tôi không bằng thằng bạn cùng lớp. Tôi 
không hài hước được như những người kia. Hoặc thảm hơn: Tôi không hạnh phúc như chị em 
tôi. Bao lâu bạn còn nghĩ như thế, bạn sẽ không trở nên khác hơn được. 

Nguyên tắc thứ sáu: Đừng thái quá trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Thanh thản đối phó với 
bắt hạnh là một nghệ thuật lớn. Trong nhiều cái bất hạnh - nêu không nói là tất cả - đều có chút 
điều tốt nào đó. Nhiều người lâm bệnh nặng đã th lộ như sau, từ khi phải liệt giường họ sống 
mãnh liệt hơn. Khủng hoảng, khó khăn hay cả những hoạn nạn cuộc đời có thể mang lại điều tích 
cực. Có những khủng hoảng đưa tới những khởi đầu mới tốt đẹp hơn, mà thường ta chẳng biết là 
„chúng tốt cho gì, cho ai“. Chỉ biết than thân trách phận, cho rằng đời chắng có chỉ thay đổi cả, 
đó là căn bịnh rất phổ biến. Các nhà tâm lí cực lực cảnh cáo thói quen nảy. 

Cuối cùng, nguyên tắc thứ bảy: „¿ vẻ làm việc. Nguyên tắc này đi liền với với nguyên tắc 
đầu tiên: Hoạt động. Công ăn việc làm là dịp bắt con người hoạt động, và đa số người ta cần sức 
ép công việc đề cơ thể hoạt động đầy đủ. Dĩ nhiên không phải tất cả, mà thường thì các công 
việc đều mang lại sức ép tích cực đó. Công ăn việc làm là cách chữa trị tâm lí hay nhất. Đau khổ 
khi thất nghiệp chính là vì thiếu lối chữa trị này. Ai không có việc làm, kẻ đó dễ cảm thấy thừa 
thãi và tàn tạ, vì cơ thể họ tiết ra quá ít Dopamin và Serotonin. Nhà tâm lí chiều sâu Sigmund 
Ereud cũng quan niệm như thế. Đối với ông, hạnh phúc là „có thể yêu và có thể làm việc“ 

Đó là tóm tắt bảy nguyên tắc. Xem ra vẫn gọn, nhưng chẳng đơn giản tí nào. Ta có thể còn 
phải bàn cãi về giá trị, và dĩ nhiên cả về công dụng, của mỗi nguyên tắc. Câu hỏi gay go nhất và 
cũng là điều mà các nhà nghiên cứu hạnh phúc cho đến nay ít quan tâm nhất, đó là: Đâu là mức 
độ khả năng tự quyết của cá nhân tôi? Một mặt, các nhà tâm lí cảm tích tìm cách tận dụng mọi 
thành quả của khoa nghiên cứu não, nhưng mặt khác họ lại né tránh câu hỏi nền tảng: „Tôi có 
muốn được điều tôi muốn không“? Dù các phương châm hạnh phúc trên đây có hay cách mấy, 
mà tôi hoàn toàn không có tự do để thực hiện chúng, thì cũng bằng thừa. Đây có lẽ là đề tài vô 
cùng hấp dẫn sắp tới cho các nhà nghiên cứu. 

Như vậy, vấn đề hạnh phúc đã sáng tỏ? Về mặt triết học, có lẽ nó đã sáng tỏ. Nhưng về 
mặt tâm lí, còn nhiều điều cần phải khám phá thêm. Tại sao có những người sông một cách máy 
móc đến khó tin là họ đã thật sự sống? Tại sao lại có những người luôn biết rất rõ họ phải làm gì 
đề đạt được thoải mái? Và tại sao đa số chúng ta lạc lối một cách nào đó trên bước đường đi tới? 
Có lẽ chăng phải là vì người này hiểu rõ hạnh phúc hơn người kia... Phải chăng hạnh phúc được 
đánh giá quá cao? Hay chăng một cuộc sông hạnh phúc rốt cuộc có lẽ cũng không hắn là một 
cuộc sông thành công? Phải chăng còn có cái gì đó quan trọng hơn hạnh phúc? 


e Ä/áy Mairix. Phải chăng cuộc sông có một í nghĩa? 


157 


Utopia 
Máy Matrix. 
Phải chăng cuộc sông có một í nghĩa? 


„1ôi muốn nói cho bạn biết, tại sao bạn ở đây. Bạn ở đây, là vì bạn biết một cái gì đó. Cái 
gì đó là điều bạn không thể giải thích được. Nhưng bạn cảm được nó. Suốt cả đời bạn, bạn cảm 
thấy có một cái gì không đúng trong thể giới này. Bạn không biết đó là cái gì, nhưng nó vẫn có 
đó. Nó như một cái dằm trong đâu bạn, làm bạn điên lên được. Vì cảm giác này mà bạn đã đến 
với tôi" 

Có một cái gì không ôn trong thế giới này, nhưng bạn đừng mắt công đi tìm những câu trên 
đây trong một tác phẩm lịch sử triết học nào cả, vì bạn không tìm ra đâu. Người nói những câu 
đó là Morpheus, một nhân vật trong phim M⁄z/z¡x do anh em Andy và Larry Wachowski dàn 
dựng. Một cuốn phim đạt thành công lớn trong năm 2000 - thành công có lí do. Hiếm khi có một 
cuốn phim triết lí về hiện hữu và hư vô hay như thế, nó có thể sánh được với phim ÓzpJée năm 
1949 của Jean Cocteau. 

Cuốn phim kề chuyện cuộc đời anh Nêô, là một người có tài phá vỡ cấu trúc phần mềm 
của máy tính (Hacker). Nêô nghe được Morpheus nói cho biết, là thế giới mà anh và tất cả mọi 
người khác đang sống trong đó, là một thế giới không thật, một thế giới ảo do hệ thống liên 
mạng máy tính Ä⁄øírix tạo ra. Sau khi loài người làm cho địa cầu không còn là nơi muôn vật sinh 
sông được nữa, máy tính ra tay chế ngự thế giới. Chúng nắm đài chỉ huy, tạo ra các Ä⁄zrix và 
dùng con người làm nguồn nhiên liệu. Để bóc lột con người, máy tính nhốt họ trong những bình 
chứa lớn đầy thức ăn lỏng, và cung cấp cho họ một cuộc sống thần tiên. Nhờ Morpheus xúi dục, 
Nêô đã thoát ra được khỏi Matrix, sau một cuộc đấu tranh lâu dải và khó khăn. Cuối cùng anh ta 
trở nên như một nhân vật Kitô, vị cứu tinh của nhân loại. 

Cuốn phim dựa theo một số tác phẩm trước đó, đặc biệt hai cuốn tiêu thuyết 
Sterntagebiicher (Nhật Kí Hành Tình) và 4iso Sorach Golem (Như Golem Đã Nói) của nhà viết 
truyện khoa học giả tưởng người Ba-lan Stanislaw Lem. Đề tài cuộc sống trong một thế giới ảo 
cũng đã được trình bảy trong tiểu thuyết Smwlacron - Drei (Simulacron - Ba) của tác giả người 
Hoa-kì Daniel Galouye, cuốn sách được lên phim hai lần. Ngoài ra, Matrix cũng dựa theo tư 
tưởng của triết gia người Pháp Jean Baudrillard và lấy lại một loạt đề tài từ nhóm Ngộ giáo. 
(Gnosis) trong lịch sử Kitô giáo. Nhưng bản quyền đích thực của tư tưởng cho rằng cuộc sống 
trên địa câu chỉ là một cuộc sông ảo ảnh không thật, không phải là của anh em Wachowskl, 
Galouye, Lem hay Baudrillard, nhưng là của triết gia Hi-lạp Platon. 

Trong chương nỗi tiếng ,Dụ Ngôn Hang Động“, cuốn thứ bảy của Poli/eia, tác phẩm chính 
của Platon, ông này tả lại một cảnh tượng lạ lùng vào năm 370 trước tây lịch: Một nhóm người 
sống từ lúc nhỏ trong một hang động dưới đất. Tất cả họ bị trói gô vào thành đá, không thể cựa 
quậy cả đầu lẫn thân, chỉ biết nhìn thắng sang vách đá đối diện. Tất cả ánh sáng trong động xuất 
phát từ một đóm lửa cháy phía sau lưng họ. Những hình ảnh và dụng cụ lần lượt được đưa ra 
giữa khoảng cách nhóm lửa và tù nhân. Ánh sáng hắt bóng những thứ đó lên tường đối diện, nên 
tù nhân chỉ nhìn thấy bóng của những vật đó, cũng như bóng của chính mình và của đồng tù mà 
thôi. Ngay cả khi người chuyền dịch các hình ảnh kia nói, thì tiếng nói cũng nghe như vang ra từ 
những bóng hình, chứ không phải của người thật. Vì chẳng í thức và cảm nhận được gì xây ra 
phía sau mình, tù nhân hang động chỉ biết sống với hình bóng, coi đó là thế giới thật . duy nhất 
của họ. Không thể có cách nào thoát ra được khỏi thế giới này. Một tù nhân may mắn thoát ra 
được khỏi hang tới với ánh sáng, thoáng nhìn xuống thấy được cảnh tượng dưới hang. Nhưng 
người này cũng không làm sao giải thích cho bà con dưới kia hiểu được, là vì những gì anh nói 
đêu vượt ngoài trí tưởng tượng của họ. Người giác ngộ vì thế chỉ nhận được châm biêm và cười 


158 


nhạo; người ta khuyên , anh ta nên xuống hang trở lại cùng với cặp mắt hư hỏng của anh“. Và để 
không bị rơi vào sô phận của người giác ngộ, họ bày mưu sắm kế bắt giết vị cứu tỉnh của họ. 

Platon không đưa ra dụ ngôn kia đề cho người ta quay phim hay viết tuyểu thuyết trinh 
thám. Mà ông muôn dùng nó đề nói lên rằng, lí trí triết học phải từng bước thoát ra khỏi những 
cảm nhận giác quan, để có thê đi vào được trong bản chất thật của sự vật. Platon coi luận lí trừu 
tượng quan trọng hơn khả năng nhận thức của giác quan. Dù vậy, dụ ngôn hang động của ông đã 
trở thành cha đẻ của mọi viễn ảnh Matrix. Và ta hãy dừng lại thêm một chốc nơi những viễn ảnh 
này. Trong Ä⁄zrix, Nêô vượt ra khỏi cuộc sống ảo của mình, cho dù cuộc sống của anh trong 
bình chứa không phải là không thoải mái. Nhưng tại sao? Ta có thể thêu dệt thêm trường hợp của 
N@ô: Cuộc sông trong Matrix, còn hơn phim trình bày, là một cuộc sống thiên đường. Con người 
bị cột trong Ä⁄4ír¡x có tự do chọn lựa cuộc sông nào mình muốn. Họ có thê là những đào kép nồi 
tiếng cho những cuốn phim Oskar. Họ có thể là Ronaldinho hay Kákar thắng trận banh xong đi 
bát phố với đào. Nhưng khác với cảnh trong phim A⁄4zix, người bị cột trong thí dụ của chúng ta 
biết anh muốn điều gì - anh biết thế giới này không thật, mặc dầu nó vẫn cho anh cảm tưởng 
hoàn toàn thật. Theo í bạn, con người có muốn sống cả đời trong những khung cảnh tuyệt vời đó 
không? 

Có lẽ bạn nghĩ ngay, đó là một cuộc sống may mắn hạnh phúc, một thứ Second Liƒe tâm 
thân an toàn thoải mái. Nhưng nếu mãi mãi cả đời như thế thì sao? Một cuộc sông luôn mãi chỉ 
có thành công mà thôi, sẽ ra sao? Một thiên đường hạ giới luôn có sẵn những gì cần đề cho ta 
được hạnh phúc. Một cuộc sống như thế quả thật đáng sợ! 

Điều đó có nghĩa là còn có một cái gì quan trọng hơn hạnh phúc, vì một hạnh phúc quá 
chắc chắn sẽ khiến chúng ta buồn chán kinh khủng. Mọi thứ trong đời có giá trị của nó nhờ qua 
tương phản. Ta có thể ước mơ được nhiều hạnh phúc, nhưng có lẽ chẳng mơ ước một hạnh phúc 
kéo dài mãi mãi. George Berhard Shaw, thi sĩ, kịch tác gia và là một triết gia tỉnh tế người lrland, 
đã biết điều đó 4ừ lâu: „Hạnh phúc suốt đời! Máy ai sẽ chấp nhận được điễu đó; cuộc sống đó sẽ 
là hoả ngục trần gian“. Nhưng không phải chỉ có sự khủng bố của cái hạnh phúc đơn điệu làm 
cho cư dân trong M⁄z/rix ngán ngâm. Cái làm họ sợ hãi hơn, đó là không được tự do quyết ‹ định 
về cuộc sống của mình. Tự quyết là một tài sản quá ư quan trọng, đến nỗi đa số người ta sẵn 
sàng đôi sự hạnh phúc đo người ngoài ban đề lấy nó. Như vậy, mình phải tự tạo ra và làm nên 
hạnh phúc của mình, còn thứ hạnh phúc do người ngoài ban tặng chẳng có giá trị. Nếu không thể 
thua, thì thắng còn có í nghĩa gì? Một cuốn sách, mà mình biết tỏng, là từ đầu đến cuối đều xây 
ra những điều tốt đẹp như mình mong muốn, thì sách đó chán đến cỡ nào? Như vậy, như nhà 
văn người Nga Leo Tolstoi nói, hạnh phúc ,,không phải là bạn có thể làm được điều bạn muốn, 
mà là bạn luôn luôn muốn điều bạn làm". 

Tôi không biết, câu nói của Tolstoi có thuyết phục bạn không. Riêng tôi, tôi thấy câu trả lời 
của ông rất gân với cái mà người ta thích gọi là mi nghĩa cuộc đời”. Dù vậy, nhiều triết gia ngày 
nay không muốn quan tâm bàn về đề tài này, vì họ cho rằng, nó là một thứ gỡ rối tơ lòng của 
những nhà tư vấn mị dân hay thuộc vào loại huyền hoặc, tắt lại, nó được coi là đề tài giải trí. Tuy 
nhiên, xưa kia đề tài này đã một thời rất quan trọng. Cách đây hơn 2400 năm, khi người Hi-lạp 
đặt nền móng cho cái mà ngày nay người ta gọi là triết học tây phương, họ đã nỗ lực tìm cách trả 
lời câu hỏi đó. Tiếng Hi-lạp cô không có từ tương đương với điều ta ngày nay gọi là „¡ Ighĩa 
cuộc đời“, nhưng tự nền tảng, câu hỏi của họ đặt ra cũng cùng một í nghĩa: Đâu là điều quyết 
định? Cái gì quan trọng hơn, cái gì ít quan trọng hơn? 

Trong cuốn sách này, chúng ta đã gặp nhiều triết gia. Mỗi người theo cung cách riêng của 
mình, họ đã ít nhiều trả lời cho câu hỏi trên. Cũng như sau một buôi diễn kịch có màn các diễn 
viên kéo nhau ra chào khán thính giả, ở đây tôi muốn lược lại một số nội dung trả lời của các vị 
ấy liên quan tới đề tài. 

Các triết gia trước Thời mới, như Descartes chẳng hạn, không đá động gì tới đề tài đó. Đối 
với họ, con người không cần thắc mắc gì về í nghĩa tổng quát của thế giới, vì đã có Thiên Chúa 
trả lời. Như vậy, những ai sông trong thời Trung cổ, thời Phục hưng và thời Ba-rốc không cần 
quan tâm tới câu hỏi về í nghĩa. Qua Giáo hội, họ biết Thiên Chúa đã có tư tưởng và í định nào 


159 


cho con người rồi. Chỉ sau khi bước vào giai đoạn con người đề cao lí trí của mình, thay vì tiếp 
tục chấp nhận trật tự do Thiên Chúa an bài, thì câu hỏi về í nghĩa mới được đặt ra. Như vậy, câu 
hỏi về í nghĩa cuộc đời mới được đặt thành vấn đề vào cuối thế kỉ 18 và đầu thế kỉ 19. 

Với Immanuel Kant, nhiệm vụ của cuộc sống là thi hành bồn phận đạo đức của mình. Câu 
trả lời này quá mỏng. Jean Jacques Rousseau: Làm sao con người có thể và được sống theo bản 
chất tự nhiên của mình; con người không phải làm những gì họ không muốn. Jeremy Bentham: 
Mục tiêu cuộc sống là làm sao có được lạc thú tối đa cho mình và cho kẻ khác. William Paley: 
Càng làm được nhiều „việc ích lợi“, cuộc sống càng có í nghĩa. 

Giữa thế kỉ 19, câu hỏi mới có được một lô trả lời phong phú. Thế hệ triết gia kế tục Kant, 
Fichtes và Hegel rồi trí trước lượng tác phâm đồ sộ của những vị đi trước. Triết học đã có những 
bước tiến vĩ đại và đã tự coi mình là môn học chính nhằm giải thích mọi câu hỏi về cuộc đời. 
Nhưng dù vậy, nó đã chỉ ra được rất ít phương cách làm sao để có được một cuộc sông thành đạt. 
Đó là những toà nhà tư tưởng mênh mông, nhưng chẳng có được bao nhiêu tư tưởng thực tế làm 
nền tảng cho cuộc sống. 

Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard, Ludwig Feuerbach và một cách gián tiếp cả Karl 
Marx giờ đây nỗ lực trả lời câu hỏi đó cách mới, mỗi người theo cách của mình. Schopenhauer 
phản đối thăng thừng cái lí luận: con người sống „là để tìm hạnh phúc“. Vì con người vốn nô lệ 
và mãi mãi là nô lệ cho í muốn của mình, nên khó mà nói chuyện về í nghĩa tự do và cao thượng 
đối với họ. Chỉ có nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, mới tạo cho con người một sự sảng khoái trôi 
vượt. Friedrich Nietzsche và Sigmund Freud cũng tán đồng tư tưởng đó. Hai vị này cho rằng, 
chính câu hỏi về í nghĩa cuộc đời nói lên sự yếu đuối cơ thể và tỉnh thần của một con người. 
Người lành mạnh, theo họ, chẳng cần í nghĩa cuộc đời trồi vượt nào cả. Đề hạnh phúc, họ chỉ cần 
âm nhạc (Nietzsche) hoặc tình yêu và việc làm (Freud). Đối với Ernst Mach, câu hỏi í nghĩa 
được giải đáp cùng lúc với câu hỏi về cái Tôi. Nếu con bướm không còn cùng một cái Tôi với 
con sâu, nếu đứa trẻ không còn cùng một cái Tôi khi về già, thì chăng ích gì cả để bàn chuyện í 
nghĩa chung cho cả cuộc đời. Như vậy, thay vì „í nghĩa cuộc đời“ thì nên nói về cái cảm giác có 
được trước những câu hỏi thực sự quan trọng trong cuộc đời - mà Mach gọi đó là ,,Kinh tế tư 
duy“ (DenkökonomI©). 

Các bậc thầy tư tưởng trong thế kỉ 20 lẫn tránh câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi, và họ tuyên 
bố không có trách nhiệm trả lời. Một thí dụ nỗi bật cho thái độ đó là Ludwig Wittgenstein. Ông 
coi câu hỏi về í nghĩa cuộc đời là một câu hỏi ,,vô nghĩa“. Theo ông, câu hỏi đó tự bản chất 
không thê có được một trả lời tích cực. „ƒ? 1 ngay chính những người đã hiệu ra Í nghĩa cuộc sống 
sau những ngờ vực lâu dài” cũng „không thể nói được đó là í nghĩa nào“. Trái lại, với Sartre, í 
nghĩa cuộc đời nằm nơi việc tự hoàn thành nhân cách mình qua hành động. Vì toàn bộ thế giới 
chẳng có í nghĩa gì cả, nên tôi được tự do kiến tạo í nghĩa cho chính mình. Con người cá nhân sẽ 
tồn tại hay biến đi tuỳ theo hành động của mình. Nhưng Peter Singer lại coi việc tạo í nghĩa của 
Sartre là chuyện thiếu tính xã hội. Đôi với ông, làm thêm điều tốt và biến thế giới „thành chỗ tốt 
hơn“ mới là điều quan trọng. 

Các nhà sinh học tiễn hoá cũng giải thích về í nghĩa cuộc đời, nhưng tốt hơn, ta nên tránh 
đừng bàn tới họ. Triết gia sinh học người Hoa-kì Daniel Dennett coi hai nguyên tắc tiền hoá 
„thích ứng và đột biến'“ cũng đúng cho mọi câu hỏi về văn hoá nhân văn: Í nghĩa của thiên nhiên 
cũng là í nghĩa của con người. Nhưng nhà xã hội học Niklas Luhmann đánh giá lí luận đó là vô 
nghĩa, vì ,„í nghĩa” chỉ có được qua truyền thông. Í nghĩa là một thành quả tiến hoá tế vi của riêng 
con người, bởi vì sự thông truyền biểu tượng qua ngôn ngữ không thể giải thích được bằng việc 
đấu tranh mạnh được yếu thua của các di tử (Gene) hoặc bằng sự truyền thừa thế hệ. Con người 
không phải đơn giản là thiên nhiên. Nếu con người là thiên nhiên, thì nó có lẽ ít có khả năng sử 
dụng kĩ thuật đề tàn phá chính nền tảng sống của mình - đấy là một mâu thuẫn rõ ràng chống lại 
luận chứng sinh học coi thích ứng là một nguyên tắc tổng quát của sự sông. 

Các nhà nghiên cứu não đĩ nhiên không thể trả lời được câu hỏi về í nghĩa sự sống. Là vì ,„í 
nghĩa“ không phải là một đại lượng có thể cân đong đo đêm hay là một tiến trình cơ điện. 


160 


Ngày nay, câu hỏi về í nghĩa cuộc sống chỉ có thể trả lời theo chủ quan. Đâu là í nghĩa của 
đời tôi? Chủ quan, đơn giản là vì í nghĩa không phải là một đặc tính của thiên nhiên hay của thế 
giới, nhưng là một cầu trúc của riêng con người. „Í nghĩa“ là một nhu cầu và là một tư tưởng 
trong đầu óc của loài vật có xương sông chúng ta. Như vậy, í nghĩa không nằm sẵn đâu đó trong 
thế giới, nhưng là thứ chúng ta phải /zo ra cho mình. Câu hỏi về í nghĩa vì thế là một câu hỏi 
thuộc về con người. Ngay cả khi ta được hỏi về í nghĩa khách quan trong thế giới, thì câu trả lời 
của ta cũng lệ thuộc vào quan điểm riêng của mỗi người. Nó lệ thuộc vào í thức của ta, nghĩa là 
lệ thuộc vào cách luận lí và ngôn ngữ của ta. 

Tại sao ta có nhu cầu về í nghĩa cuộc sống? Lí do quan trọng nhất có lẽ là do nhận thức 
rằng, mình rồi ra sẽ phải chết. Đối diện với sự tự huỷ diệt đang tiễn tới hàng phút hàng giây, con 
người đâm ra thao thức về sự có mặt của mình. Một vài nhà cô sinh vật học coi đây là ranh giới 
ø1ữa con người và thú vật. 

Câu hỏi về í nghĩa cuộc sống như thế là một câu hỏi thuần tuý do con người và của con 
người. Và cũng như mọi hiểu biết khác của con người, nó lệ thuộc vào kinh nghiệm mỗi người. 
Vì thế, giỏi lắm thì ta cũng chỉ tìm được í nghĩa cho riềng mình mà thôi. Nhưng tại sao ta lại 
thích nói về í nghĩa chung của cuộc đời? Và tại sao cuộc đời chỉ có mới í nghĩa đó mà thôi? Cả 
cái nhu cầu về một í nghĩa duy nhất này cũng rất người. Rõ ràng, chúng ta để tâm suy nghĩ về í 
nghĩa cuộc đời nhiều hơn là đặt câu hỏi, tại sao ta tìm nó và tìm nó theo những tiêu chuẩn nảo. 
Nói cách khác: Chúng ta tìm kiếm mọi thứ, mà chăng quan tâm gì tới chính việc tìm kiếm của 
mình. Có những thi sĩ cười cợt về điểm này cách í vị: „Nếu không có í nghĩa GHẾ: đời, thì ta tiết 
kiệm được bao nhiêu là thời gian, là vì rồi ra ta sẽ chẳng phải mắt công đi tìm nó"; đó là lời của 
Lewis Carroll trong truyện 4iice im Wunderland (Alice Nơi Đất Thần Tiên). Và Ashleigh 
Brilliant, tác giả của những câu cách ngôn ngạn ngữ người Anh nhắn mạnh thêm, khi ông nói: 
„Tốt hơn, đời đừng có nghĩa gì cả, còn hơn là có một í nghĩa, mà tôi lại không đông í với í nghĩa 
đóS. 

Quan điểm cho rằng, cuộc đời có một í nghĩa nào đó, như vậy có lẽ là một tư tưởng chăng 
hay ho lắm. Việc tìm kiếm í nghĩa cuộc đời thường thay đổi theo tuôi tác. Lúc trẻ, người ta tìm 
tới một í nghĩa khách quan, như là một mục đích cuộc đời. về già, người ta lại hay hỏi: Đời ứôi 
đã có một í nghĩa? Hay nói cách khác: Tôi đã sống đúng? Câu hỏi về ,„í nghĩa“ này chẳng còn 
đòi hỏi lượng kiến thức lớn nào nữa. Từ một suy tư triết lí giờ đây người ta làm một tổng kết tâm 
lí, hoặc một lối chữa mình. Ở đây, ,„í nghĩa“ không còn quan trọng bằng thành tựu, thành quả: 
Tôi đã làm được gì trong đời, khiến mình sung sướng và luôn vẫn còn sung sướng? 

Nhiều nhà sinh vật có lẽ đồng í với nhận định này: Mục đích cuộc sống là để sống. Thiên 
nhiên - nếu nó biết suy nghĩ - rõ ràng đã có í định như thế. Nhưng Prôtê¡n và Axít Amin có 
những đặc tính khác với Í nghĩa. Vì thế, câu trả lời khoa học tuyệt nhất có lẽ là câu trả lời trong 
cuốn tiêu thuyết Per Anhalter durch die Galaxis (Đón Xe Quá Giang Ráo Khắp Các Hành Tinh) 
của nhà văn khoa học giả tưởng người Anh Douglas Adams. Sách kế người ngoài hành tinh bày 
ra chiếc máy tính Deep Thoughí để có được câu trả lời cho mọi thứ câu hỏi „về cuộc đời, về vũ 
trụ và về mọi thứ khác“. Máy tính tính mãi. Sau một quá trình tính đúng 7,Š triệu năm, máy cho 
biết, câu trả lời sẽ không làm hài lòng các bạn. Cực chẳng đã nó bắn ra câu trả lời chung cho mọi 
câu hỏi: „Bốn mươi hai“! Cư dân ngoài hành tỉnh thất vọng. Nhưng 2eep Thoughứ cự nự. Câu 
hỏi nào bỏ vào máy cũng đều bị Deep Thoughi - dựa theo lối trả lời của Wittgenstein - bảo là câu 
hỏi đó vô nghĩa. Thành ra, đã không có câu hỏi chính xác thì làm sao có được câu trả lời phù 
hợp. Vậy phải làm sao đây để có câu trả lời? Chỉ vì để tránh náo loạn cho cư dân, cuối cùng 
Deep Though đề nghị chế ra một máy lớn, mạnh hơn nữa, theo khả năng tưởng tượng của họ. 
Máy chế xong, bắt đầu tìm kiếm câu hỏi. Tiến trình tìm kiếm này, về sau rõ ra, chăng có gì khác 
hơn là - trái đất. Nhưng trái đất đã chẳng bao giờ có được một câu hỏi đúng. Khi máy gần chạy 
xong chương trình, thì quả đất đã bị người ta cho nỗ, để lấy chỗ làm con đường vòng giải quyết 
nạn ứ đọng giao thông. 

Có lẽ í nghĩa cuộc đời chỉ có nơi các nhà văn và các tác giả cách ngôn ngạn ngữ mà thôi. 
Nhà vật lí kiêm văn sĩ Georg Christoph Lichtenberg có lần nói: „Tôi tin rằng, con người rốt cuộc 


1ló1 


là một thực thể quá tự do, đến nổi không thể tranh tụng với họ được về những gì liên quan tới 
quyên và niềm tin của họ“. Và điều này cũng đúng cho chính câu hỏi về í nghĩa. Trong cuốn 
truyện tôi thích nhất hồi còn trẻ Prydain Chronicles của tác giả Lloyd Alexander, nhà ảo thuật 
già Dalben giải thích cho đứa con tỉnh thần Taran, khi nó đang đi tìm í nghĩa cho đời nó: ,„„hiêu 
khi việc tìm câu trả lời quan trọng hơn chính câu trả lời*. Lúc còn trẻ, cũng giỗng như Taran, tôi 
đã hơi bực mình vì câu trả lời này. Tôi cho đó là cách trả lời hèn nhát. Một tay ảo thuật mà lại ăn 
nói như thế. Ngày nay tôi cho rằng Dalben có lí - ít ra cho một câu hỏi quan trọng như câu hỏi về 
í nghĩa cuộc đời. Vì những người duy nhất thực sự hiểu được í nghĩa của cuộc sống là Monty 
Python và cuỗn phim cùng tên của họ: „Giờ mình nói chuyện í nghĩa của cuộc đời. Chẳng có gì 
đặc biệt ở đáy cả. Hãy cư xử tốt với người khác, tránh ăn những thứ nhiều mỡ, thỉnh thoảng đọc 
một cuốn sách hay, lâu lâu gặp gỡ thăm hỏi kẻ khác và cô găng sống hoà bình với mọi dân tộc 
và quốc gia“. Và nêu bạn hỏi tôi, tôi sẽ trả lời như sau: Hãy luôn giữ tính hiếu kì, hãy thực hiện 
những í nghĩ hay của bạn, và hãy lấy cuộc sống đồ đầy ngày tháng, chứ đừng lấy ngày tháng đồ 
đầy cuộc sống. 


Dịch xong ngày 22.01.2012 (tức 29 tháng 12 âm lịch) — 
Phân Phụ bản gôm trên dưới 250 đâu sách tham khảo xếp theo từng bài trong sách. Không 
chép lại ra đây vì đây chưa phải là một bản dịch đề ïn. 


162 


